Tiêu Bộ Kinh - Tập III Page 1 of353 


KINH TIỂU BỘ 
Khuddaka Nikaya 


®Ẳ The Short Passages” 
Hòa Thượng Thích Minh Châu Dịch Việt 


MỤC LỤC TIỂU BỘ KINH - TẬP III 
3.1 TRƯỞNG LÃO TĂNG KỆ 
CHƯƠNG I - MỘT KỆ 
PHẨM MỘT 


(1) Subhùti (Thera. 1) 

(11) Mahàkotthita (Thera. 1) 

(TI1) Kankha-revata (Thera. 2) 

(1V) Punna Mamtàniputta (Thera. 2) 
(V) Dabba (Thera. 2) 

(V1) Sìla- Vaniya (Thera. 2) 

(VIT) Bhalliya (Thera. 2) 

(VTITIT) Vìra (Thera. 2) 

(1X). Pilinda-Vaccha (Thera. 2) 

(X) Punnamàsa (Thera. 3) 


PHẨM HAI 


(X1) Cùlagavaccha (Thera. 3) 

(XITI) Mahàgavaccha (Thera. 3) 

(XITIT) Vanvaccha (Thera. 3) 

(XIV) Sìvaka (Thera. 3) (Một Sa-di phục vụ cho Vanavaccha). 
(XV) Kunda Dhàna (Thera. 3) 

(XVT) Belatthasìsa (Thera. 3) 

(XVTT) Dàsaka (Thera. 4) 

(XVTITIT) Singàlar-Pitar (Thera. 5) 

(XI1X) Kula (Thera. 4) 

(XX) Ajita (Thera. 4) 


PHẨM BA 


(XXT) Nigrodha (Thera. 4) 

(XXTT) Cittaka (Thera. 4) 

(XXTTIT) Gosàla (Thera. 5) 

(XXT1V) Sugandha (Thera. 5) 

(XXYV) Nandiya (Thera. 5) 

(XXVT) Abhaya (Thera. 5) 

(XXVTIT) Lomasakangìya (Thera. 5) 

(XXVTITIT) Con Trai Của J1ambugàmika (Thera. 5) 
(XXIX) Hàrita (Thera. 5) 

(XXX) Tttiya (Thera. 5) 


PHẨM BỐN 


(XXXT) Gahvaratìrya (Thera. 6) 

(XXXTT) Suppiya (Thera. 6) 

(XXXTTIT) Soopaka, Một Tỷ-Kheo Trẻ Con (Thera. 6) 
(XXXTV) Posiya (Thera. 6) 

(XXXYV) Sàmannakàni (Thera. 6) 

(XXXVT) Con Của Kunmà (Thera. 6) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập III Page 2 of 353 


(XXXVTT) Bạn Của Con Kumà (Thera. 6) 
(XXXVTIT) Gavampati (Thera. 6) 
(XXXIX) Tissa (Thera. 6) 

(XL) Vaddhamàna (Thera. 7) 


PHẨM NĂM 


(XLT) Sirivaddka (Thera. 7) 
(XLTITI) Khadira - Vaniya (Thera. 7) 
(XLTITIT) Sumangala (Thera. 7) 
(XLTV) Sànu (Thera. 7) 

(XLV) Ramnìyavihàrim (Thera. 7) 
(XLVT) Samiddhi (Thera. 7) 
(XLVTT) Ujiaya (Thera. 8) 
(XLVTITIT) Sanjaya (Thera. 8) 
(XLIX) Ràmaneyyaka (Thera. 8) 
(L) Vimala (Thera. 8) 


PHẨM SÁU 


(LTI-LTV) Ghodhika, Subàhu, Valliya, Uttiya (Thera. 8) 
(LV) Anjana -Vaniya (Thera. 9) 

(LVT) Kutivihàrim (Thera. 9) 

(LVTT) Kutivihàrim (Thera. 9) 

(LVITIT) Ramaniyakutika (Thera. 9) 

(LIX) Kosalavihàrim (Thera. 9) 

(LX) Sivàli (Thera. 9) 


PHẨM BẢY 


(LXT) Vappa (Thera. 9) 

(LXTIT) Vajji-Putta (Thera. 10) 

(LXITIT) Pakkha (Thera. 10) 

(LXTIV) Vimala- Kondanna (Thera. 10) 
(LXV) Ukkhepakàta vaccha (Thera. 10) 
(LXVT) Meghiya (Thera. 10) 

(LXVIT) Ekadhamma Savannìya (Thera. 10) 
(LXVTTIT) Ekudàniya (Thera. 10) 

(LXIX) Channa (Thera. 10) 

(LXX) Punna (Thera. 11) 


PHẨM TÁM 


(LXXT) Vacchapàla (Thera. 11) 

(LXXTIT) Atuma (Thera. 11) 

(LXXTTIT) Mànava (Thera. 11) 

(LXXTV) Suyàman (Thera. 11) 

(LXXYV) Susàrada (Thera. 11) 

(LXXVT) Piyanjaha (Thera. 11) 
(LXXVTT) Hatthàroha- Putta (Thera. 12) 
(LXXVTITIT) Mendasira (Thera. 12) 
(LXXIX) Rakkhita (Thera. 12) 

(LXXX) Ugga (Thera. 12) 


PHẨM CHÍN 


(LXXXT) Samitigutta (Thera. 12) 
(LXXXTIT) Kassapa (Thera. 12) 
(LXXXIIT) Sìha (Thera. 12) 
(LXXXTV) Nita (Thera. 13) 
(LXXXYV) Sunàga (Thera. 13) 
(LXXXYVT) Nàgita (Thera. 13) 
(LXXXVIT) Pavittha (Thera. 13) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập III Page 3 of 353 


(LXXXVTTIT) Ajjuna (Thera. 13) 
(LXXXIX) Devasabha (Thera. 13) 
(XC) Sàmidatta (Thera. 13) 


PHẨM MƯỜI 


(XCT) Paripunnaka (Thera. 13) 
(XCTT) Vijaya (Thera. 13) 

(XCTTIT) Eraka (Thera. 14) 

(XCTIV) Mettajì (Thera. 14) 

(XCV) Cakkupàla (Thera. 14) 
(XCVT) Khandasumana (Thera. 14) 
(XCVTT) Tissa (Thera. 14) 
(XCVTITI) Abhaya (2) (Thera. 14) 
(XCIX) Uttiya (Thera. 14) 

(C) Devasabha (TT) (Thera. 14) 


PHẨM MƯỜI MỘT 


(CT) Belatthakàni (Thera. 15) 

(CTT) Setuccha (Thera. 15) 

(CTITI) Bandhura (Thera. 15) 

(CTV) Khitaka (Thera. 15) 

(CV) Malytavambha (Thera. 15) 

(CVT) Suhemanta (Thera. 15) 

(CVTIT) Dhammasava (Thera. 15) 

(CVIIT) Phụ Thân Của Dhammasava (Thera. 15) 
(CTIX) Langha Rakkhita (Thera. 16) 

(CX) Usabha (Thera. 16) 


PHẨM MƯỜI HAI 


(CXT) Jenta (Thera. 16) 

(CXTIT) Vacchagotta (Thera. 16) 
(CXTITIT) Vanavaccha (Thera. 16) 
(XIV) Adhimutta (Thera. 16) 
(CXV) Mahànàma (Thera. 16) 
(CXVT) Pàràpariya (Thera. 17) 
(CXVTT) Yasa (Thera. 17) 
(CXVTIT) Kimliba (Thera. 17) 
(CXIX) Vajji-Putta (Thera. 17) 
(CXX) 1sidatta (Thera. 17) 


CHƯƠNG II - HAI KỆ 
PHẨM MỘT 


(CXXT) Utara (Thera. 18) 

(CXXTIT) Pindola-Bhàradvàja (Thera. 18) 
(CXXTTIT) Valliya (Thera. 18) 

(CXXTV) Gangàtiriya (Thera. 18) 
(CXXYV) Ajina (Thera. 18) 

(CXXVT) Melajina (Thera. 19) 

(CXXVII) Ràdha (Thera. 19) 

(CXXVTIIT) Suràdha (Thera. 19) 

(CXXTIX) Gotama (Thera. 19) 

(CXXX) Vasabha (Thera. 19) 


PHẨM HAI 


(CXXXT) Mahàcunsa (Thera. 20) 
(CXXXTT) Jotidàra (Thera. 20) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập III Page 4 of 353 


(CXXXTITIT) Herannakàni (Thera. 20) 
(CXXXTV) Somamiitta (Thera. 20) 
(CXXXYV) Sabbamitta (Thera. 20) 
(CXXXVT) Mahàkàla (Thera. 21) 
(CXXXXVTT) Tissa (Thera. 21) 
(CXXXVTTIT) Kimbila (Thera. 21) 
(CXXXIX) Nanda (Thera. 21) 

(CXL) Sirimat (Thera. 21) 


PHẨM BA 


(CXLT) Uttara (Thera. 22) 
(CXLTIT) Bhaddaji (Thera. 22) 
(CXLTITIT) Sobhita (Thera. 22) 
(CXLTV) Valliya (Thera. 22) 
(CXLV) Vitàsoka (Thera. 22) 
(CXLVT) Punnamàsa (Thera. 23) 
(CXLVTIT) Nandaka (Thera. 23) 
(CXLVTITIT) Bharata (Thera. 23) 
(CXLTIX) Bhàradvàja (Thera. 23) 
(CL) Kanhadinna (Thera. 23) 


PHẨM BỐN 


(CLT) Migasìra (Thera. 24) 

(CLTIT) Sivàka (Thera. 24) 

(CLTIIT) Upavàna (Thera. 24) 

(CLTV) I1sidinna (Thera. 24) 

(CLV) Sambula - Kaccàna (Thera. 24) 
(CLVT) Khitaka (Thera. 25) 

(CLVTIT) Sona - Potiriyaputta (Thera. 25) 
(CLVTITIT) Nisabha (Thera. 25) 

(CLIX) Usabha (Thera. 25) 

(CLX) Kappata - Kura (Thera. 25) 


PHẨM NĂM 


(CLXTI) Kumàra-Kassapa (Thera. 26) 

(CLXIT) Dhammapàla (Thera. 26) 

(CLXTIIT) Brahmàilì (Thera. 26) 

(CLXTV) Mogharàjam (Thera. 27) 

(CLXV) Visàkha, Con Của Pancàlì (Thera. 27) 
(CLXVT) Cùlaka (Thera. 27) 

(CLXVTIT) Anupama (Thera. 27) 

(CLXVTTIT) Vajjita (Thera. 27) 

(CLXIX) Sandhita (Thera. 28) 


CHƯƠNG TII 
PHẨM BA KỆ 


(CLXX) Anganika Bhàradvàja (Thera. 29) 
(CLXXT) Paccaya (Thera. 29) 

(CLXXTIT) Bàkula (Thera. 29) 

(CLXXTITIT) Dhaniya (Thera. 29) 
(CLXXTV) Con Của Màtanga (Thera. 30) 
(CLXXYV) Khujja Sobhita (Thera. 30) 
(CLXXYVT) Vàrana (Thera. 30) 
(CLXXVTIT) Passsika (Thera. 30) 
(CLXXVTITIT) Yasoja (Thera. 30) 
(CLXXTIX) Satimattya (Thera. 31) 
(CLXXX) Upàii (Thera. 31) 

(CLXXXT) Uttarapàla (Thera. 31) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II 


(CLXXXTT) Abhibhùta (Thera. 31) 
(CLXXXTTIT) Gotama (Thera. 32) 
(CLXXXTV) Harita (Thera. 32) 
(CLXXXYV) Vimala (Thera. 32) 


PHẨM BỐN KỆ 


(CLXXXVT) Nàgasamàia (Thera. 33) 
(CLXXXVII) Bhagu (Thera. 33) 
(CLXXXVTIT) Sabhiya (Thera. 33) 
(CLXXXIX) Nandaka (Thera. 33) 
(CXC) Jambuka (Thera. 34) 
(CXCT) Senaka (Thera. 34) 
(CXCTITI) Sambhùta (Thera. 34) 
(CXCTIT) Ràhula (Thera. 35) 
(CXCTV) Candana (Thera. 35) 
(CXCV) Dhammika (Thera. 35) 
(CXCVT) Sabbaka (Thera. 35) 
(CXVITI) Mudita (Thera 36) 


PHẨM NĂM KỆ 


(CXCVIIT) Ràjadatta (Thera. 37) 
(CXCIX) Subhùta (Thera. 37) 
(CC) Girimànanda (Thera. 38) 
(CCT) Sumana (Thera. 38) 

(CCTIT) Vaddha (Thera. 38) 
(CCTITITI) Nadikassapa (Thera. 39) 
(CCTV) Gayà-Kassapa (Thera. 39) 
(CCV) Vakkali (Thera. 39) 

(CCVT) Vigitasena (Thera. 39) 
(CCVTIT) Yasadatta (Thera. 40) 
(CCVTTIT) Sonakutikanna (Thera. 40) 
(CCTX) Kosiya (Thera. 41) 


PHẨM SÁU KỆ 


(CCK) Uruvelà Kassapa (Thera. 42) 
(CCXT) Tekicchakàrì (Thera. 42) 
(CCXITI ) Mahà-Nàga (Thera. 43) 
(CCXTITIT) Kulla (Thera. 43) 

(CCXTIV) Màlunkyaputta (Thera. 43) 
(CCXV) Sappadàsa (Thera. 44) 
(CCXVT) Kàtiyàna (Thera. 45) 
(CCXIT ) Migajàla (Thera. 45) 
(CCXVTIT) Jenta (Thera. 45) 
(CCXIX) Sumana (Thera. 46) 
(CCXX) Nhàilaka - Muni (Thera. 46) 
(CCXXT) Brahmadatta (Thera. 46) 
(CCXXTT) Sirimanda (Thera. 47) 
(CCXXTIIT) Sabbhakàma (Thera. 47) 


PHẨM BẢY KỆ 


CHƯƠNG IV 


CHƯƠNG V 


CHƯƠNG VI 


CHƯƠNG VII 


Page 5 of353 


Tiêu Bộ Kinh - Tập III Page 6 of 353 


(CCXXYV) Lakuntaka-Bhaddiya (Thera. 49) 
(CCXXVT) Bhadda (Thera. 50) 

(CCXXVIT) Sopàka (Thera. 50) 
(CCXXVTITIT) Sarabhanga (Thera. 50) 


CHƯƠNG VITII 
PHẨM TÁM KỆ 


(CCXXLX) Mahà-Kaccàyana (Thera. 52) 
(CCXXX) Sirimitta (Thera. 52) 
(CCXXXT) Mahà-Panthaka (Thera. 53) 


CHƯƠNG TX 
PHẨM CHÍN KỆ 
(CCXXXII) Bhùta (Thera. 54) 
CHƯƠNG X 
PHẨM MƯỜI KỆ 


(CCXXTIIT) Kàludày¡n (Thera. 56) 

(CCXXXTV) Ekavihàriya (Tissa Kumàra) (Thera. 57) 
(CCXXXV) Mahà Kappina (Ma-ha Kiếp-tân-na) (Thera. 58) 
(CCXXXVT) Cùla-Panthaka (Thera. 59) 

(CCXXXYVTT) Kappa (Thera. 59) 

(CCXXXVTTIT) Upasena, Con Của Vanganta (Thera. 60) 
(CCXXXIX) Gotama (Thera. 61) 


CHƯƠNG XI 
PHẨM MƯỜI MỘT KỆ 
(CCXL) Sankicca (Thera. 62) 
CHƯƠNG XII 
PHẨM MƯỜI HAI KỆ 


(CCXLT) Sìlavat (Thera. 63) 
(CCXLTT) Sunìta (Thera. 63) 


CHƯƠNG XIII 
PHẨM MƯỜI BA KỆ 
(CCXLTIT) Sona-Kolivisa (Thera. 65) 
CHƯƠNG XIV 
PHẨM MƯỜI BỐN KỆ 


(CCXLTV) Revata (Thera. 67) 
(CCXLV) Godatta (Thera. 67) 


CHƯƠNG XV 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II 


PHẨM MƯỜI LĂM KỆ 


(CCXLVT) Anna-Kondanna (Thera. 69) 
(CCXLVTT) Udày¡n (Thera. 69) 


CHƯƠNG XVI 
PHẨM HAI MƯƠI KỆ 


(CCXLVIITI) Adhimutta (Thera. 71) 

(CCXLTIX) Pàràpariya (Thera. 72) 

(CCL) Kelakàni (Thera. 298) 

(CCLT) Ratthapàla (Thera. 75) 

(CCLTT) Màlunkyaputta (Thera. 77). 

(CCLTITIT) Sela (Thera. 78) 

(CCLTV) Bhaddiya kàligodhàyaputta (Thera. 80) 
(CCLV) Angulimàlà (Thera. 80) 

(CCLVT) Anuruddha (Thera. 83) 

(CCLVTT) Pàràpariya (Thera. 84) 


CHƯƠNG XVTI 
PHẨM BA MƯƠI KỆ 


(CCLVTIT) Phussa (Thera. 87) 
(CCLTIX) Sàriputta (Thera. 89) 
(XXLX) Ananda (Thera. 91) 


CHƯƠNG XVIII 
PHẨM BỐN MƯƠI KỆ 
(CCLXT) Mahà-Kassapa (Thera. 94) 
CHƯƠNG XIX 
PHẨM NĂM MƯƠI KỆ 
(CCLXTT) Tàlaputta (Thera. 97) 
CHƯƠNG XX 
PHẨM SÁU MƯƠI KỆ 
(CCLXTITII) Mahà-Moggallàna (Thera. 104) 
CHƯƠNG XXI 
PHẨM BẢY MƯƠI KỆ (Đại Tập) 
(CCLXTV) Vangìsa (Thera. 109) 
3.2 TRƯỞNG LÃO NI KỆ 


PHẨM 1 TẬP MỘT KỆ 


(1) Bài Kệ Này Do Một Trưởng Lão Ni Không Biết Tên Nói Lên (Therì. 123) 


(11) Muttà (Therì. 123) 


Page 7 of353 


Tiêu Bộ Kinh - Tập III Page 8 of353 


(TIT) Punnà (Therì. 123) 

(1V) Tissà (Therì. 123) 

(V) Một Tissà Khác (Therì. 123) 
(V1) Dhìra (Therì. 124) 

(V1TI) Một Dhìra Khác (Therì. 124) 
(VIIT) Mittà (Therì. 124) 

(1X) Bhadhà (Therì. 124) 

(X) Upasanà (Therì. 124) 

(X1) Muttà (Therì. 123) 

(XIT) Dhammadinnà (Therì. 124) 
(XITIT) Visàkhà (Therì. 124) 

(XIV) Sumànà (Therì. 124) 

(XV) Uttarà (Therì. 125) 

(XV1) Sumànà Xuất Gia Khi Tuổi Già (TherÌì. 125) 
(XVTIT) Dhammà (Therì. 125) 
(XVTITIT) Sanjhà (Therì. 125) 


PHẨM II TẬP HAI KỆ 


(XIX) Abhirùpa Nandà (Therì. 125) 
(XX) 1entì (hay Jentà) (Therì. 125) 
(XX1T) Mẹ Của Sumangala (Therì. 126) 
(XXTIT) Addhakasi (Therì. 126) 
(XXITIT) Città (Therì. 126) 

(XX1V) Mettikà (Therì. 126) 

(XXV) Mittà (Therì. 127) 

(XXVT) Mẹ Của Abhayà (Therì. 127) 
(XXVII) Abhaya (Therì. 127) 
(XXVIITI) Sàmà (Therì. 127) 


PHẨM III TẬP BA KỆ 


(XXI1X) Một Sàmà Khác (Therì. 127) 
(XXX) Uttama (Therì. 128) 

(XXX1) Một Uttarà Khác 

(XXXIT) Dantikà 

(XXXITIT) Ubirì 

(XXXTV) Sukkà (Therì. 129) 
(XXXV) Sielà 

(XXXYVT) Somà (Therì. 129) 


PHẨM IV TẬP BỐN KỆ 
(XXXVTT) Bhaddà Thuộc Dòng Họ Kapllà. (Therì. 130) 
PHẨM V TẬP NĂM KỆ 


(XXXVIITI) Một Tỷ Kheo Ni Vô Danh (Therì. 130) 
(XXXIX) Vimala, Xưa Làm Một Kỹ Nữ (Therì. 131) 
(VL) Sìha (Therì. 131) 

(XLT) Sundarì Nandà (Therì. 132) 

(XLTITI) Manduttara (Therì. 132) 

(XLITT) Mittakali (Therì. 132) 

(XLIV) Sakulà (Therì. 133) 

(XLV) Sonà (Therì. 133) 

(XLVT) Bhadda Kundalakess (TherÌì. 134) 

(XLVIT) Patàcàrà (Therì. 134) 

(XLVTTIT) 30 Tỷ Kheo Ni Tuyên Bố Về Chánh Trí Dưới Sự Lãnh Đạo Của Patàcàrà (TherÌì. 135) 
(XLIX) Candà (Therì. 135) 


PHẨM VI TẬP SÁU KỆ 


(L) Năm Trăm Patàcàrà (Therì. 136) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập III Page 9 of 353 


(LI) Vàsitthi (Therì. 136) 

(LIT) Khemà (Therì. 137) 

(LIIT) Sujàtà (Therì. 137) 

(LTIV) Anopanà (Therì. 138) 

(LV) Mahàpajàpatì Gotamì (Therì. 138) 
(LVT) Guttà (Therì. 139) 

(LVIT) Vijjayà (Therì. 139) 


PHẨM VII TẬP BẢY KỆ 


(LVTIIT) Uttarà (Therì. 140) 
(LIX) Calà (Therì. 141) 
(LX) Upacàlà (Therì. 141) 


PHẨM VIII TẬP TÁM KỆ 

(LXT) Sìsupacàlà (TherÌì. 142) 
PHẨM 1X TẬP CHÍN KỆ 

(LXITI) Mẹ Của Vaddha 
PHẨM X TẬP MƯỜI KỆ 

(LXTIIT) Kisà Gotamì (Therì. 143) 
PHẨM XI TẬP MƯỜI HAI KỆ 

(LXTIV) Uppalavanna 
PHẨM XII TẬP MƯỜI SÁU KỆ 

(LXV) Punnà hay Punnikà (Therì. 146) 
PHẨM XIII TẬP HAI MƯƠI KỆ 


(LXVT) Ambapàlì (Therì. 147) 

(LXVIT) Rohinì (Therì. 150) 

(LXVITIT) Càpà (Therì. 151) 

(LX1X) Sundàrì (Therì. 153) 

(LXX) Subhà, Con Người Thợ Vàng (Therì. 156) 


PHẨM XIV TẬP BA MƯƠI KỆ 

(LXXT) Subhà ở Rừng Xoài của 7Jivaka (Therì. 150) 
PHẨM XV TẬP BỐN MƯƠI KỆ 

(LXXIT) 1sidàsi (Therì. 162) 
PHẨM XVI ĐẠI PHẨM 


(LXXIII) Sumedhà (Therì. 167) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 10 of353 


3. GIỚI THIỆU TRƯỞNG LÃO TĂNG KỆ & TRƯỞNG LÃO NI KỆ 


Trưởng Lão Tăng Kệ là quyền thứ tám của Tiểu Bộ Kinh, một tập hợp 264 tích truyện trong dạng các 
câu kệ do các vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật thuật lại về cuộc đời, công phu tu tập và tinh tấn hành trì 
của quý Ngài trên đường đưa đến đạo quả A-la-hán. Trong khi đó, Trưởng Lão Ni Kệ là quyên thứ chín, 
gồm 73 tích truyện về cuộc đời các vị tỳ kheo ni đệ tử A-la-hán của Đức Phật. 


Qua hai quyền kinh nầy, chúng ta biết được các nỗ lực tu tập, đấu tranh nội tâm, thanh lọc tâm ý để đưa 
đến giác ngộ giải thoát. Cuộc đời tu hành của quý vị Tăng Ni như đã ghi lại trong hai quyền kinh là 
những tắm gương sáng ngời để chúng ta cùng suy gẫm và noi theo trên con đường hành đạo của mỗi 
người con Phật chúng ta. 


Ngoài ra, các câu chuyện và vần kệ trong quyền Trưởng Lão Ni Kệ cũng là một chứng minh hùng hồn, 
cho thấy con đường của chư Phật mở rộng cho mọi người, không phân biệt nam hay nữ. Tấm gương 
dũng cảm quyết tâm tu tập để đắc đạo quả Cao thượng của các vị tỳ kheo ni tiền phong trong NI Đoàn 
của Đức Phật là một nguôn cảm hứng cho tất cả mọi người con Phật trong hơn hai ngàn năm trăm năm 
qua - nam cũng như nữ, già lẫn trẻ, người tại gia cũng như xuất gia. Đạo quả A-la-hán, đạo quả giác ngộ 
toàn bích, mở rộng cho tất cả những ai tận lực tu học, giữ gìn giới hạnh, thanh lọc tâm ý, khai phát tuệ 
minh, như các vị đại đệ tử tỳ kheo và tỳ kheo mi đó. 


Tỳ Kheo Ariyasilo 
(Bình Anson Lược Dịch, Tháng 01-2001) 


-00O0oo- 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 11 of353 


3.1 TRƯỞNG LÃO TĂNG KỆ 
CHƯƠNG I - MỘT KỆ 
PHẨM MỘT 


Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Bậc A-La-Hán Chánh Đẳng Giác 
(1) Subhùti (Thera. 1) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sảwz/¿, trong gia đình vị Cố vấn $%mana, em trai Ông 
Anàthapindika (Cấp Cô Độc), được đặt tên là Šwbjz¡. Trong ngày ông Cấp Cô Độc dâng cúng vườn Kỷ 
Viên cho đức Phật, ngài có chứng kiến. Sau khi nghe pháp, ngài khởi lòng tin và xuât gia. Thọ Đại giới 
xong, ngài thâm hiểu hai loại giới luật. Được Thế Tôn cho một đề tài để thiền quán, ngài đi vào rừng đề 
hành thiền. Sau khi triển khai thiền quán, ngài chứng quả A-la-hán. Rồi ngài bắt đầu thuyết pháp, không 
phân biệt giới hạn, được trở thành vị Tỷ-kheo đệ nhât về hạnh Từ vô lượng. Khi Ngài đi khât thực, ngài 
vẫn hành thiền, và khi xuất thiền, ngài mới nhận đồ ăn, và như . vậy đem lại công đức lớn cho thí chủ và 
ngài trở thành vị xứng đáng được bố thí đệ nhất. Do vậy, Thế Tôn có nói: 'Này các Tỷ-kheo, Swbhii 
được xem là vị Tỷ-kheo đệ nhất về hạnh từ bi vô lượng, xứng đáng được cúng dường'. 


Bậc Đại đệ tử này, trong khi đi khất thực đi đến Vương Xá, vua Bimbisàra (Bình-sa) nghe ngài đến, liền 
đến kính chào và xin dựng một chỗ ở cho ngài, nhưng rồi vua quên, ngài không nhận được chỗ ở, nên 
hành thiền ngoài trời. Vì thái độ nghiêm túc của ngài, trời không mưa và do vậy nạn hạn hán đe dọa dân 
chúng, quần chúng tụ họp than phiền ôn ào trước hoàng cung. Vua tìm hiểu nguyên nhân vì sao trời 
không mưa và nghĩ rằng có lẽ vì ngài Subhui¡ hành thiền ngoài trời. Vua cho làm các am thất bằng lá 
cho ngài, và khi ngài vào ngồi thiền trong am thất â Ấy, trời băt đầu mưa từng hột một chớ không mưa ào 
ào. Ngài muốn quân chúng khỏi sợ hạn hán, tuyên bồ rằng, không có sự sợ hãi gì đe dọa ngài, từ phía 
ngoài hay từ phía trong, với những bài kệ như sau: 


1. Am thất ta khéo lợp, 
An lạc, ngăn chận gió, 
Thân mưa, hãy mưa đi, 
Mưa như ý Ngươi muốn! 
Tâm ta khéo định tĩnh, 
Giải thoái, sông tỉnh cần, 
Thân mưa, hãy mưa đi! 
Thân mưa, hãy mưa đi! 


(11) Mahàkotthita (Thera. 1) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở Sảvz//hi, trong một gia đình Bà-la-môn rất giàu có và 
được đặt tên là Kohiia (Câu-hy-la). Khi đến tuôi trưởng thành, ngài học ba tập ƒeda và thành tựu các 
đức tánh của vị Bả-la-môn, ngài nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, khởi lòng tin và xuất gia. Thực hiện 
thiền quán từ khi mới xuất gia, ngài chứng quả A-la-hán, với hiệu biết vệ nghĩa và về pháp, ngài thường 
hỏi bậc Đạo Sư và các vị Đại Trưởng lão về hai vấn đề ây và trở thành rất lão luyện thuần thục. Rồi bậc 
Đạo Sư, sau khi xác nhận các quả chứng ngài đã được trong kinh Vedalla, xác nhận ngài là bậc thiền 
quán đệ nhất. 


Sau một thời gian, ý thức được sự an lạc giải thoát, ngài nói lên bài kệ này: 
2. Tịch tịnh và chỉ tức, 


Tụng đọc lời trí tuệ, 
Tâm tư không thảo động, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 12 of353 


Ác pháp được vứt bỏ, 
Giông nhự những lá cây, 
BỊ gió thôi phiêu bạt. 


(TII11) Kankha-revata (Thera. 2) 


Trong thời đức Phật hiện tại ngài sanh vào trong một gia đình giàu có ở Sảvaífi. Khi ngài đứng vào 
vòng ngoài của những người đứng nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, ngài khởi lòng tin và xuất gia. Ngài 
chứng quả A-la-hán nhờ hành thiên, ngài trở thành lão luyện trong thiền định và bậc Đạo Sư tuyên bố 
ngài là hành thiền đệ nhất. 


Sự nghiệp đã thành tựu, ngài nghĩ đến sự nghi ngờ lắn chiếm tâm tư, và nay nghi ngờ đã được đoạn tận, 
ngài tán thán sức mạnh và trí tuệ của bậc Đạo Sư, nhờ vậy nay tâm tư ngài được định tĩnh và kiên trì. 
Ngài nói: 


3. Hãy thấy trí tuệ này 
Của những bậc Như Lai, 
Như lửa cháy nửa đêm, 
Cho ánh sáng, cho mắt, 
Họ nhiếp phục nghi ngờ 
Cho những ai đi đến. 


(1V) Punna Mamtàniputta (Thera. 2) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh vào một gia tộc Bà-la-môn, trong làng Bà-la-môn onavaffthu, 
không xa Kapilavaffhi (Ca-tỳ-la-vệ). Ngài là con trai của người chị của Trưởng lão Kondanna và được 
đặt tên là Punna. Sau khi làm tròn bồn phận của một người Sa-di, ngài tính tân nỗ lực cho đến khi chứng 
được quả cao nhất. Rồi ngài đi với người cậu ngài đến sống gần bậc Đạo Sư, từ bỏ miền phụ cận 
Kapilavatthu, chuyên tâm tu hành, không bao lâu ngài chứng quả A-la-hán. 


Ngài Punna có đến năm trăm đồ chúng cùng ở trong ø1a tộc ngài, và tất cả đều xuất gia. Vì ngài ĐIỎI về 
mười căn bản của thuyết giảng, ngài dạy cho các đệ tử của ngài lão luyện về mười căn bản này cho đến 
khi các vị này chứng quả A-la-hán. Các đệ tử ngài yêu cầu ngài đưa họ đến yết kiến bậc Đạo Sư, nhựng 
ngài nghĩ không nên đi với số đồ chúng như vậy, liên bảo họ đi trước còn ngài đi sau. Các vị ấy là đồng 
hương với đức Phật, đã đi bộ sáu mươi do tuần đến Vương Xá, đến tại ngôi tịnh xá Trúc Lâm và đảnh lễ 
bậc Đạo Sư. Đức Phật hỏi ai đồng hương với Ngài có thể giảng được về đời sông giản dị, và các vị này 
giới thiệu ngài Punna. Khi bậc Đạo Sư đi từ Vương Xá đên Sàvaírhi, ngài Punna cũng đi đến Sàvahi, 
tại đây ngài được dạy về Chánh pháp. Rồi ngài đi vào rừng 4zđhaz để suy tư về Chánh pháp. Tôn giả 
Saripuffa cũng đi theo vào rừng và đàm đạo Chánh pháp với Punna. Bậc Đạo Sư tuyên bô Puønna là bậc 
thuyết pháp đệ nhất. 


Một hôm, suy tư trên sự giải thoát chứng đạt, ngài suy tư như sau: 'Đối với ta và nhiều vị khác đã thoát 
khỏi đau khô, thật là giúp đỡ lớn nếu thân cận với bạn lành'. Với sự hoan hỷ phấn khởi, ngài nói lên bài 
kệ này: 


4. Hãy thân cận người hiển, 
Bác hiện mình thây nghĩa, 
Nghĩa lớn và thâm sâu, 
Khó thấy, tế, tế nhị, 

Bậc trí chứng đạt được, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 13 of353 


Không phóng dạt, chủ tâm. 
(V) Dabba (Thera. 2) 


Ngài sanh ra trong gia đình của dân tộc Ä⁄a/là ở Anupiyà. Khi mới bảy tuổi, ngài được thấy bậc Đạo Sư 
khi Thê Tôn viêng thăm xứ sở và nhà của ngài. 


Ngài bị ảnh hưởng đến nỗi ngài xin phép bà nội cho được xuất gia với bậc Đạo Sư, mẹ ngài đã mắt khi 
sanh ngài. Bà nội ngài đưa ngài đến yết kiến đức Phật và đức Phật giao cho một dỷ- -kheo làm lễ xuất gia 
cho ngài. Ngài với nghiệp nhân quá khứ với ước vọng tương lai đang chín muồi, nên chứng được bốn 
quả liên tiếp chính trong khi ngài được cạo tóc. 


Khi bậc Đạo Sư từ giã xứ A⁄a/là đề đi về Vương Xá, Dabba thiền quán một mình, và muốn dùng thân đề 
phục vụ giáo hội và nhận công việc phân phối chỗ ngủ, tô chức các buổi ăn. Bậc Đạo Sư chấp nhận công 
việc làm này, xác nhận sự thành công của ngài, khả năng thần thông của ngải, với ngón tay chói sáng 
của mình soi sáng cho các đồng Phạm hạnh vê chỗ ngủ. Các sự việc này được nói đến trong Luật tạng. 


Khi bị các Tỷ-kheo theo phe với Meffiya và Bhummaj/¡ika vụ khống, làm hại và ngài được giáo hội che 
chở và biện minh, Tôn giả Dabba ý thức được lòng từ của mình đôi với các vị khác, liên nói lên bài kệ 
như sau: 


5. Ai thật khó nhiếp phục, 
Nay đã được nhiêp phục, 
Dabba tự biết đủ, 

Nghỉ ngờ được vượt qua, 
Thắng trận, không sợ hãi, 
Dabba trú tịch tịnh. 


(V1) Sìla- Vaniya (Thera. 2) 


Đây là bài kệ của Trưởng lão Sambhờia, ngài được sanh ở ®2/agaha (Vương Xá), con trai một Bà-la- 
môn có danh tiếng, tên là S$ømbhòra. Với ba người bạn Bhùmijja, Jeyyasena và Abhiràdana. Ngài nghe 
Thế Tôn thuyết pháp và ngài xuất gia. Khi đang tu tập thiền quán thân bắt tịnh, ngài ở luôn luôn tại 
Siavana (rừng mát) và được gọi là S7avaniya (v1 ở rừng mát). 


Khi thấy các Tỷ-kheo đang đi đến yết kiến đức Phât, ngài nói: 'Thưa các Hiền giả, các Hiền giả hãy 
đảnh lê bậc Đạo Sư thay mặt tôi và thưa với bậc Đạo Sư như sau: 


6. Có Tỷ-kheo đi đến 

Rừng Sitavana, 

Sông một mình, độc cu, 

Biết ấu, tâm nhập định, 

Thăng trận, không kinh hoàng, 
Kiên trì hộ thân niệm" 


(VITI) Bhalliya (Thera. 2) 


Với người anh là 7aøwssa, trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở thành Pokkharavafi, con một người 
đánh xe cho đoàn lữ hành. Khi đoàn lữ hành đi ngang một khu rừng có bóng mát một đoạn đường bùn 
lây ngăn đoàn lữ hành lại. Một vị thân cây, là người bà con hiện ra và nói: "Thê Tôn vừa mới thành đạo 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 14 of353 


và đang ngồi thiền bảy ngày dưới gốc cây. Hãy cúng dường đồ ăn. Như vậy, các người được hạnh phúc 
và lợi ích'. Cả lữ đoàn hoan hỷ, không chờ nâu cơm, đem bánh gạo và mật đên cúng dường Thê Tôn. 


Khi Thế Tôn chuyển pháp luân ở 8enares, Thế Tôn đi đến Vương Xá. Ở đây, Tapussa và Bhalliya hầu 
hạ Ngài và nghe pháp, 7apwussư trở thành một cư sĩ, còn 8ha/ljya thời xuất gia và thành tựu được sáu 
thắng trí. 


Một ngày kia, Ác ma hiện ra dưới hình thức cực kỳ kinh hoàng, nhưng 8»z/lya đã vượt qua mọi sợ hãi, 
nên nói lên bài kệ như sau, khiên Ác ma phải thât vọng: 


7. Ai đuối đi thân chết, 

Với đạo bình của nó, 
Những dòng nước lớn mạnh, 
Trói cây lau yếu ớt, 

Tì hẳng trận, không sợ hãi, 
Nhiệp phục, tru tịch tịnh. 


(VTIIT) Vìra (Thera. 2) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở Sdvzhi (Xá-vệ) trong gia đình vị bộ trưởng vua 
Pasenadi (Ba-tư-nặc), và được gọi là Vira. Ngài Tất giỏi về thể thao và võ nghệ, và trở thành một chiến 
sĩ. Sau khi lập gia đình với sự băng lòng của mẹ cha, ngài có một đứa con trai. Thấy sự khổ lụy, tiếp tục 
tái sanh, ngài xuất gia và nhiệt tâm tinh cần, ngài chứng được sáu thắng trí. Khi đã thành vị A-la-hán và 
sống thọ hưởng an lạc giải thoát, vợ của ngài muôn cảm dỗ ngài trở về với gia đình bằng nhiều hình 
thức. Nhưng Tôn giả nói răng: Người đàn bà này muốn cám dỗ ta, , không khác gì người muốn xô ngã 
núi Si»erw với cánh một con ruồi'. Và ngài thuyết lên bài kệ này để nói răng sự cám dỗ của vợ cũ của 
ngài thật là vô ích: 


8. Ai thật khó nhiếp phục 

Nay đã được nhiềp phục, 

Vìra tự thỏa mãn, 

Nghỉ ngờ được vượt qua, 
Thắng trận, không kinh hoàng, 
Vìra tru tịch tịnh. 


Người đàn bà nghe ngài nói rất lấy làm xúc động và nghĩ rằng: 'Chồng ta đã thành đạt thù thắng như 
vậy. Vậy đời sống gia đình có gì là tốt đẹp cho ta'. Rồi đi đến tịnh xá các Tỷ-kheo-ni xin được xuất gia 
và chứng được ba minh. 


(1X). Pilinda-Vaccha (Thera. 2) 


Ngài sanh ở Sảvaz/h¡, là con một Bà-la-môn, trước khi Thế Tôn thành đạo và được đặt tên là Pilinda. 
Vaccha là tên của dòng họ. Ngài trở thành một ấn sĩ và được một bùa phép tên là Tiểu Gandhàra (có thê 
đi trên hư không và tha tâm thông) và nhờ vậy được nổi danh. Khi đức Phật thành đạo, bùa phép này 
không còn hiệu lực. Khi ngài nghe được bùa phép Đại Gandhara làm bùa phép tiêu Gandhàra mắt hiệu 
lực, ngài kết luận Sa- -môn Œøíama biết được bùa phép Đại Gandhàra và ngài đến hầu hạ đức Phật đề 
học cho được bùa phép â ấy, đức Phật dạy: 'Phải xuất gia', ngài tưởng rằng xuất gia là điều kiện đề chứng 
được bùa phép nên vâng lời theo. Đức Phật dạy ngài Chánh pháp và phương pháp thiền quán, chẳng bao 
lâu ngài chứng quả A-la-hán. Nhờ sự hướng dẫn của Pilinda trong một đời trước, được sanh làm chư 
Thiên, vị này hầu hạ ngài sớm chiều đề tỏ lòng biết ơn. Do vậy, ngài được xem là vị Tỷ-kheo được chư 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 15 of353 


Thiên ái kính, và được đức Phật xác nhận cho địa vị ây. 


Một hôm, Tôn giả Pi]inda ngồi giữa hội chúng Tỷ-kheo, suy tư đến sự thành tựu của mình, tuyên bố cho 
chúng biết bùa phép ấy đã đưa ngài đến gặp Thế Tôn và nói lên bài kệ này: 


9. Lời khuyên đến, tốt lành! 
Lời không tôi, không đến! 
Lời khuyên đến. với faq, 
Không thuộc về tà ác! 
Giữa các pháp phân biệt, 
1a đến pháp tôi thượng. 


(X) Punnamàsa (Thera. 3) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh làm con của SzmiddJ¡, một Bà-la-môn ở Sảvafihi, ngài 
xuất gia được khi sanh được đứa con trai, thọ giới dưới sự hướng dẫn của đức Phật, và lấy bốn sự thật 
làm đề tài để thiền quán và ngài chứng được quả A-la-hán. Vợ cũ của ngài tìm cách cám dỗ ngài, trang 
điểm rất đẹp mắt đến thăm ngài, và đem theo đứa con trai. Nhưng ngài hoàn toàn giải thoát, không còn 
vướng bận gì và nói lên bài kệ này: 


10. Ta sống không mong chờ, 
Đời này hay đời sau, 

VỊ đã đạt trí tuệ, 

An tịnh, tự chế ngự, 

Không dính nhiễm các pháp, 
Biết sanh diệt của đời. 


Vợ của ngài nghĩ rằng: 'Vị Trưởng lão này không đề ý gì đến ta và con ta nữa, ta không thể cám dỗ ngài' 
nên nàng bỏ đi. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 16 of353 


PHẨM HAI 
(X1) Cùlagavaccha (Thera. 3) 


Ngài sanh là vị Bà-la-môn ở Koszmbi, nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, ngài xuất gia. Lúc bấy giờ các Tỷ- 
kheo ở Kosambi tranh cãi nhau, Cỳlagavachha không theo phe phái nào, trung thành với lời dạy của bậc 
Đạo Sư, phát triển trí tuệ và chứng quả A-la-hán. Thấy sự tranh cãi các Tỷ-kheo là nguyên nhân của sự 
thối thất, ngài hoan hỷ với thái độ không phe phái của mình và nói lên bài kệ: 


11. Tỷ-kheo nhiều hân hoan, 
Trong pháp Phát tuyên bó, 
Đạt được đạo tịch tịnh, 
Hành dừng lại an lạc. 


(XII) Mahàgavaccha (Thera. 3) 


Ngài sinh ra trong thời đức Phật tại thế, làm con của Sammiddhi, một Bà-la-môn ở làng Nàlaka, 
Magadha. Ngài xuât gia vì Sàripuffa đã xuât gia, và ngài biệt Sàripuffa rât sáng suột. Sau khi chứng quả 
A-la-hán, và thọ hưởng lạc giải thoát, ngài nói lên bài kệ đê khích lệ các đông Phạm hạnh tinh cân tu 
tập: 


12. Trí tuệ lực, giới hạnh, 
Định, thiên lạc, chảnh niệm, 
Chỉ ăn những món ăn 

Đem lại quả tốt. đẹp, 

Ở đây, tham viễn ly, 

Chờ đợi giờ mạng chung. 


(XIITI) Vanvaccha (Thera. 3) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapilavaihu. Ngài sanh ra trong rừng, khi mẹ ngài đi vào 
rừng viễng cảnh, và sanh tại đấy. Ngài trở thành một trong những đứa trẻ chơi cát với đức Phật trong 
tương lai. Vì ngài thích rừng núi, ngài được biết với tên là ƒanavaccha. Về sau, khi ngài xuất gia, ngài 
sông trong rừng tinh tấn tu hành và chứng quả A-la-hán. Để tán thán hạnh ở rừng, ngài nói lên bài kệ 
này, đáp lời vị đồng Phạm hạnh đã hỏi ngài: Ngài thích thú gì ở rừng núi?” Ngài đáp: "Thích thú thay, 
các ngôi rừng các ngọn núi! 


3. Đẹp sắc, mây xanh biếc, 
Nước mát lạnh, chảy trong, 
Kẻ chăn bò Inda, 

Che kín cả ngôi rừng, 
Những ngôi núi đá đáy, 
Làm hân hoan tâm ta" 


(XIV) Sìvaka (Thera. 3) (Một Sa-di phục vụ cho Vanavaccha). 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con người chị của anavaccha. Khi mẹ ngài được tin 
Vanavaccha xuất gia, thọ Đại giới, đã sống trong rừng. Mẹ ngài nói với ngài: Này $vaka, con hãy xuất 
gia dưới sự chỉ dẫn của ƒanavaccha và phục vụ cho ngài, vì nay ngài đã già! Ngài nghe theo lời mẹ 
xuất gia sông ở trong rừng phục vụ săn sóc ƒ2wavaccha. Một hôm, khi đi đến gân làng, ngài bị đau 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 17 of353 


nặng; khi thuốc không chữa được, ngài không về và Trưởng lão ƒanavaccha đi tìm và thấy ngài bị đau. 
Sau khi cho ngài uống thuốc và săn sóc ngài, khi bình minh mới bắt đầu, vị Trưởng lão nói với ngài: 
Này S)vaka, từ khi ta xuất gia, ta không sống ở trong làng. Vậy chúng ta hãy đi vào rừng'. S?vakø trả lời: 
'Dầu thân con ở trong làng, nhưng tâm con bao giờ cũng hướng vê rừng núi. Vậy nay con tuy nằm ở 
đây, con sẵn sàng đi vào rừng'. VỊ “Trưởng lão câm tay ngài, dắt ngài đi vào rừng, khích lệ ngài. Ngài 
nhờ sự khích lệ này, tự mình sách tấn và chứng quả A-la-hán. 


Rồi ngài nói lên bài kệ của mình hợp chung lời vị Trưởng lão và lời mình, nói lên sự ưa thích sống viễn 
ly và quả chứng của mình, sự vâng lời thây của mình và chứng đặc chánh trí: 


14. Thây ta nói với ta, 

Hãy äãi, Sivaka!' 

Thân ta sống ở làng, 
Nhưng tâm hướng về rừng, 
Dâu còn năm fa đi, 

Người biết, không trói buộc. 


(XV) Kunda Dhàna (Thera. 3) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvz//h¡, con một Bà-la-môn và được gọi là Dhàna. Thuộc 
lòng ba tập Vệ-đà, sau khi đã lớn tuổi, ngài nghe đức Phật “thuyết pháp và xuất gia. Khi vua Pasenadi 
nước Kosaz/a đề ý đến ngài, cũng dường ngài các đồ dùng cần thiết nên ngài khỏi phải đi khất thực. Khi 
nàng %bhaddà mời bậc Đạo Sư và chúng Tỷ-kheo dùng cơm, lúc ấy Kunda Dhàna mới chứng tỏ quả 
chứng và sức mạnh của mình như đã được ghi chép trong tập sớ 4nguffara Nikaya. Ngài nói lên các bài 
kệ này cho các vị Tỷ-kheo: 


15. Năm pháp T hây cắt đứt, 
Năm pháp Thây từ bỏ, 

Và năm pháp thượng nhân, 
Thây cô găng tu tập, 
Tỷ-kheo vượt năm ái, 

Được gọi là vượt bộc lưu” 


(XVT) Belatthasìsa (Thera. 3) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sảwz/h¡ trong một gia đình Bà-la-môn. Trước khi đức Phật 
thành đạo, ngài đã xuất gia theo giáo đoàn của Kassapa ở Uruvelà và thờ lửa. Khi Kassapa được đức 
Phật giáo hóa, ngài là một trong ngàn người đệ tử của Kassapa chứng được quả A-la-hán, khi nghe đức 
Phật giảng kinh 41đi/pariyayasuria (Kinh Lửa Cháy). 


Sau ngài trở thành vị giáo thọ của Tôn giả 4nanda. Một hôm, nghĩ đên sự an lạc thuân tịnh của quả 
chứng, và sự tu hành ban sơ của mình, ngài nói lên bài kệ diễn tả sự hân hoan của ngài: 


16. Như vật hiển giống tốt 
Với sừng, kéo cái cây, 

Đi đứng không mệt nhọc, 
Cũng vậy, ta ngày đêm, 
Đi đứng không một nhọc, 
Được lạc không thê vát. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 18 of353 


(XVITI) Dàsaka (Thera. 4) 


Do nghiệp của mình, ngài sanh vào thời dức Phật hiện tại, con của một người nô lệ của A4nàthapindika, 
và được giao việc gác cửa vào tịnh xá Jefavana. Được nghe đức tánh và nguyện vọng của ngải, ông 
Anathapindika giải thoát cho ngài khỏi vòng nô lệ và ngài nói ngải sẽ sung sướng nếu được xuất gia. Do 
vậy, ngài được xuât gia ngay. Nhưng khi được xuất gia, ngài trở thành biếng nhác, thụ động, tiêu cực, 
không chịu cố găng để thoát khỏi sanh tử, và ngủ quá nhiêu sau các bữa ăn. Khi đến thời thuyết pháp, 
ngài lựa một chỗ ngoài vòng Tăng chúng, tìm một góc và ngồi ngáy. Thế Tôn nghĩ đến việc làm trước 
của ngài, nên nói lên bài kệ này đề khích lệ ngài: 


17. Ai hôn trầm, ăn nhiễu, 
Nằm ngủ, lăn qua lại, 
Như heo lớn, ăn no, 

Kẻ ngu tiếp thai sanh. 


Khi nghe vậy, Dasaka trở thành dao động hốt hoảng và phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. 
Rồi ngài suy nghĩ: 'Bài kệ của Thế Tôn đã khích lệ ta nhiều và ngài nói lại bài kệ này. Như vậy, dầu cho 
bài kệ chống đôi ăn nhiều, bài kệ trở thành lời tuyên bồ về chánh trí của ngài. 


(XVTIIT) Singàlar-Pitar (Thera. 5) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong gia đình giàu có ở Sâvafii, lập gia đình và đặt tên con là 
Singàlaka và tự mình được gọi là Singàla-pitar (cha của Singdla). Về sau ngài từ bỏ gia đình và xuất 
gia. Thế Tôn biết được căn cơ xu hướng của ngài, dạy ngài đê tài thiền quán là bộ xương người. Dùng 
đề tài này để thiền quán, ngài sông giữa các dòng họ Thích-ca ở Sưnsumảragira, tại khu rừng 
Bhesaskalà. Trong rừng ấy, một thần rừng biết được ngài sẽ chứng được Thánh quả nên nói lên bài kệ 
này: 


18. Hãy nhìn trong khu rừng, 
Rừng Bhesakalal 

Một Tỷ-kheo đang sống, 
Thừa tự lời Phật dạy, 

Ngang thân địa đại này, 

Tỏa khắp tưởng bộ xương. 
1a nghĩ T}-kheo áy, 

Mau đoạn tận dục tham. 


Nghe bài kệ này, vị Trưởng lão nghĩ rằng: 'Vị thần rừng này muốn ta có gắng tu tập', nên ngài phát triển 
thiền quán và chứng quả A-la-hán. Về sau, ngài nhớ lại bài kệ của thần rừng này và nói lên lại bài kệ ấy 
như là lời tuyên bố về chánh trí của ngài. 


(XI1X) Kula (Thera. 4) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn, xuất gia và vì tâm tư chưa được 
thăng bằng, ngài không chú tâm được trên một đề tài nhất định. Một ngày kia đi khất thực, ngài thấy 
người dẫn nước bằng cách đào cách kinh dẫn nước. Trong thành phó, ngài thấy người làm cung tên uôn 
năn cung tên bằng nheo một con mắt như thế nào, và khi trở về với bình bát đây đồ ăn, ngài thây những 
người làm xe sửa soạn trục xe, bánh xe và vành xe như thế nào. Bước vào tịnh xá, dùng cơm xong, khi 
đang nghỉ trưa, ngài nghĩ đến ba phương pháp nhiếp phục này, và lấy chúng làm khích lệ và dùng chúng 
để tự mình tu tập, không bao lâu ngài chứng quả A-la-hán. Liên hệ những bài học này với sự tu tập tâm 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 19 of353 


của mình, ngài nói lên lời chánh trí với bài kệ như sau: 


19. Người frị thủy dẫn nước, 
Kẻ làm nên năn lên, 

Người thợ mộc uốn số, 

Bậc tự điều, điều thân. 


(XX) A7ita (Thera. 4) 


Khi bậc Đạo Sư còn sống, ngài được sanh ở Sàyafhi con của một Bả-la-môn làm nghề đánh giá hàng 
hóa cho vua Kosala. Ngài trở thành một ân sĩ tu theo Bảvzzi, một vị Bà-la-môn có học thức ở vườn 
Kapiitha trên bờ sông Godhàvarì. Bàvarì bảo ngài cùng với Tissa và Metteva đi đến bậc Đạo Sư. 47/4 
được đức Phật cảm hóa, và xuất gia. Lựa một đê tài để thiền quán, ngài phát triển thiền quán và chứng 
quả A-la-hán. Ngài nói lên sự thắng trận của ngài với bài kệ này: 


20. Ta không có sợ chết, 
Không ưa thích sanh mạng, 
Ta sẽ bỏ thân này, 

Tĩnh giác và chánh niệm. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 20 of 353 


PHÁM BA 


(XXT) Nigrodha (Thera. 4) 


Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh trong một gia đình Bả-la-môn có danh tiếng ở Sàva#hi. Khi tỉnh 
xã Jetavana được dâng cúng đức Phật, trông thấy tướng tốt uy nghiêm của đức Phật, ngài được cảm hóa 
và xuất gia. Khi phát triển thiền quán, ngài có thê đạt được sáu thắng trí, suy tư đến sự an lạc quả chứng, 
sự lợi ích của giáo pháp giúp thoát khỏi tái sanh, ngài nói lên bài kệ này để tuyên bố chánh trí của ngài: 


21. Đối với ta, sợ hãi 
Không làm ta sợ hãi, 

Thâm hiểu đạo bắt tử, 

Bác Đạo Sư chúng ta 
Không tìm được chân đứng, 
Ở đâu, sự sợ hãi, 

Chỗ á ấy vị Tỷ-kheo 

Dẫn bước trên đường ấy. 


(XXIT) C¡ittaka (Thera. 4) 


Ngài sanh ở R3/agaha, con một gia đình Bà-la-môn giàu có. Khi bậc Đạo Sư ở vườn Trúc Lâm, C7⁄aka 
đến nghe đức Phật thuyết pháp, khởi lòng tin và xuất gia. Lựa giới luật làm đề tài tu tập, ngài vào một 
khu rừng và tu tập thiền định, với thiền quán khai triển, ngài chứng quả A-la-hán. Rồi ngài đi đến đảnh 
lễ đức Phật, được các vị đồng Phạm hạnh hỏi ngài có tỉnh tấn tu hành khi ở trong rừng không, ngài trả 
lời có và với bài kệ này, ngài nói lên chánh trí của ngài. 


22. Chim công, màu xanh biếc, 
Cổ đẹp, có màu tươi, 

Đang gọi nhau trong rừng, 
Rừng Kà-ram-Vi-yà, 

Với gió mắt tiêng trong, 
Chúng gọi và thức dậy, 

VỊ hành thiên đang ngủ. 


(XXIII) Gosàla (Thera. 5) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Ä⁄4gadha giàu có, ngài có quen với 
Sonakutikanna. Khi được biết Sonakuftikanna xuất gia, ngài bị dao động và suy nghĩ: 'Vị ấy có tài sản 
lớn mà còn xuất gia, sao ta lại không làm theo?'. Rồi ngài xuất gia, dùng giới luật làm đề tài thiền quán 
và tìm một chỗ thích hợp, ngài lựa một cao nguyên không xa làng sanh quán. Mẹ ngài ngày nào cũng bố 
thí cúng dường. Một hôm cúng cho ngài cháo, cơm nâu với mật và đường, ngài nhận đỗ cúng dường, 
ngồi ăn dưới bóng một ngọn đôi có tre mọc dày. Với tay và bát rửa sạch, được ăn một bữa ăn thích hợp, 
ngài phát tâm thiên quán và chú tâm vào vẫn đề sanh diệt các pháp, đạt được thiền định cao nhất, chứng 
quả A-la-hán, với hiệu biết về nghĩa, về pháp. Ngài muốn đi lên ngọn đồi để hưởng an lạc thiền vị, ngài 
nói lên kinh nghiệm của ngài với bài kệ: 


23. Ta ăn tại khóm trúc, 
Với cháo cơm và mật, 
1a chấp nhận toàn diện, 
Lời dạy bác đáng kính, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 21 of353 


Tảánh sanh diệt các uán, 
Ta sẽ lên ngọn núi, 
Tăng trưởng hạnh viên ly. 


(XXTIV) Sugandha (Thera. 5) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình giàu có ở Sảvaứ/hï. Vì lời phát nguyện trong 
quá khứ, khi ngài sanh ra, hương thơm tỏa khắp nhà, do vậy được đặt tên là Susandha (hương thơm). 
Khi đến tuổi trưởng thành, ngài được khuyến khích xuất gia, khi nghe Trưởng lão Mahà Sela thuyết 
pháp; sau bảy ngày, ngài chứng quả A-la-hán. Nói lên chánh trí của mình, ngài thuyết bài kệ này: 


24. Xuất gia, mùa mưa qua, 
Thấy pháp tánh các pháp, 
Ba mình chứng đạt được, 
Làm xong lời Phật dạy. 


(XXV) Nandiya (Thera. 5) 


Ngài được sanh ở Kapilavafí(hu, trong nhà một vương tộc Thích-ca, và cha mẹ ngài nói: 'Con ta sanh 
đem lại hoan hỷ trong nhà' và đặt tên ngài là Nandiya. Lớn lên, ngài xuất gia, khi Anuruddha và các bạn 
đều xuất gia. Nhờ chú tâm học tập và lời phát nguyện quá khứ, ngài chứng quả A-la-hán. Rồi ngài sống 
với Trưởng lão Anuruddha và các bạn tại rừng Trúc phía Đông. Tại đấy, Ác-ma muốn làm ngài sợ hãi, 
hiện ra trong hình thù rất dễ sợ, nhưng ngài đuôi Ác--ma đi với những lời như sau: "Này Ác-ma, Ngươi 
làm gì với những người đã vượt qua cảnh giới của ngươi. Do vậy, Ngươi chỉ gặp thất bại và bất hạnh!. 


25. Với ai, tâm thường hằng, 
Hướng mạnh về Chánh pháp, 
Pháp phát sanh hào quang, 
Pháp đạt đến Thánh quả, 

Vị 1ỷ-kheo như vậy, 

Nếu Nhà ngươi muốn chống, 
Hồi này kẻ Quỷ đen! 

Ngươi đi đến đau khổ. 


(XXVTI) Abhaya (Thera. 5) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh là con vua ØĐữmbisảra (Bình-sa). Giáo chủ Nả/apufía dạy ngài 
một mưu chước đề đánh bại Sa-môn ỚŒø/zma trong cuộc tranh luận, nhưng trong câu trả lời của Sa-môn 
Gotama, ngài thấy sự thất bại của giáo chủ phái Ni-kiền Tử và sự sáng suốt của Sa-môn Œø/zma. Do 
vậy, sau khi vua từ trần, Abhaya xuât gia. Nhờ giảng kinh Ví dụ cái lỗ trong cây gỏ, ngài chứng quả Dự 
lưu. Rồi với sự có gắng tinh cân, ngài chứng quả A-la-hán. Do vậy, phấn khởi trước thành quả đạt được, 
ngài nói lên chánh trí của ngài: 


26. Nghe được lời khéo giảng, 
Bậc bà con mặt trời, 

1a đâm thủng tình vị, 

Như tên chẻ ngọn tóc. 


(XXVTIT) Lomasakangìya (Thera. 5) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 22 of353 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapilavaffhu, trong một gia đình họ Thích-ca. Ngài rất yếu 
đuôi và thân ngài có lông mịn nên được gọi là Lomasakangiya. 


Khi Anuruddha và một số hoàng tử trẻ Sakyœ xuất gia, ngài không theo. Rồi Candana, một người bạn cũ 
thời trước, hỏi về "Nhứt dạ hiền giả - Bhaddekaraffa', ngài trả lời không được và đến hỏi đức Phật. Đức 
Phật khuyên ngài xuất gia và về xin phép cha mẹ. Khi mẹ ngài sợ ngài yếu đuối, ngài trả lời với bài kệ 
như sau: 


27. Cỏ dabba, kusa, 
Các loài có đâm ngực, 
Loài có lÊH IMUHj4, 

Cỏ tên pabbdja. 

Từ nơi ngực của ía, 

Ta sẽ đây chúng lui, 

Ta sẽ làm tăng trưởng, 
Hạnh cô độc viên ly. 


Nghe xong, mẹ ngài bằng lòng để ngài xuất gia, và được phép bậc Đạo Sư cho xuất gia. Sau thời gian 
học tập, ngài muốn đi vào rừng để thiền quán. Các Tỷ-kheo ngăn lại, nói ngài yếu đuối làm sao sống 
trong rừng núi được. Ngài lập lại bài kệ này và đi vào rừng tu thiền, chứng sáu thắng trí. Khi ngài chứng 
quả A-la-hán, ngài tuyên bố chánh trí của ngài với bài kệ nói trên. 


(XXVTITIT) Con Trai Của 7ambugàmika (Thera. 5) 


Ngài sanh ở Campà, con một cư sĩ tên .Jambugàmika, và được gọi với tên cha. Khi học tập hạnh Sa-di, 
ngài ở Sàkeía, tại rừng 4n/ana, cha ngài sợ ngài không bên chí xuât gia, nên gửi ngài bài kệ đê tìm hiệu 
ngài: 


28. Con có được thỏa mãn, 
Với y phục mang mặc? 
Con có được hoan hỷ, 

Với trang sức điểm tô? 

Và mùi hương thơm này, 
Do giới con tỏa ra, 

Chớ không do người khác 
Tạo mùi thơm như vậy! 


Khi ngài đọc bài kệ này, ngài nghĩ rằng phụ thân ngài nghỉ ngờ ngài còn đang bị thế tục chỉ phối, và 
ngài cũng chưa thoát khỏi địa vị phàm phu. Do vậy, ngài cảm thấy xúc động, liền phát tâm tỉnh tấn tu 
hành và không bao lâu chứng được sáu thắng trí. Với bài kệ của người cha làm đề tài thiền quán, cuối 
cùng ngài chứng quả A-la-hán. Và vừa để nói lên chánh trí, vừa tán thán người cha, ngài nói lên bài kệ. 


(XXI1X) Hàrita (Thera. 5) 


Sanh ra trong thời đức Phật hiện tại ở Sàv//h¡, con một Bà-la-môn giàu có. Cha mẹ cưới cho ngài một 
người vợ trẻ đẹp hoàn toàn xứng đôi vừa lứa, và ngài sống sung sướng bên người vợ của ngài. Một hôm, 
ngài đang ngắm nhìn sắc đẹp của vợ mình, do nghiệp nhân đời trước, ngài được nhắc lại là sắc đẹp ấy 
cũng vô thường. Vài ngày sau, vợ ngài bị con rắn đen căn và bị chết. BỊ đau khổ bởi cái chết này, ngài đi 
yết kiến đức Phật, được nghe pháp và xuất g1a. Nhưng khi ngài tu về giới, ngài không giữ được tâm cho 
chánh trực. Khi đi khất thực, ngài thấy một người làm tên, dùng dụng cụ làm cho cây tên được ngay 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 23 of 353 


thắng, ngài suy nghĩ: Những người này còn làm cho một cây tên ngay thắng, Ngài quay về, ngồi nghỉ 
trưa, phát triển thiền quán. Và ngài thây đức Phật hiện ra trước mặt ngài, ngồi trên hư không, và dạy 
ngài với bài kệ này: 


29. Thầy hay làm tự ngã, 

Được thấm nhuân hướng thượng, 
Như người thợ cung tên 

Làm cây tên ngay thẳng, 

Hãy làm tâm ngay thẳng, 

Hối này Ha-ri-tal 

Hãy chặt đứt vô mình. 


Nghe Thế Tôn dạy, ngài phát triển thiền quán, và không bao lâu trở thành vị A-la-hán. Ngài liền nói lên 
bài kệ này như lời tuyên bô chánh trí của ngài. 


(XXX) Tttiya (Thera. 5) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sảvwaffh¡ con trai một Bà-la-môn, và xuất gia để tìm đời sống 
bất tử, trở thành một du sĩ ngoại đạo. Một ngày kia, trong khi bộ hành ngài gặp Thế Tôn đang thuyết 
pháp và ngài xin xuất gia. Vì giới hạnh ngài không thanh tịnh, nên ngài không đạt được Thánh quả. 
Thấy các Tỷ-kheo khác nói lên chánh trí của mình, ngài xin Thế Tôn một bài học tóm tắt. Đức Phật trả 
lời ngài phải làm cho thanh tịnh nếp sống căn bản và đức Phật dạy ngài về nếp sống căn bản một cách 
tóm tắt, /⁄i„a học tập bài học này, phát triển thiền quán, nhưng rôi bị bệnh. Trong sự cô gắng tôi hậu, 
ngài chứng được quả A-la-hán. Vì ngài chứng được Thánh quả trước những trở ngại lớn như vậy, ngài 
nói lên chánh trí của ngài liên hệ đến cơn bệnh của ngài: 


30. Trong khi ta lâm bệnh, 
Niệm khởi lên nơi ta, 
Trong khi ta lâm bệnh, 
Không phải thời phóng dật. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 24 of 353 


PHẨM BÓN 
(XXXT) Gahvaratìrya (Thera. 6) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở S2vz//ñ¡ trong một gia đình Bà-la-môn và được gọi là 
Aggidafa. Khi lớn lên ngài thấy đức Phật hiện hóa thần thông song hành, khởi lòng tin và xuất gia. Lấy 
một đề tài để hành trì, ngài đi vào rừng Rafira và được biết với tên là Œahvarairiya, phát triển thiền 
quán, không bao lâu ngài. chứng quả A-la-hán. Rồi ngài đi đến đảnh lễ đức Phật ở Sava//h¡, các bà con 
ngài nghe tin ngài đến, liền cúng dường ngài rất nhiều. Khi ngài muốn trở lui lại khu rừng, các bả con 
ngăn lại, nói răng núi nhiều muỗi và ruôi lăng rất khó sống. Ngài trả lời đời sống rừng núi thích hợp với 
ngài và ngài nói lên chánh trí của ngài với bài kệ: 


31. Trong núi rừng rộng lớn, 
Bị muôi lăng đôi căn, 

Như voi đâu chiến trận, 

Tại đấy sống chánh niệm. 


(XXXIT) Suppiya (Thera. 6) 


Trong thời đức Phật tại thế, do nghiệp quá khứ, ngài được sanh trong gia đình người giữ nghĩa địa ở 
Sâavaffhi. Được bạn Sopàka thuyết pháp cảm hóa, ngài xuất Ø1a và chứng được quả vị cao nhất, và trong 
bài kệ, ngài nói lên chánh trí của ngài khi đang phần đấu để chứng quả A-la-hán. 


32. Bị già, được không giả, 
Bị nung nấu, được tịnh, 
Mong răng ta sẽ được 
Tịch tịnh thật tôi thượng, 
An ổn thật vô thượng, 
Thoát khỏi các khổ ách. 


(XXXTIIT) Soopaka, Một Tỷ-Kheo Trẻ Con (Thera. 6) 


Ngài sanh trong thời đức Phật hiện tại ở Sàvz//h¡, từ một người đàn bà rất nghèo khổ. Khi bà mẹ đau đẻ, 
bà bắt tỉnh và người ta tưởng bà đã chết nên đem thân bà đi thiêu. Một phi nhân không cho lửa đốt cháy, 
làm mưa làm gió và những người thiêu thân bỏ đi. Đứa con trẻ được sanh mạnh khỏe, còn người mẹ bị 
chết. Vị phi nhân hóa làm người, bế đứa con và bỏ trong nhà người giữ nghĩa địa, nuôi đứa con trong 
một thời gian với đồ ăn thích hợp. Sau đó, người giữ nghĩa địa nhận làm con nuôi, và Sopäka lớn lên với 
SupDId, con trai nhỏ của người giữ cửa. Vì ngài sanh ở nghĩa địa, nên đặt tên là Sopàka. Khi ngài bảy 
tuôi, Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh, vào buổi sáng, nhìn xem những aI có thiện căn tốt lành, thấy 
Sopàka và đi đến nghĩa địa. Sopàka được nghiệp duyên đời trước, đi đến Thế Tôn với tâm tư hoan hỷ và 
đảnh lễ Thế Tôn, Thế Tôn thuyết pháp và Sopàka xin xuất gia. Sau khi được phép người cha nuôi, 
Sopàka xuất gia và được dạy tình thương huynh đệ làm đề tài tu hành. Sopàka lấy đề tài này và sống, ở 
nghĩa địa và chứng được cảnh giới thiền tương đương. Lấy cảnh giới thiền làm đề tài căn bản, ngài triển 
khai thiền quán và chứng được quả A-la-hán. Sau khi chứng quả, ngài làm bài kệ, trong ấy ngài nêu cho 
các Tỷ-kheo rõ đề tài tình thương anh em, không có phân biệt người thân kẻ sơ. Với tât cả, tình thương 
phải là một, bao trùm mọi cảnh giới, mọi chúng sanh mọi thời g1an: 


33. Như người mẹ tốt lành 
1 Hương: người con độc nhất, 
Cũng vậy đối chúng sanh, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 25 of353 


Đủ mọi loài, mọi chỗ, 
Hãy có lòng tôi đẹp, 
Thương mên và từ ái. 


(XXXTIV) Posiya (Thera. 6) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một triệu phú ở Sâvzffi¡, là em trai của Trưởng lão 
Sangàma/¡. Khi lớn lên, ngài lập gia đình. Khi sanh được đứa con trai, do nghiệp duyên đời trước, ngài 
cảm thấy lo lắng trước vấn đề sông chết, nên ngài xuất gia, sống một mình trong rừng và tu tập đề tài 
bốn sự thật. Sau một thời gian, ngài chứng quả A-la-hán. 


Rồi ngài đi đến Sàvaffthi để đánh. lễ Thế Tôn và về thăm lại nhà cũ, người VỢ Cũ cúng dường ngải và 
muốn cám dỗ ngài sống lại đời sống cũ, ngải biết được dụng ý của vợ ngải nên cáo lui và về lại trong 
rừng, các bạn đồng tu hỏi vì sao ngài về sớm như vậy, ngài kê lại câu chuyện đã xảy ra và nói lên bài kệ: 


34. Không gần là tốt đẹp, 
Kẻ trí thường biết vậy, 
Từ làng đi đến rừng, 

Từ rừng, ta vào nhà, 

Từ đấy, đứng dậy đi, 
Không đoái hoài Bô-syà. 


(XXXYV) Sàmannakàni (Thera. 6) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một du sĩ và xuất gia theo đức Phật. Khi thấy đức Phật 
hóa hiện thân thông song hành; và nhờ thiên, ngài chứng quả A-la-hán. 


Lúc bấy giờ, một du sĩ tên Katnyàna, ngài quen khi còn là cư sĩ, du sĩ này mắt hết sự ủng hộ của giới cư 
sĩ từ khi đức Phật được mọi người qui ngưỡng, và trở thành khốn cùng. Kà/jyàna đến ngài và yêu cầu 
ngài ủng hộ để được hạnh phúc đời này đời sau, ngài đáp: Hạnh phúc không liên hệ đến đời và chỉ 
những người hiểu biết quá trình tu chứng mới hưởng sự an lạc thuần nhất này'. Và ngài nói lên bài kệ để 
chứng minh sự thành đạt của ngài: 


35. Kẻ tìm lạc, được lạc, 

Nêu sở hành đúng đăn, 

Lại thêm được kính trọng, 
Danh vọng được tăng trưởng. 
Ai tu tập chánh trực, 

Con đường Thánh tám ngành, 
Đây là đường lộ trình, 

Đạt đến cảnh bắt tử. 


(XXXYVT) Con Của Kunmà (Thera. 6) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở xứ 4øvari thành Velukanda, và được đặt tên là Nanda. 
Nhưng vì mẹ tên Kumd nên ngài được gọi là con của Kumà. Khi nghe Tôn giả SôripuIta thuyết pháp, 
ngài xuất gia và tu tập trên sườn đôi. Nhưng chỉ sau khi nghe đức Phật thuyết pháp và sửa lại phương 
pháp tu tập, ngài mới chứng quả A-la-hán. Khi đã trở thành A-la-hán, ngài thấy các Tỷ-kheo khác quá lo 
cho thân thể, nên ngài dùng bài kệ để hướng dẫn họ theo Chánh pháp: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 26 of 353 


36. Lành thay, điều được nghe! 
Lành thay, hạnh phúc sông! 
Lành thay, thường an trú! 

Đời sông kẻ không nhà. 

Tìm hỏi nghĩa Chánh pháp, 
Làm các hạnh Cung kính, 

Đấy là hạnh Sa-môn, 

Của bậc Vô sở hữu. 


(XXXVTIT) Bạn Của Con Kumà (Thera. 6) 


Ngài được sanh trong thời đức Phật hiện tại, tại thành Velukanda, trong một gia đình giàu có tên 
Sudana. Có người nói ngài tên là ƒasuiokì. Ngài trở thành bạn thân với con của Kumả. Khi con của 
Kumà xuất gia, ngài nghĩ đạo của con Kưmà không thể là đạo tầm thường nên đến nghe bậc Đạo Sư 
thuyết pháp. Nghe xong, ngài cảm thấy nhiều xúc động và xuất gia. Ngài cùng an trú với con của Kwmà 
trên sườn đồi đề tu hành. 


Trong lúc ấy, nhiều Tỷý-kheo bộ hành nhiều địa phương, đều an trú tại chỗ hai vị này và tạo nên cảnh õ ồn 
ào. Sdanra, tâm thiền định bị chi phối, lấy sự kiện này làm đề tài để tinh tấn tu hành và nói lên bài kệ 
này: 


37. Bộ hành nhiều xứ sở, 

Với hạnh không suy tưởng, 
Thiêu đốt phân thiên định, 

Đi khắp xứ làm gì? 

Do vậy, ngăn vọng động, . 
Không vọng hướng, hãy thiên. 


(XXXVTIITI) Gavampaii (Thera. 6) 


Ngài được sanh trong thời đức Phật hiện tại, ngài là một trong bốn người bạn của 4s (Da-xá). Khi họ 
nghe Yzsø xuất gia, tất cả đều xuất gia và chứng quả A-la-hán. Rồi ngài sống ở rừng An/ana tại Sàkela, 
và hưởng lạc giải thoát. Khi bấy giờ, Thế Tôn đến với một số đông Tỷ-kheo tại 4z/ana. Chỗ ngủ không 
đây đủ và một sô Tỷ-kheo ngủ xung quanh tinh xá, trên bãi cát sông Sørabhà. Nửa đêm, nước sông dâng 
lên và các Tỷ-kheo trẻ la lớn. Thế Tôn nghe vậy, bảo Œavzmpaii can thiệp, ngăn sông không cho dâng 
cao, khiến các Tỷ-kheo yên tâm. VỊ Trưởng lão với thần túc thông của mình, làm theo lời Phật dạy, 
dừng dòng sông lại từ xa, khiến dòng sông dựng đứng lại như ngọn núi, do vậy ngài được mọi người 
biết là có thần thông. Một ngày kia, Thế Tôn đang thuyết pháp giữa một số đông người, thây Gavampari 
vì lòng từ bi nghĩ đên đời, đức Phật tán thán các hạnh của Œavampaii với bài kệ: 


38. Ai với thân túc thông, 
Dựng đứng Sarabhu, 
Chính Gavampdti, 
Không ÿ lại, không động, 
Vượt qua mọi trói buộc, 
Chư Thiên đêu đánh lê, 
Bác Đại sĩ Máu-nỉ 

Đã vượt qua sanh hữu. 


(XXXIX) T¡ssa (Thera. 6) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 27 of353 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở KXapilavaíihu, con người dì của đức Phật và được đặt tên 
là 7¡ 1S. Ngài xuât gia theo đức Phật, sông tại một lâm trại và tự phụ với địa vị của mình, tánh hay nóng 
nảy bât thường, vì vậy ngài không làm bôn phận của mình được hăng hái. 


Rồi bậc Đạo Sư, với thiên nhãn thấy ngài đang ngủ há miệng liền hiện đến trước ngài, thức ngài dậy với 
bài kệ: 


39. Như bị kiếm chém xuống, 
Như bị lứa cháy đâu, 

VỊ Tỷ-kheo xuát gia, 

Chánh niệm, đoạn tham dục. 


(XL) Vaddhamàna (Thera. 7) 


Ngài sanh ở ⁄esàii, trong gia đình một vị vua Licchavì, ngài trở thành một thiếu niên có tín tâm và phục 
vụ Tăng chúng. Về sau, khi đã xuât gia, ngài trở thành biêng nhác và được Như Lai khích lệ với bài kệ: 


40. Như bị kiếm chém xuống, 
Như bị lửa cháy đầu, 

VỊ Tỷ-kheo xuát gia, 

Chánh niệm, đoạn tham hữu. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 28 of 353 


PHÁM NĂM 
(XLT) Sirivaddka (Thera. 7) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở ®ä/agaha (Vương Xá), trong, nhà một Bà-la-môn giàu có. Khi 
vua Öimbisàra gặp bậc Đạo Sư, do nghiệp duyên đời trước, ngài xuất gia, đi đến một ngọn núi gần 
Vebhàra và Pandava, và trú tại chỗ ấy, chuyên hành tu tập. 


Một hôm, một cơn giông tố lớn nổi lên và sét đánh vào hang, nhưng nhờ gió lớn của các đám mây, làm 
nhẹ bớt sức nóng: đang đè nặng trên ngải, nhờ vậy với một nhiệt độ thích hợp, ngài có thể thiền định, 
thiền quán và cuôi cùng chứng quả A-la-hán. Với bài kệ nói lên chánh trí của mình, ngài thốt lên những 
lời như sau: 


41. Giữa đôi Vebhara, 
Giữa đổi Pandava, 

Sét đánh vào cửa hang, 
Đứa con bậc Vô, 
Như vậy, vẫn ngồi thiển. 


(XLITI) Khadira - Vaniya (Thera. 7) 


Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh ở nước Magadha (Ma- kiệt-đà) tại làng Nả/aka, con của nữ Bà-la- 
môn #èpasaảrì. Khi ngài lớn lên, mẹ ngài muôn ngài lập gia đình, nhưng khi nghe Sàripufa xuất gia, 
ngài bắt chước $$àripu/ra, đến các Tỷ- -kheo xin được thọ giới, tự xưng là em trai của Sảripu/a. Khi ngài 
chứng quả A-la-hán tại rừng cây xương rồng, ngài đi đến Sàvz/i (Xá-vệ) để đảnh lễ Thế Tôn, và ở lại 
một vài ngày tại tịnh xá Jefavana (Kỳ Viên). 


Rồi Thế Tôn, ngồi giữa đại chúng Tỷ-kheo, xác nhận ngài là Tỷ-kheo ở rừng đệ nhất. 


Một thời khác, ngài đi đến làng sanh quán, đem ba người cháu trai là con trai của ba người chị Cảià, 
Upacdlà, Sisùpacälà, cũng tên là Càlà, Upacdlà và Sisipacalà cho chúng xuất gia. Một hôm ngài bị ốm 
và Sàripuifa đi đến thăm, ®evz/a muốn dạy cho ba người cháu chớ có phóng dật, nên khi thấy Sàriuffa 
từ xa đên, bèn nói lên bài kệ: 


42. Hõi này cháu Calà, 
Này Upacalà, 

Sisùpacalà, 

Hãy sống, trú chánh niệm, 
VỊ đang đến các con, 

Như vị bắn chẻ tóc. 


(XLIITI) Sumangala (Thera. 7) 


Ngài sanh ở tại một làng nhỏ, gần Sâvafihi, trong một gia đình nghèo khó. Lớn lên, ngải tự nuôi sống 
giữa đồng ruộng, VỚI Cái liềm, cái cuốc và cái cày. Một hôm vua P2senađi cúng dường đức Phật với chư 
Tăng và ngài đi đến. đem theo sữa và bơ cùng với các người làm công khác. Khi thấy các Tăng, Ni được 
cung kính cúng dường, ngài nghĩ các Tăng, Ni này sông trong các nhà cửa được che kín và mặc các y 
phục tốt đẹp và ngải xin xuất gia để hưởng những tiện nghi này. Một Trưởng lão Tăng vì lòng từ chấp 
nhận ngài được xuất gia, cho ngài một đề tài tu hành và bảo ngài đi vào rừng. để tu tập. Nhưng trong 
hạnh độc cư, ngài cảm thấy buồn bã chán nản và đi về lại làng của mình. Khi về, ngài thấy các dân quê 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 29 of 353 


cày bừa với áo quần nhớp nhúa, đầy bụi bặm và bị nóng bức. Thấy vậy, ngài trở lại tu tập, đi đến dưới 
gôc cây, tu tập thiền định, sống cô độc, phát triển thiền quán. Cuối cùng, ngài chứng được quả A-la-hán. 
Đề nói lên sự giải thoát khỏi nỗi khổ cuộc đời, ngài thốt lên bài kệ này: 


43. Khéo thoát! Ôi khéo thoái! 
Thật sự ta khéo thoát, 
Thoát ba sự cong queo, 

1a thoát cong với liêm, 

Ta thoát cột với cày, 

Ta thoái cực với cuốc, 

Nêu có đây, có đây, 

Thật đu chán, ẩu chán, 

Hối Sumangalal 

Hồi Sumangala! - 

Hãy thiên, hãy thiên định! 
Hồi Sumangala! 

Hãy sống không phóng dật. 


(XLTIV) Sànu (Thera. 7) 


Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh ở Sàvz#i (Xá-vệ) trong gia đình một cư sĩ, sau khi người cha đã 
từ bỏ gia đình. Bà mẹ, đặt tên ngài là Sàøw, khi ngài lên bảy tuổi, được đưa đến ở với các Tỷ-kheo, nghĩ 
rằng như vậy con mình được sống hạnh phúc. Rồi Sản trở thành một vị học hành giỏi, một vị pháp sư, 
thiên sư với lòng từ bi, được chư Thiên và loài Người ái kính. Trong đời trước, mẹ ngài là một nữ Dạ- 
xoa. Sau một thời gian, ngài mắt sự sáng suốt, sống sầu khổ và muôn đi lang thang đây đó. Bà mẹ Dạ- 
xoa của ngài thấy vậy liền báo động với bà mẹ hiện tại và bảo bà khích lệ con bà phải tỉnh tấn, và đọc lại 
lời nói của các Yakkha (Dạ-xoa): 


Chớ có làm điều ác, 

Công khai hay bí mật, 

Nêu người làm điểu ác, 

Sẽ làm hay đang làm, 
Người không thoát khổ đau, 
Dâu có đứng lên chạy. 


Nói như vậy xong, người mẹ Dạ-xoa biến mắt, nhưng người mẹ hiện tại, nghe vậy rất lấy làm sầu khổ. 
Rồi Sa-di Sàzw cầm y và bát đến thăm bà mẹ rất sớm. Thấy mẹ sầu muộn, ngài hỏi và được bà mẹ trả lời 
lý do, ngài nói bài kệ: 


44. Thưa mẹ, người ta khóc, 
Khóc vì người đã chết, 

Hay có khóc người sông, 
Khi sông, không được tháy, 
Thưa mẹ, con đang sống, 
Và mẹ đang thấy con, 

Vậy vì sao, thưa mẹ, 

Mẹ lại khóc cho con? 


Bà mẹ trả lời, từ những lời trong kinh: 'Đây là sự chết, này các Tỷ-kheo trong giới luật của bậc Thánh, 
tức là sự từ bỏ học giới và hoàn tục', và nói bài kệ như sau: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 30 of 353 


Người ta khóc cho con, 

Là khóc cho con chối, 

Hay khóc cho con sông, 
Nhưng không được thấy mặt. 
Ai đã bỏ dục vọng, 

Lại trở lui đời này, 

Này con, người ta khóc, 

Là khóc cho người áy, 

Vì Ì người ấy được xem, 

Còn sống cũng như chi, 
Này con, được kéo ra, 
Khỏi than hám lửa rực, 
Con còn muốn rơi vào, 
Đồng than hông ấy chăng? 


Khi ngài nghe vậy, Sa-di Sàwu lấy làm xấu hồ sầu muộn, và tinh tấn phát triển thiền quán, không bao lâu 
ngài chứng quả A-la-hán. Suy nghĩ rằng ngài chiến thăng là nhờ những bài kệ này, nên lấy những bài kệ 
ây thành những bài kệ của ngài. 


(XLV) Ramnìyavihàrim (Thera. 7) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Radjasaha (Vương Xá), con một công dân có tên tuổi và sống 
đời sống tuổi trẻ trác táng. Một hôm, ngài thấy các quân lính nhà vua bắt một người thông dâm, ngài 
sanh tâm dao động, nghe lời Phật dạy và xuất gia. Là Tý-kheo, ngài vẫn còn những ái dục vê thân, ngài 
sắp đặt phòng ngài thật đầy đủ bàn ghé, đầy đủ đồ ăn, đồ uống, đồ năm và sông như vậy. Do vậy, ngài 
được tên là Ramaniyavihirim (người sông trong lạc dục). Nhưng đời sống cũ của ngài làm ngài khó sông 
đời sống Tỷ-kheo, ngài cảm thấy không xứng đáng để nhận đồ cúng dường, ngài bỏ đi, bộ hành lang 
thang đó đây. Trên đường đi, khi ngôi nghỉ dưới gốc cây, ngài thấy các xe bò đi ngang qua, một con bò 
vì mệt mỏi nên vấp ngã, người đánh xe cởi dây cho con bò, cho nó rơm và nước, và làm cho nó đỡ mệt, 
xong lại cột con bò vào xe và bắt nó kéo xe đi. Ngài suy nghĩ: 'Con bò này đã vấp ngã nhưng đã đứng 
dậy và kéo đi gánh nặng của mình. Vậy ta phải tính tấn, sau khi rơi vào rừng nhục dục, cân phải đứng 
dậy và làm tròn bốn phận của người tu hành. Rồi ngài trở về, kế lại câu chuyện cho Trưởng lão Upàii và 
được Upảili chấp nhận cho sám hối các lỗi lầm, và giúp ngài trở lại nêp sông chơn chánh. Không bao 
lâu, ngài chứng quả A-la-hán. Về sau, hưởng thọ an lạc giải thoát, ngài nói lên sai lầm của ngài, và sự trở 
lui lại nếp sống chơn chánh trong bài kệ này: 


45. Như con thú hiển thiện, 
Giống tốt, huấn luyện khéo, 
Sau khi đã vấp ngã, 

Lại đứng lên, an trú, 

Ta đây đủ chánh kiến, 

Đệ tử bác Chánh giác. 


(XLVTI) Samiddhi (Thera. 7) 


Ngài sanh ra trong đời đức Phật hiện tại, ở Ra/agaha (Vương Xá) con một gia đình quí tộc. Từ khi sanh 
ngài, tài sản của gia đình được tăng trưởng, ngài lại đẹp trai, có giới hạnh và được đặt tên là Samiddhi 
(thịnh vượng), ngài chứng kiến sức mạnh của bậc Đạo Sư khi gặp vua Bình Sa (Bimbisảr), khởi lên 
lòng tin, xuât gia, tỉnh tấn tu thiền. Khi đức Phật sống ở vườn Tapoda, Samiddhi đang cảm thấy an lạc 
được sông hạnh Tỷ-kheo, thời Ác-ma hiện ra quấy phá, phát ra tiếng động như quả đất nỗ tung. Ngài 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 31 of353 


thưa với đức Phật và đức Phật khuyên nên bình tĩnh, vẫn kiên trì tu tập và đừng nghĩ đến vẫn đề ấy nữa. 
Ngài vâng theo và không bao lâu ngài chứng quả A-la-hán. Ác-ma không biết sự kiện ấy, Ác-ma lại tạo 
nên một tiếng động kinh khủng, nhưng ngài không có sợ hãi, ngài nói lên chánh trí của ngài với bài kệ 
như sau: 


46. Ta với lòng tín ngưỡng, 
Bỏ gia đình, xuất gia, 
Niệm tuệ ta tăng [rƯỞng, 
Tâm tư ía thiên định, 

Dấu ngươi tạo sắc gì, 
Không làm ta sợ hãi. 


(XLVTITI) U7/aya (Thera. 8) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Ra/agaha (Vương Xá), con một Bả-la-môn theo truyền thống. 
Lớn lên và giỏi về ba tập Vệ-đà, ngài thấy không có cốt tủy, với nghiệp lành chín muỗi, ngài đi đến rừng 
Trúc nghe Thế Tôn giảng và xuất gia, thiền tư về giới hạnh trong rừng, không bao lâu ngài chứng quả 
A-la-hán. Rồi ngài đi đến Thế Tôn đảnh lễ ngài, ngồi xuống một bên, tán thán Thế Tôn, ngài nói lên bài 
kệ đề cập đến chánh trí của ngải: 


47. Đảnh lễ Phật, anh hùng, 
Ngài giải thoát mọi chó, 
Trong nếp sông của ngài, 
Gốm cả phân giáo điên, 
Con sống không lậu hoặc, 
Không còn bị trói buộc. 


(XLVTIIT) San7aya (Thera. 8) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở ®ä/agaha (Vương Xá), con một Bà-la-môn giảu có. Khi lớn 
lên, ngài theo gương Brahmaya, Pokkhanrasaii và các vị Bà-la-môn danh tiếng khác, các vị này khởi 
lòng tin bậc Đạo Sư và chứng được Sơ quả. Về sau, ngài xuất gia và chứng được sáu thắng trí. Nói lên 
chánh trí, ngài dùng bài kệ này: 


46. Từ khi ta xuất gia, 

Bỏ nhà, sông không nhà, 
1a không có tư đuy, 
Những tư tưởng phàm phu, 
Những tư niệm phi thành, 
Liên hệ đến sân hận. 


(XLIX) Ràmaneyyaka (Thera. 8) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvz/h; (Xá-vệ) con một gia đình giàu có. Tâm ngài rất xúc 
động khi Jefavana (Kỷ Viên) được dâng cúng đức Phật và ngài xuất gia. Sống trong rừng, ngài thiền 
quán về giới hạnh, vì quả chứng và hạnh dễ thương của ngài, ngài được gọi là ®àmaneyyaka (hạnh khả 
ái, đễ thương). 


Một hôm, Ác-ma muốn phá hoại ngài, đã phát ra một tiếng động rất lớn, ngài dùng bài kệ nói lên sự 
không xúc động của mình. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 32 of 353 


49. Dâu tiếng người hò hét, 
Tiêng náo động chim muông, 
lâm ta không dao động, 

Ta ưa thích độc cư. 


Bài kệ này trở thành lời tuyên bố chánh trí của ngài. 
(L) Vimala (Thera. 8) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở ®3/agaha (Vương Xá), từ một gia đình giàu có. Do hạnh 
nguyện đời trước, ngài có một thân thê thật trong sạch như giọt sương trên lá sen, bởi vậy, được tên là 
Vimala. Khi lớn lên ngài khởi tín tâm khi gặp được dức Phật ở Ràjagaha, rồi ngài xuất gia, tìm một đề 
tài học tập, đến ở trong một hang núi ở Kosala. 


Một hôm trời chuyên giông, mưa rơi xuống, làm nhẹ bớt sức nóng, ngài có thể định tâm, chứng được 
quả A-la-hán. Sung sướng với quả chứng của mình, ngài thôt lên bài kệ này: 


30. ĐDắt, nước mưa ướt thấm, 

Gió thôi mát không gian, 

Trên trời, chớp vạch đường, 

Tư tưởng ta lăng dịu, 

Tâm ta thật định tĩnh. : 

Bài kệ này trở thành lời tuyên bồ chánh trí của ngài. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 33 of 353 


PHÁM SÁU 
(LI-LIV) Ghodhika, Subàhu, Valliya, Uttiya (Thera. 8) 


Trong thời đức Phật tại thế, bốn vị này sanh ở Pava, con của bốn vua Ả⁄41a, và giữa bốn người này, có 
một tình bạn chân thành. Bồn vị này có một sứ mệnh, cùng đi đến vua xứ Kapllavatthu. Lúc bấy ØIỜ, 
Thế Tôn cũng đến đó và sống tại vườn cây bàng, tại đấy, Thế Tôn đã cảm hóa bốn vị này với thần thông 
song hành. Các vị này xuất gia và không bao lâu chứng quả A-la-hán, với sự hiểu biết về nghĩa và về 
pháp. Sau khi được vua chúa kính trọng cúng dường, bôn vị này sống ở trong rừng. Khi bốn vị này đến 
Vương Xá, vua Bữnbisàra (Bình Sa), mời bón vị an cư mùa mưa và bảo làm môi người một cái nhà, 
nhưng vô ý lại không lợp mái. Các vị này sống trong nhà ấy, nhưng không có chỗ che mưa, và dầu là 
mùa mưa, trời lại không mưa. Vua Ööimbisàra nhận thấy hiện tượng này, nhớ lại sự sai trái sơ hở của 
mình, liền cho lợp mái lại tổ chức một ngày khánh thành, cúng dường cho Tăng chúng. Các vị Trưởng 
lão nhận lời, đi vào ngôi nhà và triển khai lòng từ. Từ phía Bắc và phía Đông một cơn giông tố ni lên, 
và các vị Trưởng lão xuất định, mưa to bắt đầu rơi xuống. Rồi Godika do mưa to gió lớn, nói lên bài 
kệ: 


S1. Trời mưa, như hát hay, 
Ta ở trong am thất, 

Được che kín khỏi gió, 

Ta sông thật an lạc, 

Tâm ta khéo định tĩnh. : 
Hãy mưa, nếu trời I„UÔN. 


Subàhuw nói lên bài kệ: 


32. Trời mưa, như hát hay, 
1a ở trong am thát, 

Được che kín, khỏi gió, 

Ta sống thật an lạc, 

Tâm khéo định trên thân, 
Hãy mưa, nêu trời muÔn. 


Vàlliya nói lên bài kệ: 


53. Trời mưa, như hát hay, 
Ta ở trong am thất, 

Được che kín, khỏi gió, 

Ta sống thật an lạc. 
Không phóng dật, ta sống, 
Hãy mưa, nếu trời muÔH. 


Uiiya nói lên bài kệ: 


34. Trời mưa, như hát hay, 
Ta ở trong am thất 

Được che kin, khỏi gió, 

Ta sông thật an lạc, 
Trong ấy, sống một mình, 
Hãy mưa, nêu trời muÔN. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 34 of 353 


(LV) An7ana -Vaniya (Thera. 9) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở ƑøsàŸ, trong gia đình một vị vua trị vì nước Ƒƒ⁄477a. Khi ngài 
lớn lên, ba tai họa lớn đe dọa dân chúng ƒ⁄4//a: nạn hạn hán, nạn bệnh tật, và nạn phi nhân. Sự kiện này 
được ghi chép trong tập sớ kinh Raanasu#a. Khi Thể Tôn làm cho dân chúng Vesali bớt sợ hãi, một sô 
đông đến nghe ngài giảng. Con của vua cũng được nghe, khởi tín tâm và xuất gia. 


Khi làm xong các học tập sơ khởi, ngài sống trong rừng 4zjana, ở Sakefa. Khi trời mưa sắp đến, ngài 
tìm được một giường năm người ta quăng bỏ, đặt nó trên bốn tảng đá, phía trên và phía chung quanh lợp 
cỏ. Ngài làm một cái cửa và như vậy làm được một chỗ ở cho mùa mưa. Sau một tháng tu tập, ngài 
chứng quả A-la-hán. Sung sướng với niềm giải thoát của mình, ngài phân khởi nói lên bài kệ: 


55. Làm am thất giường nằm, 
Sáu trong rừng n-7a, 

Ba mình được chứng đạt, 
Làm xong lời Phật dạy. 


(LVT) Kutivihàrim (Thera. 9) 


Đời sống của ngài giống như đời sống của Tôn giả Anjana Vaniya, với sự sai khác như sau: Trong khi 
phát triển thiền quán, ngài đang đi qua cánh đồng và trú mưa trong. một chòi nhỏ không người, của 
người giữ đồng ruộng. Tại đấy, ngài chứng quả A-la-hán. Người giữ đồng ruộng đến và hỏi: 'Ai ở trong 
chòi lá này? Ngài trả lời: Một Tỷ-kheo ở trong chòi lá' và nói lên bài kệ: 


%6. Ai ở trong chỏi lá? 
Một Tỷ-kheo ly tham, 
Tâm được khéo định tĩnh, 
Đang ở trong chòi lá, 
Hiên giả, hãy biết vậy! 
Không phải là vô ích, 
Chỏi lá ông dựng lên. 


Rồi người giữ ruộng nói: "Thật may mắn cho tôi. Thật khéo may mắn cho tôi. Tôn giả đã đến chòi lá của 
tôi và ngồi tại đấy'. 


Thế Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh nghe câu chuyện biết được tâm hoan hỷ của người giữ ruộng, ngài nói 
lên bài kệ với người giữ ruộng: 


Chính ở trong chòi lá, 
Một Tỷ-kheo ly tham, 
Tâm được khéo định tĩnh, 
Đang ở trong chòi lá, 
Việc làm này hưởng quả, 
Ông sẽ thành thiên chủ, 
Sáu lần đến bảy lân, 

Ông ngự trị thiên giới, 
Rồi mọi ái nhiệp phục, 
Ông sẽ thành Độc giác. 


Bắt đầu từ đấy, vị Tỷ-kheo được gọi là Kw#ivihàrim. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 35 of 353 


(LVTT) Kutivihàrim (Thera. 9) 


Câu chuyện về ngài giống như câu chuyện vị Trưởng lão ở rừng Anjana với sự sai khác này. Khi ngài 
xuất gia với trường hợp tương tự, ngài học Chánh pháp trong một ngôi chòi nhỏ, ngài nghĩ: 'Chòi cũ này 
cũng đã bị hư hại, ta phải làm một chòi khác'. Rôi ngài hướng tâm ngài vê hành động mới. Một thiên 
nhân tâm cầu giải thoát, muốn làm ngài dao động, nói lên bài kệ này, với lời lẽ giản dị, nhưng ý nghĩa 
sâu rộng: 


57. Đây ngôi chòi cũ kỹ, 
Ngài muôn ngôi chòi mới, 
Hãy bỏ muốn ngôi chòi, 
Chòi mới đem khổ mới, 
Này TỷÌ-kheo nên biết! 


Khi nghe vậy, vị Trưởng lão cảm thấy lo lắng, và với sự có gắng phát triển thiền quán, ngài chứng được 
quả A-la-hán. Rôi ngài nói lại bài kệ, nhờ bài kệ này ngài đã được chứng quả, và ngài dùng bài kệ nói 
lên chánh trí của mình. Vì ngài chứng quả khi ở trong chòi lá, ngài được gọi là Kzí?vihàrïm (vị ở chòi 
lá). 


(LVIIT) Ramaniyakutika (Thera. 9) 


Câu chuyện của ngài giống như câu chuyện của Trưởng lão ở trong rừng n/ana với sự sai khác này: 
Ngài ở trong một chòi lá, gân một ngôi làng nhỏ, trong xứ Vajj¡. Thật sự là một am thất nhỏ, xinh đẹp 
với sản nhà và vách tường khéo làm xung quanh có vườn, ao hồ và có rải cát đẹp, mịn. Với giới hạnh 
của vị trưởng lão làm tăng thêm sự hấp dẫn của ngôi nhà. 


Ngài chứng quả A-la-hán và tiếp tục sống tại đấy. Khi nào có người đến viếng tinh xá, họ có thấy ngôi 
chòi xinh xăn. Một ngày kia, một vài người đàn bà béo mập đi ngang qua, thấy ngôi chòi xinh đẹp, liền 
nghĩ người ở chòi lá này có thể là một thanh niên mà họ có thể cám dỗ. Họ đến gần ngài và nói: 'Cái 
chòi của ngài thật là xinh đẹp, chúng tôi cũng thật xinh đẹp trong tuổi trẻ của chúng tôi”. Và họ bắt đầu 
khoe khoang áo xiêm đẹp của mình. Nhưng vị Trưởng lão nói lên bài kệ, diễn tả tâm trạng thoát tục của 
ngài: 


5ở. Ngôi chòỏi ta xinh đẹp, 
Do đân tín cúng dường, 
Với tâm ý hoan hỷ, 

Với lòng tin dâng cúng. 
Ta không cần thiếu nữ, 
Này các nữ nhân kia, 
Hãy äi đên những ai, 

Có cán đên các cô. 


Với chữ: 'Không cần', ngài tuyên bố chánh trí của ngài, khi chứng quả A-la-hán. 
(LIX) Kosalavihàrim (Thera. 9) 


Câu chuyện của ngài giống như chuyện của Trưởng lão ở trong rừng 4z/ana với sự sai khác này: Sau 
khi làm Sa-di, ngài ở trong một ngôi rừng, gần một làng trong nước Kosziz, gần chỗ ở của một cư sĩ. 
Người này, thấy ngài ở dưới một gôc cây nên làm một cái chòi và cúng dường cho ngài. Ở đây vị 
Trưởng lão chứng quả A-la-hán. Với tâm tư hoan hỷ sung sướng được giải thoát, ngài nói lên bài kệ này: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 36 of 353 


59. Do lòng tin, xuất gia, 
Ta sông không gia đình, 
Trong rừng, một chòi lá, 
Được dựng lên cho ía, 

1a sông không phóng dát, 
Nhiệt tâm, niệm tỉnh giác. 


Đây là lời tuyên bô chánh trí của ngài vả vì ngài ở lâu ngày ở Kosa/a, ngài được biệt với tên là 
Kosalaviharim (vị ở Kosala). 


(LX) Sivàli (Thera. 9) 


Ngài sanh ra là con của 5uppavảsà, công chúa con vua, trong thời đức Phật hiện tại. Khi mẹ ngài không 
sinh đẻ được và nằm chịu đau khổ trong bảy ngày, bà nói với người chồng: "Trước khi tôi chết tôi sẽ bố 
thí, và nàng bảo chồng đi mời Thế Tôn đến, nói đến hiện trạng của nàng và dặn chồng ghi nhớ những 
lời Thế Tôn nói. Người chồng làm theo lời vợ đặn và bậc Đạo Sư nói: Mong rằng Spavàsa, con của 
dòng họ Koiya được hạnh phúc! Mong nàng được hạnh phúc, sức khỏe và sanh được đứa con trai khỏe 
mạnh'. Trước khi người chông vệ, Swøpavàsa đã sanh được đứa con trai và khi nghe chồng kể lại câu 
chuyện, nàng dặn chồng cúng dường đức Phật và chúng Tăng trong bảy ngày. Vì người con được sanh, 
đem lại hoan hỷ cho tất cả mọi người, nên được đặt tên là Sìvzii. 


Sau khi sanh bảy ngày, ngài có thể làm được bất cứ việc gì. Tôn giả Sàriputta đến và khuyên ngài xuất 
gia, lấy đề tài sự đau khô khi được sanh làm đề tài tu hành. Khi nắm tóc thứ nhất được cắt đứt, ngài 
chứng Sơ quả. Khi nắm tóc thứ hai được cắt đứt, ngài chứng, Nhị quả. Như vậy cho đến nắm tóc thứ tư 
và ngài chứng quả A-la-hán. Có chỗ nói cùng ngảy ngài đi đến ở một chòi lá, và Suy fư đến sự đau khổ 
phải nhẫn chịu khi thọ sanh. Ngài phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Rôi sung sướng được 
giải thoát, ngài nói lên bài kệ: 


60. Nay những mục đích ấy, 
Với ta, đã thành tựu, 

Vì những mục đích áy, 

1a bước vào ngôi chòi, 
Minh, giải thoát, ta đạt. 
Mạn tùy miên từ bỏ. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 37 of353 


PHẢM BẢY 
(LXT) Vappa (Thera. 9) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapilavảfhu, con Bà-la-môn ƒảsefha. Khi nghe Tu sĩ Asia 
đoán tướng Thái tử S/4dhaía sẽ thành đạo, Wappa cùng bốn người con Bà-la-môn với Kondannà (Kiều 
Trần Như) là người dẫn đầu, trở thành những người Tu sĩ. Khi Thái tử tu khổ hạnh trong sáu năm, 
Ÿappa với bốn người bạn cùng đồng tu khổ hạn. Về sau khi Thái tử thôi tu khổ hạnh, năm vị này chán 
nản đi về Isi2afana. Sau khi đức Phật thành đạo và Chuyển pháp luân ở sapa/ana, Vappa với bốn người 
bạn được cảm hóa và đến ngày thứ năm cả năm vị đều chứng quả A-la-hán. Suy tư trên sự hùng lực của 
bậc Đạo Sư, sự mù quáng của thế giới, và như thế nào thánh quả đem lại chánh trí, ngài nói lên bài kệ: 


61. VỊ đã thấy, thấy được, 
Người thấy, người không thấy, 
Vị không thấy, không thấy, : 
Người không tháy, người tháy. 


(LXI1) Vajji-Putta (Thera. 10) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình vị nghị sĩ và được gọi là con của Vajji. Ngài 
thây uy nghi đức độ của bậc Đạo Sư khi bậc Đạo Sư đên ƒesä/i., Ngài khởi lòng tin và xuất gia sau thời 
kỳ làm Sa-dI, ngài ở trong một ngôi rừng gần Vesàli. Một ngày lễ được tổ chức ở Vesảl¡ có hát, có nhạc, 
có múa và mọi người hoan hỷ tham gia ngày lễ, tiếng ồn làm vị Tỷ-kheo dao động. Ngài bỏ chỗ tịnh cư 
của ngài, đừng nghỉ tu tập thiền quán và nêu rõ sự yêm ly của mình trong câu kệ: 


Một mình chúng tôi sống, 
Trong rừng núi hoang vu, 
Như khúc gô bị quăng, 
Bỏ rơi trong rừng núi, 
Như vậy ngày tháng qua, 
Ngày này tiêp ngày khác, 
Còn có ai bát hạnh, 

Hơn bát hạnh chúng tôi. 


Một Thiên nhân trong rừng nghe vậy, thương xót vị Tỷ-kheo, nên đến trách vị Tỷ-kheo: Này Tỷ-kheo, 
dầu Ông có khinh thường đời sông trong rừng núi, nhưng những vị sáng suốt muôn sống thanh tịnh đều 
nói nhiều đến núi rừng'. 


Thiên nhân ây nói lên bài kệ tán thán đời sông ở rừng núi: 


62. Một mình chúng tôi sống, 
Trong rừng núi hoang vu, 

Như khúc gô bị quăng, 

Bỏ rơi trong rừng núi, 

Nhưng nhiễu người thương mễn, 
Đời sông ấy của ía, 

Như kẻ đọa địa ngục, 

Ua đón cảnh thiên giới. 


Rồi vị Tỷ-kheo, như con ngựa hay được thúc đầy, ngài triển khai thiền quán và chứng quả A-la-hán. Rồi 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 38 of 353 


ngài nghĩ: 'Bài kệ của Thiên nhân đã thúc đây ta'. Và ngài đọc lại bài kệ ấy. 
(LXIITI) Pakkha (Thera. 10) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh thuộc dòng họ Thích-ca, thành Ðevadaji, trong gia đình 
vua chúa Thích-ca và được gọi là thanh niên Sưngmoda. Nhưng khi còn nhỏ, ngài bị bệnh tê thấp, có khi 
bước đi như người bị què, vì VẬY, được tên là Pa#⁄kha (vị quẻ quặt) vả giữ lại tên Ấy. Sau khi ngài lành 
bệnh, ngài có mặt khi đức Phật về thăm gia đình, ngài khởi lòng tin, xuât gia và sông ở trong rừng. Một 
hôm vào làng khất thực, ngài ngồi dưới một gốc cây, một con diều hâu ngoạm được miệng thịt, bay 
bồng trên trời cao, các con diều hâu khác bay theo dành cướp lấy miếng thịt, thấy vậy, vị Tỷ-kheo suy 
nghĩ: 'Các dục ở đời cũng vậy, đầy những đau khổ'. Ngài triển khai thiền quán và chứng quả A-la-hán, 
ngài nói lên bài kệ tuyên bố chánh trí của ngài: 


63. Chúng rơi theo, sà xuống, 
Cái đang bị rơi xuông, 

Với lòng tham thúc đây, 
Chúng lại đên, đên nữa. 

Bồn phận ta làm xong, 

Ta vui thích sung sướng, 

Với an lạc, đón mừng, 

Ta đón mừng an lạc. 


(LXTIV) Vimala- Kondanna (Thera. 10) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh là con của 4mbapàiï và thân phụ ngài là vua Bữưnbisàra. 
Ambapadli đặt tên con là Vimala và sau ngài được biết với tên là Vinala-Kondanmna. Ngài chịu ảnh hưởng 
bởi uy nghi đức độ của bậc Đạo Sư, xuât gia và chứng quả A-la-hán, ngài tuyên bô chánh trí của ngải 
trong bài kệ này: 


64. Dưới cờ trắng ta sanh, 
Từ nàng tên một cây, 

Với cờ đánh đồ cô, 

Lá cờ lớn hủy diệt. 


(LXV) Ukkhepakàta vaccha (Thera. 10) 


Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh ở Sàvaffhi (Xá-vệ) con một Bà-la-môn thuộc dòng họ ƒaccha. 
Ngài nghe Thế Tôn thuyết pháp phát tâm xuất gia, sông tại một làng Koszia. Nhờ các Tỷ- -kheo đến 
thăm, ngài thâm hiểu Chánh pháp, nhưng ngài không phân biệt được Kinh tạng, Luật tạng và Luận tạng. 
Tuy vậy ngài học hỏi được từ tôn giả Sâripufífa, nên có các vị Tỷ-kheo giỏi về Luật tạng hay một bộ 
phận của ba Tạng, ngài học thuộc lòng cả ba Tạng, trước khi ba Tạng được kiết tập. Sau khi thuộc lòng 
cả ba Tạng, ngài chứng quả A-la-hán, trở thành vị giảng dạy giáo lý. Một hôm, ngài nói với chính mình 
như với một người khác trong bài kệ sau đây: 


65. Tài sản được chất chứa, 
Trải nhiễu tháảng nhiêu năm, 
Do Vaccha tác thành, 

Nay Vaccha quãng bỏ, 

Ngài thuyết giảng như vậy, 
Cho các hàng cư sĩ, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 39 of 353 


Khéo ngôi chỗ trịnh frỌHg, 
Tạm hán hoan rộng lớn. 


(LXVTI) Meghiya (Thera. 10) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kap/lavafthu, trong gia đình một hoàng tộc Thích-ca, được đặt 
tên là Ä⁄eghiya (như mây). Lớn lên, ngài xuất gia hầu hạ Thế Tôn, khi Thế Tôn ở Cà//kà, trên bờ sông 
Kimikdlà. Khi thấy một rừng. xoài xinh đẹp, ngài muốn sống tại đấy, nhưng hai lần Thế Tôn không chấp 
nhận, cuối cùng trước lời yêu cầu khẩn khoản, Thế Tôn cho phép. Nhưng ở đấy vì tâm tư bất thiện 
không chế ngự được, vì bị ruồi muỗi cắn, nên tâm ngài không được định tĩnh và ngài lại về hầu hạ Thế 
Tôn. 


Thế Tôn dạy: 


Này Ä⁄eghiya, khi tâm chưa chín muỗi đề giải thoát, năm pháp đưa đến tâm trạng ấy và bậc Đạo Sư giáo 
giới cho ngài. Nhờ đây M⁄eghiya chứng quả A-la-hán và nói lên chánh trí của mình trong bài kệ này: 


6ó. Bậc Đại hùng giảng dạy, 
Vượt qua tất cả pháp, 

Ta nghe pháp Ngài dạy, 
Sông hoan hỷ cạnh Ngài, 
Ba mình đã chứng đạt, 

Lời Phật dạy làm xong. 


(LXVTITI) Ekadhamma Savannìya (Thera. 10) 


Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh ở ,Š//zvyà, trong gia đình một vị nghị sĩ. Khi Thế Tôn đến thăm 
Sifavyà, và ở tại rừng Singsapa, ngài đên nghe Thê Tôn giảng, đảnh lê ngôi xuông một bên, Thê Tôn 
hiêu được tâm tư ngài, dạy pháp cho ngài với câu kệ: 


'Các hành là vô thường'. 


Và ngài nhờ ảnh hưởng đời trước, thấy sự thật rõ ràng hơn, xuất gia tìm học nghĩa chữ đau khổ, nghĩa 
chữ vô ngã, triển khai thiền quán và chứng quả A-la-hán. Vì ngài chỉ nghe một pháp và chỉ nghe một 
mình mà chứng được thánh quả, nên ngài được tên kkadhamma Savaniya (vị được nghe một pháp), ngải 
tuyên bố chánh trí trong bài kệ như sau: 


67. Phiên não ta đốt cháy, 
Mọi hữu được nhô lên, 
Đường luân hồi đoạn tận, 
Nay không còn tải sanh. 


(LXVIIT) Ekudàniya (Thera. 10) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một vị nghị sĩ giàu, có. Khi lớn lên, ngài thấy được uy 
đức của đức Phật khi được dâng cúng rừng Je/a (Kỳ Viên), ngài xuất gia từ bỏ gia đình, làm bốn phận 
người Sa-di, sống trong rừng, ngài đên đức Phật đề học hỏi. Khi ấy Thế Tôn thây Sàriua đang ngôi 
thiền định gần ngài nên nói lên câu kệ này: 


'Tâm tăng thượng ẩn sĩ'. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 40 of 353 


Ngài nghe câu kệ này, nên về rừng sâu chỉ lập đi lập lại câu kệ này, đến nỗi người ta đặt tên ngài là 
Ekuddàniyo (vị thuộc một câu kệ). 


Một ngày kia, tâm tư ngài được định tĩnh với thiền quán triển khai, ngài chứng quả A-la-hán sống trong 
an lạc giải thoát, ngài được Tôn giả Sảri„uía mời đền đê trình bày sự thành đạt của mình, ngài nói lên 
bài kệ này: 


68. Tâm tăng thượng ẩn sĩ, 
Không phóng dật, tu tập, 
Trên con đường chánh trí, 

Vị ấy không sẵu muộn, 

Luôn luôn được an tịnh, 
Thường nắm giữ chánh niệm. 


Bài kệ này trở thành lời tuyên bố chánh trí của ngài. 
(LXIX) Channa (Thera. 10) 


Khi Thế Tôn còn sống trong gia đình vua Suđdhodana (Tịnh Phạn), ngài xuất thân từ con một người nô 
lệ và được đặt tên là Channa. Sống đồng thời với đức Phật, ngài khởi lòng tin đức Thế Tôn, khi bậc Đạo 
Sư về thăm lại gia đình, rồi ngài xuất gia. Vì lòng thương mên Thế Tôn, vì tự phụ tự đắc đối với 'đức 
Phật của chúng ta, giáo pháp của chúng ta' ngài không thể chinh phục khuyết điểm này và không làm 
tròn bổn phận của một người Sa-di, khi Thế Tôn mệnh chung, theo lời đặn của Thế Tôn cần phải phạt 
nặng Channa, ngài xâu hồ, chế ngự được khuyết điểm này, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Sung 
sướng với quả chứng của mình, ngài nói lên sự sung sướng của mình trong bài kệ như sau: 


69. Sau khi nghe Chánh pháp, 
Vị ngọt lớn pháp lớn, 

Do nhất thiết thắng trí, 

T1 huyết giảng và trình bày, 

Ta dân thân trên đường, 
Đường đưa đến bắt tử, 

Ngài thật bác thiện xảo, 

Con đường diệt khô ách. 


(LXX) Punna (Thera. 11) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở nước Sunàparam1a, tại hải cảng Suppàraka, trong nhà một thị 
dân tên Punna (Phú-lâu-na). Đến tuổi trưởng thành, ngài đi với một đoàn thương gia đến Sàvafhi, khi 
bậc Đạo Sư cũng ở đấy. Ngài đi nghe Thế Tôn thuyết pháp tại ngôi tinh xá cùng với các cư sĩ địa 
phương, ngài khởi lòng tin rôi xuất gia. Và trong một thời gian, ngài rất được quý mến giữa các vị giáo 
thọ sư, bởi ngài tài giỏi về biện luận. Một ngày kia, ngài đên bậc Đạo Sư, nhờ bậc Đạo Sư giảng dạy đề 
có thê đi Šunàparanfa giảng dạy và an trú tại đấy. Đức Phật rồng tiếng rồng con sư tử bảo ngài: Này 
Punna, có những pháp do con mắt nhận thức....' Rồi Pwnna ra đi, tu tập thiền định trí tuệ, chứng được Ba 
minh. Khi ngài chứng quả A-la-hán, ngải giáo hóa được nhiều người theo đạo, hơn năm trăm nam cư sĩ 
và nữ cư sĩ. 


Khi ngài sắp mệnh chung. Ngài nói lên chánh trí của ngài với bài kệ như sau: 


70. Ở đây chỉ có giới, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 41 of353 


Là pháp thật tối thượng, 
Nhưng vị nào có tuệ, 

VỊ áy là vô thượng, 

Vị ấẩj giới và tuệ, 

Chiên thăng giới Nhân, Thiên. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 42 of 353 


PHẨM TÁM 
(LXXTI) Vacchapàla (Thera. 11) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở ®2/agaha, con một gia đình Bà-la-môn giàu có và được đặt tên 
và Vacchapdla, ngài chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa vua Bimbisdra với đức Phật. Sự hàng phục của 
Uruvela Kassapa trước Thê Tôn, ngài khởi lòng tin và xin xuât gia, chỉ trong một tuân, ngài triên khai 
thiền quán và chứng sáu thắng trí. 


Chứng quả A-la-hán, ngài vui vẻ tán thán quả chứng này và quả chứng Niết-bàn trong bài kệ như sau: 


71. Nếu thấy được sự thật, 
Thật vi điệu, vi tế, 

Với trí tuệ thiện xảo, 

Với tâm tư khiêm tôn, 

Sông rập theo giới luật, 

Do chính đúc Phát dạy, 

Với người ây Niêt-bản, 
Chứng được không khó khăn. 


Bài kệ này là lời tuyên bố chánh trí của ngài. 
(LXXITI) Atuma (Thera. 11) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sảvøí/hi, con một vị nghị sĩ, được đặt tên là 4/wna. Khi ngài 
lớn lên, mẹ ngài tìm cho ngài một người vợ và hỏi ý kiến bà con, nhưng ngài không chịu vì chán ngây 
nếp sống gia đình. Mặc dầu ngài xuất gia và sống với các Tỷ-kheo, mẹ ngài vẫn tìm cách cám dỗ ngài 
hoàn tục. Ngài nói lên chí nguyện với bài kệ như sau: 


72. Như cây măng lớn mạnh, 
Khó vượt khỏi cây cảnh, 
Cững vậy, đền với ía, 

Ván đề đem vợ về, 

Hãy vui lòng chấp thuận, 
Nay ta đã xuất gia. 


Khi ngài đang đứng nói chuyện với mẹ ngải, ngài triên khai thiên quán, từ bỏ các câu uê, trở thành vị A- 
la-hán. 


(LXXTITIT) Mànava (Thera. 11) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sảvz//hi, trong nhà một Bà-la-môn có danh tiếng. Trong bảy 
năm, ngài được nuôi dưỡng trong nhà, không ra ngoài đường; khi được ra ngoài đường, ngài thấy một 
người già, một người bệnh, một người chết. Được nghe thấy những sự kiện này, ngài phát lòng sợ hãi, đi 
đên tinh xá, nghe thuyêt pháp, được cha mẹ cho phép, ngài được xuât gia. Rôi ngài phát triên thiên quán, 
chứng quả A-la-hán. 


Khi ngài đên ngôi tính xá, các Tỷ-kheo hỏi vì sao ngải xin xuât gia sớm và trẻ như vậy, ngải tuyên bô 
chánh trí của ngài và nói lên bài kệ này: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 43 of 353 


73. Ta thấy một người già, 
Một người. khô bệnh hoạn, 
Ta tháy một người chết, 
Với tuôi thọ kiệt quệ, 

Do vậy ta thoát ra, 

Sóng đời sông Xuất gia, 

Ti t bỏ mọi dục vọng, 

Hữp dân và thích ÿ. 


(LXXTIV) Suyàman (Thera. 11) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở S277, con của một Bà-la-môn. Ngài lớn lên, thiện xảo ba tập 
Vệ-đà, không ưa thích đời sông gia đình, vui thích thiên định. Ngài gặp Thê Tôn ở S2//, khởi lòng tin 
xuât gia, chứng quả A-la-hán, khi đâu được cạo tóc. 


Rôi ngài nói lên sự từ bỏ các triên cái và chánh trí của mình, với bài kệ như sau: 


74. Với dục tham, sản hận, 
Với thụy miền hôn trầm, 
Với trạo hồi, nghỉ ngờ, 

VỊ Tỷ-kheo hoàn toàn, 
Không côn năm triên cải, 
Năm triên cải đoạn tận. 


(LXXV) Susàrada (Thera. 11) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh tại sanh quán của Tôn giả Sảripufa và được gọi là Susàrađa (vì 
ngài lớn lên chậm chạp). Ngài được Tôn giả Sảripuffa giáo hóa và không bao lâu, trong địa vị Tỷ-kheo, 
ngài chứng quả A-la-hán và nói lên chánh trí của mình với bài kệ như sau: 


735. Lành thay là tri kiến, 
Của bậc có luyện tập, 

Nghi hoặc được cát đút, 
Trí giác được tăng trưởng. 
Cho đên kẻ ngu sỉ, 

Được đôi thành người trí, 
Do vậy thật tốt đẹp, 

Sống giao thiệp người lành. 


(LXXVT) Piyan7aha (Thera. 11) 


Ngài được sanh ở ƒesài trong thời đức Phật hiện tại, trong một gia đình quý phái Licchavi. Khi lớn lên, 
ngài rất thích thú chiến tranh và trở thành một chiến sĩ không ai thắng nổi, sẵn sàng hy sinh những gì 
thân nhất của mình, đến nỗi ngài được đặt tên là Pijyan/aha (vị từ bỏ những gì thân ái). Nhưng khi đức 
Phật đến ƒ⁄esàj¡, ngài khởi lòng tin, xuất gia sống ở trong rừng, phát triển thiền quán, chứng quả A-la- 
hán. Khi đã chứng quả, A-la-hán, ngài nghĩ thật là khác biệt giữa thành công ở đời và thành công bậc 
Thánh. Với thiền quán ấy, ngài nói lên chánh trí, và tuyên bố bài kệ này: 


76. Khi loài Người kiêu hãnh, 
Hãy hạ thấp ông xuống, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 44 of 353 


Khi loài Người hạ thấp, 

Hãy nâng cao tâm ông, 

Hãy sông tại những chô, 
Loài Người không muôn sông, 
Tại chỗ ngôi ưa thích, 

Chớ có nên thích thú. 


(LXXVTIT) Hatthàroha- Putta (Thera. 12) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sảva/hi, trong một gia đình người nài voi, và lớn lên ngài ĐIỎI 
trong nghề điều khiến voi. Một ngày kia, khi đang huấn luyện con voi, vì điều kiện chín muỗi, ngài suy 
nghĩ: 'Chế ngự voi đề làm gì cho ta. Tốt hơn là chế ngự ta. Rồi ngài đi đến Thế Tôn nghe pháp, khởi 
lòng tin, xuất gia, và triển khai thiền quán trên căn bản thiền tư về giới luật. Như một người nài chế ngự 
thú tánh con voi bằng cái móc, ngài thiền định không cho tư tưởng chạy loạn khỏi đề tài thiền quán, ngài 
nói lên bài kệ: 


77. Trước tâm này lang thang, 
Chạy chỗ này chỗ khác, 

Chạy chỗ nó ưa thích, 

Chạy chô nó vui sướng, 

Nay ta chê ngự tâm, 

Với như lý tư duy, 

Như câu móc chê ngự, 

Nhiệp phục con voi rừng. 


Nhờ làm vậy, thiền quán được triển khai, ngài chứng quả A-la-hán. 
(LXXVTIITI) Mendasira (Thera. 12) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàkeía, trong một gia đình một thị dân. Vì ngài giống con đê, 
ngài được tên là Mendasira (đầu dê). Khi Thế Tôn ở Sàkeía, tại rừng 4njana, Mendasira khởi lên lòng 
tin, xuất gia tu chỉ và quán, chứng được sáu thắng trí, ngài có thể nhớ đến các kiếp trước: 


78. Ta luân hôi nhiêu đời, 

Chạy dài tìm không được, 

Với ta trong khô sanh, 

Khổ uẩn hay biến dạng. 

Và bài kệ này nói lên chánh trí của ngài. 


(LXXIX) Rakkhita (Thera. 12) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở thành Devadaha, trong gia đình một quý phái Thích-ca, tên là 
Rakkhuia, ngài là một trong năm trăm các hoàng tử dòng họ Thích-ca được xuất gia để làm hộ chúng cho 
Thế Tôn, theo quyết định các vua chúa Thích-ca và Koiya. Đức Phật đã cảm hóa các hoàng tử tuôi trẻ 
này với câu chuyện tiền thân Kunàla, một bài học về sự nguy hiểm của dục vọng. Liên hệ bài học mày 
với đề tài thiền quán, ngài triển khai thiền quán và chứng quả A-la-hán. Sau đó suy nghĩ đến sự xuất ly 
của mình khỏi các phiền não, ngài nói lên chánh trí của mình với bài kệ như sau: 


79. Mọi tham ta đã đoạn, 
Mọi sân được nhô lên, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 45 of 353 


Mọi sỉ được từ bỏ, 
Ta mát lạnh tịch tịnh. 


(LXXX) Ugga (Thera. 12) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kosafa, tại thành phố Usga, con một gia đình nghị sĩ, được đặt 
tên là Usga. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài đến nghe đức Thế Tôn thuyết pháp, khi đức Thế Tôn đến 
thành này, khởi lòng tin xuất gia, cuối cùng chứng quả A-la-hán. Rồi ngài tuyên bố chặt đứt sợi dây 
chuyên tái sanh và nói lên chánh trí của ngài với bài kệ như sau: 


80. Mọi nghiệp ta đã làm, 
Dầu ít hay là nhiễu, 

Tất cả được đoạn trù, 
Nay không còn tải sanh. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 46 of 353 


PHẢM CHÍN 
(LXXXT) Samitigutta (Thera. 12) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở S2vz/ñi, tên là Samiriguứra (hộ trì nhờ hòa khí). Nghe bậc Đạo 
Sư thuyết pháp, ngài xuất gia và chứng được giới thanh tịnh. Do kết quả nghiệp đời trước, ngài bị bệnh 
hủi, tay chân của ngài rơi xuống từng phần một, ngài sống trong một nhà bệnh. 


Một hôm, Tôn giả Sảripuíía đi thăm các người bệnh và hỏi thăm các bệnh nhân, thấy Samifigufa, Tôn 
giả cho một đề tài để thiền quán, nói rằng: 'Này Hiền giả, nếu nói về vẫn đề năm thủ uân, thời toàn bộ 
khổ uẫn là một vấn đề cảm thọ. Và khi không có năm uân, thời không có đau khổ'. Nói xong, Tôn giả 
Sàripufia tiếp tục đi. Nhưng bệnh nhân S47igufia được phần khởi với bài dạy ấy, triển khai thiền quán 
và chứng được sáu thắng trí. Nhờ đó, ngài nhớ đến các hành ngài làm đời trước, khiến nay ngài phải 
mắc bệnh hủi. Và tán thán sự kiện này mọi việc đã được chấm dứt, ngài nói lên bài kệ: 


6]. Việc ác ta đã làm, 
Trong các đời sông trước, 
Ở đây chỉ cảm thọ, 

Thọ lãnh từ nghiệp ấy, 
Căn bản các nghiệp khác, 
Thật sự không còn nữa. 


(LXXXTITI) Kassapa (Thera. 12) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sâvz/h¡, con một Bà-la-môn thuộc Tây Bắc (Udicca- 
hahmanacsa) và được đặt tên là Kassapa. Cha ngài mất khi ngài còn nhỏ, mẹ ngài nuôi ngài lớn lên. 
Một ngày kia, ngài nghe đức Phật giảng ở Jefavana, ngay lúc ấy nhờ nghiệp duyên thuần thục, ngài 
chứng được Sơ quả. Ngài đi đến gặp mẹ và xin xuất gia. 


Khi đức Phật an cư, làm lễ tự tứ xong, bắt đầu bộ hành, Kassapa muốn được đi theo Thế Tôn. Trước hết 
ngài đên xin phép bà mẹ và được mẹ cho phép đi với lời khuyên dạy như sau: 


2. Hãy ải tại chỗ nào, 
Khát thực nhận dễ dàng, 
Những chỗ được an toàn, 
Những chô không sợ hãi, 
Tại những chô như vậy, 
Này con, con hãy đi, 
Chớ khiên cho đời con, 
Sáu muộn bị va chạm. 


Ngài suy nghĩ 'Mẹ ta muốn ta đến đến chỗ ta giải thoát khỏi phiền não, như vậy đây là dịp cho ta đạt 
được giải thoát hoàn toàn, không có sầu não buôn phiên!. 


Rồi ngài cố gắng triển khai thiền quán, chứng quả A-la-hán. Vì răng lời khuyên của mẹ giúp ngài tỉnh 
tân hành trì chứng quả, nên ngài nói lại bài kệ ây. 


(LXXXIIT) Sìha (Thera. 12) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở xứ Ä⁄2/1a, trong gia đình hoàng tộc và được đặt tên là Sa. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 47 of353 


Khi thấy đức Phật, ngài bị cảm hóa, đảnh lễ và ngồi xuống một bên, bậc Đạo Sư biết được tâm tư của 
ngài, thuyết pháp cho ngài, ngài khởi lòng tin, xuât gia và lấy. một đề tài vào trong rừng đề thiền quán. 
Tâm tư của ngài bị nhiều đối tượng ám ảnh, ngài không thê thiền định, bậc Đạo Sư thấy vậy, liền nói lên 
với ngài bài kệ như sau: 


83. Hỡi Sìha, hãy sống, 
Không buông lung, phóng dật, 
Ngày đêm không biêng nhác, 
Kiên trì trong tu tập, 

Hãy thực hành thiện pháp, 
Gáp bỏ thân tích tụ. 


Nhờ vậy ngài có thê triên khai thiên quán và chứng quả A-la-hán. Lúc nói lên chánh trí của mình, ngài 
đọc lại bài kệ trên. 


(LXXXIV) Nita (Thera. 13) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở Sảvaífhi, con một Bà-la-môn và được đặt tên là Na. Khi 
lớn lên, ngài nghĩ: 'Các tu sĩ Thích-ca thật may mắn, được cúng dường đầy đủ các vật cần dùng. Thật là 
một đời sông thoải mái, đời sông của một Tu sĩ. Rồi ngài xin xuất gia đề được sống thoải mái, không 
chú ý đến tu tập, ăn no, nói chuyện nhảm nhí, và ban đêm ngủ dài. Bậc Đạo Sư thấy được thiện duyên 
của ngài đời trước, nên nói lên bài kệ này để giáo giới ngài. 


84. Trọn đêm Thây nằm ngủ, 
Ban ngày, thích tụ hội, 

Kẻ ngu sông như vậy, 

Sẽ đoạn khổ được sao? 


Bị dao động bởi lời dạy của bậc Đạo Sư, ngài triển khai thiền quán, không bao lâu chứng quả A-la-hán. 
Rồi ngài nói lên chánh trí của ngài, bằng cách lập lại bài kệ trên. 


(LXXXYV) Sunàga (Thera. 13) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở làng Nà/akø, con một Bà-la-môn và bạn của S5ảripu/ía trước 
khi Sàrjz„a xuất gia. Nghe Tôn giả Sàripuffa thuyết pháp, ngài xuất gia, an trú trên thiên quán và 
không bao lâu chứng quả A-la-hán. Do vậy, khi ngài dạy cho các Tỷ-kheo, ngài nói lên chánh trí của 
ngài với bài kệ: 


85. Thiện xảo tướng của tâm, 
Biết vị ngọt viên ly, 

Hành thiên, niệm, thận trọng, 
Chứng lạc không thế tục. 


(LXXXVT) Nàgita (Thera. 13) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ỏ Kapilavafthu, trong gia đình hoàng tộc Thích-ca, tên là Nagia. 
Khi bậc Đạo Sư đến tại chỗ của ngải, Thế Tôn thuyết kinh Mật Hoàn, ngài khởi lòng tin, xuất gia không 
bao lâu chứng quả A-la-hán. Rồi hân hoan với sự thật trong lời dạy của đức Phật, và sự chỉ đạo có hiệu 
quả của Chánh pháp, ngài nói lên bài kệ này: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 48 of 353 


đó. Ngoài đây có ngoại đạo, 
Họ dạy những con đường, 
Không như con đường này, 
Đưa đên quả Niê¡-bàn, 

Thật khác, đức Thể Tôn, 
Giáo giới hàng Tăng chúng, 
Đạo Sư chỉ Niễt-bàn, 

Như thấy trên bàn tay. 


(LXXXVII) Pavittha (Thera. 13) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sống ở quốc độ Magadha, trong một gia đình Bà-la-môn, tánh thiên 
về đời sống ân sĩ, ngài trở thành một du sĩ. Sau khi học tập, ngài đi chỗ này chỗ khác, nghe Upatissa và 
Kolia (Sàriputia và Moggallàna) xuất gia theo đức Phật, nghĩ rằng giáo hội này phải tốt đẹp mới có 
những vị như vậy chấp nhận. Ngài đến nghe đức Phật thuyết pháp, khởi lòng tin, xuât gia không bao lâu 
chứng quả A-la-hán, ngài nói lên chánh trí của ngài với bài kệ này: 


87. Thấy như thật các uẩn, 
Mọi sanh hữu phá hủy, 
Đoạn sanh tử luân hồi, 
Nay không còn tải sanh. 


(LXXXVIIT) A77una (Thera. 13) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sâvaứh, trong gia đình một nghị sĩ, được đặt tên là 477una. 
Khi lớn lên, ngài liên hệ với phái Ni-kiền-tử, xuất gia trong tôn phái này khi còn trẻ, nghĩ rằng sẽ tìm 
được đạo giải thoát. Nhưng ngài không tìm được gì trong giáo hội ây, ngài gặp bậc Đạo Sư, khởi lòng 
tin, xuất gia và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Hân hoan trong quả chứng của mình, ngài nói lên bài 
kệ này: 


88. Ta có thể tự mình, 
Kéo nước từ đát liên, 
Như nước lớn cuốn trồi, 
1a thê nhập sự thật. 


(LXXXIX) Devasabha (Thera. 13) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài là con của một hoàng tộc, lên ngôi vua khi còn trẻ. Nhưng khi tỉnh 
ngộ, ngài đi nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, từ bỏ ngôi vua, xuất gia và không bao lâu chứng quả A-la- 
hán. Ngài hân hoan khi nghĩ đến những uê nhiễm ngài đã từ bỏ, và nói lên bài kệ này: 


89. Vượt khỏi các bùn nhơ, 
Từ vực thăm trở về, 

Thoát bọc lưu trỏi buộc, 
Mọi kiêu mạn tiếu trừ. 


(XC) Sàmidatta (Thera. 13) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở &2/agaha (Vương Xá), con một Bà-la-môn, được đặt tên là 
Samidaftfa. Khi đền tuôi trưởng thành, ngài nghe uy lực của đức Phật, và đi đên tĩnh xá với những cư sĩ 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 49 of 353 


để nghe bậc Thế Tôn thuyết pháp, ngài khởi lòng tin và xuất gia. Nhưng vì thiếu kinh nghiệm trong một 
thời gian, ngải không có nhiệt tâm tu tập, cuôi cùng, lại được nghe đức Phật thuyêt pháp, ngài trở nên 
phân khởi, nhiệt tâm và chứng thực quả A-la-hán. 


Về sau, các Tỷ-kheo hỏi ngài: 'Làm sao Hiền giả chứng được pháp Thượng nhân?” Và ngài nói lên hiệu 
năng của giáo pháp, sự tu chứng pháp và tùy pháp. Ngài tuyên bô chánh trí của ngải trong bài kệ như 
Sau: 


90. Năm uấn được rõ biết, 
Tôn tại sẽ cắt đứt, 

Vòng sanh tử đoạn tận, 
Nay không còn tải sanh. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 50 of 353 


PHẨM MƯỜI 
(XCT) Paripunnaka (Thera. 13) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapilavaffhu trong gia đình dòng họ Thích-ca. Vì khả năng và 
tài sản của ngài được viên mãn. Ngài được biết với tên là Paripumaka (viên mãn), ngài có đủ điều kiện 
để luôn luôn thưởng thức các vị ăn ngon. Nhưng khi ngài được nghe bậc Đạo Sư dùng các đồ ăn khất 
thực, ngài nghĩ: 'Thế Tôn được nuôi dưỡng rất được nuông chiều, nhưng nay Ngài lại dùng các đồ ăn 
như vậy để hưởng Niết-bàn an lạc. Vậy sao ta lại ham muôn đồ ă ăn ngon?. Bị dao động, ngài từ bỏ gia 
đình, xuất gia, lấy đề tài tu tập về thân từ nơi bậc Đạo Sư, cuối cùng ngài chứng quả A-la-hán. Rồi ngài 
nói lên bài kệ này: 


9]. Dầu có hưởng món ăn, 
Như cam lô trăm vị, : 
Nhưng không thê sảnh băng, 
Món ta ăn hôm nay; 

Đây là Pháp vì diệu, 

Được Phật Go-fa-ma, 

Bác tri kiên võ lượng, 

Đã thuyết giảng cho ta. 


(XCTIT) V¡/7aya (Thera. 13) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvzí¡, trong một gia đình Bà-la-môn, được đặt tên là 
Vijaya. Khi được học giáo lý Bà-la-môn, ngài xuất gia, đời sông một vị ân SĨ, sống trong rừng, thực hành 
thiền định, ngài nghe đến sứ mệnh của đức Phật, hoan hỷ đến kính chào Thế Tôn và nghe pháp. Rồi ngài 
xuất gia trong giới luật của đức Phật, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Ngài nói lên chánh trí của ngài 
trong bài kệ sau đây: 


92. Với ai, lậu hoặc đoạn, 
Không y tựa đồ ăn, 

Hành xứ, không, vô tướng, 
Giải thoát cũng như vậy, 
Như chim trên hư không, 
Dấu chân thật khó tìm. 


(XCITITI) Eraka (Thera. 14) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sâ2vzffhï, con của một người có địa vị, được đặt tên là kraka. 
Ngài khôi ngô, tuân tú, làm mọi công việc đêu thông suôt thành tựu. 


Cha mẹ cưới cho ngài một người vợ trẻ đẹp có giới hạnh. Nhưng vì là đời sống cuối cùng, nên ngài sanh 
dao động và tìm kiếm đến gặp bậc Đạo Sư. Khi nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, ngài xuât gia, bậc Đạo Sư 
cho ngài đề tài để tu hành, nhưng trong một thời gian ngài bị các suy tư bất thiện ám ảnh, đức Thế Tôn 
biết được tâm tư của ngài nên nói lên bài kệ dạy ngài, ngài rất hồi hận sở hành của mình khi nghe lời 
Phật dạy, ngài trở nên tỉnh tấn, phát triển thiền quán, không bao lâu chứng quả A-la-hán, Ngài nói lên 
chánh trí của ngài với bài kệ sau đây: 


93. Hỡi này Ê-ra-ka, 
Khô thay là các dục! 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 51 of353 


Hỡi này Ê-ra-ka, 
Không lạc là các dục! 
4i tham dục các dục, 
Là tham dục đau khó, 
Ai không tham các dục, 
Là không tham dục khổ. 
Hỡồi này É- ra-ka! 

Hãy biết là như vậy. 


(XCTIV) Metta7ì (Thera. 14) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở nước Ä⁄4gađha (Ma-kiệt-đà), con một vị Bà-la-môn và 
được đặt tên là Ä⁄efa7ì. Lớn lên, ngài thấy sự đau khổ của dục và sống ở trong rừng làm một vị ấn sĩ. 
Khi nghe sứ mệnh đức Phật và do thiện duyên thúc đây, ngài đến gặp đức Phật và hỏi về sự tu hành tấn 
thối của Ngài, câu trả lời của đức Phật khiến ngài phát khởi lòng tin xuất gia, và không bao lâu chứng 
quả A-la-hán. Với bài kệ này, ngài tán thán bậc Đạo Sư: 


94. Đảnh lễ đức Thế Tôn, 
Thích tử bậc điểm lành, 

Quả chứng này đạt được, 

Là quả vị thượng thủ, 

Pháp Ngài khéo thuyết giảng, 
Là Chánh pháp tôi thượng. 


(XCV) Cakkupàla (Thera. 14) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sảva//hï, con của người điền chủ tên Mahàsuvanna, được đặt 
tên là P2/a, ngài cũng được gọi là Pàla anh, vì em ngài được gọi là Pä/a em, cả hai anh em được cha mẹ 
giao phó cho những công việc ở gia đình. Khi bậc Đạo Sư đên tình xá Kỳ Viên, P2/a anh giao gia sản 
cho người em và xuất gia. Sau sáu năm làm Sa-di, ngài đi với sáu mươi Tỷ-kheo để học hỏi Chánh pháp. 
Các vị này lựa một ngôi rừng gần một ngôi làng biên địa, tại chỗ ấy, dân làng là các Phật tử cư sĩ, và 
ngài sống trong một chòi lá, sông hạnh viễn ly của một vị tu hành. 


Ngài bị đau mắt và một vị thầy thuốc cho thuốc chữa, ngài không chịu nghe theo lời thầy thuốc, bệnh 
nặng thêm. Ngài nghĩ: "Thà làm cho chấm dứt các kiết sử của ta, còn tốt hơn là chấm dứt bệnh đau mắt'. 
Như vậy, ngài bỏ qua bệnh đau mắt, chỉ lo phát triển thiền quán, cho đến khi ngài chứng quả A-la-hán 
thời cũng mù mắt luôn. Ngài được gọi là vị A-la-hán khô. 


Các cư sĩ hỏi các Tỷ-kheo về ngài và nghe nói ngài mù nên các cư sĩ hết lòng săn sóc cho ngải. Rồi các 
Tỷ-kheo khác cũng chứng quả A-la-hán và đề nghị đến Sàvafhi (Xá- vệ) đề yết kiến bậc Đạo Sư. Nhưng 
ngài nói: "Tôi yêu và mù, con đường đi không phải là không nguy hiểm. Tôi sẽ làm trở ngại cho các VỊ, 
các vị hãy đi trước, thay mặt tôi đảnh lễ bậc Đạo Sư và các đại đệ tử khác, hãy nói với Pd/a em tôi về 
tình trạng của tôi, và gửi cho tôi một người giúp đỡ". Cuối cùng, các Tỷ-kheo nhận lời đi, sau khi từ biệt 
các vị hộ chủ và sắp đặt cho ngài một chỗ ở. Các Tỷ-kheo làm theo lời dặn của ngài và Pà/z em bảo 
người cháu tên là Pà/ikz đi đến giúp đỡ ngài. Các Tỷ-kheo làm lễ xuất gia cho P2//¿a, vì con đường ổi 
không có an toàn cho một người cư sĩ. Pàl/ka đi đến ngài và cả hai người đều lên đường đi đến $àvatrhi. 
Giữa đường, Pà1ika nghe một phụ nữ hát và đến tình tự với người ấy. Ngài biết được nên đuôi Pàlika đi, 
một mình đi đến Sàvz/hi. Hạnh đức của ngài làm cho chỗ ngôi của Sakka (Đề Thích) nóng và Sakka 
hiện hóa một người dẫn đường cho ngài đi đến tỉnh xá Kỳ Viên, ngay vào buôi chiều ấy. Trong khi ngài 
ở Kỳ Viên, Pä/z em lo phụng dưỡng ngài, ngài nói lên bài kệ như sau, khi ngài đuôi Pàiika đi. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 52 of353 


95, Dâu ta có bị mù, 
Dâu mất ta hư hoại, 
Dầu con đường fa đi, 
Dáu gai góc khó khăn, 
Ta sẽ tự mình đi, 

Dần thân trên đường á ấy, 
Nhưng ta không cùng đi, 
Kẻ ác hạnh như vậy. 


(XCVTI) Khandasumana (Thera. 14) 


Trong thời đức Phật hiện tại, tái sanh trong một gia đình của vua ÄA⁄2/a, ngài được đặt tên là 
Khandasumana (Bông lài), vì khi ngài sanh, bông lài nở hoa, ngài nghe đức Phật thuyết pháp khi đức 
Phật trú ở tại rừng xoài của Cunda ở Ràvà, xuất gia và chứng được sáu thắng trí. Rồi ngài nhớ đến đời 
sống quá khứ khi ngài cúng một nhánh bông lài tại tháp của đức Phật Kassapa, trong khi tất cả bông hái 
được đều thuộc về của vua. Nhận thấy cử chỉ của ngài giúp ngài chứng được quả Niết-bàn, ngài nói lên 
bài kệ như sau: 


96. Do một bông từ bỏ, 
Được hưởng tắm ức năm, 
Sông trong cảnh cối trời, 
Còn sô năm còn lại, 

1a được sông tịch tịnh. 


(XCVTIT) T/ssa (Thera. 14) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh tại thành phố Roguya trong một gia đình vua chúa. Khi phụ 
vương mắt, ngài tiếp nối sự nghiệp của vua cha. Như một đồng minh với vua Bimbisàra, ngài ØỬI vua 
các tặng vật châu báu, ngọc và y áo. Vua gửi ngài đời sống của đức Phật vẽ trên tắm tranh và lý duyên 
khởi được khắc trên một đĩa bằng vàng. Khi ngài thấy vật này, vì lời phát nguyện trước các đức Phật quá 
khứ, vì nhân duyên đời sống cuôi cùng, ngài suy tư định lý ây, quán sát qua lại nhiều lần, học thuộc lòng 
nhiều lần, cho đến khi ngài cảm thấy dao động và đi đến kết luận: Nay ta đã được thấy hình dung của 
Thế Tôn cùng với quá trình giáo lý của Ngài. Các dục đầy những đau khô, vậy ta sông đời sống gia đình 
làm gì? Rồi ngài thoái vị, xuất gia, cầm bát bằng đất và với một số quần chúng đi theo và khóc than, 
như Hoàng tử Puk&kusảii, ngài từ bỏ hoàng cung, đi đến Rajagaha (Vương Xá). Tại đấy, ngài ở tại hang 
Sabhasondika và yết kiến Thế Tôn. Nhờ Thế Tôn thuyết pháp, ngài chứng quả A-la-hán. Nói đến kinh 
nghiệm bản thân, ngài nói lên bài kệ: 


97. Từ bỏ trăm bình bái, 
Bằng đồng, vàng quỷ giá, 
1a cám lây bình bát, 

Làm bằng đất sét thường, 
Đây là lần thứ hai, 

1a làm lê quản đảnh. 


(XCVIII) Abhaya (2) (Thera. 14) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvafihi, trong một gia đình Bà-la-môn, được đặt tên là 
Abhaya. Sau khi nghe đức Phật thuyết pháp, ngài xuất gia. Một hôm, ngài đi khất thực ở trong làng, thấy 
một nữ nhân ăn mặc rất đẹp đẽ, tâm tư ngài bị đao động, khi trở về tịnh xá, ngài suy nghĩ: 'Thây một sắc 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 53 of353 


pháp, tâm ta sanh cấu uế, ta đã phạm lỗi lầm'. Từ bỏ tâm tư ấy, ngài phát triển thiền quán và chứng A-la- 
hán. Rôi ngài nói lên sự sai lâm và sự thức tỉnh của ngài ngang qua bài kệ: 


98. Thấy sắc, mắt chánh niệm, 
Tác ý tưởng luyên ải, 

Tâm cảm thọ say mê, 

Đắm trước tưởng an trú, 

Các lậu hoặc tăng trưởng, 
Đưa đến gốc sanh hữu. 


(XCIX) Uttiya (Thera. 14) 


Ngài tái sanh ở Kapilavafihu, trong thời đức Phật hiện tại, trong một gia đình vương tộc Thích-ca, được 
đặt tên là i„a. Khi đến tuôi trưởng thành, ngài chứng kiến sức mạnh của đức Phật, khi ngài đến thăm 
các gia đình bà con của ngài, ngài khởi lòng tin và xuât gia. Trong thời kỳ tu học, ngài đi vào làng khất 
thực, nghe một nữ nhân ca hát, thiền định của ngài bị thối thất và lòng dục khởi lên. Chế ngự VỚI sỨc 
mạnh suy tư, ngài bước vào tịnh xá rất dao động, ngài ngồi thiền định vào buổi trưa, phát triển thiền 
quán, chứng quả A-la-hán. 


Rôi ngài nói lên sự giải thoát của ngài khỏi đau khô sanh tử, nhờ nhàm chán các dục trong bài kệ sau 
đây: 


99. Nghe tiếng, mắt chánh niệm, 
Tác ý tưởng luyên ải, 

Tâm cảm thọ say mê, 

Đắm trước tưởng an trú, 

Các lậu hoặc tăng trưởng, 

Đưa đến nhiễm luân hôi. 


(C) Devasabha (TT) (Thera. 14) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài tái sanh trong một gia đình hoàng tộc Thích-ca, và được đặt tên là 
Devasabha. Khi lớn lên ngài khởi lòng tin khi Thế Tôn giải quyết sự tranh chấp giữa dòng họ Thích-ca 
và dòng họ Koliya, ngài xin quy y ba ngôi báu. Khi đức Phật ở vườn cây bàng, ngài đi đến Đặp Thế Tôn, 
lân này ngài xuât gia, ngài chứng quả A-la-hán, trú trên an lạc giải thoát, ngải nói lên sự phân khởi của 
ngài với bài kệ như sau: 


100. Thành tựu chánh tính tấn, 
Sở hành trên niệm xứ, 

Trần đây hoa giải thoái, 

Sẽ nhập diệt, vô lậu. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 54 of353 


PHẨM MƯỜI MỘT 
(CI) Belatthakàni (Thera. 15) 


Tái sanh trong thời đức Phật hiện tại ở Sảv2hï trong một gia đình Bà-la-môn, ngài được đặt tên là 
Belatthakàni. Sau khi nghe đức Phật thuyết giảng, ngài xuất gia, tu tập chỉ quán trong một khu rừng ở 
Kosala. Nhưng ngài rẤt biếng nhác và hay, nói lời thô ngữ, do vậy tâm tư ngài không chơn chánh đề tu 
tập, Thế Tôn biết được thiền quán chín muôi của ngài, khích lệ ngài với bài kệ như sau: 


101. Từ bỏ đời cư sĩ, 

Trách nhiệm chưa làm xong, 
Dùng miệng như cái cây, 
Bụng ăn no, biêng nhác, 
Như con heo to lớn, 

Đồ ăn thật đây đủ, 

Kẻ nhác lại liên tục, 

Đi đến chó thai tạng. 


Như thấy đức Bồn Sư trước mặt, ngài cảm thấy xúc động mãnh liệt khi nghe bài kệ này và triển khai 
thiên quán, không bao lâu chứng quả A-la-hán, ngài dùng bài kệ này nói lên chánh trí của ngài. 


(CITI) Setuccha (Thera. 15) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một vị Của địa phương. Không thể giữ nước nhà độc 
lập, ngài bị mắt ngôi vua. Lang thang trong nước với tâm tư sâu khổ, ngài thấy và nghe Thế Tôn thuyết 
pháp, xuất gia, chứng quả A-la-hán. Cân nhắc trong bài kệ, chống đối đời thế tục, ngài nói lên chánh trí 
của ngài: 


102. Bị kiêu mạn lừa đáo, 
Tâm uê nhiễm trong hành, 
Lợi bất lợi, dao động, 

Họ không chứng thiên định. 


(CIIT) Bandhura (Thera. 15) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở thành Š//2vz/), con của một người nghị sĩ được đặt tên là 
Bandhara. Một hôm, đi đến Sàvaffhi có công VIỆC, ngài đi với một số cư sĩ đến ngôi tinh xá, nghe Thế 
Tôn thuyết giảng, khởi lòng tin, xuất gia và chứng quả A-la-hán. Đề đền ơn vị vua của mình, đã giúp đỡ 
cho ngài thành công, ngài đi đến ,%/zva? để thuyết pháp, giảng cho vị vua về Bốn sự thật. Vị vua trở 
thành một Phật tử, xây dựng một ngôi tỉnh xá lớn đặt tên là Sudassana, cúng dường cho ngài. Ngài cúng 
dường tất cả cho giáo hội, đi khất thực như lúc trước và ngài muốn đi đến $àwz/zhi. Các Tỷ-kheo nói với 
ngài: Hãy ở lại đây với chúng tôi, nếu Hiền giả thiếu thốn điều gì, chúng tôi sẽ tìm kiếm cho Hiền giả!'. 
Ngài trả lời: "Tôi không có cân điêu gì khác, tôi sông với những gì tôi có được. Tôi tự băng lòng với vị 
của Chánh pháp'. Và ngài nói lên bài kệ: 


103. Ta không có cân thiết, 
Việc này hay vật này, 

Ta sông trong hạnh phúc, 
Thọ hưởng được pháp vị. 
Sau khi uông vị ngọt, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 55 of353 


Tôi thượng và đệ nhất, 
Ta sẽ không thân thiết, 
Với thuốc độc nọc độc. 


(CIV) Khitaka (Thera. 15) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sảva/hï (Xá-vệ), trong gia đình Bà-la-môn. Khi lớn lên, nghe 
danh tiếng của ngài Mahà Moggallàna (Đại Mục- kiền- liên) về thần thông lực, ngài nghĩ: "Ta rồi cũng sẽ 
như vậy'. Thúc đây bởi thiện duyên đời trước, ngài xuất gia tinh tấn tu tập chỉ và quán, không bao lâu 
chứng được sáu thắng trí. Rồi dùng sáu thắng trí ây, ngài bắt đầu thi ơn cho chúng sanh với thần túc 
thông và tha tâm thông. Khi các Tỷ-kheo hỏi ngài: 'Hiền giả K”ửaka, có phải Hiền giả dùng thần 
thông?', ngài trả lời với bài kệ: 


104. Thân ta thật nhẹ nhàng, 
Cảm xúc hỷ lạc lớn, 

Như bông thôi trước gió, 
Thân ta nhẹ trôi bay. 


(CV) Malytavambha (Thera. 15) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn, ở thành phó Kurukaccha. Ngài 
được Trưởng lão Bacchabhu cảm hóa và xuất gia, tu tập. thiền quán, ngài trú tại chỗ đồ ăn khất thực khó 
kiếm, chỗ nào ba đồ vật dụng cần thiết khó kiếm, còn đô ăn khất thực dễ kiếm thời ngài bỏ đi. Tiếp tục 
như vậy, và nhờ thiện duyên đời trước, ngài trở thành bậc Đại nhân, phát triển thiền quán và chứng được 
quả A-la-hán. Suy nghĩ trên quả chứng của mình, ngài nói lên bài kệ: 


105. Ta không muốn an trú, 
Khi ta không vừa ÿ, 

Chô nào có lạc thú, 

Ta liên rời bỏ đi, 

Tại chô nào mục đích, 
Không phải không liên hệ, 
Chó ấy, người có mắi, 

Có thể an trú được. 


(CVTI) Suhemanta (Thera. 15) 


Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh ở nơi biên địa, con một Bà- la-môn giảu có, ngải đến nghe đức 
Phật thuyết pháp, tại vườn Lộc Uyên ở thành phố S$ankassa, Ngài xuất gia và trở thành người tụng đọc 
ba Tạng, cuôi cùng chứng được sáu thắng trí. Ngài suy nghĩ: "Ta đã được những gì một người đệ tử có 
thể chứng. Vậy ta hãy phục vụ cho giáo hột. Rồi ngài thuyết giảng cho các Tỷ-kheo và giải quyết các 
vẫn đề khó khăn của các vị ấy. Một hôm, ngài nói với đại chúng và các người có trí như sau: 


106. Tại chỗ nào mục đích, 
Trăm tánh, tướng ấn chứa, 
Kẻ ngu thấy một phân, 
Kẻ trí thảây trăm phẩm. 


Như vậy, vị Trưởng lão nói lên trước các Tỷ-kheo về trí tuệ, phân tích biệt tài của ngài. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 56 of 353 


(CVII) Dhammmasava (Thera. 15) 


Sanh tại xứ Magadha (Ma-kiệt-đà), trong một gia đình Bà-la-môn, bị thúc đây bởi điều kiện chín muỗi, 
ngài chọn đời sông xuất gia, bó đời sông thế tục. Tìm gặp bậc Đạo Sư ở núi Nam Sơn, ngài nghe bậc 
Đạo Sư thuyết pháp, xin xuất gia, sau một thời gian chứng quả A-la-hán. Hoan hỷ với quả chứng của 
mình, ngài nói lên bài kệ: 


107. Cân nhắc, suy tư xong, 
Ta xuất gia, không nhà, 

Ba mình ta đạt được, 

Lời Phật dạy, làm xong. 


(CVTIIT) Phụ Thân Của Dhammasava (Thera. 15) 


Ngài theo gương người con, nói rằng: 'Con ta từ bỏ đời sống thế tục khi còn trẻ như vậy, sao ta không 
noI theo gương?" Rôi ngài tìm gặp Thê Tôn xuât gia, không bao lâu chứng quả A-la-hán và nói lên bài 
kệ: 


108. Với tuổi trăm hai mươi, 
1a xuất gia không nhà, 

Ba mình ta đạt được, 

Lời Phát dạy, làm xong. 


(CIX) Langha Rakkhita (Thera. 16) 


Trong thời đức Phật tại thế , sanh trong một gia đình giàu có ở Sav4//h¡. Ngài tìm được lòng tin, xuất 
gia, lây một đề tài để thiền quán, và cùng với một Tỷ-kheo sống trong rừng. Không xa chỗ ngài ở, có 
COn nai mẹ nuôi con nai con trong một đám cây rậm Tạp, vì thương con, con nai mẹ không đi xa được, 
nên phải đói khát, không đủ cỏ, nước gần đó. Thấy vậy, ngài nói: 'Thật vậy, thế giới này bị ái triển trói 
buộc, sông trong đau khổ, không thể chặt đứt được!'. Với cảm thọ â ấy đề khích lệ, ngài phát triển thiền 
quán, chứng quả A-la-hán. Thấy bạn mình nuôi dưỡng nhiều tư tưởng sai lầm, ngài giáo giới bạn mình 
với bài kệ như sau: 


109. Dâu có sống cô độc, 
Với lòng thương từ mắn, 
Của bậc đã lo nghĩ, 

Đến hạnh phúc tôi thượng, 
Vị này vấn không nghĩ, 
Đên lời dạy Bồn Sư. 

Như vậy vị áy sông, 

Với căn còn mộc mạc, 
Chăng khác con nai cái, 
Non yêu trong khu rừng. 


Khi nghe những lời này, vị Tỷ-kheo kia bị đao động mạnh, phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. 
(CX) Usabha (Thera. 16) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình giàu có ở Kosa1a, ngài khởi lên lòng tin khi 
bậc Đạo Sư nhận lãnh tính xá Jefavana (Kỳ Viên). Sau khi hành trì hạnh Sa-di, ngài sông trong rừng 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 57 of353 


dưới chân núi. Vào mùa mưa, các mây xả mưa xuống cây cỏ trong rừng, các bụi cây nhóm cây đều đầy 
những hoa lá. Rồi ngài từ hang đi ra, thấy cây cối xanh tươi đẹp nên nghĩ rằng: 'Các cây và các cây lau 
này không có ý thức, tuy vậy với mùa mưa tiếp sức, chúng được lớn mạnh. Sao ta lại không làm lớn 
mạnh các đức tánh tốt đẹp khi ta đã đạt thời tiết thuận tiện?' Rồi ngài nói lên bài kệ, tuyên bố chánh trí 
của ngài, và với tinh tấn nghị lực, ngài chứng quả A-la-hán. 


110. Những cây được Vươn cao, 
Nhờ mây cao tưới mái, 

Với mưa mới thấm nhuân, 
Được xanh tươi lớn mạnh, 

Đối với U- -xa-bha, 

Ưa thích sống viễn Ù, 

Y thức được rừng mủi, 

Vị ấy khiến sanh khởi, 

Rất nhiều điều tốt đẹp. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 58 of353 


PHẢM MƯỜI HAI 
(CXT) 7enta (Thera. 16) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong nước Magadha (Ma-kiệt-đà), tại làng Jez/2, con một vua 
địa phương. Khi đang còn trẻ, vì nghiệp duyên thúc đây, ngài muôn xuất gia, suy tư đến đời sống thoát 
tục. Ngài nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, rồi xuất gia. Tinh cân tu tập, hân hoan trong thiền quán, ngài 
chứng quả A-la-hán. Suy tư đến quả chứng của mình, nhớ đến những phân vân phải gặp lúc trước, ngài 
phấn khởi nói lên bài kệ: 


111. Khó thay, đời xuất gia, 
Khó thay, đời cư sĩ, 

Sáu kín thay, Chánh pháp, 
Khó kiêm thay, tài sản, 

lựa chọn thật khó khăn, 
Nếp sống này, sống khác, 
Khi tâm trí, luôn luôn, 
Nghĩ đến lẽ vô thường. 


(CXITI) Vacchagotta (Thera. 16) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở RaJjasaha (Vương Xá), con một Bả-la-môn giàu có. Vì có đến 
bốn vị Trưởng lão tên ƒaccha, ngài được gọi là VacchagoIa. Khi đến tuôi trưởng thành, giỏi về Bà-la- 
môn giáo điển, ngài cảm thấy không thỏa mãn, vì không tìm thấy li cây trong sự học hỏi ây, sau ngài 
trở thành một du sĩ. Nhờ vậy, ngài gặp bậc Đạo ST, bằng lòng với những câu trả lời, ngài xuất gia, và sau 
một thời gian, chứng được sáu thắng trí, hân hoan với quả chứng và nếp sống của mình, ngài nói lên bài 
kệ: 


112. Ta chứng được Ba mình, 
Đạt được đại thiên định, 

Tâm chỉ được thiện xảo, 

Ta đạt được mục đích, 

Lời Phát dạy làm xong. 


(CXIITI) Vanavaccha (Thera. 16) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một Bả-la-môn giàu có ở Rä/agaha (Vuơng Xá), được 
đặt tên là ƒanavaccha. Ngài khởi lòng tin khi bậc Đạo Sư hội kiến với vua 8imbisàra (Bình-sa). Sau 
ngài xuất gia, chứng quả A-la-hán. Khi đã chứng quả A-la-hán, ngài sống trong rừng, thiên tu hạnh viễn 
ly, do vậy được gọi là anavaccha. Một hôm, ngài muốn giúp ích cho bả con đi đến Ràj/agaha, sống 
trong một chỗ ở nhỏ, và nói với họ nếp sống của mình. Các bà con yêu cầu ngài dùng bài kệ này nói lên 
ngài ưa thích sống ở rừng núi và hành trì hạnh viễn ly: 


113. Dưới tảng đá, băng đá 
Có nước suối, trong chảy, 
Có khỉ và có nai, 

Lai vãng sống gân bên, 

Cỏ cây bao trùm nước, 

Núi rừng ấy, ta ưa. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 59 of 353 


Bài kệ này trở thành lời nói chánh trí của ngài. 
(XIV) Adhimutta (Thera. 16) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bả-la-môn giảu có ở Sâvzứhi, tên là 
Adhimuta. Ngài cảm thấy bất mãn khi thấy giáo lý Bà-la-môn không có gì căn bản. Chứng kiến uy nghỉ 
đức độ của đức Phật khi tinh xá Kỳ Viên được dâng cúng, ngài xuất gia và không bao lâu chứng quả A- 
la-hán, ngài giáo giới các Tỷ-kheo sống với ngài, các vị này rất là lực lưỡng, với bài kệ sau đây: 


114. Trong nếp sống tâm tu, 
Hướng về hạnh từ bỏ, 

Với thân thể thô lỗ, 

Nặng nê như thê này, 

Nếu ham muốn thân thể, 
Được thọ hưởng các lạc, 
Từ đâu thành tựu được, 
Hạnh của bậc Sa-môn? 


(CXV) Mahànàma (Thera. 16) 


Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh ở Sảvz//j¡ trong gia đình một Bảà-la-môn, được đặt tên là 
Mahàanàma, ngài được nghe Thế Tôn thuyết pháp, khởi lòng tin và xuất gia. Lấy một đề tài làm thiền 
quán, ngài sông trên một ngọn đôi tên là Wesàdka. Không thể chận đứng được các dục tưởng khởi lên, 
ngài tuyên bố: 'Đời này của ta có ý nghĩa gì, với tâm tư uế nhiễm như vậy. Tự nhàm chán với chính 
mình, ngài leo lên một đỉnh núi, và như muôn lao mình xuống, ngài nói với chính mình như nói với một 
người khác: 'Ta sẽ giết nó!' với bài kệ như sau: 


115. Hãy xem, sao đời nay, 
Lại châm dứt ở đây, 

Với hòn núi nhiễu HgỌn, 

Và nhiễu cây cối này? 

Núi Nesàdaka, 

Một ngọn núi có danh, 
Ráp rạp với có cây, 

Che kín trùm tất cả. 


Tự mình trách móc như vậy, vị Trưởng lão phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Bài kệ trên trở 
thành lời tuyên bô chánh trí của ngài. 


(CXVT) Pàràpariya (Thera. 17) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở Raàjasaha (Vương Xã) và trở 
thành rất giỏi trong ba tập Vệ-đà. Vì ngài thuộc dòng họ Pàrâpara, ngài được gọi là Pàràpariya và dạy 
các bùa chú. Ngài thấy oai nghi đức độ của đức Bôn Sư ở Pàrajagaha, xin xuất _gla và chẳng bao lâu 
chứng quả A-la-hán. Nghĩ đến đời sống hành đạo của mình, ngài nói lên sự phấn khởi hân hoan của 
ngài, ngang qua bài kệ: 


T16. Từ bỏ su xúc xứ, 
Căn môn khéo chế ngự, 
Gốc tà ác, nhổ sạch, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 60 of 353 


Ta đạt lậu hoặc tận. 
Bài kệ này trở thành lời tuyên bố chánh trí của ngài. 
(CXVTITI) Yasa (Thera. 17) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình nhân sĩ rất giàu có ở Benares (Ba-la-nai). 
Ngài được nuôi dưỡng rất tỉnh tế, và có ba lâu đài hợp. với ba mùa. Một đêm, do nhân duyên quá khứ 
thúc đây ngài thấy cảnh bắt tịnh của những người hầu cận ngài. Quá xúc động trước cảnh tượng ây, ngài 
đi đôi dép vàng, từ bỏ thành, nhà và được chư Thiên mở cửa thành cho. Ngài đi đến Isi?afana (Chư 
Thiên đọa xứ), vừa đi vừa than 'Ôi sâu khổ thay! Ôi nguy hiểm thay!'. Lúc ấy, Thế Tôn đang đi ngoài 
trời ở lsipafana, thấy Yzsz như vậy liền gọi: 'Hãy đến đây, này Yasal Ở đây, không có sâu khổ, không 
có nguy hiểm!'. Nghe vậy, ngài rất hoan hỷ, cởi dép đề một bên, ngồi xuống bên cạnh Thế Tôn. Bậc Đạo 
Sư thứ lớp thuyết giảng cho asa về Bồn sự thật, khi giảng xong. Ngài trở thành một Phật tử. Và khi 
đức Phật thuyết giảng cho phụ thân Yøzsz đến kiếm ngài, ngài chứng quả A-la-hán. 


Rồi đức Phật đưa bàn tay mặt ra đón Y4asa và nói: Hãy đến, nảy Tỷ-kheo', khi nói vậy, tóc của Ÿasư 
được cắt ngắn lại bằng hai ngón tay và có được đầy đủ tám vật cân dùng. Suy tư đến quả chứng và nếp 
sông của mình, ngài cảm thấy hân hoan khi nghe hai chữ: 'Hãy đến đây, Tỷ-kheo' và nói lên bài kệ: 


T17. Khéo thoa xức, khéo mặc, 
Dùng mọi loại thời trang, 

Ta chứng được Ba mình 

Lời Phật dạy làm xong. 


(CXVTIIT) K/miiba (Thera. 17) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapilavafhu (Ca-ty-la-vệ), trong một gia đình một vị vua 
dòng họ Thích-ca, tên là Kzmbila, ngài hưởng được tài sản rất nhiều. Bậc Đạo Sư thấy được thiền quán 
của ngài chín muôi khi ngài ở Anupia, để khích lệ ngài, Thế Tôn cho hiện lên một nữ nhân rất đẹp 
trong tuổi trẻ và làm cho ngài thấy nữ nhân ấy từ tuổi trẻ bước qua tuôi già. Kửnbila thấy vậy rất xúc 
động và nói lên bài kệ: 


118. Như bị lời trù yếm, 

Tuổi giả đến áp đảo, 

Dung sắc bị đổi khác, 

Nhưng cũng dung sắc trước; 

Vị ấy như thể nào, 

Không có gì thay đổi, 

Nhưng ta chớ tự ngã, 

Có gì đã đổi khác. 
Nghĩ đến lẽ vô thường, ngài cảm thấy dao động mạnh, và đi đến bậc Đạo Sư, nghe pháp, xuất gia Và sau 
một thời gian, chứng quả A-la-hán. Ngài nhân mạnh cái nhìn thường hằng trước của ngài đối với sự vật, 
và nói lại bài kệ, này như nói lên chánh trí của ngài. 


(CXIX) Va77ïi-Putta (Thera. 17) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một vị vua Licchaivì ở Vesàli, và được gọi là con của 
Va//¡, vì phụ thân thuộc vê dòng họ này. Khi còn trẻ, thiên vê huân luyện voi, thúc đây bởi nhân duyên 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 61 of353 


chín muồi để giải thoát, ngài đi đến tinh xá đúng lúc bậc Đạo Sư thuyết giảng, sau khi nghe, ngài xuất 
gia, sau một thời gian chứng sáu thăng trí. 


Sau một thời gian, sau khi bậc Đạo Sư vừa nhập Niết-bàn, ngài cùng với các bậc Trưởng lão thỏa thuận 
có gắng duy trì Chánh pháp không có suy suyên, và cùng với các vị 4rưởng lão đi từ chỗ này đến chỗ 
kia. Một hôm ngài thấy Tôn giả Ananda đang thuyết pháp cho một số đông người, để khích lệ Tôn giả 
Ananda chứng quả cao hơn, ngài nói lên bài kệ này: 


119. Hãy đi đến khu rừng, 
Rậm rạp những rê cây, 
Hãy đề cho Niêt-bản, 
Chìm sâu vào tâm người, 
Hối này GŒo-ta-ma! 

Hãy tu tập thiên định, 
Việc làm lăng xăng này, 
Có nghĩa gì cho ông. 


(CXX) Tsidatta (Thera. 17) 


Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh trong xứ 4vwamii, tại vườn ƒelugàma, làm con một người lữ hành 
trưởng, ngài trở thành bạn của Ca, một gia chủ ở Mfacchikasanda, băng cách giao thiệp thư từ đầu cho 
hai người chưa gặp nhau. Ci//a viết cho ngài về sự tuyệt diệu của đức Phật, gửi cho ngài tư liệu về tô 
chức giáo hội, ngài cảm thấy xúc động mạnh và xin xuất gia, với sự chỉ đạo của Mahà Kaccảna (Đại 
Ca-chiên-diên). Cuối cùng ngài chứng được sáu thắng trí, ngài quyết định đi đến yết kiến đức Phật, từ 
biệt Trưởng lão, và đi đến xứ Trung biên (thung lũng sông Hằng) yết kiến đức Bồn sư. Bậc Đạo Sư hỏi 
ngài VỆ Sự tiến bộ trên đường tu hành, ngài trả lời: "Từ khi con tu tập trong Pháp và Luật của Ngài, mọi 
sâu khổ đều chấm dứt, và con sống không có sợ hãi'. Rồi ngài nói lên chánh trí của mình với bài kệ như 
Sau: 


120. Năm uần được rõ biết, 
Đứng với rê chặt đi, 

Khổ diệt đã đạt được, 

Lậu hoặc diệt, ta chứng. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 62 of353 


CHƯƠNG II - HAI KỆ 
PHẨM MỘT 


(CXXT) Utara (Thera. 18) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Ràjagaha (Vương Xá), con một Bà-la-môn có danh tiếng, 
được đặt tên là Uara. Ngài thông suốt giáo điển Vệ-đà, và có danh tiếng về gia tộc, về dung sắc, về 
thông minh, về đức hạnh. ƒassakảra, một vị bộ trưởng có danh ở Magadha (Ma-kiệt-đà), thây những 
thành tích của ngài, muốn gả con gái cho ngài, nhưng ngài đã thiên vê hạnh giải thoát nên đã từ chối và 
ngài đến nghe ngài Sàripuffa (Xá- lợi-phất) thuyết giảng. Với lòng tin, ngài xuất gia, làm tròn bổn phận 
của người Sa-di, hầu hạ Tôn giả Sàriuffa. 


Một hôm, Tôn giả Sâriputta bị bệnh, [/ara đi tìm một y sĩ chữa bệnh, ngài đặt bình bát ngài trên bờ hồ 
đề xuống hồ nước súc miệng. Một người ăn trộm, bị lính đuôi, chạy ra khỏi cửa thành, khi chạy ngang 
liền quãng bỏ các châu báu đánh cặp vào trong bình bát của người Sa-di và bỏ chạy. Khi các người lính 
đến, thấy đồ châu báu trong bình bát của ngài liền bắt ngài đưa đến Bà-la-môn Vassakàra để trừng phạt 
ngài. 


Đức Phật nhận thấy thiền quán của ngài đã chín muỗi, nên đi đến ngài, đặt nhẹ tay trên đầu ngải và nói: 
Đây là kết quả nghiệp trước của Thây, Thầy cần phải chấp nhận nhờ sức mạnh suy tư. Rồi Thế Tôn 
thuyết pháp cho ngài, ra vì nhờ đức Phật đặt nhẹ tay trên đầu, tâm tư được phần khởi, nhờ thiền 
quán chín muồi, nhờ uy nghỉ đức độ của bậc Đạo Sư, ngài cảm thọ hỷ lạc, đoạn tận các uề nhiễm, chứng 
sáu thắng trí. Vươn mình lên khỏi cột trụ, ngài đứng trên hư không, hiển hiện thần thông vì lòng từ mẫn 
đối với kẻ khác. Trước sự ngạc nhiên của tât cả mọi người, các vêt thương của ngài được lành hăn khi 
được các Tý-kheo khác hỏi: 'Thưa Hiền giả, làm sao khi Hiền giả đau khổ như vậy, Hiền giả có thể phát 
triển thiền quán?'. Ngài trả lời 'Khi tôi thấy rõ được sự đau khổ của mình tái sanh, và tánh nhân duyên 
sanh của sự vật, thời sự nguy hiểm của sự đau khô ít hơn, hiện tại không ngăn tôi phát triển thiền quán 
và chứng được kết quả. 


121. Không có gì có mặt, 
Lại thường còn mãi mãi, 
Không có các hành gì, 

Lại thường hãng thường trú. 
Các uấn được khởi lên, 

Đến đời khác điệt vong. 


122. Biết được nguy hiểm này, 
Ta không muôn sanh hữu, 

Từ bỏ tát cả dục, 

1a chứng lậu hoặc tận. 


(CXXTITI) Pindola-Bhàradvàj7a (Thera. 18) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con của vị giáo sĩ của vua Udena xứ Kosambi, được đặt tên 
là Bhàradvdja. Sau khi học tập ba tập Vệ-đà, dạy các bài chú, bài tụng rất thành công cho các thanh niên 
Bà-la-môn, ngài chán ngấy với công việc đang làm. Từ giã họ, ngài đi đến Rà/agaha (Vương Xá), thấy 
chúng Tỷ-kheo được trọng vọng cúng dường, ngài xuất gia. Với phương pháp Phật dạy, ngài tiết độ 
trong ăn uống và chứng được sáu thắng trí. 


Ngài tuyên bố trước mặt đức Bồn Sư rằng ngài sẵn sàng trả lời tất cả những câu hỏi của Tỷ-kheo nào 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 63 of353 


nghỉ ngờ đến con đường và kết quả, như vậy, ngài rồng tiếng rồng con sư tử, đức Phật nói về ngài như 
sau: "Trong các đệ tử của Ta rồng tiếng rống con sư tử, Pindola Bhàradväja là đệ nhất. 


Rồi một người bạn cũ đến thăm ngài, một Bả-la-môn có tánh keo kiết. VỊ Trưởng lão khuyên bạn nên 
cúng dường chúng Tăng. Vì bạn ngài tin răng ngài cũng ích kỷ và nghĩ đên tư lợi, nên ngài dùng bài kệ 
đê giáo giới bạn ngài: 


123. Nói về đời sống này, 
Không phải không có luật, 
Nhưng các món đồ ăn, 
Không có gì gân tâm 

Do có các món än,, 

Thân thê được tôn tại, 
Tháy vậy, ta bộ hành, 

Tìm kiêm các món ăn. 


124. Bậc trí kinh nghiệm rằng: 
Thật sự là đám bùn, 

Đỉnh lẾ và cúng dường, 

Xuất phát tự gia đình, 

Như mũi tên tế nhị, 

Rất khó nhồ được ra, 

Cũng vậy với kẻ ngu, 

Cung kính khó từ bỏ. 


(CXXTIIT) Vailliya (Thera. 18) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sảvz//h¡ (Xá-vệ), con một Bà-la-môn tên tuổi, được đặt tên là 
Valliya. Khi đến tuổi trưởng thành, làm chủ được các căn, ngài làm bạn với người có giới đức. Rồi ngài 
đi đến Thế Tôn, khởi lòng tin, xuất gia, phát triển thiền quán, chứng quả A-la-hán. Nghĩ đến quá khứ với 
các sự vật thế tục, ham muốn, và như thế nào nhờ Thánh đạo, ngài thoát ly các chỉ phối ấy, ngài nói lên 
chánh trí của ngài: 


125. Trong chòi nhỏ, năm cửa, 
Có con khi ẩi vào, 

Loanh quanh từng cửa một, 
Nó va chạm từng giây! 


126. Này khi, hãy dừng lại! 
Chớ có chạy như vậy, 
Ngươi không còn như trước, 
Trí tuệ câm giữ ngươi, 
Ngươi đâu còn có thể, 

Đi xa như trước được. 


(CXXTIV) Gangàtiriya (Thera. 18) 
Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh ở $àvz#i làm con một thị dân, được đặt tên là Daứ/a. Trong đời 


sống thế tục, vì ngu SI ngải phạm lỗi lầm, biết được lỗi lầm của mình, ngài sanh sầu khổ và xuất gia. Hồi 
hận vì hành vi của mình, ngài chọn đời sống khô hạnh, ở trên bờ sông Hằng, làm một chòi lá để ở; do 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 64 of 353 


vậy, ngài được gọi là Gangâiiriya (người ở trên bờ sông Hằng). Ngài nguyện không nói với một ai, như 
vậy cả năm, ngài không thốt ra một lời nào. Trong năm thứ hai, một nữ nhân trong làng thường cúng 
AE Hệ: ngài, muôn biết ngài có câm hay không khi dâng sữa cúng dường, làm đồ sữa ra ngoài. Ngài mới 

ói: 'Thôi vừa rồi, bà chị. Nhưng đến năm thứ ba, ngài chứng quả A-la-hán, ngài nói lên chánh trí của 
đãi ngang qua lời bài kệ, tán thán hạnh cũ của ngài: 


127. Trên bờ sông Hằng Hà, 
Dùng ba lá thốt nói, 

1a dựng lên cho ta 

Một chòi lá nho nhỏ, 

Bát ta là cải ghè, 

Dùng cúng sữa người chết, 
Còn y áo của ta 

Lượm chắp từ đồng rác. 


128. Suốt hai năm sống vậy. 
Ta chỉ nói một chữ, 

Trong khoảng năm thứ ba, 
Khôi sỉ ám tan tành. 


(CXXYV) A7ina (Thera. 18) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvz/h¡, trong gia đình một Bà-la-môn nghèo, và khi sanh 
ngài được đặt trong một tấm da dê rừng, do vậy được đặt tên là 44/izz. Sống trong sự bần cùng, ngài 
chứng kiến uy nghi đức độ của đức Phật khi tỉnh xá Kỳ Viên được dâng cúng. Khởi lòng tin, ngài xuất 
gia và không bao lâu, chứng được pháp Thượng nhân, khi chứng được quả A-la-hán, vì nghiệp duyên 
quá khứ, ngài không được cung kính và biệt đên. Một sô Sa-di không biệt khinh thường ngài, ngài làm 
họ dao động với bài kệ: 


129. Nếu chứng được Ba minh, 
Đoạn tử, không. lậu hoặc, 

Vị ấy vẫn có thể, 

Không được người biết đến, 

Và kẻ ngu không biết, 

Có thể sanh khinh thường. 


130. Khi người ấy nhận được 
Đồ ăn uông cúng dường, 
Dâu cho có ác pháp, 

Ván được họ kính trọng. 


(CXXVTI) Mela7ina (Thera. 19) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Benares (Ba-la-nai), trong gia đình một hoàng tộc, tên là 
Melajina, học giỏi và hạnh đức có tiếng khắp trong nước. Khi Thế Tôn ở Ba-la-nai, tại /s¿afana (chư 
Tiên đọa xứ), Ä⁄ela/ina đến nghe Ngài thuyết pháp, khởi lòng tin, xuất gia và chứng quả A-la-hán. Khi 
các Tỷ-kheo hỏi làm sao ngài chứng được pháp Thượng nhân, ngài rồng lên tiếng rống con sư tử: 


131. Khi ta nghe Chánh pháp, 
Bậc Đạo Sư thuyết giảng, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 65 of353 


Ta thắng trì nghỉ hoặc, 
Bác toàn trí, toàn thăng. 


132. Đối vị trưởng lữ đoàn, 
Với vị đại anh hùng, 

Trong các bậc đánh xe 
Bác tôi thắng vô thượng, 
Đối con đường, lộ trình 

1a không có nghỉ hoặc. 


(CXXVII) Ràdha (Thera. 19) 


Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh ở Rajasaha (Vuơng Xá), là người Bà-la-môn. Trong khi ngài lớn 
tuổi, ngài không làm được bốn phận của ngài. Không được chấp nhận, ngài đi đến Thế Tôn, nói lên 
những ước muôn của ngài. Bậc Đạo Sư thấy được những điều kiện căn bản được đầy đủ, nên bảo 
Sàripuita chấp nhận ngài xuất gia. Không bao lâu, ngài chứng quả A-la-hán. Sau đó, ngài sông gần bên 
bậc Đạo Sư, trở thành một vị thuyết giảng đột xuất nhờ những lời thuyết giảng của bậc Đạo Sư. Một 
hôm, thấy TÕ VÌ SaO không khéo tự huấn luyện chế ngự khiến các dục vọng có thê sanh khởi, ngài nói lên 
bài kệ để khích lệ giáo giới: 


133. Như mái nhà vụng lợp, 
Mưa dễ thấm ướt vào, 
Cũng vậy, tâm vụng tu 
Tham ái được xám nháp. 


134. Như mái nhà khéo lợp 
Mưa không thể thấm vào, 
Cũng vậy, tâm khéo tu 
Tham ái không xâm nhập. 


(CXXVIIT) Suràdha (Thera. 19) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm em trai của vị Ràđha, vâng theo gương của người anh, ngài 
xuât gia và chứng quả A-la-hán. Đê nêu rõ sự hướng dân các giới luật, ngài nói lên chánh trí của mình 
như sau: 


135. Sanh của ta đã tận, 
Chiên thăng dạy, làm xong, 
Lưới danh được đoạn diệt, 
Góc sanh hữu nhô lên. 


136. Mục địch hạnh xuất gia, 
Bỏ nhà, sông không nhà, 
Địch á ấy đã đạt được, 

Mọi kiết sử, diệt xong. 


(CXXIX) Gotama (Thera. 19) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở ®ä/agaha (Vương Xá), trong một gia đình Bà-la-môn, được 
đặt tên là Go/zza. Khi còn trẻ, ngài giao du với kẻ không tốt, bao nhiêu tài sản ngài cho một kỹ nữ. Hồi 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 66 of 353 


hận nếp sống bắt chính của mình, ngài mơ thấy hình ảnh bậc Đạo Sư đang ngồi, với tâm tư hiểu biết tâm 
trạng của ngài. Bậc Đạo Sư biết được tiến bộ của ngài, sự thành tựu các nhân duyên thiết yếu, nên thuyết 
pháp cho ngài. Ngài khởi lòng tin, xuất gia, chứng quả A-la-hán, khi con dao đụng đến tóc ngài, khi ngài 
đang thọ hưởng lạc thiền định và quả giải thoát. Một cư sĩ hỏi ngài về tài sản của ngài, ngài thú nhận 
ngài sống không được nghiêm túc, sống phi Phạm hạnh, và với sự trong sạch hiện tại không có dục 
vọng, ngài nói lên chánh trí của ngài: 


137. Bậc ẩn sĩ nằm ngủ, 
Sông an lạc hạnh phúc, 
Họ không bị nữ nhân, 
Trói buộc và chỉ phôi. 

Nữ nhân, phải luôn luôn 
Phòng hộ và chế ngự. 
Sự thật về nữ nhân, 
Thật khó được chấp nhận. 


138. Hỡi này các dục vọng, 
Ta quyêt giêt các ngươi, 
Nay chúng ta đổi ngươi, 
Không còn gì nợ nắn, 
Chúng ta nay đi đến 

Cảnh giới gọi. Niắt bàn, 

Đi đến tại chỗ áy 

Không còn có sâu muộn. 


(CXXX) Vasabha (Thera. 19) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở ƒesa, con vị vua địa phương /7cchavì. Được cảm hóa bởi uy 
nghi đức độ của đức Phật khi Ngài đến thăm Ƒ2sải¡, ngài xuất gia, không bao lâu chứng quả A-la-hán. 
Biết ơn những ai ủng hộ ngài, ngài không có từ chối những vật dụng được cúng dường và hưởng thọ các 
vật cúng dường ây. Người thường dâng cho ngài thích thọ hưởng, nhưng ngài không để ý những lời phê 
bình ây. 


Gần ngài có một vị Tỷ-kheo giả dối, lừa gạt quần chúng bằng cách giả dối sống thiểu dục tri túc, do vậy 
được quân chúng tôn trọng. Rồi thiên chủ Szk#ø (Đề thích) thấy được sự giả dối này, đi đến Trưởng lão 
Vasabha hỏi: 'Thưa Tôn giả, kẻ giả dối kia sao lại làm vậy?'. Ngài trả lời với bài kệ, chỉ trích kẻ ác bất 
thiện kia: 


139. Trước nó giết tự ngã, 
Sau nó giêt người khác, 
Họ khéo giết tự ngã, 

Như chữn môi, môi chỉm. 


140. Không phải Bà-la-môn, 
Với dung sắc bên ngoài, 
Bà-la-môn chính thống, 
Phải dung sắc bên trong, 
Với ai, làm ác nghiệp, 
Người ấy là hắc nhân, 

Là chông của Sujà. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 67 of353 


PHẨM HAI 
(CXXXTI) Mahàcunsa (Thera. 20) 


Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh ở nước Ä⁄4gadha (Ma- kiệt- đà), làng Nàlaka, con của nữ Bà-la- 
môn R?sảri và em trai của Sảripufía. Ngài theo gương anh, xuất gia, và sau một thời gian tinh cần tu 
hành, chứng được quả A-la-hán. Phấn khởi với quả chứng của mình và đời sống viễn ly, ngài nói lên bài 
kệ: 


141. Khéo nghe, nghe tăng trưởng, 
Nghe tăng trưởng, phát tuệ, 

Nhờ tuệ biết ý nghĩa, - 

Nghĩa được biết, lạc đên. 


142. Hãy trú chỗ xa vắng, 
Hãy sông, thoát kiết sử, 

Tại đấy, hỷ chưa đạt, 

Hãy sông giữa chúng Tăng, 
Tự ngã được chê ngự, 

An tru trong chánh niệm. 


(CXXXTT) 7otidàra (Thera. 20) 


Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh làm con một Bà-la-môn giàu có, ở xứ Pàdiyafha, được đặt tên là 
Jotidàsa. Khi đến tuổi trưởng thành, một hôm, ngài thấy Tôn giả Đại Ca- diếp (Mahà Kassapa) đi khất 
thực, ngài đón Tôn giả tại nhà và nghe Tôn giả thuyết pháp. Trên một ngọn đôi gân làng, ngài dựng lên 
một tinh xá lớn cho Tôn giả, cúng dường Tôn giả bốn vật dụng cần thiết. Bị xúc động với lời dạy của 
Tôn giả, ngài xuất gia và không bao lâu chứng được sáu thắng trí. Sau mười năm, ngài học ba Tạng, đặc 
biệt là Luật tạng, hâu hạ Tăng chúng và đi Sàvafíhi cùng với một số đông Tỷ- -kheo để yết kiến đức Phật. 
Trên đường đi, ngài đi đến vườn của một ân sĩ, thấy một Bà-la-môn hành trì khổ hạnh năm pháp ngài 
hỏi: Này Bà-la-môn, sao Ông không đốt với một thứ lửa khác?'. Vị Bà-la-môn tức giận trả lời: Này kẻ 
trọc đầu kia, ngọn lửa khác là gì?'. Trưởng lão trả lời: 


Sân, tật đố, ác hạnh : 
Mạn, kiêu và tranh cháp, 
Tham ái và vô mình, 
Lòng ưa muốn tải sanh, 
Những pháp này đốt cháy, 
Thiêu đốt cả thân ông. 


Rồi ngài thuyết pháp cho người Ấy, và tất cả những người tin vào Phạm thiên xin ngài được xuất gia. 
Khi từ giã Sàvz/fhi, ngài đến thăm gia đình cũ của ngài và giáo giới các bà con như sau: 


143. Những ai dùng dây thừng, 
Hành cướp giật nhiễu cách, 
Những dân họ hung bạo, 

Làm não hại người khác, 

Như vậy, họ gieo hại, 

Vì nghiệp không tiêu mắt. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 68 of353 


144. Người nào làm nghiệp gì, 
Nghiệp thiện hay nghiệp ác, 
Họ thừa tự nghiệp áy, 

Loại nghiệp họ đang làm. 


(CXXXTIIT) Herannakàni (Thera. 20) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một tay sai của vua Kosala và cầm đầu bọn cướp. Khi 
phụ thân ngài mất, ngài thừa tự chức vụ ấy. Được cảm hóa khi chứng kiến lễ đức Phật tiếp nhận 
Jefavana (Kỳ Viên), ngài cho người em trai thế chức vụ. Ngài xuất gia, không bao lâu chứng quả A-la- 
hán. Rồi ngài tìm cách khuyên em ngài từ bỏ nghề cũ, và thấy em ngài thích thú nghề của mình, ngài 
khích lệ em với bài kệ như sau: 


145. Đêm ngày chạy, trôi qua, 
Mạng sông bị tôn giảm 

Tuôi thọ người hủy diệt, 

Như nước dòng suôi con. 


146. Kẻ ngu làm ác hạnh, 
Không hiệu việc mình làm, 
Về sau bị khổ đau, Ộ 
Khi ắc nghiệp chín muôồi. 


Nghe lời khuyên của ngài, người em xin phép vua nghỉ việc, xuất gia và không bao lâu được giải thoát. 
(CXXXTV) Somamiitta (Thera. 20) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở ÖØenares trong một gia đình Bà-la-môn, được đặt tên là 
Somamiiia. Ngài trở thành một vị thông hiểu ba tập Vệ-đà, và được Trưởng lão ƒimala cảm hóa, ngài 
xuất gia, ngài sống gần gần vị Trưởng lão, làm trọn bổn phận của mình. Nhưng vị Trưởng lão trở thành 
biếng nhắc và ham ngủ, Somamiffa suy nghĩ: 'Ai có thê có giới đức, sống gân một người biếng nhác?'. 
Rồi ngài đi đến Tôn giả Ä⁄ahà .Kassapa (Đại Ca-diếp) nghe thuyết giảng, phát triển thiền quán, không 
bao lâu chứng quả A-la-hán. Rồi ngài chỉ trích Vmala với những câu kệ như sau: 


147. Như leo trên ván nhỏ, 
Giữa biên lớn bị chìm, 
Cũng vậy đến kẻ khác, 
Người hạnh tốt cũng chìm. 
Do vậy hãy bỏ nó, 

Kẻ làm biêng làm nhác. 


148. Hãy sống sẵn bác Thánh, 
Bậc viên ly, tỉnh cần, 

Thiên định, thường tịnh tán, 
Bậc Hiên trí sảng suối. 


Nghe vậy, Trưởng lão W7mala rất xúc động, phát triển thiền quán, tự minh tinh tấn để được giải thoát, 
không bao lâu chứng đạt được mục đích. 


(CXXXYV) Sabbamitta (Thera. 20) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 69 of353 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở Sâảvzứh¡, được đặt tên là 
Sabbamiiía. Chứng kiến lễ dâng cúng tỉnh xá Kỳ Viên, ngài thấy được uy nghi đức độ của đức Phật, 
xuất gia, lựa chọn một đề tài để thiên quán, ngài sống tại một khu rừng. Sau mùa mưa, ngài đi đến 
Sàva#rhi đề đảnh lễ đức Phật, trên đường đi, ngài thấy một con nai con bị sa vào bẫy người thợ săn, con 
nai mẹ tuy không bị lưới chụp nhưng vì thương con nai con nên không đi xa cũng không dám đến gần 
cái bẫy, con nai con lăn lộn qua lại, kêu lên những tiếng thảm thiết. Vị Trưởng lão suy nghĩ: 'Ôi, tình 
thương đã đem lại sự đau khổ cho các loài hữu tình! Đi xa hơn nữa, ngài thấy nhiều tên cướp đang lấy 
rơm cột vào một người chúng bắt được để đem thiêu sống. Người ấy la lên và vị Trưởng lão cảm thấy 
sầu khổ đối với hai sự việc ấy, liền nói lên bài kệ để cho các tên cướp nghe. 


149. Người trói buộc vào người, 
Người bám víu vào người, 
Người bị người làm hại, 

Và người làm hại người. 


150. Lợi ích gì người ấy? 
Hay con cháu người sanh? 
Hãy bỏ người áy ấi, 

Người làm hại nhiễu người. 


Nói vậy, ngài đạt đến thiền quán, chứng quả A-la-hán. Còn các tên cướp, nghe lời giáo giới của ngài, 
cảm thây xúc động, từ bỏ thê tục, và thực hành Chánh pháp. 


(CXXXVT) Mahàkàla (Thera. 21) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở thành Se/avyà, trong gia đình một người lái buôn, được đặt tên 
là M#ahàkala. Khi đến tuôi trưởng thành và sống ở nhà, ngài đem theo năm trăm xe hàng hóa để buôn 
bán ở Sdvz/hi. Khi đang nghỉ vào buổi chiều, ngài thấy các cư sĩ đem hương hoa đi đến tinh xá 
Jefavana (Kỳ Viên) và ngài đi theo. Tại đấy ngài nghe đức Phật thuyết pháp, khởi lòng tin xuất gia, 
quyết định lựa chọn nghĩa địa làm đề tài thiên quán, ngài sống ở trong nghĩa địa. Một hôm, một người 
đàn bà làm nghề thiêu đốt thân thể, để cho vị Trưởng lão một đề tài thiền quán, nên chặt tay và chân của 
một thân mới thiêu, lấy SỌ đầu làm bình bát đựng sữa, sắp đặt tay chân đặt chúng gần. bậc Trưởng lão để 
ngài có thể thiền quán và ngồi xuống một bên. Vị Trưởng lão thấy vậy liền tự sách tấn mình với những 
bài kệ như sau: 


151. Nữ Kah, đây đà, 
Dung sắc như qua đen, 
Bẻ gây một bắp về, 

Lại bẻ bắp về nữa, 

Bẻ gây một cảnh tay, 
Lại bẻ cánh tay nữa, 
Lại bẻ gây cái đầu, 
Như bát đựng sữa đông. 
Này Kàh ngồi -YHÔNg, 
Với lòng tin săn sàng. 


152. Ai không rõ biết vậy, 
Lại tác thành sanh y, 

Kẻ ngu bước đi đến, 

Chịu khổ đau liên tục, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 70 of353 


Do vậy ai hiểu biết, 
Không tạo nên sanh y, 
Ta sẽ không năm xuông, 
Với đấu bị bẻ nát. 


(CXXXYVTIT) T/ssa (Thera. 21) 


Trong đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Ra/agaha (Vương Xá), trong một gia đình Bả-la-môn, tên là 7ss¿ 
và trở thành một chuyên viên về ba tập Vệ-đà. Giảng bùa chú cho hơn năm trăm Bả-la-môn trẻ, và danh 
tiếng đồn vang. Khi Thế Tôn đến Rà/agaha (Vương Xá), Tissa thấy uy nghi đức độ của đức Phật, khởi 
lòng tin, xuất gia, về sau chứng quả A-la-hán,do phát triển thiền quán. Nhờ vậy, ngài trở thành có danh 
tiêng nữa. 


Có một số Tỷ-kheo thiên về thế lợi, thấy ngài có được trọng vọng, nên không thể chịu nồi. Ngài biết như 
vậy, nói lên sự nguy hiểm của danh vọng và sự thoát ly của ngài đối với danh vọng, ngang qua những 
bài kệ này: 


153. VỊ trọc đâu, đắp y, 
Được nhiều kẻ thù on 
Khi nhận đồ ăn uống, 
Vải mặc và chỗ nằm. 


14. Biết nguy hiểm như vậy, 
Biết có sợ hãi lớn, 

Trong cung kinh cúng dường; 
Vị Tỷ-kheo xuất gia, : 
Nhận ít, không tham đăm, 
Luôn luôn giữ chánh niệm. 


(CXXXVIIT) Kimbila (Thera. 21) 


Ngài gặp đức Phật, xúc động, xuất gia đã được nói trong chương một, với câu kệ : Như bị cảm hóa bởi 
sức mạnh'. Ở đây, vị Trưởng lão sông thân thiệt với các bạn, các Tôn giả A4muruddha, Bhaddiya. 


155. Trong vườn trúc phía Đông, 

Các Thích tử thán hữu, 

Từ bỏ những tài sản, 

Không phải là ít oi, 

Vui thích với những øl, 

Nhận được từ bình bát. 

156. Siêng, tỉnh cần, tỉnh tấn, 

Thường kiên trì hăng hái, 

Ua thích lạc pháp vị, 

Từ bỏ lạc thể gian. 
(CXXXIX) Nanda (Thera. 21) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapiavafihu, con vua Suddhodana (Tịnh Phạn) và bà 
Mahàpdajàpafi, vì đem lại hoan hỷ cho bà con nên được gọi là Nanda. Khi đên tuôi trưởng thành, bậc 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 71 of353 


Đạo Sư chuyên bánh xe pháp đi đến Kapilavafthu, với lòng từ mẫn độ chúng sanh. Nhân có địp trời 
mưa, Thế Tôn kể chuyện tiền thân Vessamara. Trong ngày thứ hai, với câu kệ: 'Hãy đứng dậy!.. Thế 
Tôn giúp cho phụ thân chứng quả Dự lưu. Với câu kệ: 'Hãy sống theo Phạm hạnh'. Thế Tôn giúp bà 
Mahàpaj/àpaii cũng chứng quả Dự lưu, rồi Thế Tôn giúp phụ thân chứng thêm quả Nhất lai. Ngày thứ ba 
khi đi khât thực tại phòng đăng quang, lúc mọi người đang chúc mừng hoàng tử Nanđa trong ngày lễ 
đám cưới, bậc Đạo Sư đưa bình bát, đi theo bậc Đạo Sư đến tinh xá và đức Phật độ cho Wanđa xuất gia, 
dầu ngài không bằng lòng. 


Từ lúc ấy, biết được Nanda không ưa thích đời sống xuất gia, bậc Đạo Sư tiếp tục giáo hóa cho đến khi 
Nanda, nhờ thiền định, phát triển thiền quán và đạt được quả A-la-hán. Về sau, hưởng thọ lạc giải thoát, 
ngài nói: 'Ôi tuyệt diệu thay pháp môn Phật dạy. Nhờ vậy ta thoát khỏi sa lầy vào đầm tái sanh, đứng 
được trên bãi cát Niết-bàn'. Phấn khởi với suy nghĩ này, ngài nói lên những bài kệ: 


157. Không như lý tác ÿ, 
1a chuyên trang sức ngoài, 
Ta thô tháo dao động, 

Say đăm trong tham dục. 


158. Với phương tiện thiện xảo, 
Ta, bà con mặt trời, 

Được hướng về chánh lý, 

Làm ta thoát sanh hữu. 


Thế Tôn, biết được quả chứng tự tu, tự luyện của ngài, tuyên bố ngài là bậc tự chế ngự đệ nhất trong các 
đệ tử của Thê Tôn. 


(CXL) Sirimat (Thera. 21) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở S2va/h¡ (Xá-vệ), trong nhà một thị dân, được đặt tên là 
Sirimaf, vì gia đình ngài được luôn luôn may mắn, và thành công. Em trai của ngài, tăng trướng tài sản 
được đặt tên là S/r/vaddha (tăng trưởng sự may mắn). Cả hai thấy được .uy nghĩ đức độ của đức Phật khi 
Kỳ Viên được dâng cúng đức Phật, khởi lòng tin xuất gia, Sirivaddha dầu chưa chứng được pháp thượng 
nhân, nhưng được hàng cư sĩ, hàng xuất gia tôn kính hoan nghênh. Nhưng 5w, vì nghiệp không 
được tốt đẹp nên ít được cung kính, tuy vậy, luôn luôn tu tập về chỉ và quán, ngài chứng được sáu thắng 
trí. 


Các Tỷ-kheo tầm thường và các Sa-di không biết ngài chứng được Thánh quả, tiếp tục khinh thường 
ngài và cung kính em của ngài. Rồi ngài đọc lên bài kệ, nói lên sự sai lầm của họ: 


159. Người khác tán thản nó, 
Kẻ tự ngã chưa định, 

Người khác khen sai lầm, 

Kẻ tự ngã chưa định. 


160. Người khác chỉ trích nó, 
Kẻ tự ngã đã định, 

Người khác chê sai lẫm, 

Kẻ tự ngã khéo định. 


Rồi Siivaddha nghe bải kệ, tâm sanh dao động, phát triển thiền quán, không bao lâu đạt được chơn giải 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 72 of353 


thoát; và những ai chỉ trích bậc Trưởng lão, chúng tôi xin lỗi ngài. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 73 of353 


PHÁM BA 


(CXLT) Uttara (Thera. 22) 


Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh ở Sảkeía, trong một gia đình Bà-la-môn, được đặt tên là U/ara. 
Bị cảm hóa bởi thần thông song hành tại cây Gandamba ở Sàvaffhi, ngài được khích lệ xuất gia, khi bậc 
Đạo Sư ở Sakefa thuyết pháp tại vườn Kảlaka. Đi với bậc Đạo Sư đến Ràj/agaha (Vương Xá), ngài phát 
triển thiền quán, chứng được sáu thắng trí. Trở về Sàvz/h¡ để hầu hạ đức Phật, các Ty: -kheo hỏi ngài: 
'Thưa Hiền giả, Hiền giả đã thành tựu những gì trong sự nghiệp giải thoát?' Ngài nói lên chánh trí của 
ngài với bài kệ như sau: 


161. Ta liễu tri các uẩn, 
Ta khéo nhồ tham ải, 
1a tu tập giác chỉ, 

Ta đạt lậu hoặc diệt. 


162. Do liễu tri các uẩn, 
Thoát ly kẻ gài lưới, 

Tu tập giác chỉ xong, 

1a sẽ nhập Niêt-bản, 
Các lậu hoặc tận diệt. 


(CXLTITI) Bhadda7¡ (Thera. 22) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Bhaddiya (tại Avamfì phía Đông Magadha), con một nghị sĩ 
g1ảu có đến tám trăm triệu, ngài được đặt tên là 8hàddiya và được nuôi lớn trong sự nuông chiều sang 
trọng, giống như vị Bồ-tát trong đời sống cuối cùng của ngài. Tập sớ kế câu chuyện của ngài chứng quả 
A-la-hán khi nghe đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên, chính đức Phật đích thân đến tìm ngài. Ngài đi 
theo bậc Đạo Sư với hàng tùy tùng, sau một tuần đến tại Kofigàma, và đi lánh đến bờ sông Hằng, ngài 
nhập thiền định. Ngài chỉ xuât định, khi đức Phật đến gần và không vâng lời các vị Trưởng lão đi trước. 
Đề xác minh quả chứng vô thượng của ngài, đức Phật mời ngài lên chiệc phà của Ngài và yêu cầu ngài 
hiện thần thông. Bhaddiya làm nội lên cung điện bị chìm, khi ngài trú tại đấy, trong thời ngài là vua 
Panàda. Cầu chuyện này được kế trong chuyện Jataka Mahàpanàada. Ngài diễn tả lâu đài băng vàng, 
trong ấy ngài đã sống trong một thời gian. Rồi ngài nói về ngài khi tự ngã được đoạn diệt, như là thuộc 
một người khác: 


163. Pa-nà-ấa là tên, 
Của vị hoàng để á ây, 

Với trụ lê bằng vàng, 
Ngang có mười sáu nhà, 
Tỉnh về lượng bê cao, 
Cao hơn một ngàn lần. 


164. Có đến ngàn tam cấp, 
Với trăm nóc hình tròn, 
Trang hoàng với cờ xi, 

Với ngọc báu chói sảng, 

Ở đáy, Càn-thát-bà, 

Các tiên nữ hát múa, 

Con số lên sắu ngàn, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 74 of353 


Với tổng số bảy đoàn. 
(CXLTIIT) Sobhita (Thera. 22) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sâv/hi, trong một gia đình Bà-la-môn, được đặt tên là 
Sobhiia. Sau khi được nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, ngài xuất gia, chứng được sáu thắng trí, ngài thực 
hành nhớ đến các đời sông quá khứ, thành tựu túc mạng thông, được đức Phật xác nhận là vị nhớ đến 
đời sống quá khứ đệ nhất. Cảm thấy phần khởi trong quả chứng của mình, ngài nói lên những bài kệ: 


165. 1ỷ-kheo giữ chánh niệm, 
Với trí tuệ tỉnh cản, 

Một đêm, ta nhớ đên, 

Có đên năm trăm kiêp. 


166. Ta tu Bốn HIỆM Xử, 

Bảy giác chỉ, Tám thánh (đạo), 
Một đêm, ta nhớ đến, 

Có đến năm trăm kiếp. 


(CXLTV) Valliya (Thera. 22) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Ƒsởii, trong một gia đình Bà-la-môn, được đặt tên là 
Kanhamitia. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài thấy uy nghi đức độ của đức Phật khi đức Phật đến ƒ⁄esàli. 
Khởi lòng tin, ngài xuất gia VỚI SỰ hướng dẫn của Tôn giả Ä⁄ahà Kassapa (Đại Ca- diếp). Với trí tuệ 
chậm chạp và mới bắt đầu tỉnh tấn, ngài phải dựa vào trí tuệ của các đồng Phạm hạnh đến nỗi ngài được 
gọi là Valliya (loải cây leo), vì loài cây này không thê tự lớn được, nếu không dựa vào một vật gÌ. Một 
hôm, ngài đi nghe Trưởng lão ƒenudaffa giảng, ngài trở thành sáng suốt, trí tuệ chín muồi, ngài hỏi vị 
Thây của ngài với những bài kệ: 


167. Những bốn phận cần làm, 
Với tỉnh cán tỉnh tán, 

Những bốn phận cần làm 

Với người muôn giác ngộ. 
Con sẽ làm tất cả, 

Con không có thôi thái, 

Hãy xem sự tỉnh tân, 

Sự nỗ lực của con. 


1ó8. Ngài hãy nói cho con, 
Con đường nhập bắt tử, 
Với yên lặng thiển tư, 

Con đạt Thánh yên lặng, 
Như dòng sông Hãng Hà, 
Nhập sáu vào biên cả. 


(CXLV) Vitàsoka (Thera. 22) 


Trong thời đức Phật hiện tại, vào năm thứ 218, là em trai vua Dhœmmàsoka (A-dục), được đặt tên là 
Vitàsoka. Đến tuôi trưởng thành, ngài thành tựu những đức tánh thích hợp với tuôi trẻ hoàng tộc. Rồi 
ngài trở thành đệ tử của Trưởng lão Œiridaa và thông hiểu về Kinh tạng và Luận tạng A-tỳ-đàm. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 75 of353 


Một hôm, khi ngài đang cắt tóc, ngải lấy gương soI, thấy một vài sợi tóc bạc. BỊ dao động mạnh, ngài 
phát triển thiền quán, với sự nỗ lực cố găng thiền định, khi ngài đang ngồi, ngài chứng quả Dự lưu, ngài 
xuất gia dưới sự hướng dẫn của Œiridaia, không bao lâu ngài chứng quả A-la-hán. Ngài tuyên bố chánh 
trí của ngài với bài kệ: 


169. Hãy cạo tóc cho ta 
Người cạo tóc đã đến, 
Ta câm lấy cải SưƠng, 
Quan sát thân thể ta. 


170. Thân được thấy trồng rỗng, 
Chìm tôi trong đêm đen, 

Mọi vải quấn chặt đút, 

Nay không còn tải sanh. 


(CXLVTI) Punnamàsa (Thera. 23) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvz/i, trong một gia đình vị điền chủ. Khi sanh đứa con đầu 
tiên, ngài : xuất gia, sống gần một làng, ngài tinh tắn tu hành cho đến khi ngài chứng, được sáu thắng trí. 
Ngài đi đến $àvz/rhi đảnh lễ bậc Đạo Sư và ở tại một nghĩa địa. Rồi đứa con ngài chết và vợ ngài không 
muôn tải sản bị vua tịch thu, vì không có thừa tự nên đi đến ngài với một sô đông tùy tùng và yêu câu 
ngài từ bỏ đời sống xuất gia. Muốn nói lên sự giải thoát thế tục và quả chứng của ngài, ngài đứng trên 
hư không, nói lên những bài kệ: 


17L. Từ bỏ năm triển cái, 
Đại an ôn khỏi ách, 

Năm giữ gương Chánh pháp, 
Biết và thấy tự ngã. 


172. Ta quán sát thân này, 
Từ trong cho đên ngoài, 
Thân được thấy trồng không, 
Trong thân cả ngoài thân. 


(CXLVITI) Nandaka (Thera. 23) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Cømà trong một gia đình thị dân, được đặt tên là Nandaka. 
Ngài là em trai của Bharaía (sẽ được nói đến sau). Cả hai được nghe Song Koliisa thuyết pháp, liền 
xuất gia, nghĩ rằng: 'Sona được nuôi dưỡng tế nhị còn xuất gia được, huống nữa chúng ta?" Bharata 
chứng ngay sáu thăng trí, còn andaka, vì còn nhiều tư tưởng không trong, sạch, không thể điều khiển 
được thiên quán, chỉ có thể thực hành. Rồi Bharaia muốn giúp đỡ ngài, khiến ngài làm thị giả và cả hai 
người ra đi. Ngồi bên vệ đường, 8harz/a thuyết pháp cho ngài về thiên quán. 


Có một đoàn lữ hành đi ngang qua, một con bò đực kéo xe qua đám bùn không nồi nên ngã quy xuống. 
Ngài dạy cởi con bò khỏi chiếc xe, cho nó ăn cỏ, uống nước. Con bò khỏi sự mệt nhọc lại được cột vào 
xe, với sức mạnh, được bồi dưỡng, con bò kéo xe qua được đám bùn, Bharaía nói: 


- Này em NWandaka, em có thấy hiện tượng ấy không ?'. 


- Thưa anh, em có thấy. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 76 of 353 


- Vậy hãy tìm hiểu ý nghĩa! Và Nandaka nói: 'Như con bò được bồi dưỡng, lấy lại sức mạnh, ta cần phải 
tự lực lôi mình ra khỏi đám bùn lầy của tái sanh!" Dùng sự kiện này là một đề tài thiền quán, ngài đã 
chứng được quả A-la-hán. Rồi ngài tuyên bố chánh trí của ngài cho người anh nghe với những bài kệ: 


173. Như con vật hiển thiện, 
Thuộc giống tôi, khéo luyện, 
Sau khi ngã quy XuÔng, 

Lại gượng lên đứng dậy, 
Lấy được thêm sức mạnh, 
Không bỏ kéo gánh nặng. 


174. Cũng vậy, hãy nhận con, 
Đệ tử bậc Chánh giác, 

Con đây đủ chánh kiến, 

Khéo t luyện thuần thục, 
Con thát con chánh thống. 
Của đức Phát Chánh giác. 


(CXLVTIITI) Bharata (Thera. 23) 


Khi em trai Nandaka nói lên chánh trí của mình, 8harzía khởi lên ý kiến hai anh em cùng đi đến yết 
kiên đức Phật, trình lên đức Phật biệt quá trình đời sông Phạm hạnh của mình. 


Rồi ngài nói với Nandaka những bài kệ như sau: 


175. Hãy đến Nandaka, 
Chúng ta hãy cùng đi, 

Đi đên bậc Giáo thọ, 
Chúng ta hãy rồng lên, 

Tiê lồng rồng CON sự tử, 
Trước mặt Phật tối thượng. 


176. ẩn sĩ ï thương chúng ta, 
Khích lệ ta xuát gia, 

Mục địch chúng ta đạt, 
Mọi kiêt sử đoạn tận. 


(CXLTIX) Bhàradvàj7a (Thera. 23) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở #3/agaha (Vương Xá). Trong một gia đình Bà-la-môn, được 
đặt tên theo dòng họ là Bhảradv3ja. Lập gia đình, ngài có một người con trai tên là Kanhadinna. Đến 
tuôi đi học, ngài gửi người con đi 7akkas/la, giữa đường người con làm quen với một vị Trưởng lão, đệ 
tử bậc Đạo Sư, nghe vị ấy thuyết pháp, xuất gia và sau một thời gian, chứng quả A-la-hán. 


Bhàradvdja, được nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp ở tịnh xá Trúc Lâm, xuất gia và cũng chứng quả A-la- 
hán, Kanhadinna đến yết kiến bậc Đạo Sư ở R3jagaha (Vương Xá), và sung Sướng thấy phụ thân mình 
ngồi cạnh đức Bổn Sư. Được biết phụ thân đã chứng quả A-la-hán, muốn phụ thân rống tiếng rống con 
sư tử, nên hỏi đã chứng được mục đích Phạm hạnh chưa, ngài trả lời với những câu kệ như sau: 


Rồng tiếng rồng: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 77 of353 


177. Như những con sư tử 
Trong hạng động núi non, 
Rồng tiêng rồng sư tử, 
Cũng vậy với trí tuỆ, 

Bác anh hùng thăng trận, 
Thăng ma và ma quán. 


T78. 1: a hẳu bậc Đạo Sư 
Đảnh lê Pháp và Tăng, 
Ta hân hoan vui vẻ, 
Tháy con chứng vô lậu. 


(CL) Kanhadinna (Thera. 23) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Vương Xá, trong gia đình một Bả-la-môn, được đặt tên là 
Kanhadinna. Khi đến tuôi trưởng thành, với thiện duyên thuần thục, ngài đến Tôn giả Sàriputta, nghe 
pháp, khởi lòng tin rồi xuất gia. Sau khi phát triển thiền quán, ngài chứng quả A-la-hán, ngài tuyên bố 


chánh trí của ngài. 


179. Hâầu hạ bậc chân nhân, 
Luôn luôn nghe Chánh pháp, 
Nghe xong, ía sẽ bước, 

Trên con đường bất tử. 


180. Trong ta, tham hữu đoạn, 
Tham hữu không có mặt, 

Quả khứ, và vị lai, 

Không có ở trong ta, 

Hiện tại cũng không có, 

Tổn tại ở trong ta. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 78 of353 


PHÁM BÓN 
(CLT) Migasira (Thera. 24) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở Koszia, được đặt tên là 
Migasira, theo ngôi sao ngày sinh. Học theo văn hóa Bà-la-môn, ngài thực hành bùa chú sọ người, khi 
ngài đọc lên bùa chú và lây móng tay 8Õ trên sọ người, ngài tuyên bố: 'Người này sẽ được tái sanh trong 
giới này..., cho đến với những người đã chết được ba năm. Không thích thú đời sống thế tục, ngài trở 
thành người du sĩ, với hạnh sọ người của ngải, ngài được cung kính cúng dướng. Đi đến Sàvz/hi, đứng 
trước mặt bậc Đạo Sư, ngài tuyên bố sức mạnh của ngài: 'Thưa Tôn giả Œø/zma, ta có thể nói chỗ tái 
sanh của những người đã chết. 


Đức Phật hỏi: 'Ông làm như thế nào?" 


Ngài cho đem lại một sọ người, đọc lên bùa chú, với móng tay gõ trên sọ người, ngài tuyên bô đọa xứ 
v... là chỗ tái sanh! 


Đức Phật cho đem lại sọ người của một Tỷ-kheo, đã chứng Niết-bàn và nói: 'Hãy nói chỗ tái sanh của 
người này'. Ä⁄igasira đọc bùa chú, lấy móng tay gõ trên sọ người, nhưng không thấy đầu đuôi như thế 
nào. 

Rồi Thế Tôn hỏi: 

- Này du sĩ, có phải ông làm không được? 


Ngài trả lời: - Tôi cần phải xác chứng cho chắc chắn! Nhưng dù cho ngài xoay xở như thế nào, làm sao 
ngài biết được sanh thú của vị A-la-hán; ngài xấu hồ, toát mô hôi, im lặng. 


- Này du sĩ, có phải ông mệt mỏi? 

- Vâng, tôi mệt mỏi, tôi không biết sanh tử của vị này, Ngài có biết chăng? 
- Ta biết được và Ta biết nhiều hơn thế nữa! Vị này đã nhập Niết-bàn! 

VỊ du sĩ nói: 

- Vậy nói lên cho con, bí quyết ấy? 


- Vậy ông phải xuất giai Rồi Migasừa xuất gia và được dạy cho đề tài tu định. An trú vững vàng trên 
thiền và thăng trí, ngài thực hành thiền quán, không bao lâu, chứng quả A-la-hán. 


Rôi ngài nói lên chánh trí của ngài như sau: 


181. Từ khi ta xuất gia, 
Trong pháp bậc Chánh giác, 
Giải thoái, ta tiên lên, 

Ta vượt qua dục giới. 


182. Nhờ Phạm-chí quán sát, 
Tâm ta được giải thoát, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 79 of353 


Ta giải thoát bất động, 
Mọi kiết sử đoạn diệt. 


(CLII) Sivàka (Thera. 24) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở R3/agaha (Vương Xá), được đặt 
tên S/väka. Khi đã nhận được một sự giáo dục toàn diện, ngài theo xu hướng sở thích của mình, từ bỏ 
thế tục làm người du sĩ. Đến nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, ngài khởi lòng tin xuất gia, và cuối cùng 
chứng quả A-la-hán. Ngài nói lên chánh trí của mình: 


183. Vô thường, những ngôi nhà, 
Đây đó lại dựng lên, 

Tìm kiếm người làm nhà, 

Tái sanh là đau khổ. 


184. Hỡi kẻ làm nhà kia! 
Ngươi đã bị thấy rồi, 

Từ nay, ngươi không thể, 
Lại dựng nhà lên nữa, 
Mọi tường vách đồ vỡ, 
Nóc nhà bị tan hoang, 
Tâm bị đẩy khỏi dòng, 

Ở đây, bị thối nát. 


(CLTITIT) Upavàna (Thera. 24) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bả-la-môn ở Sảvø//hi, được đặt tên là 
Upavàna. Thấy được uy nghi đức Phật khi Kỳ Viên được dâng cúng. Ngài xuất gia, phát triển thiền 
quán, chứng được sáu thắng trí. 


Rồi Upavàna trở thành vị thị giả đức Phật. Bấy giờ, Thế Tôn bị đau nhức mỏi, một đệ tử cư sĩ của ngài 
tên là Devahifa sống ở Sàvaífh¡ cũng dường bôn vật dụng cần thiết cho ngài. Khi Upavàna đến với y và 
bát, Devahita biết ngài cần dùng một vật đặc biệt nên hỏi. Ngài trả lời với bài kệ như sau: 


185. Bậc ứng Cúng, Thiện Thệ, 
án sĩ bị phong tháp, 

Nêu ông có nước nóng, 

Hãy cúng dường án sĩ. 


186. Củng dường người đáng cúng, 
Cung kính người đáng kính, 

Tôn trọng người đáng trọng, 

Ta mong muốn vị ấy, : 

Được vật cúng mang đên. 


Rồi vị Bà-la-môn dâng cúng nước nóng và thuốc trị bệnh. Nhờ vậy, bệnh của Thế Tôn thuyên giảm và 
Thế Tôn tỏ lời cảm ơn. 


(CLTV) 1sidinna (Thera. 24) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 80 of 353 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở xứ Sunàparara, trong gia đình một vị chức sắc, được đặt tên 
là /s7d/nna. Khi lớn lên, ngài chứng kiến Thế Tôn hiện thần thông song hành khi ngôi nhà bằng trầm 
hương được dâng cúng, với tâm hân hoan đối với bậc Đạo Sư, ngài nghe pháp, trở thành bậc Dự lưu. 
Dầu còn sống đời sống thế gian, một Thiên nhân khích lệ ngài như sau: 


187. Ta thấy người cư sĩ, 
Trì pháp với lời nói, 

Các dục là vô thường, 
Họ ưa thích ái luyễn, - 
Châu bắu và vòng nhân, 
Họ đồn chờ vợ con. 


188. Thát sự họ không biết, 
Pháp như thật là gì? 

Dầu họ có tuyên bố: 

'Các dục là vô thường! : 
Họ không có sức mạnh, 

Để cắt đứt tham ái, 

Do vậy, họ luyễn tiếc, 

Vợ con và tài sản. 


Khi người cư sĩ nghe vậy, ngài cảm thấy xúc động, xuất gia, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Nói lên 
chánh trí của ngài, ngài lập lại những bài kệ trên. 


(CLV) Sambula - Kaccàna (Thera. 24) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong nước M⁄agadha (Ma-kiệt-đà), con một thị dân thuộc dòng 
họ Kaccảna, tên là Sambula, ngài được biết với tên Sambula-Kaccàna. Sau khi nghe bậc Đạo Sư thuyết 
pháp, ngài xuất gia rồi đi đến miền phụ cận núi Hy-mã-lạp-sơn, tu học thiền quán trong một cái hang tên 
là Bheravàyanà (đường ổi dễ sợ). 


Một hôm, một cơn giông tố trái mùa nổi lên, mây ùn ùn nổi lên trên hư không, sắm sét vang động, chớp 
sáng chói lòa, trời bắt đầu mưa đồ ào ào xuống. Các loài vật như gấu, đã can, trâu, voi đều la hét run SỢ. 
Nhưng vị Trưởng lão phát triển thiền quán, không kế gì đến mạng sống của mình, không để ý đến tiếng 
động vang, nhưng cơn động làm cho dịu khí trời, tâm ngài được tịnh chỉ, ngài triển khai thiền quán, 
chứng được quả A-la-hán với sáu thắng trí. Nghĩ đến thành quả đạt được, ngài cảm thấy phần khởi, ngài 
nói lên chánh trí của ngài, với những bài kệ: 


189. Mưa ào ào đồ xuống, 
Mưa âm âm vang động, 

Ta sống chỉ một mình, 

Trong hang động kinh hoàng, 
Dáu ta sông một mình, 

Trong hang động kinh hoàng, 
1a không hoảng, sợ hãi, 
Không lông tóc dựng ngược 


190. Pháp nhĩ ta là vậy, 
Nên dâu sống một mình, 
Trong hang động kinh hoàng, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 81 of353 


Ta không hoảng, sợ hãi, 
Không lông tóc dựng ngược. 


(CLVT) Khitaka (Thera. 25) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong nước Kosiz, con một vị Bà-la-môn, được đặt tên là 
Khiaka. Ngài nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, xuất la, sống trong rừng, không bao lâu chứng quả A-la- 
hán. Hưởng được lạc giải thoát Niêt-bàn, cảm thấy phần khởi tỉnh cân, ngài đi đến các Tỷ-kheo sống 
trong rừng để khích lệ, làm các vị ấy phấn khởi. Ngài nói những bài kệ này, trước hết vì hạnh phúc cho 
các vị ây, sau nói lên chánh trí của ngài: 


19]. Tâm ái như tảng đá 
Đứng vững, không dao động, 
Hồi những vật khả ái, 

Tâm không có tham ái, 

Đối vật làm dao động, 

Tạm không có dao động, 
Tâm ai tu tập váy, 

Từ đâu, khổ sẽ đến. 


192. Tâm ta như tảng đá 
Đứng vững, không dao động, 
Đối những vật khả ái, 

Tâm không có tham ái, 

Đối vật làm dao động, 

Tâm không có dao động, 
Tám ta tu tập vậy, 

Từ đâu, khô đến ta. 


(CLVTIT) Sona - Potiriyaputta (Thera. 25) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapilavaffiu (Ca-tỳ-la-vệ), con của điền chủ Poøirijya, được 
đặt tên là Sona. Khi đến tuôi trưởng thành, ngài trở thành tướng chỉ huy quân lực của Bhaddiya, một vị 
vua Sakka. Nay Bhaddiya đã xuất gia, và ngài theo gương Bhaddiya cũng xuất g1a, nhưng ngài biếng 
nhác, không có tu thiền định. Thế Tôn ở tại vườn xoài 4zpiya, chiếu hào quang đến ngài, khích lệ ngài 
tu tập chánh niệm, với những bài kệ như sau: 


193. Thây chớ có ngủ nữa, 
Với đêm, sao vòng hoa, 
Đêm này, người có trí, 
Thức dậy, không có ngủ. 


Nghe lời này, ngài cảm thấy dao động mạnh, thấy rõ những khuyết điểm của ngài, ngài ngồi thiền ngoài 
trời, tu tập thiên quán, ngài nói lên bài kệ: 


194. Khi con voi tắn công, 
Rơi từ lưng voi xuống, : 
Trên chiến trường ta chết, 
Tốt hơn sống bại trận. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 82 of353 


Nói vậy, ngài triên khai thiên quán, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Rôi ngài lập lại bài kệ của bậc 
Đạo Sư, và với bài kệ của ngài, ngài nói lên chánh trí của mình. 


(CLVITIT) N¡isabha (Thera. 25) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong xứ các dân tộc Koliya, trong một gia đình dân tộc, được 
đặt tên là N/sabha. Khi đên tuôi trưởng thành, ngài chứng kiên sức mạnh uy nghi đức độ của đức Phật 
trong trận chiên giữa dân tộc Sa*⁄*a và dân tộc Koiiya, khởi lòng tin, ngài xuât gia, chứng quả A-la-hán. 


Thấy một Tỷ-kheo đồng Phạm hạnh dùng thời gian của mình rất là uỗổng phí, nên ngài dùng những bài 
kệ này đê khuyên răn vị ây, và nói lên ngài thực hành những điêu ngài nói: 


195. Sau khi đã từ bỏ 

Năm loại dục trưởng dưỡng, 
Những vật thật khả ái, 
Khiên tâm ý thích thú, 

Với lòng tin, xuát gia, 

Chám dứt sự khô đau. 


196. Ta không hoan hỷ chết, 
Ta không hoan hỷ sông, 

Ta chờ đợi thời đến, 

Tĩnh giác và chánh niệm. 


(CLIX) Usabha (Thera. 25) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapilavaifhu (Ca-tỳ-la-vệ), trong gia đình một vị vua Sakka, 
được đặt tên là Usabha. Khi đức Phật về thăm bà con, ngài thấy sức mạnh và sự sáng suốt của đức Phật, 
khởi lòng tin và xuất gia, nhưng ngài không làm các bốn phận của người tu hành, cả ngày giao du nhiều 
người, ban đêm thời lo ngủ. 


Một hôm, với tâm tư hôn trầm phóng dật, ngài nằm ngủ, ngài mộng thấy ngài cạo đầu, đắp áo cà-sa, 
ngồi trên lưng voi đi vào thành để khát thực; tại đấy, thấy quần chúng tụ tập đông đảo, ngài cảm thấy 
xâu hô và xuông voi không ngôi nữa. Ngài thức dậy, suy nghĩ: 'Vì sao, đây là cơn mộng hôn trâm và 
phóng dật, ta thây ta năm ngủ với tâm ưu não, ngài an trú thiền quán, không bao lâu chứng quả A-la- 
hán. Như vậy lấy cơn mộng làm đề tài khích lệ, ngài dùng những bài kệ để nói lên chánh trí của ngài: 


197. Vai đắp phủ tắm y, 
Giông như màu bông xoài, 
Ngồi trên lưng Con voi, 

Ta vào làng khát thực. 


198. Từ lưng voi leo xuống, 
Ta cảm nhận xúc động, 
Trước ta rất ngạo mạn, 
Nay ta thật lắng dịu, 

1a đã chứng đạt được, 

Các lậu hoặc đoạn diệt. 


(CLX) Kappata - Kura (Thera. 25) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 83 of353 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh tại S¿vø//j/, trong tình cảnh nghèo nàn, ngài chỉ biết tự nuôi 
sống, bằng cách mặc đồ rách rưới, bát ăn xin cầm tay, đi xin gạo cơm. Vì vậy ngài được tên là 
Kappatakura (rách và gạo). Khi lớn lên, ngài nuôi sống bằng cách bán cỏ. Một hôm, đang cắt cỏ trong 
rừng, ngài gấp một vị Trưởng lão, ngài đảnh lễ, ngôi xuông nghe pháp. Ngài khởi lòng tin, từ bỏ nêp 
sông cũ, xuât gia, cất đồ rách rưới vào một chỗ. Khi ngài cảm thấy nhàm chán với đời sông mới, ngài đi 
đến nhìn đồ rách rưới ấy, tâm ngài trở thành bất an. Làm như vậy, bảy lần ngài rời khỏi chúng Tăng. 
Các Tỷ-kheo báo cáo lên sự việc này. Một hôm, khi ngài là một Tỷ-kheo đang ngôi giữa chúng Tăng tại 
giảng đường, bậc Đạo Sư giáo giới ngải với những bài kệ như sau: 


199. Đây là đồ rách rưới, 
Của Kappata-kura, 

Yáo đang phủ đấp,. 

Thật là quá nặng nề, 

Trong bình bát bát tử, 

Được đựng đây Chánh pháp, 
Nhưng nó không thực hành, 
Con đường hành thiên định. 


200. Hỡi này Kappaia, 
Chớ lác qua lắc lại, 

Chớ khiên ta phải đánh, 
Các tiêng vào tai ông, 
Hối này Kappdia, 

Chớ làm kẻ sỉ mê, 

Ngôi lắc qua lắc lại, 

Giữa Tăng chúng hội họp. 


Bị đức Phật quở trách mạnh mẽ, ngài dao động mạnh, phát triển thiền quá, không bao lâu chứng quả A- 
la-hán. Rồi ngài lập lại các bài kệ đã khích lệ ngài tu hành và những bài kệ này trở thành những lời 
tuyên bố chánh trí của ngài. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 84 of353 


PHẨM NĂM 
(CLXT) Kumàra-Kassapa (Thera. 26) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Rajagaha (Vương Xá), mẹ ngài là con một vị chức sắc, mẹ 
ngài không được cha mẹ bằng lòng cho xuất gia khi còn là thiếu nữ, lập gia đình, được chồng bằng lòng 
cho xuất gia, nhưng bà không biết là đang có thai. Khi các Tỷ-kheo-ni thây hiện trạng này, liên đến hỏi ý ý 
kiến Devadaa (Đê-bà-đạt-đa), vị này cho mẹ ngài là Tỷ-kheo-ni bất chánh. Các Tỷ-kheo-ni tới hỏi ý 
kiến bậc Đạo Sư, bậc Đạo Sư giao việc này cho Tôn giả Upali giải quyết. Upàl¡i cho mời một số vị cư sĩ 
ở Sàvarthi, gồm có nữ cư sĩ Visàkhà, và giữa hội nghị, có sự có mặt của vua, Tôn giả Upali tuyên bố vị 
Tỷ-kheo-ni đã có thai trước khi xuất gia, và bậc Đạo Sư đã chấp nhận sự kiện này. Mẹ ngài nuôi dưỡng 
đứa con tại ngôi tịnh xá, đứa con như bức tượng bằng vàng, và vua nuôi dưỡng đứa trẻ và ngài được đưa 
đến cho bậc Đạo Sư xuất gia. Vì ngài xuất gia khi còn thiêu niên, ngài được gọi là Kwmàra-kassapa, dầu 
cho khi ngài đã lớn. 


Trong khi ngài tu tập thiền quán, học lời Phật dạy, ngài ở tại rừng Andha. Rồi một Thiên nhân, đã chứng 
quả Bất lai, đã được làm Đại Phạm Thiên ở Tịnh Cư Thiên, muốn chỉ cho Kmàra-kassapa phương 
pháp chứng được đạo quả. VỊ Thiên nhân đến tại rừng Andha và hỏi ngài mười lăm câu hỏi mà chỉ có 
bậc Đạo Sư mới có thể trả lời. Ngài hỏi đức Phật các câu hỏi ấy và học thuộc lòng các câu đức Phật trả 
lời, phát triển quán, chứng quả A-la-hán. 


Được bậc Đạo Sư ấn chứng cho là vị thuyết pháp lanh lợi đệ nhất, ngài nhớ lại quá trình tu hành của 
mình và dưới hình thức tán thán Ba ngôi báu, ngài nói lên chánh trí của mình: 


201. Ôi Phật đà, ôi Pháp! 
Ôi Đạo Sự thành tựu! 

Ở đây, vị đệ tử, 

Chứng đạt Chánh pháp này. 


202. Trải qua vô lượng kiếp, 
Ta tác thành có thân, 

Thân này thân cuồỗi cùng, 
Thân này hành trì xong, 
Trên con đường sống chối, 
Nay không còn tải sanh. 


(CLXTTI) Dhammapàla (Thera. 26) 


Trong thời đức Phật hiện tại, khi bậc Đạo Sư qua đời, ngài sanh ở 4vaw¿ con một Bà-la-môn, được đặt 
tên là Dhammmapdla. Khi ngài đi từ Takkasilà vê, học hành đã xong, ngài thấy một vị Trưởng lão ngồi 
một mình trong thảo am, được vị ấy thuyết pháp, ngài khởi lòng tin, xuất gia và chứng được sáu thăng 
trí. 


Trong khi ngài suy tư hoan hỷ trong vị ngọt giải thoát, hai Sa-di leo cây hái trái, bị cây gây ngã xuống. 
Thấy vậy ngài lấy tay ôm đỡ hai người Sa-di, với thần thông đặt hai vị ấy xuống đât, không có bị 
thương. Và ngài dạy hai vị ấy với những bài kệ: 


203. Ai Tỷ-kheo trẻ tuổi 
Chủ tâm hành lời Phật, 
Tĩnh thức giữa người ngủ, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 85 of353 


Vị ấy, đời không uống. 


204. Do vậy, bậc Hiên trí, 
Nhớ đên lời Phật dạy, 
Chuyên íu tín và giới, 
Hoan hỷ tháy Chánh pháp. 


(CLXTTIT) Brahmàiì (Thera. 26) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở nước Kosaia, con một Bà-la-môn, được đặt tên là Branalì. 
Khi đến tuổi trưởng thành, thúc đây bởi những điều kiện chín muỗi, do giao hảo với bạn lành, ngài xuất 
gia, tu tập thiền định trong một ngôi rừng, nhờ trí tuệ chín muỗi, ngài phát triển thiền quán, chứng được 
sáu thắng trí. 


Sống trong vị an lạc giải thoát, vị Trưởng lão rất thuần thục pháp tỉnh tắn, một hôm sống ở trong rừng 
ngài nói lên những bài kệ này, thay mặt cho các Tỷ-kheo ở trong rừng, những bài kệ tán thán hạnh tỉnh 
tân: 


205. Với những ai, các căn, 
Đã đi đến tịnh chỉ, 

Như được khéo điễu phục, 
Bởi đánh xe điễu ngự, 

Kiểu mạn được đoạn tận, 
Không còn có lậu hoặc, 
Chư Thiên rất ái mộ 
Những vị có hạnh áy. 


206. Với chính ta, các căn, 
Đã đi đến tịnh chỉ: 

Như được khéo điều phục, 
Bởi đánh xe điểu ngự, 
Kiểu mạn được đoạn tận, 
Không còn có lậu hoặc, 
Chư Thiên ái mộ ta, 

Ta thành tựu hạnh ấy. 


(CLXTIV) Mogharàjam (Thera. 27) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn, tên là Moghardjam. Vịâ ấy tu học 
dưới sự lãnh đạo của Bà-la-môn Bảvariya. Cảm thấy lo âu sợ hãi, ngài trở thành một vị tu khô. hạnh. 
Ngài là một trong mười sáu vị, trong ây có 4jia và những vị khác, đã được Bàvariya đưa đến yết kiến 
bậc Đạo Sư. Sau khi M⁄oghara/am hỏi và được trả lời, ngài chứng quả A-la-hán. 


Sau đó, ngài được biết đến vì ngài mặc áo thô sơ do các nhà lữ hành, các thợ may, các thợ nhuộm quăng 
bỏ hai bên đường. Do vậy, bậc Đạo Sư ấn chứng cho ngài là người đệ tử đệ nhất mặc áo thô sơ. Như vậy 
ngài thực hiện chí nguyện từ trước của ngải. 


Một thời khác, do thiếu sự săn sóc chu đáo và do nghiệp đời trước, các mụt ghẻ lở xuất hiện và sanh ra 
nhiều trên thân của ngài, nghĩ rằng chỗ trú ân của ngài đã bị ô nhiễm, ngài trải chỗ nằm của ngài trên 
một thửa ruộng ở Ä⁄agadha, và dâu lúc ấy thuộc mùa đông, ngài vẫn ở tại đấy. Một hôm, hầu hạ bậc 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 86 of 353 


Đạo Sư và đảnh lễ ngài, bậc Đạo Sư hỏi ngài với những bài kệ như sau: 


207. Hỡi Moghardja! 
Sống với da thô độc, 

Sống với tâm hiển thiện, 
Luôn luôn hành thiển định, 
Trong những đêm đông giá 
Thây là một Tỷ-kheo, 

Vậy Ti hây sống thế nào 
Thây sẽ làm những gì? 


Được hỏi vậy, ngài trả lời và giải thích cho bậc Đạo Sư: 


208. Con có được nghe rằng: 
Ở nước "Magadha, 

ĐẤI nước giàu thịnh vượng, 
Toàn dân sông đây đủ, 
Những am lợp bằng rơm, 

Còn tốt đẹp hơn nhiêu, 

Hơn đời sông an lạc, 

Của mọi người dân khác. 


(CLXV) Visàkha, Con Của Pancàlì (Thera. 27) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở xứ Magadha (Ma-kiệt-đà), con một vị vua địa phương, được 
đặt tên là J7sàk:a. Vì ngài là con trai một công chúa con vua, về sau ngài được biết là con trai của 
Pancadlì. 


Sau khi phụ vương mắt, ngài nối ngôi vua, nhưng khi bậc Đạo Sư đến gần chỗ ngài ở, ngài đến nghe đức 
Phật thuyêt pháp, khởi lòng tin rôi xuât gia. Theo bậc Đạo Sư đên S2vz//h¡ (Xá-vệ), ngài phát triên thiên 
quán, chứng được sáu thăng trí. 


Với lòng từ mãn nghĩ đến bà con, ngài viếng thăm quê hương cũ, dân chúng đến nghe ngài thuyết giảng 
rất đông. Một hôm có người hỏi: 'Có bao nhiêu đức tánh cân thiết để một người trở thành nhà thuyêt 
pháp”. Ngài trả lời đại cương những đức tánh trong những bài kệ sau đây: 


209. Chớ có tự kiêu mạn, 

Chớ có khinh khi người, 
Không khinh, không hại người, 
Đã đến bở bên kia, 

Và chớ có khen mình, 

Trước mặt các hội chúng, 
Không dao động, khiêm tốn, 
Khéo nói, khéo chế ngự. 


210. Với người, thấy ý nghĩa, 
Tế nhị và kín đáo, 

Thiện xảo về trí tuệ 

Nềêp sông khéo hộ trì, 

Thực hiện giới chư Phật, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 87 of353 


Niễt-bàn đối vị ấy, 
Không gì khó chứng đạt. 


(CLXVT) Cùlaka (Thera. 27) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở ®â/agaha, con một vị Bà-la-môn, được đặt tên là Cu/àka. Khi 
ngài thấy bậc Đạo Sư nhiếp phục con voi Dhanapdla, ngài phát khởi lòng tin xuất gia. Trong khi tu tập, 
ngài trú ở hang cây /„dra-sảla. Một hôm ngôi trước cửa hang, nhìn xuông các thửa ruộng ở Magadha 
(Ma-kiệt-đà), một cơn giông tố khởi lên với những lớp mây trùng điệp ùn ùn khởi lên, sắm sét vang dậy, 
trời mưa ào ào đồ xuống, các đàn chim công nghe tiếng sắm sét, sung sướng kêu lên tiếng kê-la của 
chúng, và múa hát chung quanh. Làn gió giông tổ đem lại cho ngài cảm giác dễ chịu và thỏa thích khi 
ngài đang ngồi trong hang, với nhiệt độ vừa phải, tâm ngài được thiền định. Ngài bước vào con đường 
hành trì, và nhận thức được thời gian thích hợp đã đến, ngài nói lên lời tán thán, sự tu hành của ngài với 
những bài kệ sau: 


211. Những chim công kêu hót, 
Mào đẹp, lông đuôi xinh, 

Với cô, màu xanh tươi, 

Mỏ đẹp, tiếng hót hay, 

Đất này, khéo lát có, 

Nước mắt khéo thấm nhuẫn, 
Với khoảng trời khéo che, 

Mây mưa khéo bao phủ. 


212. Thân người khéo khỏe mạnh, 
Tâm ÿ tốt, thiên tu, 

Lành thay, khéo khởi tâm, 

Trong lời khéo Phát dạy. 

Hãy cảm xúc con đường 

Đưa đến cõi bắt tử, 

Đường ấy đường võ thượng, 
Đường trong trăng lành mạnh, 
Đường tê nhị nhỏ nhiệm, 

Con đường thật khéo thấy. 


Ngài tự giáo giới lấy mình, chứng được thiền định, và phát triển thiền quán, chứng quả A-la-hán. Ôn lại 
những việc đã làm, với tâm hoan hỷ, ngài nói lên những bài kệ này như là lời tuyên bô chánh kiên của 
ngài. 


(CLXVIT) Anupama (Thera. 27) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình giàu có ở Kosaia, vì ngài đẹp trai nên được 
đặt tên là 41›ama (không thể so sánh được). Khi đến tuổi trưởng thành, ngài cảm thấy sức mạnh của 
các nguyên nhân, xuất gia và sống trong một ngôi rừng để tu tập thiền quán, nhưng tâm ngài chạy theo 
ngoại cảnh, xoay quanh những vấn đề đối tượng thiền định, ngài tự trách mình như sau: 


213. Tâm đi đến hỷ mạn 
Như bị đâm giáo nhọn, 

Nếu người sông tâm áy, 
Như sống với giáo, gậy. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 88 of353 


214. Này tám, ta gọi ngươi, 
Kẻ bẻ gãy hạnh phúc, 

Này tám, ta gọi ngươi, 

Kẻ phá hoại đời ta! 

Bác Đạo Sư của ngươi, 
Khó được nay đã được, 
Chớ có dắt dẫn ta, 

Đếun chỗ có hại ta! 


Như vậy ngài giáo giới tâm ngài, phát triển thiền quán, chứng quả A-la-hán. 
(CLXVIIT) Va//ita (Thera. 27) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Xos¿z giàu có, sau khi từ Phạm Thiên giới 
hạ sanh, ngài luôn luôn khóc trong bàn tay bả mẹ, vì ngài không chịu nổi xúc chạm của nữ nhân, ngài 
được gọi là ƒ4//z (vị từ bỏ). Đến tuổi trưởng thành, ngài chứng kiến Thế Tôn hiện thần thông song 
hành, khởi lòng tin, xuất gia và chứng được sáu thắng trí. Nhớ đến đời sống quá khứ, ngài cảm thấy xúc 
động nói: 


215. Trong thời luân hôi dài, 
Ta trôi lăn nhiêu cõi, 

Ta không thấyThánh đề, 

1a phàm phu mù lòa. 


216. Với hạnh không phóng dật, 
Ta phá vỡ luân hôi, 

Mọi sanh thú chặt đứt, 

Nay không còn tải sanh. 


Và bài kệ trở thành lời tuyên bố chánh trí của ngài. 
(CLXIX) Sandhita (Thera. 28) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh trong một gia đình giàu có ở Kosafa, tên là Sandiia. Khi 
đến. tuổi trưởng thành, ngài nghe bài giảng về vô thường, hoảng hôt lo sợ, và xin xuất gia với trí tuệ chín 
muôi, ngài an trú thiền quán và chứng đạt sáu thắng trí. Nhớ đến đời sống trước của mình, sau khi đức 
Phật S/k (Thi-khí) mệnh chung. Ngài đảnh lễ tại cây Bỏ-đề và nhận thức được ý nghĩa vô thường, ngài 
tuyên bố ngài thành đạt ý tưởng, nhờ nguyên nhân ấy với những bài kệ như sau: 


217. Dưới gốc cây Bô-đề, 
Với ảnh sáng lá xanh, 
Khi cây đang vươn lên, 
Trong sức sông lớn mạnh, 
Một tưởng về Phật hành, 
Chánh niệm ta đạt được. 


218. Đã qua ba mốt kiếp, 
Tưởng áy ta không chứng, 
Nay chính nhờ tưởng áy, 
Ta đạt lậu hoặc diệt. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 89 of353 


CHƯƠNG IH 
PHẢM BA KỆ 


(CLXX) Anganika Bhàradvàj7a (Thera. 29) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh gần núi Hy-mã-lạp-sơn, trong thành phố Ukkattha, trong gia 
đình một Bà-la-môn phú cường và được đặt tên là AnganikaBhàradvdja. Khi ngài được học xong giáo 
điển và nghệ thuật Vệ-đà, ngài hướng về giải thoát. Trong khi bộ hành chỗ này chỗ khác, ngài gặp bậc 
Đạo Sư khi bậc Đạo Sư đang du hành ở vùng quê, và với tâm tư tín thành, ngài nghe bậc Đạo Sư thuyết 
giảng. Từ bỏ tà khổ hạnh, ngài xuất gia, tu tập thiền quán, và sau một thời gian chứng được sáu thắng trí. 


Sau khi sống tận hưởng vị ngọt giải thoát, ngài với lòng thương đối với bà con, đến thăm và dạy họ về 
quy y và giới luật. Rồi từ giã các bà con, ngài sống trong một ngôi rừng gần làng Kundiya của dân tộc 
Kưmu. Khi có việc đi đến Useàyàman, một sô Bà-la-môn quen biết đến hỏi: 'Thưa Tôn giả Bhàradvàja, 
do ngài thấy gì mà ngài từ bỏ giáo hội Bà-la-môn, và chấp nhận giáo hội này?' Ngài nêu rõ, ngoài giáo 
hội đức Phật, không có giới thanh tịnh, ngài nói: 


219. Trong rừng ta thờ lửa, 
Truyền thông không chơn chánh, 
Không biết đường thanh tịnh, 
Theo khổ hạnh bất tử. 


220. Với lạc, ta được lạc, 
Hãy xem pháp, tùy pháp, 
Ba mình chứng đạt được, 
Lời Phát dạy, làm xong. 


221. Trước bà con Phạm chỉ, 
Nay ta chính Phạm chí, 

Ba minh, ta quán đánh, 

An ôn ta đạt được, 

Thông hiểu đúng Chánh pháp, 
Thuần thục lời Phật dạy. 


Khi các Bà-la-môn ấy nghe ngài nói, các vị ấy chấp nhận và từ bỏ rất là phấn khởi. 
(CLXXT) Paccaya (Thera. 29) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở thành ®oi trong một gia đình hoàng tộc, và được đặt tên là 
Paccaya. Thọ hưởng gia tài khi phụ thân mệnh chung, ngài tuyên bố tổ chức một đàn bố thí rất lớn và 
một sô đông người tụ họp. Trong cuộc tụ họp này, bậc Đạo Sư ngồi trên một ngai vàng trong một ngôi 
nhà trang hoàng châu báu. Đức Phật thuyết pháp, trong khi mọi người ngắm, chiêm ngưỡng ngài. Phần 
lớn dân chúng hiểu lời đức Bồn Sư dạy, nhưng ngài Paccaya đi xa hơn. Thúc đây bởi nghiệp duyên đời 
trước, ngài từ bỏ tài sản và xuất gia như trước kia ngài đã phát nguyện dưới thời đức Phật Kassapa, nay 
ngài đã phát nguyện, khi đã vào am tranh tu hành, nêu chưa giải thoát thời không ra khỏi am này Và CUÔI 
cùng thiền quán được phát triển, trí tuệ được thuần thục, ngài chứng quả A-la-hán. Để kỷ niệm thành 
quả này, ngài nói lên quả chứng của ngài, ngang qua những bài kệ như sau: 


222. Năm ngày ta xuất gia, 
Hữu học, ý chưa đạt, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 90 of 353 


Ta trú hạnh viễn ly, 
Tám phát nguyện như sau: 


223. Ta sẽ không ăn uống, 
Không ra ngoài tịnh xá, 
Ta sẽ không nằm xuÔng, 
Không năm một bên hông, 
Nếu mũi tên tham ái, 
Chưa rút nhô lên được. 


224. Hạnh ta sống như vậy, 
Hãy nhìn ta tỉnh cần, 

Ba mình ta đạt được, 

Lời Phát dạy làm xong. 


(CLXXIT) Bàkula (Thera. 29) 


Ngài sanh ở Kosami, trong một gia đình có chức vụ, trước khi bậc Đạo Sư sanh ra, và ngài được đem 
đi tắm ở sông Yamuna để được sức khỏe, và một con cá nuốt ngài trong tay người vú. Con cá bị người 
câu cá bắt được và đem bán cho vợ một vị chức sắc khác ở Ba-la-nai. Khi con cá bị mô ra, đứa con nít 
nhờ phước nghiệp đời trước, nên còn sống không bị thương tích. Vợ vị chức sắc thương ngài như con 
đẻ, và khi bà nghe được câu chuyện của ngài, và hỏi vê cha mẹ. Vua trong nước quyêt định cho ngài 
thuộc quyền sở hữu của hai gia đình, và do vậy ngài được tên là 8à&z/a (hai gia đình). 


Sau một đời sống giàu sang, ngài nghe đức Bốn Sư thuyết pháp, xuất gia khi tám mươi tuôi. Trong bảy 
ngày, ngài chưa được giác ngộ, nhưng ngày thứ tám, ngài chứng được quả A-la-hán, thông hiểu nghĩa, 
thông hiểu pháp. 


Một hôm, khi â ấn chứng vị trí tu hành cho các vị đệ tử, bậc Đạo Sư â ấn chứng cho ngài là vị đệ tử có sức 
khỏe đệ nhất. Về sau, khi sắp sửa mệnh chung ngài nói lên chánh trí của ngài giữa hội chúng Tỷ-kheo 
như sau: 


225. Với ai những công việc 
Cân phải làm từ trước, 

VỀ sau, vị ấy mới 

Có ý định muốn làm. 

VỊ áy tự phá hoại 

Căn cứ địa an lạc, 

Về sau, chịu khô ẩqu : 
Trong nung náu hồi tiệc. 


226. Hãy nói điểu có làm, 
Không nói điễu không làm, 
Bậc Hiền trí rõ biết, 
Người chỉ nói, không làm. 


227. Niễt-bàn nhiệm màu lạc, 
Bậc Chánh Giác thuyết giảng, 
Không sẵu muộn là tham, 
Thật sự là an ổn, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 91 of353 


Tại đấy, sự đau khổ, 
Được đoạn điệt hoàn toàn. 


(CLXXTITITI) Dhaniya (Thera. 29) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở #ä/agaha (Vương Xá) trong một gia đình thợ làm đồ gốm, 
được đặt tên là 2janiya, và tiếp tục làm nghề của ông cha. Chính trong nhà của ngài, bậc Đạo Sư giảng 
cho Pakkusafi kinh Dhàfuvibhangasuffa. Dhaniya nghe tin Pukkasafi (đã thành bậc A-la- hán) mệnh 
chung đêm ấy. Ngài nghĩ: 'Lời Phật dạy. thật là sức mạnh lãnh đạo, chỉ có một đêm đã đủ giải thoát một 
người khỏi sự đau khô tái sanh'. Rồi ngài xuất gia. Tuy vậy ngài vẫn tiếp tục nghề làm ngói lợp nhà. BỊ 
đức Phật quở vì đã là am tranh bằng gạch, ngài quyết định sống giữa các Tỷ-kheo, và tại đấy chứng quả 
A-la-hán. 


Về sau, nhân dịp giáo giới các Tỷ-kheo tu tập khổ hạnh và xem hạnh mình cao hơn các người khác, ngài 
tuyên bố chánh trí ngài như sau: 


228. Nếu muốn mong đợi lạc 
Trong đời sông Sa-môn, 

Chớ khinh y chúng Tăng, 
Chớ khinh Tăng âm thực. 
Nếu muốn ImOng đợi lạc 
Trong đời sông Sa-môn, 

Hãy sử dụng trú xứ, 

Như răn và như chuột. 


229. Nếu muốn mong đợi lạc 
Trong đời sống Sa-môn, 

Hãy biết tự bằng lông 

Với bắt cứ việc gì, : 

Và hãy cương quyÊt tu, 

Tu tập hạnh nhất pháp. 


(CLXXTV) Con Của Màtanga (Thera. 30) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kosa/a, con một điền chủ tên Manga, và được gọi là con của 
Matanga. Ngài lớn lên trong biếng nhác, và khi ngài bị quần chúng la rầy, ngài làm quen với các Tỷ- 
kheo, nhận thấy các Tổ- -kheo sông thật hạnh phúc. Nhưng khi nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, ngài khởi 
lòng tin và xin xuất gia. Thấy các Tý-kheo sử dụng thần thông, ngài muốn chứng đạt thần thông. Và 
thực hành các thiền quán, ngài chứng được sáu thắng trí. 


Từ đấy, ngài chỉ trích biếng nhác, tán thành sự tinh cần của ngài với những bài kệ như sau: 


230. Ôi quá lạnh, quá nóng! 
Ôi, đã quá trễ rôi! 

Đáy là lời kêu than, 

Như vậy bỏ việc làm, 

Thời sảt-na quý báu 

Lặng lẽ vượt trôi qua. 


231. Ai nghĩ đến lạnh nóng, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 92 of353 


Không hơn loài cỏ rác, 
Làm bồn phận con người, 
Không hại đến an lạc. 


232. Có dabba, ku-sa, 
Loại có gai đâm ngực, 
Ta dùng ngực đẩy chúng, 
Sống tăng trưởng viên ly. 


(CLXXV) Khujja Sobhita (Thera. 30) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở P2/aljp„iia trong một gia đình Bà-la-môn và được gọi là 
Sobhiía. Vì ngài hơi còm, ngài được gọi là Khuja Sobhita (còm lưng). Khi đến tuổi trưởng thành, đức 
Bồn Sư vừa diệt độ, ngài được Tôn giả 4»anda độ cho xuất gia và chứng được sáu thắng trí. 


Trong kỳ kiết tập thứ nhất, ngài được bảo mời Tôn giả 4nanda đến dự đại hội. Lúc ấy, các thiên nhân cử 
một thiên nhân đứng ở cửa hang để chận đứng các hành vi thù nghịch của Ác ma, và khuyên Sobhi/a 
tuyên bố sự có mặt của mình cho thiên nhân ấy, với những bài kệ như sau: 


233. Giữa các vị Sa-môn, 
Sông Pàtaliputta, — 
Những vị luận thuyết giỏi, 
Những vị có nghe nhiễu, 
Có một vị tuổi lớn 

Đứng ở tại cửa vào, 

Tên là Sobhiia, 

Có tật, bị còm lưng. 


Rồi vị thiên nhân tuyên bố cho chúng Tỷ-kheo biết sự có mặt của K”hujja Sobhita: 


234. Giữa các vị Sa-môn, 
Sống Pataliputta, 

Những vị luận thuyết giỏi, 
Những vị có nghe nhiễu, 
Có một vị tuổi lớn, 

Đứng ở tại cửa vào, 

Vị ây đã đên đây 
Theo ngọn gió đưa đên. 


Rồi chúng Tăng cho phép, vị Trưởng lão đến trước chúng Tăng và nói lên chánh trí của mình. 


235. Vị ấy khéo chiến đấu, 
Vị áy khéo IẾ tự, 

Trên chiến trường chiến đấu, 
Vị ấy đã chiến thăng, 

Với Phạm hạnh tích lùy, 

Vị ấy đạt an lạc. 


(CLXXVT1) Vàrana (Thera. 30) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 93 of 353 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kosaia, trong gia đình Bà-la-môn, được đặt tên là ƒàrana. Khi 
đến tuổi trưởng thành, vị ấy nghe một vị Trưởng lão thuyết pháp trong một ngôi rừng, và với lòng tin, 
xuất gia. Một ngày kia đi đến hầu hạ đức Phật, ngài chứng kiến một cuộc ấu đả trong gia đình và có 
nhiều người bị giÊt. Hốt hoảng, bị dao động, ngài đi gấp đên Thế Tôn và tường thuật sự việc. Thế Tôn 
thấy sự tiến bộ trong tâm tư của ngài, nên nói lên bài kệ khích lệ ngài: 


236. Ai ở đời, giữa người, 
Làm hại chúng sanh khác, 
VỊ áy tự hại mình 

Đời này và đời sau. 


237. Ai với tâm từ bị, 
Thương tưởng mọi hữu tình, 
Mội người làm như vậy, 
Gặt phước đực thật nhiễu. 


236. Hãy học tập khéo nói, 
Hãy hẳầu hạ Sa-môn, 

Sống một mình kín đáo, 
Với tâm tư tịnh chỉ. 


(CLXXVTIT) Passsika (Thera. 30) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở Kosala, thấy Thế Tôn thực hiện 
thần thông song hành, khởi lòng tin, xuất gia. Ngài bị bệnh trong khi học tập đời sống một ẩn sĩ, bà con 
săn sóc cho ngài và chữa ngài lành bệnh, khi được lành bệnh, ngài phấn khởi nên tu học siêng năng hơn 
và chứng được sáu thắng trí. Ngài bay trên hư không, đến thăm bà con và quy y, thọ giới cho họ. Một số 
bả con nhờ ngài quy y và thọ giới, khi mạng chung và được sanh lên các cõi trời. Khi Passika hầu hạ 
bậc Đạo Sư, bậc Đạo Sư hỏi về sức khỏe bà con của ngài, Pass/ka trả lời như sau: 


239. Đầu chỉ một mình ta, 

Có lòng tin, sáng suối, 

Giữa các bà con fa, 

Những người không lòng tin, 
Thông hiểu được Chánh pháp, 
Đây đủ những giới đức, 

Vì lợi ích hạnh phúc, 

Cho các bà con fa. 


240. Những bà con bị ta, 
Vì thương họ trách móc, 
Do bà con ái mộ, 

Làm tốt đối Tỷ-kheo. 


241. Khi họ bị mệnh chung, 
Họ được lạc chư Thiên, 
Các anh và mẹ ía, 

Hoan hỷ điều họ muốn. 


(CLXXVITIT) Yaso7a (Thera. 30) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 94 of 353 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh tại cửa thành ở Sàvz//, trong một làng người đánh cá, con vị 
chủ hộ năm trăm gia đình đánh cá và được gọi là Yzso/a. Đến tuôi trưởng thành, một hôm ngài đánh cá 
với những người con các người đánh cá trên sông 4ciravzii, quãng lưới, ngài bắt được con cá lớn có 
màu sắc vàng. Họ dâng con cá lên vua Pasenadi và vua nói chỉ có đức Phật mới biết nguyên nhân, màu 
sắc của con cá. Đức Phật dạy, tiền thân con cá là một ác Tỷ-kheo trong thời đức Phật Ca- diếp, nay vẫn 
đang sống trong cõi địa ngục. Các chị của nó vẫn sống trong địa ngục, Chỉ có anh nó là vị Trưởng lão, 
sông đời sông tôt đẹp, và Thế Tôn thuyết pháp về kinh Kaplla. Nghe xong, Yasø/a cảm thấy xúc động 
và xin xuất gia, và các bạn cũng xin xuất gia theo; họ đi đến tinh xá Jefavana (Kỳ Viên) để yết kiến đức 
Phật, nhưng khi đến họ làm quá ồn ào nên bị Thế Tôn đuôi đi. Bị đuổi, và sống trên sông Vaggumudà, 
Ÿasoja như con người thuần thục, quyết tâm quyết chí tu trì, không bao lâu chứng được sáu thắng trí. 
Rồi Thế Tôn cho gọi Tasoja, và ngài vì tu khổ hạnh đặc biệt, nên ốm yếu, xấu xí. Thế Tôn tán thán hạnh 
tu khắc khổ của ngài với những bài kệ như sau: 


242. Một người đen, gây mòn, 
Yế ếu ốm đây đường: gân, 

Tiết độ trong ăn uống, 

lâm tư không tru não. 


Yaso7a được tán thán như vậy, đề cao hạnh cô độc và dạy như sau: 


243. Trong rừng núi rộng lớn, 
BỊ muối ruồi đốt căn, 

Như con voi lâm trận, 

1a chánh niệm chịu đựng. 


244. Sống một, như Phạm thiên, 
Sông hai, như chư Thiên, 

Sông ba, như làng mạc, 

Nhiêu hơn, như ở chợ. 


(CLXXIX) Satimattya (Thera. 31) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở nước ÄMagadha (Ma-kiệt-đà) làm con một Bà-la-môn, ngài hội 
đủ những điều kiện nhân duyên, xuất gia, sống với các Tý-kheo ở rừng, và trải qua học hỏi tu hành, 
chứng được sáu thắng trí. Rồi ngài giảng dạy các Tỷ-kheo, thuyết pháp cho nhiều tín đồ về quy y Và các 
giới điều. Có một gia đình, đặc biệt ngài giáo hóa và nuôi dưỡng lòng tin. Trong gia đình này, ngài đặc 
biệt được chào đón, người con gái nhà này đẹp, và thường cung kính cúng dường ngài ăn uống. 


Một hôm, Màra muốn phá ngài và làm ngài mất uy tín, giả dạng ngài và đi đến nắm tay cô con gái, 
nhưng cô con gái biết là không phải nắm tay của loài Người, liền bỏ tay ra. Nhưng người nhà thấy được 
và không còn tin tưởng ở ngài. Ngài không biết gì, cảm thấy có sự đổi khác trong thái độ của gia đình 
ây. Biết rằng Ä⁄àra đã ám hại, ngài nguyện sẽ làm tỏ rõ sự tình, người gia chủ nghe ngài giải thích liền 
xin lỗi ngài và tự mình xin phục vụ cho ngài. Ngài nói lên sự việc, trong những bài kệ sau đây: 


245. Lòng tin trước Ông có, 
Nay không còn nơi ông, 
Của ông vẫn của ông, 

1a không có ác hạnh. 


246. Vô thường và dao động, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 95 of353 


Là lòng tin của ông, 
Sự tháy là như vậy, 

Là sự thấy của ía, 

Có khi ông thương mến, 
Rồi ông lại không ưa, 
Vì sao bậc án sĩ, 

Chịu héo mòn ở đây? 


247. Cơm nấu cho ẩn sĩ, 
Ít ít từng gia đình, 

Ta sẽ đi khất thực, 

Ông chân ta còn mạnh. 


(CLXXX) Upàii¡ (Thera. 31) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh trong gia đình một người cạo tóc tên là Upäi¡. Khi đến tuôi 
trưởng thành, ngài xuất 81a, theo gương của Anuruddha và năm vị con cháu hoàng tộc, khi đức Phật ở 
tại rừng Anupiyva. Khi ngài nhận một đê tài đề thiền quán, ngài yêu cầu đức Phật đừng đưa ngài đi sống 
ra ngoài khu rừng. Đức Phật dạy: 'Nếu Thầy sống trong rừng, Thầy chỉ phát, triển được một vấn đè, 
nhưng nếu Thầy sống với Ta, Thây sẽ trở thành thuần thục cả về kinh học và thiền quán'. Ngài vâng theo 
lời bậc Đạo Sư khuyên tu thiền quán và sau một thời gian chứng quả A-la-hán. 


Tuy vậy, bậc Đạo Sư dạy cho ngài cả Luật tạng. Về sau, khi Upàlï được Thế Tôn khen vì Upaàlï đã phán 
quyết trong ba trường hợp vệ 4//uka, vê Tỷ-kheo Kurukacchaka và Kumara-Kacapa, ngài được xem là 
vị hiệu biệt Luật tạng. 


Trong một ngày trai giới, khi ngài đang đọc giới bổn Pà/imokkha, ngài giáo giới các Tỷ-kheo như sau: 


246. Vì lòng tin ra đi, 

Mới xuất gia, tân học, 

Hãy sống với bạn lành, 

Mạng thanh tịnh, không nhác. 


249. Vì lòng tin, ra đi, 
Mới xuất gia, tân học, 
1ỷ-kheo trú giữa chúng, 
Sáng suốt, học Luật tạng. 


250. Vì lòng tin, ra đi, 
Mới xuất gia, tân học, 
Khéo biêt việc nên làm, 
Và việc không nên làm, 
Hãy đề vị áy sông, 
Không đề cao tôn xưng. 


(CLXXXT1) Uttarapàla (Thera. 31) 


Sanh trong thời đức Phật hiện tại, ở Sảvwz//, trong một gia đình Bà-la-môn, ngài được đặt tên là 
U#arapàla. Ngài thấy Thế Tôn thực hiện thần thông song hành, khởi lòng tin, xuất gia và chăm lo tu 
học. Một hôm, do nhớ nghĩ chuyện này chuyện khác, dục vọng tân công ngài, và sau một thời chiến đầu 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 96 of 353 


tư tưởng mãnh liệt, ngài chận đứng các phiên não, và triển khai thiền quán, ngài chứng được quả A-la- 
hán. 


Suy tư đên chiên thăng, ngài rông lên tiêng rông con sư tử: 


251. Ta thật là hiển thiện, 
Suy tư mục đích tốt, 

Bỏ năm dục trưởng dưỡng, 
Là thê giới sỉ mê. 


252. Sanh trong giới vức ma, 
Bị tên mạnh xung kích, 
Nhưng ta giải thoát được, 
Cạm bây của Ma vương. 


253. Mọi dục, ta đoạn tận, 
Mọi sanh hữu, hủy hoại, 
Đường sanh tử châm dút, 
Nay không còn tải sanh. 


(CLXXXII) Abhibhùta (Thera. 31) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bả-la-môn ở ƒefhapura, đặt tên là 
Abhibhuia, và khi phụ thân mắt, ngài thừa hưởng tài sản đất đai. Khi đức Phật đến tại thành phó, trong 
dịp Thế Tôn du hành, 4bj¿bhz/a đến nghe Thế Tôn thuyết pháp, và mai sáng mời Thế Tôn đến nhà. Thê 
Tôn cảm ơn và dạy cho ngài Chánh pháp với nhiều chỉ tiết. Ngài khởi lòng tin, từ bỏ gia sản, xuất gia và 
chứng quả A-la-hán. 


Trong khi thọ hưởng vị ngọt giải thoát, các bà con, thân tín, quen biết đến than van Với ngài và ngài đã 
từ bỏ họ, không đề lại một vị lãnh đạo. Và ngài thuyêt pháp cho họ nói lên lý do xuât gia của ngài: 


254. Hãy nghe mọi bà con, 
Những ai đã đến đây, 

1a thuyết pháp cho ông, 
Tái sanh là đau khổ. 


255. Hãy tỉnh cần, ra đi, 
Chủ tâm lời Phát dạy, 
Đánh bại quân lực ma, 
Như voi, nhà cỏ lau. 


256. Ai trong Pháp Luật này, 
Sẽ sống không phóng dật, 

Từ bỏ dòng tải sanh, 

Sẽ chấm dứt khổ đau. 


(CLXXXIITI) Gotama (Thera. 32) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong dòng họ Thích-ca và chỉ được biết tên là Gofzma, ngài 
khởi lòng tin khi đức Phật thăm viêng bà con, xuât gia, tu học thiên quán và chứng được sáu thăng trí. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 97 of353 


Khi ngài đang hưởng lạc giải thoát, bà con ngài hỏi ngài vì sao lại từ bỏ bà con đi xuất gia, ngài liền giải 
thích những khổ đau, ngài gặp khi phải sanh tử liên tục và hạnh phúc Niết-bàn ngài đã chứng được . 
Ngài nói: 


257. Ta tái sanh địa ngục, 
Liên tục đến ngạ quỷ, 

Ta sống trải nhiều ngày, 
Trong đau khổ bàng sanh. 


258. Và sống vui làm Người, 
Thịnh thoảng sanh cõi Trời, 
Trú Giới sặc, Vô sắc, 

Phi tưởng, Phi phi tưởng. 


259. Ta khéo biết sanh hữu, 
Không cốt tủy, duyên thành, 
Dao động thường biên chuyên, 
Tác thành tự ngã ta, 

Ta đạt được tịnh tịch, 

Chánh niệm tâm an trú. 


(CLXXXIV) Harita (Thera. 32) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sảvø//¡, trong một gia đình Bà-la-môn. Vì tự kiêu sanh trong 
giai câp cao, ngài quen gọi các người khác là hạ sanh. Khi khởi lòng tin xuất gia, vì thói quen, ngài vân 
giữ tật xấu ấy. Nhưng một ngày kia, sau khi nghe bậc Đạo Sư thuyệt giảng, ngài ôn lại tâm tư của mình 
và ngài thấy lo ngại vì lòng tự kiêu của mình. Đoạn tận kiêu mạn ây, ngài phát triển thiền quán và chứng 
quả A-la-hán. Sau đó sông trong an lạc giải thoát, ngài chứng minh chánh trí của mình trong những bài 
kệ giảng dạy các Tỷ-kheo: 


260. Với ai, những công việc, 
Cân phải làm từ trước, 

VỀ sau, vị ấy mới 

Có ý định muốn làm. 

VỊ áy, tự phá hoại, 

Căn cứ địa an lạc, 

Về sau chịu khô ẩđau —_ 
Trong nung nấu hồi tiếc. 


261. Hãy nói điễu có làm, 
Không nói điều không làm, 
Bậc Hiển trí rõ biết, 
Người chỉ nói, không làm. 


262. Niết-bàn khéo an lạc, 
Bậc Chánh giác thuyết giảng, 
Không sâu muộn, ly tham, 
Thật sự, là an ổn, 

Tại đấy, nỗi đau khổ, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 98 of 353 


Được đoạn điệt hoàn toàn. 
(CLXXXYV) Vimala (Thera. 32) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở Ba-la-nai trong một gia đình Bà-la-môn. Ngài xuất gia 
dưới sự hướng dân của Trưởng lão 4a, và nhờ sự hướng dân này, ngài phát triên thiên quán và 
chứng quả A-la-hán. Rôi ngài giảng dạy cho một Tỷ-kheo là bạn của ngài như sau: 


263. Hãy tránh xa bạn ác, 
Giao thiệp bậc thượng nhân, 
Vâng theo lời khuyên giáo, 
Hướng đến lạc bất động. 


264. Như leo trên ván nhỏ, 
Giữa biến lớn bị chìm, 
(Xem kệ 147 - 148) 


265. Cũng vậy đến kẻ nhác, 
Người hạnh tốt cũng chìm, 
Do vậy, hãy bỏ nó, 

Kẻ làm biêng, làm nhác. 


266. Hãy sống gần bậc Thánh, 
Bác viên ly tỉnh cân, : 
Thiên định, thường tỉnh tán, 
Bác Hiên trí sảng suỐt. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 99 of 353 


CHƯƠNG IV _ 
PHẨM BÓN KỆ 


(CLXXXVT) Nàgasamàila (Thera. 33) 


Sanh trong thời đức Phật hiện tại, trong gia đình hoàng tộc Thích-ca, ngài quán sát tánh vô thường của 
sự vật và triển khai thiền quán, ngài chứng quả A-la-hán. Ngài chứng minh chánh trí của ngài dựa trên 
kinh nghiệm riêng của ngài trong những bài kệ này: 


267. Trang điểm, mặc áo đẹp, 
Đeo vòng hoa, thơm nức, 
Mùi thơm gô chiên đàn, 

Giữa đám động, đường lớn, 
Một vũ nữ đang múa, 

Mua lượn theo nhạc khi. 


268. Ta vào thành, khát thực, 
Đi ngang, ta thấy nàng 
Trang điểm, vnặc áo ẩep, 
Gieo bẩy mỗi thần chết. 


269. Rồi ta tự tác ý, 
Như lý khởi tư duy, 
Các hiểm nguy hiển lộ, 
Nhàm chán, ta an trú. 


270. Và tâm ta giải thoái, 
Thấy pháp nhĩ là vậy, 

Ba mình chứng đạt được, 
Lời Phát dạy làm xong. 


(CLXXXVTII) Bhagu (Thera. 33) 


Sanh trong thời đức Phật hiện tại, trong một gia đình dòng họ Søkyø (Thích Ca), ngài xuất gia VỚI 
Anuruddha và Kimbila, và sống gân làng Bàlakalona. Một ngày kia, khi ngài từ tính xá ra ngoài để đối 
trị bịnh buồn ngủ, ngài té khi ngài bước lên đường kinh hành. Xem đây đê tự khích lệ, ngài tự chế ngự 
và phát triển thiền quán, ngài chứng quả A-la-hán. Từ đấy, sống thọ hưởng an lạc giải thoát Niết- bàn. 
Thể Tôn đến, tán thán cô độc của ngài và hỏi: 'Này Tỷ-kheo, sao cho đến nay, Thầy vẫn còn tỉnh tấn?'. 
Ngài trả lời, với những bài kệ như sau: 


271. Bị buồn ngủ chỉ phối, 
1a ra khỏi tỉnh xả, 

Lại lên đường kinh hành, 
Tại đấy té xuống đái. 


272. Xoa bóp cả chân tay, 
Lại lên đường kinh hành, 

Qua lại đường kinh hành, 
Nội tâm ta định tỉnh. 

Nôi ta tự tác ÿ, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 100 of 353 


Như lý khởi tư duy, 
Các hiệm nguy hiện lộ, 
Nhàm chán ta an trú. 


273. Và tâm ta giải thoát 
Thấy pháp nhĩ là vậy, 

Ba mình chứng đạt được, 
Lời Phật dạy làm xong. 


(CLXXXVTIIT) Sabhiya (Thera. 33) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong gia đình con gái một hoàng tộc, người con gái này được 
cha mẹ giao cho một vị du sĩ hướng dẫn đề nàng có thê học giáo lý và nếp sống tu hành. Sabhiya khi lớn 
lên cũng trở thành một du sĩ, học hỏi nhiều kinh kệ tụng, trở thành một nhà lý luận sắc bén, không a1 
sánh nôi. Dựng am bên cửa thành, ngài dạy học cho con cháu các hoàng tộc, ngài nghĩ ra hai mươi câu 
hỏi để ngài hỏi các vị tu sĩ và Bà-la-môn. Trong khi 5øbhiyasuffa, có ghi là một Bà-la-môn, từ cõi Tịnh 
cư thiên, đã nghĩ ra các câu hỏi â Ấy. Thế Tôn khi đi đến Vương Xá, tỉnh xá Trúc Lâm, đã trả lời các câu 
hỏi và Sabhiya khởi lòng tin, xuât gia và chứng quả A-la-hán. 


Khi ngài khuyên dạy các Tỷ-kheo đã theo phe Devadafa, ngài nói lên những bài kệ như sau: 


274. Người khác không rõ biết, 
Ta ở đây một thời, 

Tại đáy, bậc có trí, 

Biết vậy sống tịnh chỉ. 


275. Khi họ không rõ biết, 
Họ làm nhự bắt tứ; 

Khi họ rõ biết pháp, 

Giữa bệnh, họ không bệnh. 


276. 4i sở hành phóng đầng, 
Cẩm giới bị uễ nhiễm, 

Phạm hạnh đáng nghỉ ngờ, 
Vị ấy chứng quả lớn, 


277. Sóng giữa đồng Phạm hạnh, 
Không được trọng, tôn kính, 

Vị ây xa Diệu pháp, 

Như trời xa đất liên. 


(CLXXXIX) Nandaka (Thera. 33) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở ŠS2v4//, trong một gia đình có gia tộc, và được gọi là 
Nandaka. Ngài xuất gia, sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, và phát triển thiền quán, ngài chứng quả A- 
la-hán. Sau đó khi đang sống trong an lạc giải thoát, ngài được bậc Đạo Sư dạy thuyết pháp cho các Tỷ- 
kheo-ni và khiến cho năm trăm vị chứng quả A-la-hán. Đức Phật ấn chứng cho ngài là vị khuyến giáo 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni đệ nhất. 


Rồi một ngày kia, khi đi khất thực ở Sàvz/hi, một nữ nhân trước kia lập gia đình với ngài, thấy ngài và 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 101 of353 


cười lớn tiếng với một tâm bắt chánh. Vị Trưởng lão thấy hành động của nàng liền dạy cho nàng về thân 
thê bât tịnh, với những bài kệ sau: 


278. Gớm thay, vật hôi thối! 
Đây sắc mùi hôi tanh, 

Vật sở hữu của ma, 

chảy nhiêu dòng nước, 
Thân này có chín dòng, 
Luôn luôn được tuôn chảy. 


279. Chớ khinh miệt cổ nhân! 
Chớ xúc phạm Như Lai, 

Họ không tham thiên giới, 
Côn nói gì cối người. 


280. Kẻ ngu, thiếu trí tuệ, 
Tà % sỉ bao phủ, 

Kẻáy đây tham đắm, 

Bị ma quăng đây trỏi. 


261. Những ai đã thoát ly, 
Tham, sản và vô mình, 
Đây họ không tham đắm, 
Dây cắt, không trói buộc. 


(CXC) 7ambuka (Thera. 34) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình rất nghèo. Như trong đời trước, ngài dùng 
phân làm đồ ăn, và rời bỏ gia đình, làm vị tu khổ hạnh. Thực hành nhiều khổ hạnh, ăn từng hạt đậu một, 
được chấm trên đầu ngọn rơm. “Ngài đã năm lăm tuổi khi đức Phật thấy. ngài căn cơ thuần thục, như 
ngọn đèn đặt trong cài ghè, đi đến ngài, thuyết pháp và hóa độ cho ngài. Rồi Thế Tôn gọi: Hãy đến, này 
Tỷ-kheo' và cho ngài xuất gia. Rồi Jarnbuka phát triển thiền quán và Thế Tôn ấn chứng ngài chứng quả 
A-la-hán. Đây chỉ là sơ lược, trong đoạn sớ giải các câu kệ của Dhammapdda, cầu chuyện được giải 
thích rộng rãi từ nơi câu; 'Ăn từng hạt đậu một, với ngọn rơm chấm đậu. Khi đến giờ mệnh chung, ngài 
nói lên răng: dầu một lần sống theo tà hạnh, nhưng nếu dựa vào đức Phật tối thượng, ngài cũng có thể 
chứng quả như các đệ tử khác. Ngài nói lên những bài kệ: 


262. Trải năm mươi lăm năm, 
Thán đây những bụi băm, 

Ăn cơm tháng một lân, 

Tóc râu ta nhồ sạch. 


283. Ta đứng chỉ một chán, 
1a không dùng giường năm, 
1a ăn phán phơi khó, 

1a không nhận lời mời. 


284. Sở hành ta nhiều vậy, 
Dẫn ta đến ác thú, 
Bị nước lớn cuồn trôi, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 102 of353 


Cho đến khi quy Phật. 


285. Hãy nhìn Phật ta quy 
Hãy nhìn Pháp, pháp nhĩ 
Ba mình ta đạt được 

Lời Phật dạy làm xong 


(CXC1) Senaka (Thera. 34) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình, con trai người chị của Trưởng lão Kassapa ở 
Uruvela, và được đặt tên là Senaka. Khi học về văn hóa Vệ-đà Bà-la-môn, ngài ở với gia đình. Trong 
thời â ấy dân chúng tổ chức hàng năm vào tháng Thaggumà (tháng ba) một lễ quán đảnh một bến nước, lễ 
ấy được gọi là Gayà melà (hay ngày trai giới Gayà). 


Thế Tôn vì lòng thương tưởng đến những người có thể giáo hóa, ở lại gần bờ sông. Và khi quần chúng 
tụ họp lại, %enaka cũng đến, nghe bậc Đạo Sư thuyết giảng được cảm hóa xuất gia và không bao lâu 
chứng quả A-la-hán. Sau đó, suy tuởng đến sự thắng trận của mình, ngài cảm thấy hân hoan, và ứng 
khẩu nói lên những bài kệ này 


286. Thật tốt lành cho ta, 

Khi ở thành Gayà, 

Trong tháng lê mùa xuân, 
Tháng tên Phagguna, 

Ta thấy bậc Chánh Giác, 
Thuyết Chánh pháp tối thượng. 


287. Bậc có hào quang lớn, 
Là Đạo Sư hội chúng, 

Đạt được vị tối thẳng, 

Bác lãnh đạo nhiếp chúng, 
Chiên thăng giới Trời, Người, 
Bậc thấy khó cân lường. 


286. Đại long tượng, đại hùng, 
Đại quang mình, vô lậu, 

Mọi lậu hoặc đoạn tận, 

Đạo Sư, không sợ hãi. 


289. Lâu nay ta uÉ nhiễm, 
Bị tà kiên trói buộc, : 

Nay chính Thể Tôn ấy, 
Giải thoát Senaka, 

Thoát khỏi mọi buộc ràng, 
Được tự tại, giải thoái. 


(CXCITI) Sambhùta (Thera. 34) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình có giai cấp, và sau khi bậc Đạo Sư tịch diệt, 
ngài được Ananda giáo hóa, xuất gia và chứng quả A-la-hán. Ngài sông trong an lạc giải thoát, cho đến 
khi một trăm năm sau khi đức Phật nhập diệt, các Tỷ-kheo 4ì đề xướng mười tà pháp bị Trưởng lão 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 103 of353 


Niyasa và các Tỷ-kheo Kàlanndaka chỗng lại và một kỳ kiết tập được tổ chức với bảy trăm vị A-la-hán. 
Ngài Sambhia, bị xúc động bởi hành động xuyên tạc Pháp và Luật, nói lên những bài kệ này và tuyên 
bô chánh trí của ngài: 


290. Ai khi phải từ từ 
Lại lội qua gáp sáp, 
Ai khi phải lội gáp, 
Lại từ từ lội qua, 

Kẻ ngu thiêu chánh lý, 
Đi đến cảnh khổ đau. 


291. Lợi ích bị tổn giảm, 
Như trăng vào thời đen, 
Gặp phải sự Ô nhục, 
Chống đổi các bạn bè. 


292. 4i khi phải từ từ, 
Lội qua rất từ từ, 

Ai khi phải lội gáp, 
Lội qua thật gấp gáp, 
Kẻ trí có chánh Ủý, 
Đi đến cảnh an lạc. 


293. Lợi ích được viên mãn, 
Như trăng vào thời sáng, 
Được danh tiêng vinh dự, 
Không chóng đổi bạn bè. 


(CXCIII) Ràhula (Thera. 35) 


Ngài là con của đức Phật và công chúa Yasodhàra, và được nuôi dưỡng với các hoàng tử khác. Trường 
hợp ngài xuất gia đã được ghi trong tập Khandhaka. Nhờ những lời dạy trong nhiều bài kinh, trí tuệ ngài 
thuần thục và phát triển thiền quán, ngài chứng quả A-la-hán. Suy tư đến sự thắng trận của mình, ngài 
nói lên chánh trí: 


294. Nhờ ta được đây đủ, 
Hai đức tảnh tốt đẹp, 
Được bạn có trí gọi, 
'Ra-hu-la may mãn" 

Ta là con đức Phật, 

1a lại được Pháp nhãn. 


295. Các lậu hoặc ta đoạn, 
Không còn có tải sanh, 

Ta là bậc La-hán, 

Đáng được sự cúng dường. 
Ba mình ta đạt được, 

Thấy đuợc giới bắt tử. 


296. Bị dục làm mù quảng, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 104 of 353 


BỊ lưới tà bao trùm, 
Khát ái làm màn che, 
Bao trùm che phủ kín. 
Do phóng dật trói buộc, 
Như cá mắc mắt lưới. 


297. Ta vượt qua dục ấy, 
Cất đút ma trói buộc, 
Nhỏ lên gốc khát ái, 

Ta mát lạnh tịch tịnh. 


(CXCTV) Candana (Thera. 35) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài tái sanh trong một gia đình giàu có và đặt tên là Candana, ngài sống 
một đời sống gia đình cho đến khi ngài được nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp. Và chứng quả Dự Lưu. Khi 
ngài sanh được một người con, ngài xuất gia, chọn lựa một đề tài thiên quán và sông ở trong rừng. Đi 
đến Sàvarzhi đề yết kiên bậc Đạo Sư, ngài ở trong một bãi tha ma, vợ ngài nghe tin ngài đến, liền trang 
điểm, đem con theo, nghĩ rằng: 'Với nhan sắc nàng có thể khiến ngài từ bỏ xuất gia'. Ngài thấy nàng từ 
xa đi đến nghĩ cách đê thoát khỏi bị nàng cám dỗ, phát triển thiền quản và chứng được sáu thắng trí. 
Ngài thuyết giảng cho nàng, khiến nàng qui y và thọ các giới. Rồi ngài trở lui ở chỗ cũ của ngài. Khi các 
Tỷ-kheo bạn hỏi ngài: 'Các căn của bạn chói sáng, bạn đã chứng sự thực gì?'. Ngài nói lên quả chứng 
của mình, và với những bải kệ này, chứng minh chánh trí của mình. 


296. Với vàng che phú kí, 
Chúng nữ tÈ vây quanh, 
Mang theo đứa con thơ, 
Người vợ đến với ta. 


299. Thấy mẹ của con ta, 
Từ xa đang đi đến, 

Khéo trang điểm đẹp để, 
Như ma gieo bây mỗi. 


300. Rồi ta tự tác ÿ, 
Như lý khởi tư duy, 
Các hiêm nguy hiện ló, 
Nhàm chán, ta an trú. 


301. Và tâm ta giải thoái, 
Tháy pháp nhĩ là vậy, 

Ba mình chứng đạt được, 
Lời Phát dạy làm xong. 


(CXCV) Dhammika (Thera. 35) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở Kosaa, tên là Dhammika. Khi 
Jefavana (Kỳ Viên) được dầng cúng, ngài khởi lòng tin, và xuất gia. Sống tại một tinh xá ở làng, ngài 
cảm thấy bất mãn và khó chịu đối với các công việc các Tỷ-kheo đến tỉnh xá. Do vậy các Tỷ-kheo đều 
bỏ đi và ngài làm chủ một mình một ngôi tinh xá. Một cư sĩ báo cáo sự việc lên bậc Đạo Su, bậc Đạo Sư 
cho gọi ngài lên để giải thích. Theo lời các Tỷ-kheo yêu cầu, ngài nói lên những bài kệ như sau: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 105 of353 


302. Pháp che chở hộ trì, 
Người hành trì Chánh pháp, 
Pháp đem lại an lạc, 

Cho người khéo hành pháp, 
Đây là những lợi ích, 

Khi pháp khéo hành trì, 
Người hành trì Chánh pháp, 
Không đi xuông ác thú. 


303. Cả hai pháp, phi pháp, 
Kêt quả không giông nhau; 
Phi pháp, dân địa ngục, 
Pháp đưa đến cõi lành. 


304. Do vậy, đối Chánh pháp, 
Khởi ý muốn hành trì, 

Tâm tư sanh hoan hỷ, 

Khéo thiện lai như vậy. 

Vững trú trên Chánh pháp, 
Độ tử bậc Thiện Thệ, 

Sáng suối tiền bước lên, 

Quy y bậc tôi thượng. 


305. Phá võ cội ung nhọt, 
Nhô lên lưới ái triên, 

Luân hồi được đoạn tận, 
Không còn có sanh y,. 

Như trăng vào ngày răm, 
Trong đêm thanh trong sáng. 


Khi Thế Tôn dạy ba bài kệ trên, 2#zmznika trên chỗ ngồi phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. 
Đề nói lên quả chứng của mình cho bậc Đạo Sư rõ, ngài nói lên bài kệ cuối cùng để nói lên chánh trí của 
ngài. 


(CXCVT) Sabbaka (Thera. 35) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sảvzí/h¡ trong một gia đình Bà-la-môn, ngài nghe Thế Tôn 
thuyết pháp, khởi lòng tin và xuất gia. Lựa chọn một đề tài đề thiền quán, ngài đi đến tỉnh xá Lonagiri, 
trên bờ sông Ajakarami và tại đây, sau một thời gian chứng quả A-la-hán. Đi đến Sàvz#thi đề yết kiến 
bậc Đạo Sư, ngài ở lại một thời gian và được bà con đón tiếp. Sau khi khuyên các bả con quy y và giữ 
giới, ngài muốn trở về chỗ cũ. Các bà con yêu cầu ngài ở lại để được bà con cúng dường, nhưng ngài nói 
cho họ rõ vì sao ngài đến đây, và sự ưa thích đời sống độc cư. Ngài nói lên bài kệ tán thán trú xứ của 
ngài: 


306. Khi ta thấy CO CÔ, 
Trương đôi cánh trắng tỉnh, 
Sợ hãi đám mây đen, 

Tìm chỗ kín ân nấp: 

Khi ấy chính con sông, 
Ajakarani, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 106 of353 


Đem hoan hỷ cho fa. 


307. Khi ta thấy CO CÔ, 
Trương đôi cánh trăng sạch, 
Sợ hãi đám máy đen, 

Tìm hang để ẩn nắp, 

Nhưng tìm không có thấy. 
Khi ây chính con sông, 
Ajakaranl, 

Đem hoan hỷ cho fa. 


306. Ai lại không thích thủ, 
Khi thấy ở tại đây, 

Trên cả hai dãy bờ, 

Có hàng cây Jambu, 

Làm chói sảng bở sông, 
Sau lưng cái hang lớn. 


309. Hãy nghe những con nhái, 
Khéo thoái những đàn rắn, 
Kêu lên niêm hoan hỷ, 

Với tiếng kêu nhẹ nhàng: 

Nay không phải là thời, 

Buông thả với suối rừng, 

Thật an ôn con sông 
Ajakaranl, 

Thoải mái và yên lành, 

Thát an vui thích thú! 


Rồi các bà con thuận để ngài đi. Vì ngài thích sống nhàn tịnh, đây trở thành lời tuyên bố chánh trí của 
ngài. 


(CXVTITI) Mudita (Thera 36) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình thường dân và được đặt tên là Mua. Khi 
ngài đến tuôi trưởng thành , dòng họ ngài vì một vài nguyên nhân, bị vua chống đối Ä⁄wđï/a, quá sợ vua 
nên bỏ chạy, đi vào rừng và sông gần trú xứ của một Trưởng lão đã chứng quả A-la-hán. Vị này thấy 
ngài quá sợ hãi, bảo ngài chớ có sợ. Ngài hỏi cần phải bao nhiêu thời gian mới khỏi tai nạn, vị A-la-hán 
nói cân phải bảy hay tám tháng, ngải nói ngài không thể đợi lâu như thế nên xin xuất gia. Vị Trưởng lão 
cho phép ngài được xuất gia. Ngài xuất gia, học đạo, khởi lòng tin, không còn sợ hãi nữa, và tu tập thiền 
quán. Chưa chứng được quả A-la-hán, ngài nguyện không rời khỏi tĩnh xá cho đến khi chứng quả và 
Cuôi cùng ngài đã thành công. Sau đó, ngài sông trong an lạc giải thoát, các Tỷ-kheo đồng Phạm hạnh 
hỏi ngài làm sao ngài thành đạt được chí nguyện, ngài nói lên kinh nghiệm của ngài trong những bài kệ 
như sau: 


310. Để Cứu mạng sống ta, 
Ta xuất gia tu hành, 

1a được thọ đại giới, 

Nhờ vậy được lòng tin, 

1a kiên trì tỉnh tán, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 107 of353 


Hăng hái ta tiễn bước. 


S3 HÀ Dâu thân này hủy hoại, 
Từng miêng thịt tiêu môn, 
Đầu khớp xương hai gồi, 
Ông chân làm ta ngã. 


312. Ta sẽ không ăn uống, 
Không ra ngoài tỉnh xá, 
Ta sẽ không năm xuông, 
Không năm một bên hông, 
Nếu mũi tên tham ái, 
Chưa được rút nhồ lên. 


313. Hạnh ta sống như vậy,; 
Hãy nhìn ta tỉnh cần, 

Ba mình ta đạt được, 

Lời Phát dạy làm xong. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 108 of353 


CHƯƠNG V 
PHẨM NĂM KỆ 


(CXCVTITIT) Ràjadatta (Thera. 37) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình của những người lữ hành, cha mẹ gọi ngài là 
Rajadafa (Vua ban cho), vì răng sinh được ngài là nhờ cha mẹ câu nguyện ƒesavana, một vị thiên thần 
hư không. Khi đến tuôi ¡ trưởng thành, ngài một lần dẫn năm trăm cỗ xe hàng hóa đến Rajagaha (Vương 
Xá); tại đấy ngài tiêu tất cả tiên, tiêu một ngàn đồng cho một kỹ nữ đẹp, đến nỗi ngài hết cả tiền, không 
có đủ ăn, phải đi lang thang trong đói khổ. Rồi ngài đến tinh xá Trúc Lâm (f/ cluvana) với các cư sĩ khác, 
tại đấy bậc Đạo Sư đang thuyết pháp với một thính chúng rất lớn. Rồi . Rajadafía, ngôi ở phía ngoài thính 
chúng nghe, khởi lòng tin và xuất gia. Thực hành hạnh đâu đà, ngài sống trong một nghĩa địa. 


Rồi một nhà lữ hành khác cũng tiêu hết một ngàn đồng cho người kỳ nữ, nhưng trên tay người này có 
một chiếc nhãn rất có giá trị và người kỹ nữ thèm muốn lấy chiếc nhẫn. Nàng cho người đánh cắp. 
Nhưng người hầu hạ của người lữ hành tin cho cảnh sát biết, đến lục soát nhà nàng giết nàng và quăng 
thân nàng trong nghĩa địa. 


Trưởng lão Ra/adafa, đang đi tìm một đối tượng để quán tưởng, thấy được thi hài của người kỹ nữ. 
Ngài tập trung tư tưởng, nhưng các phần thi hài nàng chưa bị chó hay chó rừng ăn, làm ngài dao động và 
chỉ phôi ngài. Ngài lấy làm ảo não buồn phiền, lánh xa đi một lúc rồi lại băt đầu tự mình khích lệ, tu 
thiền, phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. 


Rồi suy tư trên thành công của mình, cảm thấy hoan hỷ phấn khởi, ngài nói: 


314. Một Tỷ-kheo đi đến 
Tại một bãi tha ma, 
Tháy thân một đàn bà, 
Bị quăng tại chồ áy, 

Vất bỏ trong nghĩa địa, 
Làm mồi cho sâu ăn. 


315. Có kẻ sinh nhàm chán, 
Tháy thân chết khôn nạn, 
Trong ta, dục tham hiện, 
Như mù, ta bị trôi. 


316. Mau hơn cơm sôi trào, 
Chỗ ấy, ta đi thoát, 

Chánh niệm, ta tỉnh giác, 
Ta đến, ngôi một bên. 


317. Rồi ta tự ý tác, 
Như lý khởi tr duy, 
Các hiểm nguy hiển lộ, 
Nhàm chắn ta an trú. 


318. Và tâm ta giải thoái, 
Thấy Pháp nhĩ là vậy, 
Ba mình chứng đạt được, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 109 of353 


Lời Phát dạy làm xong. 
(CXCIX) Subhùta (Thera. 37) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình thường dân ở Magadha, tên là Subhbía, ngài 
không thể sống trong gia đình, nên bỏ nhà làm người du sĩ. Không thấy trong bộ phái của mình cái 8Ì là 
chân lý và thấy Upafissa, Kolita, Sela sống hạnh phúc hoan hỷ sau khi tu hành, ngài khởi lòng tin giáo 
lý đức Phật và xin xuất gia. Sau khi lấy được cảm tình các vị giáo thọ sư và truyền pháp sự, ngài vào 
nhập thất với một đề tài thiền quán. Nhờ phát triển thiền quán, ngài chứng quả A-la-hán. 


Rồi ngài tuyên bố chánh trí của ngài bằng cách ôn lại sự đau khổ khi tu hành và sự hoan hỷ khi ngài 
được tu thiền, ngài nói lên bài kệ: 


319. Đặt mình vào tại chỗ, 
Không được cho thích đáng, 
Một người muốn làm việc, 
Nhưng không được thành tựu 
Như vậy công việc ấy, 

Được xem bị thất bại. 


320. Nếu từ bỏ phân thắng, 

Gốc khổ được rút lên, 

Nó giống kẻ đánh bạc, 

Vận rủi quãng con bài, 

Nếu nó quãng tất cả, 

Nó chẳng khác người mù, 
Không nhìn thấy con đường, 
Băng phăng, không băng phăng. 


321. Hãy nói điễu có làm, 
Không nói điễu không làm, 
Bậc Hiền trí rõ biết, 
Người chỉ nói không làm. 


322. Như bông hoa tươi đẹp, 
Có sắc nhưng không hương, 
Cũng vậy lời khéo nói, 

Có làm, có kết quả. 


323. Như bông hoa tươi đẹp, 
Có sắc lại không hương, 
Cũng vậy lời khéo nói 
Không làm không kết quả. 


(CC) Girimànanda (Thera. 38) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở R4/agaha (Vương X4) con trai của vị có vấn nghỉ lễ cho 
vua Bữnbisàra (Tần- bà-sa-la). Ngài thấy uy lực và uy nghi của đức Phật khi đức Phật dự hội ở 
Ràjagaha, và xin xuất gia. Trong thời kỳ học tập, ngài sông trong một thời gian tại một ngôi làng rồi trở 
lui lại thành phố để đảnh lễ Đức Phật. Vua 8imbisàra nghe tin ngài tới, đến yết kiến ngài và nói ngài 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 110 of353 


hãy ở lại đây, vua xin lo liệu tất cả. Vì vua nhiều việc nên quên đi lời hứa, và ngài phải sống giữa trời. 
Và thần mưa không mưa sợ làm ngài ướt. Rồi vua Bimbisàra, thấy trời hạn hán nên xây dựng một am 
thất cho ngài. Và ngài sông trong am thất ấy cố gắng tu hành tỉnh tấn, quyết tâm nỗ lực, tu tập thiền 
định, thiền quán, chứng được quả A-la-hán. Rồi hoan hỷ với sự kiện này, ngài nói lên lời chánh trí của 
ngài trong khi trời bắt đầu đỗ mưa. 


324. Trời mưa như bài ca, 
Khéo hát với nhạc điệu, 

Ta ngôi trong am thái, 

In lạc, được che chở, 

Tại đáy ta an trú, 

Thoải mái và an tịnh, : 
Thân mưa, nếu ngươi muốn, 
Hãy mưa, hãy mưa đi. 


325. Trời mưa như bài ca 
Khéo hát với nhạc điệu, 

Ta ngôi trong am thất, 

Án lạc, được che chở. 

Tại đáy ta an trú, 

Tâm tư thật tịnh chỉ, 

Thân mưa, nếu ngươi muốn, 
Hãy mưa, hãy mưa đi. 


326. Trời mưa như bài ca, 
Khéo hát với nhạc điệu, 

Ta ngồi trong am thát, 

In lạc, đuợc che chở. 

Tại đáy ta an trú, 

Tâm tư, ly tham ái, 

Thân mưa nếu ngươi muốn, 
Hãy mưa, hãy mưa đi. 


327. Trời mưa như bài ca, 
Khéo hát với nhạc điệu, 

Ta ngôi trong am thất, 

An lạc được che chở. 

Tại đáy ta an trú, 

Tâm tư ly sân hận, 

Thân mưa nếu ngươi muốn, 
Hãy mưa, hãy mưa đi. 


326. Trời mưa như bài ca, 
Khéo hát với nhạc điệu, 

Ta ngồi trong am thát, 

In lạc, được che chở. 

Tại đáy ta an trú, 

Tâm tư ly sỉ mề, 

Thân mưa nếu ngươi muốn, 
Hãy mưa, hãy mưa đi. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 111 of353 


(CCT) Sumana (Thera. 38) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình thường dân, ở Kosafa, tên là Sưmana, ngài 
lớn lên trong hoàn cảnh may măn. Anh mẹ ngài trở thành vị A-la-hán, sống Ở trong rừng, và khi Sumana 
đến tuôi trưởng thành, cậu ngài cho ngài xuât gia và trao cho ngài đề tài đê thiền quán về phía giới hạnh. 
Cuối cùng, khi Bốn thiền và Năm thắng trí đã chứng được, vị Trưởng lão chỉ cho ngài phương pháp 
thiền quán, và nhờ vậy ngài chứng quả A-la-hán. Khi đi đến người cậu của ngài, ngài được hỏi về sự 
thành công và ngài nói lên chánh trí của ngải như sau: 


329. Điễu giáo thọ sư muốn, 
1ôi biết trong chánh pháp, 
Với tôi mong bắt tử, 

Điều phải làm, làm xong. 


330. Pháp tôi đạt, tự chứng, 
Không phải chỉ nghe suông, 
Trí tôi được thanh tịnh, 
Không còn có nghỉ ngờ, 
Mong tôi đứng gắn ngài, 
Nói lên điểu xác chứng. 


331. Tôi biết các đời trước, 
Thiên nhãn tôi thanh tịnh, 
Mục đích tôi đạt được, 

Lời Phát dạy làm xong. 


332. Học tập, không phóng dật, 
Khéo nghe lời ngài dạy, 
Mọi lậu hoặc, tôi đoạn, 
Nay không còn tải sanh. 


333. Ngài giảng tôi thánh giới, 
Từ mân ngài hộ trì. 

Ngài dạy, không vô ích, 

Tôi đệ tử học ngài. 


(CCTII) Vaddha (Thera. 38) 


Sanh trong đời đức Phật hiện tại, tại thành hamkaccha trong một dòng họ thường dân, ngài được đặt 
tên là ƒaddha. Khi lớn lên, mẹ ngài cảm thấy âu lo vì vấn đề tái sanh và chết, giao con lại cho bà con, 
rồi bà xuất gia giữa các Tỷ-kheo-mi. Sau bả trở thành một vị A-ha-hán. Con bà. cũng xuất gia dưới sự 
hướng dẫn của ƒeludarra, học lời dạy đức Phật, trở thành một pháp sư giỏi có tiếng. Một hôm, bời nghĩ 
đến trách nhiệm của mình, ngài nghĩ: Nay ta SẼ đến thăm mẹ ta một mình và không đắp y ngoài'. Rồi 
ngài đi đến trú xứ các Tỷ-kheo-mi. Mẹ ngài thấy ngài vậy, chỉ trích ngài sao đi đến trú xứ Tỷ- -kheo-mi 
một mình và không đắp y ngoài. Ngài nhận thấy mình có lỗi, trở về tinh xá, ngồi trong phòng thiền định 
và chứng quả A-la-hán. Ngài nói lên chánh trí của ngài, nhờ lời chỉ trích của mẹ ngài: 


334. Lành thay, bà mẹ fa, 
Kích thích, khích lệ ta, 
Nghe lời dạy của bà, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 112 of353 


Được dạy bởi bà mẹ, 
Ta tỉnh cần, tỉnh tân, 
Chứng Bồ-đê vô thượng. 


335. 1a xứng được cúng dường, 
Ba mình, thấy bát tử. 

Ta chứng quả La-hán, 

Xứng đáng được cúng dường, 
Ba mình đã chứng đạt, 

Tì hấy được quả bắt tử, 

Chiến thắng quân Ma vương, 
Ta sống, không lậu hoặc. 


336. Các lậu hoặc, nội, ngoại, 
Trước đã có trong ía, 

Tát cả bị nhồ sạch, 

Không còn khởi tên nữa. 


337. Bà chị tâm nhu thuận, 
Nói lên ý nghĩa này, 

Trong con và trong ïa, 

Có rừng không còn nữa. 


338. Khổ đã được chấm đứn, 
Thân này thân cuối cùng, 
Đường sanh tử đứt đoạn, 
Nay không còn tải sanh. 


(CCTIITI) Nadikassapa (Thera. 39) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở Magadha (Ma-kiệt-đà), là anh 
của Kassapa. Ngài thiên hẵn đời sống xuất gia, không ưa thích đời sống gia đình, và ngài trở thành một 
ân sĩ. Với ba trăm đồ chúng, ngài sông một đời sông ân sĩ trên bờ sông Weran/7arả (Ni-liên- thiền), và do 
vậy ngài được biết và được gọi là Kassapa ở bên sông (Nadi-Kassapa). Ngài được Thế Tôn giáo hóa 
cùng với hai anh em, như đã được ghi trong Luật tạng. Sau khi Thế Tôn thuyết kinh Lửa Bốc Cháy, ngài 
chứng quả A-la-hán. Sau đó, suy tư trên thiền chứng, ngài nói lên chánh trí của mình, bằng cách nhỗ lên 
các sai lầm: 


339. Thật lợi ích cho ta 
Đức Phật đên tại đây, 
Đến con sông tên gọi 
Sông Nề-răn-ja-ra, 

Ta nghe pháp ngài giảng 
Đoạn tận các tà kiên 


340. 1a hành lễ IẾ tự, 
Đọc cao lời tế lễ, 

Ta đốt lên lửa thiêng, 
Đồ cúng dường vào lửa, 
Nghĩ răng ta thanh tịnh, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 113 of353 


Ta thật mù, phàm phu. 


341. Lang thang rừng tà kiến, 
Bị giới cắm, mở mấi, 

Không tịnh, nghĩ thanh tịnh, 
Mù lòa, ta không thấy 


342. Ta đoạn tận tà kiến, 
Mọi sanh hữu phá tan, 

Ta đốt lên ngọn lửa, 

Xưứng đáng được cúng dường, 
Ta cúi mình đảnh lê, 

Bậc Như Lai Điêu Ngự. 


343. Mọi si mê, ta đoạn, 
Hữu ái được phá hủy, 
Đường sanh tử đoạn tận, 
Nay không còn tải sanh. 


(CCIV) Gayà-Kassapa (Thera. 39) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn, câu chuyện ngài giông như câu 
chuyện của Wađì-Kassapa, chỉ khác ngài chỉ có hai trăm đệ tử và sông ở Gayả, ngài nói lên chánh trí 
băng cách tán thán tây sạch các điêu ác như sau: 


344. Buổi sáng, trưa, buổi chiễu, 
Ba lần trong một ngày, 

Ta xuống dòng Gả-Và, 

Sông Œa-ya-phay-gu. 


345. Các điều ác, ta làm 
Trong các đời sống trước, 
Nay đáy ta rửa sạch, 

Xưa ta tin là vậy. 


346. Nghe lời nói khéo giảng, 
Con đường đủ pháp nghĩa, 
Với ÿ nghĩa chân thật, 

Ta như lý quản sát. 


347. Ta tắm sạch mọi ác, 
Ta không uê, trong sạch. 
Ta trong sạch thuần tịnh, 
Thừa tự bậc trong sạch, 
Ta chính là con trai, 

Con chính tông đức Phát. 


346. Lặn vào dòng Tám chánh, 
Ta gột sạch mọi ác, 
Ba mình ta đạt được, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 114 of353 


Lời Phát dạy làm xong. 
(CCV) Vakkali (Thera. 39) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sâvøí¡, trong một dòng họ Bà-la-môn và được gọi tên 
Vakkali. Khi đến tuổi trưởng thành, và học xong ba tập Vệ-đà, trở thành thuần thục trong những thành 
tích Bà-la-môn, ngài thấy bậc Đạo Sư, ngài nhìn không chán thân hình tuyệt vời của đức Phật, và ngài đi 
theo bậc Đạo Sư. Khi ngài trở về nhà, ngài nghĩ nêu ở lại nhà, ngài sẽ không có dịp luôn luôn thấy được 
đức Phật. Do vậy, ngài xuất gia, và từ khi ăn uông và tắm rửa, ngài để toàn thì giờ để chiêm ngưỡng đức 
Phật. Bậc Đạo Sư, chờ đợi thiền quán của ngài được chín muồi, nên trong một thời gian dài, đức Phật 
không nói gì. Một hôm đức Phật hỏi: Này ƒakka/¡, thân bất tịnh này mà Thầy thấy, đối với Thầy như 
thế nào? Ai thấy Pháp người ấy tức thấy Ta. Vì rằng thấy Pháp tức là thấy Ta, và thấy ta tức là thấy 
Pháp'. Nghe lời nói đức Phật, ngài không chiêm ngưỡng thân đức Phật nữa, nhưng ngài chưa bỏ đi xa 
được. Bậc Đạo Sư nghĩ rằng: 'Tỷ-kheo này, nếu không được xúc động mạnh, sẽ không thức tỉnh”, nên 
vào cuối ngày an cư mùa mưa, đức Phật nói: Này Vakkali, hãy đi đĩ. Nghe bậc Đạo Sư nói vậy, ngài tự 
nghĩ ngài phải đi, nhưng nghĩ rằng đời ngài có Ỳ nghĩa gì, nêu không được gặp bậc Đạo Sư, nên ngài có 
ý định leo lên núi Linh Thứu để gieo mình xuông vực núi tự tử. Đức Phật biết được Vzk&zi¡ có ý định 
như vậy, nên sợ ngài phá hoại những điều kiện chứng được thánh quả, nên hiện ra trước mặt ngài và đọc 
lên bài kệ: 


Tỷ-kheo nhiễu hân hoan, 
Tịnh tín giáo pháp Phật, 
Chứng cảnh giới tịch tịnh, 
Các hạnh an tịnh lạc. 


Đức Phật đưa tay và nói: Hãy đến, này Tỷ-kheo!' Ƒakkai¡ rất lấy làm sung sướng được nghe lời Phật 
dạy, thấy. được điều gì mình đang làm, đứng trên hư không suy tư đến lời Phật dạy, chứng quả A-la-hán 

với sự hiểu biết về nghĩa và về pháp. (Đây là những tài liệu được tập sớ của bộ 4nguffara Nikàya và tập 
sớ của Dhammapaca ghì chép lại). 


Theo những tài liệu khác, ƒz&k&øJ¡ chưa chứng quả A-la-hán, sau khi nghe lời dạy của bậc Đạo Sư, ngài 
ở trên núi Linh Thứu, phát triển thiền quản. Thế Tôn cho ngài một đề tài tu tập, nhưng vì quá đói và bị tê 
liệt nên ngài không chứng quả được. Biết vậy, Thế Tôn nói với ngài như sau: 


349. Bị bệnh gió chỉ phối, 
1T hây sống trong rừng sáu, 
Chô khát thực hạn chế, 
Thân gây mòn ốm yếu, 
1)-kheo sẽ làm gì? 

Với thân thể như vậy? 


VỊ Trưởng lão nói lên sự hân hoan thường xuyên của mình, nhờ được sự an lạc siêu nhân: 


350. Thân con được tràn ngập, 
Với hỷ lạc tỏa rộng, 

Dầu có bị gây ốm, 

Con sẽ sống trong rừng. 


351. Tu tập Bôn niệm xứ, 
Năm căn và Năm lực, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 115 of353 


Tu tập các Giác chỉ, 
Con sẽ sông rong rừng. 


352. Con thấy bạn đông tu, 
Sông hòa hiệp, dõng mãnh, 
Luôn kiên trì tỉnh tán, 

Con sẽ sông trong rừng. 


353. Tùy niệm Phật thiên định, 
Bậc Tối thượng Điêu Ngự, 
Ngày đêm không biếng nhác, 
Con sẽ sông rong rừng. 


Khi nói vậy, ngài phát triển thiền quán và ngay khi ấy chứng quả A-la-hán. 
(CCVT) Vigitasena (Thera. 39) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ra trong một gia đình huấn luyện voi ở nước Kosaia, và được đặt 
tên là ƒ7gi//asena. Những người cậu bên ngoại, Sena và Upasena cả hai đã xuất gia và chứng quả A-la- 
hán. Vigitasena sau khi đã thuần thục nghệ của mình, thấy thần thông song hành của bậc Đạo Sư khởi 
lòng tin, và theo bản năng tự nhiên, xin xuất gia dưới sự hướng dẫn của các người cậu. Nhờ các người 
cậu giảng dạy, ngài đạt đến thiền quán, nhưng tâm trí ngài thiên về lý luận chạy theo những vật bên 
ngoài, nên ngài giảng dạy cho tâm trí ngài như sau: 


354. Ta sẽ chế ngự ngươi, 
Như cửa khóa ngăn voi, 
Ta sẽ không thúc ngươi, 
Này tâm trong điều ác, 
Ngươi chính là lưới dục, 
Ngươi do thân sanh ra. 


355. Chế ngự ngươi không đi, 
Như voi, không cửa mở, 

Này tâm, kẻ phù thủy, 

Dáu ngươi cô Săng mãi, 
Ngươi không còn lang thang, 
Ua thích làm điễu ác. 


356. Như người cầm câu móc, 
Ngăn mãi voi chưa thuần, 
Như người dùng sức mạnh, 
Cải hóa kẻ không muôn, 
Cũng vậy đổi với ngươi, 

Ta sẽ cải hóa ngươi. 


397. Như bánh xe tuyệt hảo, 
Khéo huấn luyện ngựa hay, 
Cũng vậy ta điểu ngươi, 
Dựa lên trên Năm lực. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 116 of353 


35. 1a sẽ cột chặt ngươi, 
Với chánh niệm vững chăc, 
Tự mình đã chê ngự, 

1a sẽ chế ngự ngươi, 

Nhờ sức nặng tỉnh tân, 
Ngươi được ta áp lực, 

Do vậy, hối này tâm, 
Ngươi sẽ không xa ta. 


(CCVITI) Yasadatta (Thera. 40) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong dòng họ vua Ä⁄4/2, được đặt tên là Yasađafa, ngài được 
học ở 7akkasilà. Sau khi đi du hành với du sĩ Sabhiya, cả hai đến $dvz/ii, tại đây hỏi Thế Tôn một số 
câu hỏi. Yzsadara ngồi nghe những câu trả lời, ý muôn ưa chỉ trích: "Ta sẽ nêu lên những khuyết điểm 
trong những câu trả lời của Sa-môn GŒoø/ama'. Thế Tôn hiểu tâm tư của Yaszđzứa, nên sau khi nói kinh 
Sabhiya, Thê Tôn giáo huấn Yasadafa như sau: 


359. Với tâm, muốn chỉ trích, 
Kẻ ngu nghe lời dạy 

Của bậc đã thẳng trận, 
Người ấy, thái độ vậy, 

Rất xa vời Chánh pháp, 

Như đất xa bầu trời. 


360. Với tâm muốn chỉ trích, 
Kẻ ngu nghe lời dạy 

Của bậc đã chiến thắng, 
Người áy thái độ vậy, 

lôn giảm xa Chánh pháp, 
Như trăng nửa tháng đen. 


361. Với tâm muốn chỉ trích, 
Kẻ ngu nghe lời dạy 

Của bậc đã chiến thắng, 
Người ấy thái độ vậy, 

Khô cạn trong diệu pháp, 
Như cá mặc nước cqn. 


362. Với tâm muốn chỉ trích, 
Kẻ ngu nghe lời dạy 

Của bác đã chiên thăng, 
Người ấy thái độ vậy, 
Không lớn trong diệu pháp, 
Như giống thối trong ruộng. 


363. Ai tâm tư thỏa mãn, 
Nghe bậc Thánh giảng dạy, 
Từ bỏ mọi lậu hoặc, 

Chứng ngộ không dao động, 
Đạt tịch tịnh tôi thượng, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 117 of353 


Chứng Niễt-bàn vô lậu. 
(CCVTIITI) Sonakutikanna (Thera. 40) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở xứ Avarmii, trong một gia đình rất giàu có, và được đặt tên là 
Sona. Vì đeo một bông tai đắt giá, ngài cũng được gọi là Ko hay Kufikanna (người có lỗ tai đắt giá). 
Lớn lên, ngài trở thành một điền chủ, và khi jrướng lão Mahà Kaccàna ở gần bên nhà, ngài cung câp 
các vật dụng nhu yếu, nghe Chánh pháp, cuôi cùng cảm thấy dao động, xin xuất gia với Trưởng lão 
Kaccàna. Rủ thêm mười người một cách khó khăn, ngài xin phép vị Trưởng lão đi đến Sàvazh¡ đề yết 
kiến Thế Tôn. Được phép ngủ đêm trong chái phòng đức Phật, và buồi sáng được mời tụng đọc, ngài 
được khen khi đọc mười sáu .4/haka. Khi đọc đến câu: 'Thấy sự nguy hiểm của một đời thế tục', ngài 
phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. 


Khi ngài được đức Bồn Sư bằng lòng về ba vấn đề mà vị Trưởng lão Ä⁄ahà Kaccàna giao cho ngài hỏi, 
ngài trở về chỗ cũ và thưa lại với bậc giáo thọ sư của mình (Sự kiện này được ghi chép đầy đủ trong tập 
Udànga và tập sở Anguffara, nhưng ở đây lại nói ngài chứng quả A-la-hán khi còn học tập với vị giáo thọ 
sư của mình). 


Rồi, trong khi sống, thọ hưởng an lạc giải thoát, ngải ôn lại sự thanh đạt của mình, và với tâm hoan hỷ, 
ngài nói lên những bài kệ như sau: 


364. Ta thọ được đại giới, 
Ta giải thoát vô lậu, 

Thê Tôn, ta được thấy, 

Ta sống chung tỉnh xá. 


s02, Thế Tôn, trải nhiễu ngày 
Sống ngay ở ngoài trời, 

Đạo Sư khéo an trú, 

Rồi mới vào tịnh xá. 


366. Trải y Tăng. giả-lê 
GŒofdna năM XUÔNG, 
Như sư tử hang đá, 
Đoạn tận mọi sợ hãi. 


367. Khéo lựa lời tốt lành, 
Đệ tử bậc Chánh Giác, 
Trước đức Phái tuyệt hảo, 
Sona thuyết diệu pháp. 


368. Liễu Tri Năm thủ uấn, 
Tu tập con đường Thánh 
Đạt an tịnh tôi thượng, 
Chứng Niễt-bàn vô lậu. 


(CCIX) Kosiya (Thera. 41) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở Ä⁄4gadha và được đặt tên là 
Sona. Khi đên tuôi trưởng thành, ngài hay đên nghe Trưởng lão Sâri„//a thuyệt pháp, tin tưởng ở nơi 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 118 of353 


giáo lý, xuất gia và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Rồi ôn lại quá trình giải thoát của mình, ngài tán 
thán đức hạnh và sức mạnh quyêt định hành thiện của các bậc Thánh với những bài kệ sau đây: 


369. Ai hiểu những lời dạy 
Của các bậc Đạo 5S, 

Bác trí sông an trú, 

Phát sanh lòng ái niệm, 
Bác trí có lòng tin, 

Biết thù thăng trong Pháp. 


370. VỊ khi nạn lớn khởi, 
Suy tư không tê liệt, 

Bác trí có kiên trì, 

Biết thù thăng trong Pháp. 


371. Ai vững trú như biển, 
Không dục, trí tuệ sâu, 
Tháy rõ chân nghĩa lý, 

Tế nhị và vỉ diệu, 

Bậc trí trủ bát động, 

Biết thù thăng trong Pháp. 


372. Bậc nghe nhiễu, trì Pháp, 
Hành pháp và Tùy pháp, 

Bậc trí gọi như thị, 

Biết thù thăng trong Pháp. 


321 hiểu nghĩa lời nói, 
Biết nghĩa, hành nhự thật, 
Bậc trí gọi nội nghĩa, 

Biết thù thăng trong Pháp. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 119 of353 


CHƯƠNG VI 
PHẨM SÁU KỆ 


(CCK) Uruvelà Kassapa (Thera. 42) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm anh cả trong ba anh em một gia đình Bà-la-môn tên 
Kassapa, và cả ba đều học thông ba tập Vệ-đà. Ba anh em có đến năm trăm, ba trăm và hai trăm thanh 
niên đệ tử vì không tìm được chân lý trong kinh điển của họ, chỉ tìm thấy những vân đề thế tục, nên họ 
từ bó gia đình và trở thành những ân sĩ. Cả ba được đặt tên tùy theo chỗ ở của mỗi vị, và ngài được gọi 
là Uruvelà Kassapa vì ngài ở Uruvelà. Một số sự kiện đã xảy ra, vị Bồ-tát xuất gia, chuyên Pháp luân, 
năm vị Trưởng lão chứng quả A-la-hán, năm mươi bạn đứng đầu là Yzsa được hóa độ, sự xuất phát của 
vị A-la-hán đề thuyết pháp độ sanh, sự hóa độ ba mươi người bạn giàu có, bậc Đạo sư đi đến Uruvelà. 
Khi Thế Tôn hiện ra nhiều thần thông bắt đầu với sự nhiếp phục con răn, Kassapa khởi lòng tin và xuất 
gia, hai người em cũng bắt chước người anh cả. Thế Tôn giảng kinh 44điapariyàya cho ba anh em 
Kassapa với một ngàn đệ tử và khiến mọi người chứng quả A-la-hán. 


Uruvelà Kassapa ôn lại sự thành quả của mình, nói lên chánh trí với những bài kệ như sau: 


375. Thấy được các thân thông 
Gofama danh tiếng, 

Nhưng ta chưa thân phục, 

Bị ganh, mạn lừa dối. 


376. Bậc Điêu Ngự loài Người, 
Biết được tâm tư ía, 

Chất vấn ta hót hoảng, 

K) điệu lông dựng ngược. 


377. Xưa ta thuộc bên tóc, 
Thân thông ta nhỏ mọn, 
Ta xem chúng vô dụng, 

Ta xuất gia đâu Phật, 


376. Xưa bằng lòng rễ tự, 
Xem dục giới hàng đâu, 
Sau ta nhồ tận sạch 

Cả tham, sán và sỉ. 


379. Ta biết các đời truóc, 
Thiên nhãn ta trong sạch, 
Thân thông biết tâm nguòi, 
Thiên nhĩ, ta đạt được. 


3ö0. Do đích gì xuất gia, 
Bỏ nhà, sông không nhà, 
Địch áy ía đạt được, 
Mọi kiết sử tận diệt. 


(CCXTI) Tekicchakàrì (Thera. 42) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 120 of353 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một Bả-la-môn tên Sbuddha. Ngài được các nhà giải 
phẫu cứu sống khi ngài mới sanh, vì vậy ngài được đặt tên là 7ekicchakdr (người được các bác sĩ cứu 
sông). Ngài lớn lên học các nghệ thuật và học thuật của giai cấp mình. Phụ thân ngài vì trí tuệ và chánh 
sách của mình, nên bị vua Candagofía, vua Bà-la-nại ganh ghét và bỏ tù. Tekicchakàrì nghe vậy, sợ hãi 
bỏ trốn, lánh mình tại tỉnh xá của một vị Trưởng lão, và tường thuật cho vị ây biết nỗi khó khăn của 
mình. Vị Trưởng lão cho ngài xuất gia, chọn cho ngài một đề tài tu tập và ngài trở thành một Tỷ-kheo 
sống ngoài trời không kể gì lạnh nóng, hoàn toàn chú tâm vào tu tập cho được thành quả. Ác ma sợ ngài 
thoát khỏi sự chỉ phối của mình nên muốn phá rối vị Trưởng lão, đên gần dưới hình thức một người mục 
đồng, khi gặt hái đã xong, muốn cám dỗ ngài nên nói như sau: 


381. Lúa đã gặt thâu xong 
Gạo đã được đập, giã, 
Nhưng một miêng, không có, 
Ta sẽ làm gì đây? 


VỊ Trưởng lão nghĩ rằng: Người này nói đến tình cảnh của nó. Nhưng ta cần phải giáo huấn ta! Không 
phải phần việc để ta thuyết giảng'. Như vậy, vị Trưởng lão khuyên mình nên thiền quán trên ba quy y: 


392. Hãy niệm Phật vô lượng! 
Tâm hân hoan thoải mãi, 

Thân thấm nhuần hỷ thọ, 

Luôn luôn cảm phần chấn. 


363. Hãy niệm Pháp vô lượng! 
Tâm hân hoan thoải mái, 

Thân thâm nhuận hỷ thọ, 

Luôn luôn cảm phân chán. 


364. Hãy niệm Tăng vô lượng! 
Tâm hân hoan thoải mái, 

Thân thấm nhuần hỷ thọ, 
Luôn luôn cảm phân chán. 


Rồi Ác ma, muốn ngài không sống hạnh viễn ly, làm như muốn lo cho ngài được hạnh phúc, nói rằng: 


385. Ngài sống giữa ngoài trời, 
Những đêm này giá lạnh 

Chớ để lạnh hại ngài! 

Hãy vào trong tịnh xá, 

Có cửa đóng then gài. 


VỊ Trưởng lão, nêu rõ ở trong nhà là một trói buộc và ở ngoài trời là giải thoát, nên trả lời: 


Ta sẽ cảm thọ được, 

Với bôn tâm vô lượng, 
Ta sẽ sông an lạc _ 

Với những tám tư áy, 
Giá lạnh không hại ta, 
1a sông không dao động. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 121 of353 


Nói vậy, vị Trưởng lão phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. 


Vì rằng vị Trưởng lão sống trong thời vua Bimdusảra, các bài kệ này cần được hiểu là được tụng đọc vào 
kỳ kiêt tập thứ ba như là thuộc Kinh tạng. 


(CCXII ) Mahà-Nàga (Thera. 43) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh tại Sàke/a, con trai một Bà-la-môn tên Madhu Vàseffha và 
được đặt tên là Mahà-Nàga. Ngài thấy thần thông do Trưởng lão Gavampaii thực hiện trong khi Thế 
Tôn sống trong rừng Anjana, và khới lòng tin, ngải xuất gia dưới sự hướng dẫn của vị Trưởng lão, và 
chứng quả A-la-hán nhờ vị này giáo huấn. 


Ngay khi ngài an trú trong an lạc giải thoát, Trưởng lão Mahà-Nàsa thấy sáu Tỷ-kheo thường hay 
không cung kính các vị đồng Phạm hạnh, và ngài giáo huấn họ với những bài kệ như sau, những bài kệ 
này trở thành lời tuyên bố chánh trí của ngài: 


387. Ai đối đông Phạm hạnh, 
Không có sự CHIg kính, 
Chúng. thối giảm diệu pháp 
Như cá mắc nước cạn. 


388. Ai đối đồng Phạm hạnh, 
Không có sự cung kính, 
Không lớn trong diệu pháp, 
Như giống thối trong ruộng. 


389. Ai đối đồng Phạm hạnh, 
Không có sự cung kính, 
Chúng xa rời Niêt-bản, 
Trong lời dạy Pháp vương. 


390. Ai đối đồng Phạm hạnh, 
Thật có sự cung kính, 

Không thôi giảm diệu pháp, 
Như cá được nước nhiễu. 


391. Ai đối đông Phạm hạnh, 
Thật có sự cung kính, 

Lớn mạnh trong diệu pháp, 
Như giống tốt trong ruộng. 


392. Ai đối đông Phạm hạnh, 
Thật có sự cung kính, 

Họ đến gân Niễt-bàn, 

Trong lời dạy Pháp vương. 


(CCXIIT) Kulla (Thera. 43) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvz/hi (Xá-vệ) trong gia đình một điền chủ tên là Ku//a, ngài 
được cảm hóa với lòng tin và được bậc Đạo Sư độ cho xuât gia. Nhưng ngài thường bị tham dục chi 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 122 of353 


phối. Bậc Đạo Sư biết yếu điểm này của ngài, cho ngài một đề tài bất tịnh và khuyên ngài thiền quán 
trong một nghĩa địa. Khi tu tập này chưa được kết quả bậc Đạo Sư đi với ngài và yêu câu ngài theo dõi 
tiến trình thối nát và tiêu diệt của vật bất tịnh. Khi Ku//z đã được tự tại thoát ly, Thế Tôn phóng hào 
quang, khiến ngài nhớ lại bài học, chứng Sơ thiền và từ đấy phát triển thiền quán, chứng được quả A-la- 
hán. 


Ôn lại kinh nghiệm, ngài thốt ra những câu kệ sau đây, trước nói về ngài, rồi nhắc lại lời dạy của bậc 
Đạo Sư, cuối cùng lại nói về ngài: 


393. Kulla đến nghĩa địa, 
Tì hấy bỏ một đàn bà, 

Vất nẻm írong nghĩa địa, 
Làm môi cho sâu ăn. 


394. Kulla, hãy nhìn thân, 
Bệnh hoạn nhớp hôi thối, 
Nước ứ chảy, rỉ chảy, 
Được kẻ ngu thích thú. 


395. Sau khi nắm sương pháp, 
Đạt được chánh trì kiến, 

Ta quản sát thân này, 

Trồng rông cả trong ngoài. 


396. Đây thế nào, kia vậy, 
Kia thể nào, đây vậy, 
Dưới thể nào, trên vậy, 
Trên thế nào, dưới vậy. 


397. Ngày thế nào, đêm vậy, 
Đêm thể nào, ngày vậy, 
Trước thê nào, sau vậy, 
Sau thể nào, trước Vậy. 


396. Người vậy không ưa thích, 
Cả năm loại nhạc khí, 

Khi đã được nhất tâm, 

Chơn chánh thiên quán pháp. 


Những kệ này là lời tuyên bố chánh trí của ngài. 
(CCXTIV) Màlunkyaputta (Thera. 43) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sảvø//h¡, con một vị chuyên môn đánh giá cho vua Kosala, và 
mẹ là Míàlunkyya, nên ngài được gọi là Màlunkyapufa (con bà Màlunkyà). Khi đến tuôi trưởng thành, 
tánh ưa thích đời sống xuất gia, ngài trở thành một du sĩ ngoại đạo. Khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, ngài 
xin xuất Ø1a trong Pháp và Luật của Thế Tôn, và sau một thời gian, ngài chứng được sáu thắng trí. Khi 
ngài về thăm nhà vì lòng từ mẫn đối với bà con, các bà con chào đón ngài rât nêm nở và muôn kéo ngài 
trở về với đời sống gia đình thế tục, nói rằng với tài sản của ngài, ngài có thể lập gia đình và làm các 
thiện sự. Nhưng ngài nói lên chí nguyện cuả ngài như sau: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 123 of353 


399. Có ïIgười sống phóng dật, 
Ái lớn như cây leo, 

Sống trôi nổi luân chuyển, 

Đời này qua đời khác, 

Như con khỉ trong rừng, 

Thèm muốn các trải cây. 


400. Khái ái khốn nạn này 
Thám độc cả thể giới, 

Khi đã chỉnh phục đi, 

Khiến sẵu muộn tăng (rưởng, 
Chẳng khác giống cỏ rừng, 
Lan tràn và lớn mạnh. 


401. Ai nhiếp phục được ái, 
Khốn nạn, khó chỉnh phục, 
Sâu rơi khỏi vị ấy, 

Như giọt nước trên sen. 


402. Các ông đã đến đây, 
Ta thuyêt điêu lành áy, 
Hãy đào rê khát ải, 

Như tìm rê ngon ngọIi, 
Loại Cỏ u-SÌ-ra, 

Chớ đê Ma, dòng nước, 
Tàn phá ông cây lau. 
Liên tục vậy mãi mãi. 


403. Hãy hành lời Phát dạy, 
Chớ đề Sái-na qua, 

Sát-na qua, sâu khổ, 

Thọ quả trong địa ngục, 


404. Phóng dát như bụi bặm, 
Bụi nhơ, do phóng dật, 
Không phóng dát, mình trí, 
Nhô mũi tên khỏi ía. 


(CCXYV) Sappadàsa (Thera. 44) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapilavaiihu (Ca-tỳ-la-vệ), con của vị có vấn tế lễ của vua 
Suddhodhana, và được đặt tên là Sappadàsa. Khi đức Phật viêng thăm bà con, ngài khởi lòng tin và xuất 
gia. BỊ chỉ phối bởi những tập tục xâu, những tánh tình tâm lý không tốt đẹp, ngài không sao được thiền 
định và nhất tâm. Sự kiện này khiến ngài quá sầu não đến nỗi ngài gần tự tử, nhưng bỗng ánh sáng nội 
tâm chói sáng lan rộng thình lình, ngài chứng quả A-la-hán, nói lên chánh trí của mình, ngài nói: 


405. Đã được hăm lăm năm, 
Từ khi ta xuất gia, 

Nhưng đến một búng tay, 

1a không đạt tâm tịnh. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 124 of353 


406. Nhứt tâm không đạt được, 
Bị dục tham chỉ phôi, 

Khoa tay, ta than khóc, 

Bỏ tịnh xá, ta ẩi. 


407. Ta sẽ đem dao lại, 
Sự sông ta, nghĩa gì? 
Học tập bị tước bỏ, 
Như ta, chết tốt hơn. 


408. Rồi ta cẩm con dao 
Ta vào chỗ giường năm, 
Con dao được rúi ra, 
Đề cất cô của fa. 


409. Rồi ta tự tác ÿ, 
Như lý, khởi tw duy, 
Các hiểm nguy hiển lộ 
Nhàm chán, ta an trú 


410. Và tâm ta giải thoái, 
Thấy Pháp nhĩ là vậy, 

Ba mình chứng đạt được, 
Lời Phật dạy làm xong. 


(CCXVT) Kàtiyàna (Thera. 45) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở Sảvzứ/h¡, con của một Bà-la-môn thuộc dòng họ Kosiya, 
nhưng được gọi là Kảfiyàna, theo gia đình của bà mẹ. Thầy bạn của mình là Sàmannakàni trở thành một 
Trưởng lão, ngài cũng xuất gia. Khi ngài học tập, ngài cương quyết đối trị nằm ngủ ban đêm. Trong khi 
đi qua lại trên con đường kinh hành, ngài quá buồn ngủ nên té xuông. Bậc Đạo Sư thấy vậy, đi đến đứng 
trước ngài và gọi: Này Kàtiyàng'. Ngài liên đứng dậy, đảnh lễ, và đứng một bên, bị dao động mạnh, rồi 
Thế Tôn thuyêt pháp cho ngài như sau: 


4II. Này Ka-tiya-na, 

Hãy thức dậy, ngôi lên, 
Chớ có ngủ quá nhiễu, 

Hãy tự mình thức tỉnh, 

Này bà con phóng dật, 

Kẻ thụ động biếng nhác 
Chớ để cho thân chết, 
Lường gạt, chiến thắng ông. 


412. Như sóng tràn biển lón, 
Cũng vậy sanh và già, 

Tràn ngập chôn lấp ông, 
Hãy tự làm cho ông, 

Một hòn đảo an toàn, 

Vì răng không ai khác, 

Phục vụ giúp đỡ ông, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 125 of353 


Như là chỗ nương tựa. 


413. Đạo Sư lập con đường, 
Đường vượt qua trói buộc, 
Vượt qua sự sợ hãi, 

Của sanh và của già, 

Trước đêm và sau đêm, 
Hãy sông không phóng dậit, 
Chú tâm cô kiên trì, 

Trong nỗ lực chuyên tâm. 


414. Từ bỏ triển phược trước, 
Mặc áo Tăng-già-ê, 

Đầu cạo frọc trơn láng, 

Ấn đồ ăn khất thực, 

Chớ có ưa chơi giỡn, 

Chớ đam mê ngủ nghỉ, 

Hãy nỗ lực thiên định, 

Hối Ka-ti-ya-nal 


415. Hãy thiên tu, chiến thắng, 
Hỗi Ka-ti-ya-nal 

Hãy thiện xảo con đường, 

An ôn các khô ách; 

Hãy đạt cho kỳ được, 

Sự thanh tịnh tối thượng. 

Ông sẽ chứng Mi ết-bàn, 

Như nước làm tắt lửa. 


416. Ánh sáng được tạo ra, 
Hào quang còn yêu ỚI, 
Chẳng khác như cây lau, 
Gió thối nằm rạp xuống, 
Hồi bà con Tu-äa, 

Như vậy, chớ chấp thủ, 
Hãy tấn xuất Ảc-ma, 

Lư tham mọi cảm thọ, 

Chờ đợi thời của ông! 

Tại đây ông mái lạnh. 


(CCXII ) Migajàla (Thera. 45) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, con của nữ cư sĩ nỗi tiếng Visakhàả, và hay đi đến tỉnh 
xá đê nghe pháp. Cuôi cùng, ngài xuât gia, và sau một thời gian chứng quả A-la-hán, khi nói lên chánh 
trí của mình, ngải nói: 


417. Khéo giảng bậc có mắt, 
Hào quang còn yêu ới, 

Mọi kiết sử vượt qua, 

Mọi luân chuyển hoạt diệt. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 126 of353 


418. Pháp hướng dẫn, hướng thượng, 
Làm khô héo ác căn, 

Chặt đứt góc nọc độc, 

Diệt ác, đạt tịch tịnh. 


419. Phá vỡ gốc vô trí, 
Chấm dứt nghiệp sanh hữu, 
Trí kim cang đánh nát, 
Mọi chấp trì của thức. 


420. Cảm thọ được phơi bày, 
Cháp thủ được giải thoái, 
Hữu như hồ than hừng, 
Được tùy quán bởi trí. 


421. VỊ lớn, khéo thâm sâu, 
Chận đứng già và chết, 

Con đường Thánh tám ngành, 
Tịnh chỉ khổ, vận tối. 


422. Biết được nghiệp là nghiệp, 
Biêt nghiệp quả là quả, 

Như thực soi, quản chiêu, 

Các pháp do duyên sanh, 

Đưa đến đại an ôn, 

Tịch tịnh, cứu cảnh thiện. 


(CCXVIITI) 7enta (Thera. 45) 


Trong thời đức Phật hiện tại , ngài sanh ra làm con của vị có vấn tế tự cho vua Kosala và được đặt tên là 
Jenra. Khi lớn lên, ngài trở thành kiêu mạn với những quyên lợi về sanh, tài sản, địa vị, khinh bỉ nhữn 
gì đáng phải kính trọng và cứng cỏi trong kiêu hãnh. Một hôm, ngài đến gần bậc Đạo Sư đang thuyêt 
pháp cho một số đông, nghĩ răng: 'Nếu Sa-môn Goø/zma nói với ta trước, ta sẽ nói, ta không tự ý nói với 
Sa-môn Gø/za!'. Thế Tôn không nói với Jenía, và Jenfa vì lòng kiêu mạn cũng không nói. Sau cùng 
ngài nêu rõ lý do vì sao ngài đến và Thế Tôn nói với ngài như sau: 


An trú triển kiêu mạn, 
Thật sự là không tôi, 
Hi này Bà-la-môn, 
Nên an trú lợi ích. 
Điều thiện Ông tâm cầu, 
Khi ông đến tại đáy, 
Chỉ trên đáy mà thôi, 
Ông hãy nên an trú. 


Jenta nghĩ rằng: 'Thế Tôn đã biết tư tưởng của ta, cảm thấy xúc động mạnh và đảnh lễ chân Thế Tôn'. 
Rôi ngài thưa với bậc Đạo Sư: 

Với ai, không nên kiêu? 

Với ai, cần cung kính? 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 127 of353 


Với ai, phải tôn trọng? 
Cung kính ai là thiện? 
Thể Tôn trả lời: 

Với cha và với mẹ, 

Với anh cả, với thây, 
Với các Bà-la-môn, 

Với Sa-môn ảo vàng, 
Với những vị như vậy, 
Nên cung kinh tôn trọng, 
Cung kính các vị áy, 

Là việc làm tốt lành. 
Với các bậc La-hán, 
Tịch tịnh và hữu học, 
An tịnh, không cấu uê, 
Mọi kiêu mạn chảm đứt, 
Khi đạt đên mục tiêu, 
Hãy tôn trọng vị áy. 


Với lời dạy này, Jenia chứng được quả Dự Lưu, xuất gia và sau một thời gian, chứng quả A-la-hán. Nói 
lên sự thành công, ngài tuyên bô chánh trí của ngài: 


423. Ta say đắm tự kiêu, 
Với sanh chủng, tài sản, 
Kê cả với quyền lực, 
Địa vị và dung sắc, 

Ta sông kiêu mạn vậy. 
Tham dăm và mê say. 


424. Ta quá sức kiêu hãnh. 
Xem không ai băng ta, 

Sỉ mê, quá tự hào, 

Kiểu căng và công cao. 


425. Mẹ cha và người khác, 
Được cung kinh tôn trọng, 
Ta không lê một ai, _ 

Kiêu hãnh, không lê phép). 


426. Thấy lãnh đạo đệ nhất, 
Tôi ưu Điều Ngự Sư, 

Như mặt trời sáng chói, 
Cám đâu chúng Tỷ-kheo. 


427. Gạt bỏ mạn, kiêu hãnh, 
Với tâm thật an lành, 

Với đâu ta đảnh lễ, 

Bác tôi thượng chúng sanh. 


426. Quá mạn, ty liệt mạn, 
Từ bỏ, nhô tận góc, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 128 of353 


Ngã mạn được chặt đứt, 
Mọi loại mạn tận diệt. 


(CCXIX) Sumana (Thera. 46) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong gia đình một cư sĩ, làm vị hộ trì cho Tôn giả Anuruddha. 
Từ trước, con cháu của người cư sĩ này chết trẻ. Khi sắp đẻ đứa con, người cha nghĩ nếu là con trai thời 
sẽ cho xuất gia với vị Trưởng lão. Sau mười tháng, đẻ được đứa con trai, vị cư sĩ này cho xuất gia khi 
đứa trẻ lên bảy tuổi. Do căn tánh thuần phục, không bao lâu ngài chứng được sáu thắng trí trong khi 
đang hầu hạ bậc Truởng lão. Cầm được cái bình để xách nước, ,Š%mana với thần thông, đi đên hồ 
Anoíaffa, một con xà vương ác độc, phông mang ngưỡng đầu lên không cho ngài lấy nước. Rồi Sumana 
hóa thành con chim Œørwuđa (Kim xí điểu) nhiếp phục con rắn và mang nước bay về vị Trưởng lão. Rồi 
bậc Đạo Sư, ngồi tại vườn Jefavana, thấy ngài bay về, liền gọi Sâripuf/a cùng, xem, và tán thán ngài với 
bốn câu kệ. Sznana đề nêu lên chánh trí của mình cộng thêm những bài kệ của mình như sau: 


429. Khi người mới xuất gia, 
Từ sanh, mới bảy tuôi, 

Với thân thông ta điều, 

Con xà vương thần lực. 


430. Từ hô nước to lớn, 
Tên -no-faf-ta 

Ta đem nước hồ về, 
Cho bậc giáo thọ sư, 
Thấy vậy bậc Đạo Sư, 
Nói về ta như sau- 


431. Này Sâ-ri-pui-fal 
Xem đứa trẻ này đến, 
Tự bưng cẩm ghè nước, 
Nội tâm khéo định tĩnh. 
Với nhiệm vụ khả ái, 
Cử chỉ rát thuần thiện. 


432. Người đệ tử Sa-di, 
Của Anuruddha, 

Có thân thông uy lực, 
Thuần thục và điêu luyện. 


433. Thuân lương nhờ giáo dục, 
Do vị đại thuần lương, 

Thiện hạnh nhờ giáo dục, 

Bởi bậc khéo thiện hạnh. 

Nhờ Anuruddha, 

Khéo huán luyện điểu phục, 
Được học tập giảng dạy, 

Làm xong việc phải làm. 


434. Đạt được tịnh tôi thắng, 
Chứng đặc, không dao động, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 129 of353 


Sa-đi Sumana, 
Muôn: 'Không ai biết ta. 


(CCXX) Nhàlaka - Muni (Thera. 46) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở ä/agah"ø (Vương Xá), trong gia tộc Bà-la-môn, được giáo 
dục trong văn chương Vệ-đà, ngài được biết là vị đã đậu câp bực Nhaàlaka (câp bực tăm rửa). Trở thành 
một ân sĩ, ngài sông trong một khu rừng cách xa Vương Xá khoảng ba do-tuân, sông với lúa hoang và 
thờ lửa. 


Đức Thế Tôn, thấy được điều kiện trở thành một vị A-la-hán chói sáng trong tâm ngài, như ánh sáng 
trong một cái ghẻ. Thế Tôn đến tại am thất của ngài, ngài vui vẻ đón tiệp đức Phật, thỉnh đức Phật dùng 
cơm ngài nấu và như vậy ba ngày trôi qua. Ngày thứ tư, Thế Tôn nói: 'Ong hết sức yếu ớt, làm sao ông 
sống với đồ ăn như thế này?'. Rồi đức Phật giảng về hạnh biết đủ và thuyết pháp cho ngài. Và từ quả Dự 
Lưu ngài chứng quả A-la-hán. Thế Tôn xác chứng quả vị cuả ngài và ra đi, ngài vẫn ở tại chỗ cũ, nhưng 
rồi bị đau vì tê liệt. Bậc Đạo Sư lại đến thăm và hỏi ngài về sức khỏe: 


435. Bị bịnh gió chỉ phối, 
Ông sống trong rừng sâu, 
Chỗ khát thực hạn chế, 
Thân gây mòn ốm yếu. 
Tỷ-kheo sẽ làm gì 

Với thân thể như vậy. 


436. Thán con được tràn ngập, 
Với hỷ lạc tỏa rỘng, 

Dầu có bị gây ốm, 

Con sẽ sống trong rừng. 


437. Tu tập Bảy giác chỉ, 
Năm căn và Năm lực, 
Đây đi thiên tế nhị, 

Con sống, không lậu hoặc. 


438. Thoát khỏi các kết sử, 
Tâm tịnh, không uê ' nhiễm, 
1 hường hằng, khéo quán sát, 
Con sông không lậu hoặc. 


439. Mọi lậu hoặc nội ngoại, 
Tì Tước CÓ mặt IrOHĐØ COH, 

Tắt cả bị chặt đứt, 

Thông dư, không khởi nữa. 


440. Năm uấn được liễu tri, 
Chúng đứng, rê 2 chặt đứt, 
Khổ diệt đã đạt được, 

Nay không còn tải sanh. 


(CCXXT) Brahmadatta (Thera. 46) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 130 of 353 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, con vua nước Kosala, tên là Brahmadafa, ngài 
chứng kiến uy nghỉ của đức Phật nhân ngày lễ dâng cúng Jetavana, khởi lòng tin, xuất gia và sau một 
thời gian chứng sáu thắng trí với lòng tin và hiểu biết về nghĩa, bởi lòng tin và hiểu biết về Pháp. 


Một hôm ngài đi khất thực, một Bà-la-môn nhiếc mắng ngài, ngài im lặng nghe và tiếp tục đi, Bà-la- 
môn ấy lại chửi mắng ngài, và dân chúng phê bình sự im lặng của ngài; ngài giảng dạy cho dân chúng 
như sau: 


441. Từ đâu phân nộ khởi, 
Với người không phân nộ, 
Với người được nhiềp phục, 
Sống nếp sống thăng bằng. 
Với vị trí giải thoát, 

Phật an tịnh như vậy. 


442. Với đi bị chi mắng, 
Lên tiêng chửi măng lại, 
Người ây lệ ác hơn, 

Người đã chửi mắng trước. 
Với ai bị chửi măng, 

Nhưng không chửi mắng lại, 
Người áây được chiến thắng, 
Trên cả hai mặt trận. 


443. Sở hành của người ấy, 
Vừa lợi mình lợi người, 
Biết người khác phân nộ, 
Chánh niệm, tự lắng dịu. 


444. Là thây thuốc cả hai, 
Cho mình và cho người, 

Quân chúng nghĩ là ngu, 
Không khéo hiểu Chánh Pháp. 


Rồi Bà-la-môn chửi mắng ấy nghe những lời này, cảm thấy ưu não và hoan hỷ rồi xin lỗi ngài. Được 
xuất gia với sự hướng dẫn của ngài, được dạy đề tài quán từ bi, như vậy ngài dạy cho phương pháp để 
đối trị phẫn nộ: 


445. Nếu phân nộ nổi lên, 
Hãy nghĩ dụ cái cưa, 
Nêu tham vị khởi lên, 
Hãy nghĩ dụ thịt con. 


446. Nếu tâm ngươi chạy theo, 
Theo dục, theo sanh hữu, 

Hãy gáp năm với niệm, 

Như năm con vật ác, 

Đi vào trong ruộng lúa. 


(CCXXTIT) S/rimanda (Thera. 47) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 131 of353 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sunsumdragira trong một gia đình Bà-la-môn. Khi được nghe 
Thế Tôn thuyết pháp ở rừng Bhesakaià, ngài khởi lòng tin và xuất gia. Một hôm, nhân ngày lễ trai giới, 
trong khi giới bôn P/mokkhả đang được đọc, đến phần cuối phần giới thiệu nói về một lỗi bị phạm 
được nhẹ đi nêu phát lộ sám hối, ngài nghĩ đến lợi ích phát lộ sám hối các lỗi đã được giấu đi, và do vậy 
ngài phần khởi hoan hỷ nói lớn tiếng: 'Ôi, thật là hoàn toàn trong sạch, giới luật của bậc Đạo Sư!'. Rồi 
phát triển thiền quán, ngài chứng quả A-la-hán. Ôn lại con đường đã trải qua, với tâm phấn khởi, ngài 
dạy các vị đồng Phạm hạnh: 


447. Mưa rất là nặng hạt, 
Trên tội được che giảu. 
Mưa không có nặng nề, 
Trên tội được phát lộ, 

Đâu có phát lộ tội, 

Như vậy, mưa không nặng. 


448. Đời bị chết áp đảo, 
Bị giải tỏa, bao váy, 

Bị mũi tên ái đâm, 
Thưởng bị dục huán tập. 


449. Đời bị chết ấp đảo, 
Và bị già bao vây, 
Thường bị hại, không yên, 
Như cướp với gậy đao. 


450. Chúng đến như đồng lửa, 
Cả ba, chét bệnh già, 

Không sức nào địch nổi, 
Không nhanh nào chạy thoái. 


451. Chớ để ngày trồng rồng, 
Hãy làm ít hoặc nhiêu, 

Đêm càng bị bỏ phí, 

Mạng sống càng rút ngắn. 


452. Vậy hoặc đi "hay đứng, 
Hoặc ngôi hay năm xuông, 
Đêm cuối đi đến gân, 

Ngươi không thời phóng dật. 


(CCXXTIII) Sabbhakàma (Thera. 47) 


Trong thời đức Phật hiện tại, sau khi đức Phật nhập diệt, ngài sanh ở esdi, thuộc gia đình quý tộc và 
được đặt tên là Sabbhakàma. Khi đến tuôi trưởng thành, thuận theo chí hướng xuất ly, ngài xuất gia 
dưới sự hướng dẫn của Tôn giả Sàriputia (Xá- lợi-phát). Trong khi đi học tập, ngài trở về ƒ/esà/ï với bậc 
y chỉ sư của mình và về thăm gia đình. Vợ ngài lúc trước, buồn khổ, gây mòn, áo xiêm không săn sóc, 
nước mắt chạy quanh, chào ngài và đứng một bên. Thầy vợ cứ như vậy, lòng thương hại khởi lên, và 
quên mắt chí hướng xuất trần, ngài để cho dục vọng nôi lên. Như con ngựa khéo luyện tập bị roi đánh, 
ưu não khởi lên và ngài đi đến nghĩa địa để quán bất tịnh. Thiền định được chứng đạt, thiên quán được 
triển khai, ngài chứng quả A-la-hán. Rồi nhạc phụ của ngài dắt vợ cũ của ngài đến, trang điểm thật đẹp 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 132 of353 


mắt, và với một sô tùy tùng đông đảo, đi đên tính xá đề gặp ngài và kéo ngài trở lui với đời sông gia 
đình; nhưng ngài tuyên bô với mọi người là ngài đã từ bỏ các dục vọng như vậy, với những bài kệ như 
Sau: 


453. Con vật hai chân này, 
Bát tịnh và hồi thối, 

Đáy các loại tử thị, 

Từ đây, nước rỉ chảy. 


454. Nai trồn, dùng bây sập, 
Với cả dùng câu móc, 

Với khi, dùng hâm hó, 
Phàm phu bị bắt vậy. 


455. Sắc, tiếng, vị, hương, xúc, 
Khả ái và thích ÿ, 

Năm dục trưởng dưỡng này, 
Được tiêng trong nữ sắc. 


456. Phàm phu tâm say đắm, 
Chạy theo hưởng nữ sắc, 
Tăng nghĩa địa hãi hùng, 
Chát chứa sự tải sanh. 


457. Ái trảnh nẻ nữ sắc, 
Như chân tránh đấu răn, 
Chánh niệm, Vượi qua được, 
Kẻ đâu độc thể giới. 


45. Thấy ñguÿ hiểm trong dục, 
An ôn trong viên ly, 

Thoát khỏi tát cả dục, 

Ta đạt lậu hoặc tận. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 133 of353 


CHƯƠNG VI 
PHẢM BẢY KỆ 


(CCXXTV) Sundara-Samudda (Thera. 49) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một người trong hội đồng thành phó giàu có, ở 
Ràjagaha (Vương Xá) và được đặt tên là Sewđda. Vì ngài rất đẹp trai nên được gọi là Sdara- 
Samudda, khi ngài còn trẻ, ngài thấy được uy nghi đức Phật, khi có cuộc lễ đón rước đức Phật đến 
Rajasaha, với lòng tin và với thiên tánh tự nhiên, ngài xuất gia. Được giao cho một đề tài thiền quán, 
ngài đi từ Rà/agaha đến Sàvatthi, ở với một người bạn và tu tập thiền quán. Mẹ ngài ở Vương Xá, thấy 
các người con của các đại biểu hội đồng thành phó khác với những người vợ trang sức thật lộng lầy VUI 
chơi trong những ngày lễ, bà mẹ buồn, nhớ con và khóc; một kỹ nữ thấy vậy liền dỗ bà và tự nguyện đi 
đến $àvz/rhi để đem con bà về. Bà mẹ hứa rằng, nếu con bà chịu cưới nàng, bà sẽ cho nàng làm chủ gia 
đình và tặng nhiều tặng phẩm. Với một sô tùy tùng, nàng đi đến $àvaz#hi và dừng lại ngôi nhà ngài 
thường hay đến hằng ngày để khát thực; nàng hết sức săn sóc cho ngài. Nàng ă ăn mặc lộng lẫy và mang 
đép vàng; một hôm nàng đề đôi dép nàng tại ngưỡng cửa, đảnh lễ ngài với hai tay chấp lại, khi ngài đi 
qua với cử chỉ muốn cám dỗ ngài. Và ngài một tư tưởng thế tục thoáng qua, ngài cương quyết nỗ lực 
cuối cùng đứng tại đấy thiền định, thiền quán và chứng được sáu thắng trí. Ngài diễn đạt quả chứng của 
ngài như sau: 


459. Trang sức mặc áo đẹp, 
Đeo vòng hoa trang điểm, 
Chân bôi sơn màu đỏ, 

Một kỹ nữ đi dép. 


460. Chân rút ra khỏi dép, 
Chấp tay, hướng phía trước, 
Nàng với giọng nhẹ dịu, 

Mở đầu nói với ta; 


461. Chàng trẻ tuổi xuất gia, 
Hãy dừng, lãnh vực em, 

Thọ hưởng năm dục vọng, 
Em cho chàng phương tiện, 
Em hứa chàng sự thật, 

Em đem chàng lửa thê. 


462. Khi chàng em đêu già, 
Cả hai đều chỗng gây, 

Cả hai cùng xuất gia, 

Hai phần được vận may. 


463. Thấy người kỹ nữ ấy, 
Chấp tay lời van xin, 
Trang sức, mặc áo đẹp, 
Như thân chết gieo môi. 


464. Rồi ta tự tác ÿ, 
Như lý khởi tư duy, 
Các hiêm nguy hiện ló, 
Nhàm chán ta an trú. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 134 of353 


465. Và tâm ta giải thoái, 
Tháy Pháp nhĩ là vậy, 

Ba mình chứng đạt được, 
Lời Phật dạy làm xong. 


(CCXXYV) Lakuntaka-Bhaddiya (Thera. 49) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvz/¡, trong một gia đình giàu có, được đặt tên là Bhaddiya, 
nhưng vì ngài rất thấp, nên được biết với tên là LakuntakaBhaddhiya (Bhaddiya người lùn). Nghe bậc 
Đạo Sư giảng, ngài xuất gia, trở thành một nhà học : giả và biện tải, ngài dạy cho các người khác với một 
giọng nói rất dịu ngọt. Một hôm, nhân ngài đang lễ, một phụ nữ đi xe với một Bà-la-môn, thấy ngài và 
cười lên, để lộ hàm răng của nàng. VỊ Trưởng lão, lấy hàm răng ấy như một đề tài đề thiền quán, khởi 
lên thiền định và trên căn cứ ấy, phát triển thiền quán và trở thành một vị Bất Lai. Về sau nhờ Tôn giả 
Saripuffa dạy tu thân hành niệm, ngài chứng quả A-la-hán, ngài nói lên chánh trí của ngài: 


466. Ra ngoài các khu vườn, 
Tên Ambàtaka, 

Trong rừng với lùm cáy, 

ÁI, ái căn từ bỏ, _ 
Bhaddiya ngôi thiên, 

Bậc may mãn hạnh phúc. 


467. Một số người ưa thích, 
Trồng, sảo và trồng nhỏ, 
Còn ta, dưới gốc cây, 

Ta thích lời Phật dạy. 


468. Nếu Phật ban ân huệ, 
1a được ân huệ áy, 

Ta trì thân hành niệm, 
Thường hăng ở mọi giới. 


469. Cười chê, ta vì thân, 
Ai theo ta vì tiêng, 

Chúng không biêt được ta, 
Vì dục tham chỉ phối. 


470. Không biết được phần trong, 
Không tháy được phía ngoài, 
Chận bôn phía, người ngu, 

Bị tiếng nói lôi cHỐH. 


471. Không biết được phần trong, 
Quán tháy được phía ngoài, 

Chỉ thấy quả phía ngoài, 

Cũng bị tiếng lôi cuốn. 


472. Quản trí được phân Irong, 
Quán thấy được phía ngoài, 
Thấy không bị chướng ngại, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 135 of353 


Không bị tiếng lôi cuốn. 
(CCXXVTI) Bhadda (Thera. 50) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvz//hi, trong gia đình một vị lớn trong hội đồng thành phó, 
làm con một gia đình cha mẹ trước đây không có con, dầu đã có cầu khẩn thần linh nhiều lần vẫn chưa 
có con. Họ đi đến bậc Đạo Sư và nói: "Nếu chúng con có được đứa con, chúng con sẽ dâng lên cho ngài 
để làm thị giả! Khi được sinh Bhadda, chúng mặc áo đẹp nhất cho ngài, đưa ngài đến bậc Đạo Sư và 
nói: Bạch Thế Tôn, đây là đứa con chúng con sanh ra, sau khi yết kiên Thế Tôn, chúng con xin dâng 
hiến cho Thế Tôn'. Thê Tôn bảo 4zanda cho Bhadda xuất gia và đi vào hương phòng. Ananda giảng 
dạy cho ngài và căn cơ ngài quá thuần thục đến nỗi trong khi đang học, vừa lúc mặt trời mọc, ngài phát 
triển thiền quán và chứng được sáu thắng trí. 


Thế Tôn biết được những gì xảy Ta Và gỌI: 'Hãy đến này 8adda!' Ngài đến, chấp tay đảnh lễ bậc Đạo 
Sư. Đó là lễ xuất gia của ngài, đó là lễ xuất gia do đức Phật chủ trì. Và bậc Trưởng lão nói lên chánh trí 
của ngài: 


473. Ta là con độc nhất 
Được cha thương mẹ thương, 
Do nhiễu hạnh giới cẩm, 

Van vải mới được ta. 


474. Vì lòng thương xói ta, 
Muôn ta được hạnh phúc, 
Cả cha và mẹ ía, 

Dán ta đến đức Phật 


475. Được đứa con trai này, 
Thật trải nhiêu khó khăn, 
Nuôi dưỡng rất tê nhị, 
Được nuông chiếu săn sóc, 
Chúng con kính dâng Ngài, 
Kính thưa bậc cứu độ, 

Để làm người thị giả, 

Hầu hạ bậc chiến thắng. 


476. Bậc Đạo Sư nhận ta, 
Nói A-nan như sau: 

Hãy cho nó xuất gia, 

Nó sẽ thành thuần lương. 


477. Sau khi bậc Đạo Sư, 
Bảo xuất gia cho ía, 
Xong rồi bậc chiến thắng, 
Bước vào trong tỉnh xá, 
Khi mặt trời chưa mọc, 
Tam ta được giải thoái. 


478. Rồi bậc Đạo Sư ta, 
Để chấm dứt công việc, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 136 of353 


Từ yên lặng thiển tịnh, 
Ngài đứng dậy gọi ta: 
Này Bhadda hãy đền, 
Ta thọ Đại giới vậy. 


479. Từ sanh, đến bảy năm, 
Ta được thọ Đại giới, 

Ba mình ta đạt được, 

Ôi pháp, thiện pháp tánh! 


(CCXXVII) Sopàka (Thera. 50) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh từ vợ một người cùng định, và do thọ sanh, ngài được gọi là 
Sopdka (người cùng định). Có người nói ngài là con một thương gia. Sự kiện này không được tập 
Apadàna châp nhận: 


Khi ta chứng được, 
Tải sanh cuối cùng, 
Ta vào bào thai, 
Của Sopàka. 


Bốn tháng sau khi sanh, cha ngài mệnh chung, và được người cậu nuôi dưỡng. Người cậu, do người con 
hay nóng giận của mình xúi giục, muốn giết ngài. Nó đem ngài đến bãi tha ma, trói hai tay ngải cột vào 
cô một thây ma, nghĩ rằng các con chó rừng sẽ ăn thịt ngài. Nó không thể giết ngài vì ngài tái sanh lần 
cuối cùng. Ban đêm các con chó rừng và các con thú khác đến, và đứa con nít kêu khóc: 


Thế nào là định mệnh, 
Được để dành cho ta. 

Ai là người bà con, 

Của đứa trẻ mô côi! 

Giữa nghĩa địa kinh hoàng, 
Ta bị cột, trói chặt! 

Ta sẽ tìm được ai, 

Là người bạn của ta! 


Bậc Đạo Sư trong lúc ấy đang nhìn xem ai là người đáng cứu độ, thấy trong đứa trẻ, những nhân duyên 
chứng quả A-la-hán được chói sáng trong tâm của đứa trẻ, liên chiêu sáng hào quang và nói: 


Hãy đến, Sopaka, 

Người đừng có sợ hãi, 
Hãy nhìn đên Như Lai, 
Chính Ta sẽ cứu con! 
Như mặt trăng thoát khỏi, 
Hàm răng của Ràhu. 


Với sức mạnh của đức Phật, đứa trẻ bứt đứt dây trói, và cuối bài kệ đứng dậy, trở thành một bậc Dự lưu 
và đứng trước hương phòng của đức Phật! Mẹ ngài tìm ngài hỏi người cậu, nhưng người cậu im lặng 
không nói gì. Mẹ ngài đi đên đức Phật, nghĩ rằng đức Phật biết tất cả, quá khứ, hiện tại, vị lai. Bậc Đạo 
Sư, dùng thần thông giấu đứa con. Bà thưa với Thế Tôn: 'Bạch Thế Tôn, con không thể tìm thấy đứa 
con. Nhưng Thế Tôn biết được con tôi đang làm gì?'. Thế Tôn trả lời: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 137 of353 


Các người con không phải, 
Là chỗ y, nương tựa, 

Cả cha cũng là vậy, 

Kê cả các bà con. 

Với kẻ bị mệnh chung, 

Dâu bà con huyết thông, 
Cũng không thể nương tựa! 


Và như vậy, Thế Tôn thuyết pháp cho bà, bà nghe xong chứng quả Dự lưu, nhưng đứa trẻ chứng quả A- 
la-hán. Rồi Thế Tôn rút lại thần thông và bà mẹ sung sướng thây được người con. Được biết con mình 
đã chứng quả A-la-hán, bà bằng lòng để con xuất gia và bà ra về. 


Rồi ngài đến đảnh lễ bậc Đạo Sư, khi bậc Đạo Sư đang đi dưới bóng mát của hương phòng và đi theo 
Thế Tôn. Thế Tôn muốn thế độ cho ngài liền hỏi ngài mười câu hỏi, bắt đầu bằng. câu: "Thê nào là một 
pháp”. Ngài hiểu được ý Thế Tôn liền trả lời: 'Các chúng sanh được nuôi dưỡng bằng thức ăn...', với trí 
sáng suôt của mình. Bậc Đạo Sư thỏa mãn với những câu trả lời của đứa trẻ, thọ giới cho ngài. Do vậy 
ngài có được tên là: 'Đặt trẻ với những câu hỏi. Ngài nói lên chánh trí của mình, thuật lại những sự việc 
đã xảy ra, với bài kệ như sau: 


480. Thấy bậc Tối thượng nhân, 
Kinh hành dưới bóng lâu, 

Tại đây, ta đi tới, 

Đảnh lễ bậc Tối thượng. 


481. Đắp y một bên vai, 
Chấp hai tay đưa lên, 

Đi theo bậc Vô cấu, 

Tối thượng trên mọi loài. 


462. Ngài hỏi ta câu hỏi, 
Khéo biệt đặt câu hỏi, 

Ta trả lời Đạo Sư, 
Không run, không sợ hãi. 


483. Đức Như Lai tùy hỷ, 
Câu trả lời câu hỏi, 

Nhìn chúng Tỷ-kheo Tăng, 
Ngài nói ý nghĩa này: 


484. Lợi ích thay, dân chúng, 
ng-ga, Magadha, l 

Cúng dường cho vị áy, 

Y dược thuộc sàng tọa, 

Biết cung kính thích nghĩ, 
Thật lợi ích cho chúng, 

Bác Đạo Sư nói vậy, 


485. Bắt đầu từ hôm nay, 
Hồi này Sopaka, 
Hãy đến yết kiến Ta, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 138 of353 


Như vậy, Sopaka, 
Ông thành tựu Đại giới, 
Được an lành tốt đẹp. 


486. Bảy năm từ khi sanh, 
Ta được thọ Đại giới 

1a mang thân cuồi cùng! 
Ôi pháp, thiện pháp tánh. 


(CCXXVTIITI) Sarabhanga (Thera. 50) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh tại _Rajagaha (Vương Xá), con của một Bả-la-môn, ngài có thể 
được đặt tên, độc lập hay không độc lập với truyền ' thống gia đình, ngài không có đặc điểm gì đề đặt tên. 
Khi đến tuổi trưởng, thành, ngài trở thành một ân sĩ, tự dựng một thảo am, làm bằng cọng cây lau mà tự 
ngài bẻ gãy, và từ đây ngài được biết với tên là Sara-Bhansa, (người bẻ gãy cọng cây lau). Thế Tôn với 
Phật nhãn nhìn quanh thế giới, thấy được nơi ngài những điều kiện để thành vị A-la-hán. Thế Tôn đi đến 
thuyết pháp cho ngài. Và ngài khởi lòng tin, trở thành một vị xuất gia, sau một thời gian trở thành vị A- 
la-hán, ngài vẫn tiếp tục ở thảo am. Thảo am dần dần hư nát và sụp đỗ xuống, dân chúng hỏi ngài SaO 
không dựng thảo am lại, ngài trả lời, khi thảo am được dựng lên, ngài còn ân sĩ. Nhưng nay ngài không 
thể làm được như vậy nữa. Rồi ngài nói lên toàn bộ vấn đê như sau: 


487. lay bẻ những cây lau, 
Ta làm am ta ở, 

Do vậy, được tên tục: 
"Người bẻ gãy cây lau” 


486. Nay không còn thích họp, 
Tự tay bẻ cây lau, 

Theo học giới giảng dạy, 
Gofama danh xưng. 


469. Chính Sara-bhanga, 
Từ trước chưa từng thấy, 
Thấy chứng bệnh toàn diện, 
Một cách thật đây đi. 
Bệnh ây nay được thấy, 

Do lời bậc siêu thiên. 


490. Chính đường ấy đã đi, 
Wibassì, Sikhi, 

Kể cả Vessabhu, 

Với Kakusandha, 
Konagamana. 

Chính với con đường ấy, 
Gotama đã đến. 


40]. Ly ái, không chấp thủ, 
Bảy Phật chứng Niêt-bàn, 
Pháp này được thuyết giảng, 
Bởi các vị chứng Pháp. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 139 of353 


492. Vì từ mẫn chúng sanh, 
Bồn sự thật được giảng, 
Khô, khô tập, con đường, 
Diệt, châm dứt khô đau. 


493. Trong đời sống liên tục, 
Khô luân chuyên không dứt, 
Khi thân này bị hoại, 

Khi mạng sông cáo chung, 
Tải sanh khác không còn,; 
1a thật, khéo giải thoát, 
Giải thoát mọi sanh y. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 140 of 353 


CHƯƠNG VINH 
PHẨM TÁM KỆ 


(CCXXLX) Mahà-Kaccàyana (Thera. 52) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh tại Lien trong gia đình của vị có vấn nghi lễ cho vua 
Candapajjofa. Ngài học ba tập Vệ-đà, khi ngài lớn và khi phụ thân mắt ngài kế tiếp chức vụ của cha. 
Ngài được biết với tên là Køccàna theo dòng họ. Nhà vua được nghe tin đức Phật xuât hiện, ngài đi mời 
đức Phật, ngài đi với bảy người, được bậc Đạo Sư thuyết pháp, sau buổi thuyết giảng, cả ngài với bảy 
người đều chứng quả A-la-hán, với hiểu biết về nghĩa và về pháp. Rồi Thế Tôn đưa tay nói: 'Hãy đến 
các Tỷ-kheo!', cả tám vị được cắt tóc, đầy đủ với bát và y. 


Khi ngài đã được giải thoát, ngài mời đức Phật đến Ư7/eni để thuyết pháp cho vua. Đức Phật nói 
Kaccàna tự mình đi về, thực hiện sứ mệnh â Ấy. Kaccàna theo lời khuyên, đi với cả bảy vị, thuyết pháp 
cho vua, khiến vua khởi lòng tin rồi trở lại với bậc Đạo Sư. 


Một hôm, nhiều Tỷ-kheo sau khi bỏ một bên các bốn phận của mình, tìm thú vui trong các vui thế tục và 
xã hội, đang, sống một đời sống phóng dật. Vị Trưởng lão trong hai câu kệ, khuyên răn các vị ấy, và với 
sáu bài kệ tiếp, giảng dạy cho vua: 


494. Chớ làm quá nhiêu việc, 
Tránh quân chúng đua tranh, 
Người siêng tham đắm vị, 

Bỏ ấích đem an lạc. 


495. Ta cảm là 'đồng bùn), 
Cung kính các gia đình, 
Là mũi tên nhỏ nhiệm, 
Thật khó được rút ra, 

Tôn trọng khó từ bỏ, 

Đối với kẻ không tối. 


Lời cho vua: 


496. Hành động của con người, 
Không phải là độc ác, 

Tùy thuộc vào người khác, 
Người khác nói hay làm, 

Tự mình chớ có làm, 

Vì người, bà con nghiệp. 


497. Không vì người khác nói, 
Con người thành ăn trộm, 
Không vì người khác nói, 

Con người thành bậc Thánh. 
Như mình tự biêt mình, 

Chư Thiên biết mình vậy. 


498. Người khác không biết được, 
Đây ta sông một thời, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 141 of353 


Những ai biết được vậy, 
Bác trí sông lăng dịu. 


499. Chỉ bậc trí sống mạnh, 
Dâu tài sản đoạn tận, 

Nêu không được trí tuệ, 

Có tiên nhự không sông, 


Với vua hỏi vê cơn mộng: 


500. Với tai nghe tắt cả, 

Với mắt tháy tát cả, 

Kẻ trí bỏ tắt cả, 

Như không tháy không nghe, 


501. Có mắt, như kẻ mù, 
Có tại như kẻ điệc, 

Có trí, như kẻ ngu, 

Có sức, như kẻ yêu, 

Đệ việc lành khởi lên, 
Năm như kẻ chết năm. 


(CCXXX) Sirimitta (Thera. 52) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở ®ä/agaha (Vương Xá), con của một điền chủ giàu có, được đặt 
tên là S7r/mifa; mẹ ngài là chị của Srieuffa. Nay Sirimiffa, cháu của Siriguffa tìm được lòng tin đôi với 
bậc Đạo Sư nhiệp phục con voIi Dhanapala. Rôi ngài xuât gia và sau một thời gian chứng quả A-la-hán. 


Một hôm, từ chỗ ngồi đứng dậy để tụng học giới bốn Pàtimokkha, ngài cầm một cái quạt có sơn màu, 
rôi ngôi xuông, ngài thuyêt pháp cho các Tỷ-kheo, và làm như vậy, ngải làm nôi bật những đức tánh 
khác như sau: 


502. Không phần nộ, không hận, 
Không gian, không hai lưỡi, 

Vị Tỷ-kheo như vậy, ` 

Đời sau, không ưu sấu. 


503. Không phần nộ, không hận, 
Không gian, không hai lưỡi, 
1)-kheo thường hộ căn, 

Đời sau không ưu sâu. 


504. Không phần nộ, không hận, 
Không gian, không hai lưỡi, 
T-kheo giữ thiện giới, 

Đời sau, không tu sấu. 

505. Không phần nộ, không hận, 


Không gian, không hai lưỡi, 
T)-kheo thiện băng hữu, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 142 of353 


Đời sau không ru sâu 


506. Không phần nộ, không hận, 
Không gian, không hai lưỡi, 
Tỷ-kheo thiện trí tuệ, 

Đời sau, không ưu sẵu. 


Sau khi thuyết giảng về phẫn nộ, hận... ngài nói đến con đường siêu thoát, diễn tả thái độ chơn chánh 
của từng cá nhân, như vậy chứng nhận chánh trí của mình: 


307. Với ai tin Nhự Lai, 
Không dao động, thiện trú, 
Với ai, nêp giới hạnh, 
Được thiện nhân tán thản, 
Được bác Thánh tùy hỷ. 


S08. Với ai, có tín thành, 
Đôi với chúng Tăng già, 
Có trí kiên chánh rực, 

Họ nói vê người ây: 

Vị ấy không nghèo đói, 

Đời sống không trồng rỗng. 


509. Vậy nên bậc Hiên trí, 
Hãy chủ tám tín, giới, 
Tịnh, tín, thấy đúng pháp; 
Vào cốt tủy lời Phật. 


(CCXXXTI) Mahà-Panthaka (Thera. 53) 


Khi bậc Đạo Sư đi đến Ràjagaha, chuyên bánh xe pháp, Pan:haka, con đầu lòng của con gái một nhân 
viên giàu có trong Ủy ban thành phó, và một trong những người nô tỳ của phụ thân của người con gái, 
cả hai thường đi đến ông ngoại để nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, khởi lòng tin với thiền quán. Sau khi 
xuất gia, ngài trở thành thiện xảo trong lời dạy của bậc Đạo Sư và trong bón thiền, và sau một thời gian, 
chứng quả A-la-hán. An trú trong an lạc thiền quán và quả chứng, ngài hồi tưởng lại sự thành công của 
mình, và sung sướng rồng tiếng rồng con sư tử như sau: 


510. Khi đầu tiên ta thấy, 
Bác Đạo Sư VÕ úy, 

Xúc động khởi nơi ta, 

Thấy được người Tối thượng. 


S1]. Ai cả tay cả chân, 
Câu khẩn thân may đến, 
Với cử chỉ như vậy, 
Khiến Đạo Sư hoan hỷ, 
Vị ấy không thể đạt, 

Như sở nguyện của mình. 


3512. Còn ta đã từ bỏ, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 143 of353 


Vợ con, tiên, lúa, gạo, 
Sau khi cạo rấu tóc, 
1a xuất gia không nhà. 


513. Học, sinh hoạt đây đủ, 
Các căn khéo chê ngự, 
Đảnh lê bậc Chánh giác, 
1a tru, không khuát phục. 


514. Rồi ta khởi WỚC nguyện, 
Tâm an trú tha thiết, 

1a quyết không ngồi nữa, 
Dâu chỉ là một phú, 

Cho đến khi rút được, 

Rút mũi tên tham ác. 


515. Ta an trú như vậy, 
Hãy xem nhờ nô lực, 
Ba mình ta đạt được, 
Lời Phát dạy làm xong. 


516. Ta biết được đời trước, 
Thiên nhãn được thanh tịnh, 
1a xứng được cúng dường, 
Giải thoát khỏi sanh ÿ. 


317. Như đêm trở thành sáng, 
Khi mặt trời mới mọc, 

Mọi khát ái khô kiệt, 

Ta vào, ngôi kiết-già. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 144 of353 


CHƯƠNGIX - 
PHẢM CHÍN KỆ 


(CCXXXII) Bhùta (Thera. 54) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh tại ngoại thành Sả&keía, con một hội viên giàu có trong Hội đồng 
thành phố, ngài là con út và người con độc nhất được sống sót, các người con khác bị một con Dạ-xoa 
thù nghịch ăn thịt. Ngài được canh gác cần mật, và con Dạ-xoa bận lên hầu Vessavana nên không về 
nữa. Khi đến tuổi đặt tên, ngài được đặt tên là 8z/a, vì do nguyện cầu được sanh ngài: 'Mong rằng các 
hàng phí nhân có lòng từ hộ trì cho đứa trẻ. Nhờ công đức của mình, ngài lớn lên không bị tai nạn gì, 
được nuôi dưỡng trong ba lâu đài như Yøzsa. Khi bậc Đạo Sư đến Sàkeía, ngài cùng với các cư sĩ khác 
đến tịnh xá nghe thuyết pháp. Sau khi xuất gia, ngài sống trong một hang động, trên bờ sông 4jakarani. 
Tại đấy, ngài chứng quả A-la-hán. Sau đó ngài về thăm các bà con vì lòng từ mẫn và ở trong rừng 
Anjana. Khi các bà con yêu cầu ngài ở lại, vì lợi ích chung cho các bà con và cho ngài, ngài nói ngài ưa 
thích đời sông xuât gia và nói lên những bài kệ như sau, trước khi từ biệt các bà con: 


5 lỡ. Khi bậc trí thấy được, 
Già chết là đau khó, 

Tại đấy, kẻ phàm phu, 
Không thấy, chấp thủ khổ. 
Sau khi liêu tri khó, 

Chánh niệm, tụ thiên định, 
Không tìm tháy lạc nào, 
Uu việt hơn lạc này. 


319. Khi đoạn tận được ái, 
Ái đem khổ, độc hại, 

Tạo hý luận trói buộc, : 
Đáy mạnh đên đau khó, 
Sau khi đoạn tận ái, 
Chánh niệm, tụ thiên định, 
Không tìm thấy lạc nào, 
Uu việt hơn lạc này. 


320. Khi với tuệ, thấy được, 
Con đường lành vô thượng, 
Gồm hai lần bốn phân, 
Tịnh trừ mọi phiên não, 
Sau khi thấy với tuệ; 

Chánh niệm tu thiên định, 
Không tìm thấy lạc nào, 
Uu việt hơn lạc này. 


521. Khi tu tập con đường, 
Không sâu, không cấu uẻ, 
Vô vì, an tịnh đạo, 

Tịnh trừ mọi ¡ phiên não, 
Chặt trói buộc kiết Sử, 
Chánh niệm, tu thiển định, 
Không tìm thấy lạc nào, 
Uu việt hơn lạc này. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 145 of353 


3522. Khi trên trời Vang rấn, 
Tiê lễng trồng máy giông tỐ, 
Khắp con đường chim bay, 
Dòng mưa dày đặc đỏ, 
Tỷ-kheo ấi đến hang, 

Tu tập, ngôi thiên định, 
Không tìm thấy lạc nào, 
Ưu việt hơn lạc này. 


323. Khi trên những bở sông, 
Những vòng hoa rừng núi, 
Nở lên và chói sáng, 

Với nhiều màu nhiễu sắc, 

Với tâm tư thoải mái, 

Ngôi thiên trên bờ sông, 
Không tìm tháy lạc nào, 

Uu việt hơn lạc này. 


524. Khi nửa đêm, rừng vắng, 
Trời đồ trận mưa rào, 

Loài có ngà có nanh, 

Đang sông đang gâm théi, 
Tỷ-kheo đến triên núi, Ẫ 

Ngôi yên lặng tọa thiên, 
Không tìm tháy lạc nào, 

Uu việt hơn lạc này. 


525. Khi tâm tứ chế ngự 
Giữa múi, trong hang động 
Thoải mái tự ngồi thiên, 
Không sợ không chướng ngại 
Không tìm tháy lạc nào, 

Uu việt hơn lạc này. 


326. Khi ngôi được hỷ lạc, 
Không uê chướng, không sẵu, 
Không tù túng, thoát ải, 
Không bị mũi tên đâm, 

Mọi lậu hoặc cháảm dứt, 

Vị ây ngôi tọa thiên, 

Không tìm tháy lạc nào, 

Uu việt hơn lạc này. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 146 of353 


CHƯƠNGX _ 
PHẢM MƯỜI KỆ 


(CCXXIIT) Kàludày¡n (Thera. 56) 


Ngài sanh cùng ngày với đức Phật trong gia đình con vị Bộ trưởng của vua ở Kapilavafhu. Bảy vị cùng 
sanh một lần trong ngày, Vị Bồ-tát, cây Bồ-đề, mẹ của Rä#⁄2 và bốn vật báu: roi báu, con ngựa 
Kanthaka, Channa và Kàludàyin. Khi đến ngày đặt tên, ngài được gọi là Udyin, và vì ngài da đen nên 
được gọi là Kàiudàyin. Ngài lớn lên làm bạn trẻ đồng chơi với vị Bồ-tát. Rồi Thế Tôn xuất gia, giác ngộ, 
và ở tại Trúc Lâm (Veluvana), chuyển bánh xe Chánh pháp, vua Suddhodana nghe vậy, cử một vị Bộ 
Trưởng với một ngàn người tùy tùng, bảo đem con của vua về. Vị Bộ trưởng cùng cả ngàn tùy tùng, 
nghe đức Phật giảng và chứng quả A-la-hán. Đức Phật đưa tay nói: 'Hãy đến, này các Tỷ-kheo'... và tât 
cả sông giữa các vị Hiền Thánh, không chuyên thông điệp của vua. Các vị sứ giả khác cũng lâm vào 
cảnh tương tự. Cuối cùng vua Sai Kaludàyin với một ngàn người tùy tùng và Kảludàyin hứa thế nào 
cũng đưa vị Bồ-tát về dầu có xuất gia. Ngài đi đến nghe pháp, trở thành vị A-la-hán, nhớ đến sứ mạng 
của mình, chờ cho mùa mưa xong, khi trên con đường vệ, hoa đã trổ bông, ngài mới nói lên những bài 
kệ mời bậc Đạo Sư về và tán thán vẻ đẹp cuộc hành trình: 


527. Thé Tôn, nay là thời, 
Các cây nở hoa đỏ, 

Từ bỏ chòm lá cũ, 

Tìm đến thời sai quả. 
Chúng như ngọn lửa hừng, 
Chói sáng và rực sáng, 
Bạch đáng Đại anh hùng, 
Nay là thời hưởng vị. 


528. Những cây nở hoa đẹp, 
Khắp phương tỏa hương thơm, 
Bỏ lá, vọng sanh quả, 

Nay là thời lên đường, 

Từ bỏ địa phương này, 

Kính thưa bác Anh hùng. 


329. Không quá lạnh, quá nóng, 
Thế Tôn thời tiết đẹp, 

Hãy đề hai dán tộc, 

Thích-Ca, Ko-li-ya, 

Nhìn Ngài mặt hướng Tây, 

Vượt sông Ro-hi-mi. 


530. Trong hy vọng, ruộng cày, 
Trong hy vọng, giông gieo, 
Trong hy vọng, thương gia, 
Vượt biên đem tiên về. 

Hy vọng con kiên trì, 

Mong con, hy vọng thành. 


531. Người tiếp tục gieo giống, 
Trời lại tiệp tục mưa, 
Người nông tiêp tục cây, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 147 of353 


Thóc gạo tiếp tục đến, 
Đến nhiễu cho quốc gia. 


532. Ăn xin tiếp tục xin, 
Thí chủ tiệp tục cho, 
Thí chủ tiêp tục cho 
Tiếp tục lên Thiên giới. 


533. Bác anh hùng tiếp tục, 
Cho đến bảy thể hệ 

Gia đình áy được sanh, 
Bậc trí tuệ rộng lớn, 

Con nghĩ Ngài có thể, 

Là Thiên chủ chư Thiên, 
Trong Ngài đã được sanh, 
Bậc ân sĩ chân danh. 


334. Phụ vương đại ẩn sĩ, 
Tên gọi Tịnh Phạn vương, 
Còn mẹ bậc Chánh giác, 
Danh xưng là Ma-da, 

Bà mang thai Bồ-tát, 

Thân hoại, hưởng thiên giới. 


539. Gô-fa-mi, mạng chung, 
Từ đấy, sau khi chết, 

Được hưởng thọ đây đủ, 
Các dục lạc cối trời, 

Vui hưởng năm món dục, 
Được Thiên nữ đoanh vậy. 


Rồi Thế Tôn được thỉnh mời, thấy rằng mình đi sẽ cứu độ cho nhiều người, nên đã ra đi với hai mươi 
ngàn vị A-la-hán, mỗi ngày đi bộ một do-tuần. Còn vị Trưởng lão, dùng thần thông đi đến Kapllavatthu 
trước mặt ông vua. Vua không biết ngài là ai, nên ngài mới xưng ngài là con vị Bộ Trưởng, được vua sai 
đi đến Thế Tôn và nói lên bài kệ: 


536. 7a là con đức Phật, 
Ngài thắng bậc bắt thắng, 
Bác An-gi-ra-sa, 

Bác không ai sảnh được, 
Vua dòng họ Thích-ca, 
Phụ thân của cha tôi, 
Vua dòng Œo-ia-ma 

Là bậc Tô phụ tôi, 

Đúng pháp là như vậy. 


(CCXXXTV) Ekavihàriya(Tissa Kumàra) (Thera. 57) 


Ngài sanh ra, sau khi đức Phật đã nhập Niết-bàn là con trai nhỏ nhất của vua Dhammasoka. Vua A4soka, 
đên năm thứ 218 sau khi đức Phật nhập Niêt-bàn, đã thông nhât toàn thê An Độ trong một đê quôc. Vua 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 148 of353 


phong em trai thứ ngài là 77ssơ làm Phó vương, và vận động em ngài ủng hộ cho Giáo hội. 


Còn ngài trong khi đi săn thấy Trưởng lão Ä⁄ahà Dhammarakkhita ngồi dưới gốc cây, cảm xúc rất 
mạnh, tự mình muốn sống trong rừng. Khi ngài chứng kiến Trưởng lão hiện thần thông, ngài trở về lâu 
đài, và nói với vua 4sokø ngài muôn từ bỏ cuộc đời thế tục. Vua 4sokø không thê làm ngài thay đổi sự 
quyết định của mình. Tha thiết sống đời sống một ấn sĩ, ngài nói lên những bài kệ như sau: 


337. Khi trước mặt sau lưng, 
Không có một người nào, 
Như vậy an lạc lớn, 

Sông một mình trong rừng. 


S3. Ta sẽ ấi một mình, 
Đến ngôi rừng Phật khen, 
Hưởng an lạc đã được, 

Vị Tỷ-kheo thọ hưởng, 
Nhờ sông đời tỉnh tán, 
Sông riêng chỉ một mình. 


539. Ta sẽ gấp vào rừng, 
Một mình, sông lý tưởng, 
Ngôi rừng được loài voi, 
Cuông loạn sông tự do, 
Trú xứ đem hoan hỷ, 
Cho án sĩ thiên định. 


340. Trong ngôi rừng Sì-1a, 
Với núi hang nước mái, 
Sau khi rửa tay chân, 

Ta kinh hành một mình. 


541. Sống một, không sống hai, 
Trong rừng lớn đẹp đề, 

1a sẽ sông tại đáy, 

Việc xong, không lậu hoặc. 


542. Như vậy, ta muốn làm, 
Mong ước nguyện thành tựu, 
1a sẽ có lòng tín, 

Không ai làm ai được. 


343. Ta cột áo giáp lại, 
Sẽ vào trong rừng sâu, 
Ta không ra khỏi rừng, 
Nêu chưa đạt lậu tận. 


344. Trong khi gió nhẹ thối, 
Mái lạnh, thơm mùi hương, 
Ta ngôi trên chỏm núi, 

1a sẽ phá vô mình. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 149 of353 


345. Trên tắm thảm hang động, 
Trải đây những hoa rừng, 

1a hưởng lạc giải thoái, 

lại vòng đai núi rừng. 


346. Chí nguyện ta viên mãn, 
Giống như mặt trăng rằm. 
Mọi lậu hoặc tận trừ, 

Nay không còn tải sanh. 


(CCXXXV) Mahà Kappina (Ma-ha Kiếp-tân-na) (Thera. 58) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở biên địa, tại thành phố tên Kukk„a, trong gia đình một vị vua 
và được đặt tên là Kappina. Khi phụ vương mắt, ngài thừa tự ngôi vua với tên là Mahà-Kappina. Đề 
tăng trưởng sự hiểu biết, ngài sai sứ giả mỗi buổi sáng đi ra khỏi bốn cửa thành, giữ lại các vị học giả và 
tin cho ngài biết. Thời ây bậc Đạo Sư đã ra đời và đang ở Sảvz//hi. Các thương gia của thành phố 
Sàvafthi đem đồ đến Kukk„rta bán, đem quà dâng vua. Vua hỏi tình hình ở Sàvzhi và dân chúng theo 
tôn giáo nào. Các thương gia thưa không trả lời cho vua được, vì chưa được súc miệng. Sau khi vua bảo 
đem nước súc miệng xong, các thương gia chấp tay và thưa: 'Ở đất nước chúng tôi, Phật báu đã ra đời. 
Khi nghe nói đến chữ Phật, vua cảm thây hân hoan thoải mái, bảo thương gia nói lại ba lần, và thưởng 
chúng một trăm ngàn. đồng tiền vàng. Các thương gia cũng nói đến Pháp báu và Tăng báu, và vua tặng 
thưởng gấp ba lần. Rồi vua từ bỏ thê tục và xuât gia. Các vị Bộ trưởng cũng theo gương vua. Rồi tất cả 
cùng đi tìm đức Bồn Sư và đi đến sông Hằng. Rồi họ tuyên bố, nếu có bậc Đạo Sư, có đức Phật tối 
thượng thời móng chân các con ngựa không bị thấm ướt! Rồi họ đi ngang qua con sông ấy và qua một 
con sông khác nữa, sông Candabhàgà. 


Hôm â ây, bậc Đạo Sư dậy sớm khi rạng đồng, với lòng từ bị, dùng Phật nhãn xem ,xung quanh thế giới và 
thấy Ä⁄ahà Kappina đã từ bỏ vương quôc và đi đến với một sô tùy tùng lớn để xuất gia. Bậc Đạo Sư 
trước hết đi vào Sàvaffhi khất thực với một số Tỷ-kheo, rồi Ngài bay đến bờ sông Candabhàgà, và ngồi 
xuống kiết-già, đối điện với bến nước và phóng hào quang. Mahà Kappina và các tùy tùng thấy được 
các hào quang liền đến đảnh lễ đức Phật. Thế Tôn thuyết pháp cho họ và tất cả đều chứng quả A-la-hán. 
Và xin trở thành Sa-môn. Đức Phật nói: 'Hãy đến, các Tỷ-kheo', và như vậy là lễ thọ giới của họ. Rồi 
Thế Tôn đem toàn thê về jJe/avana ngang qua hư không. 


Một hôm Thế Tôn hỏi Mahà Kappina có thuyết pháp cho đại chúng không, và khi được trả lời không. 
Thế Tôn cho gọi Mahà Kappina và khuyên Mahà Kappina thuyết pháp cho đại chúng. Mahà Kappina 
vâng lời dạy của Thế Tôn và trong buổi thuyết pháp đầu tiên độ cho hơn ngàn Sa-môn chứng quả A-la- 
hán. Rồi đức Phật xác nhận Ä⁄ahà Kappina là vị thuyết pháp đệ nhất cho chúng Tăng. 


Một hôm, ngài giảng cho các Tỷ-kheo-nI như sau: 


347. Ái thấy sớm sự việc, 
Trước khi sự việc đến, 
Và biết được cả hai, 

Có lợi hay có hại, 

Thù hay bạn người ấy, 
Không thấy được sơ hở, 
Dâu quan sát kỹ càng. 


548. Với ai khéo tu tập, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 150 of353 


Niệm thở vào thở ra, 

Tiệp tục hành viên mãn, 
Như lời Phật thuyết giảng, 
Sẽ chói sáng đời này, 

Như trăng thoát vùng mây. 


349. Tâm ta thật trắng bạch, 
Vô lượng, khéo tu tập, 

Thâu triệt, chê ngự vững, 
Chói sảng khặp mọi phương. 


550. Bậc có tuệ vẫn sống, 
Dâu tài sản kiệt tận, 
Không có được trí tuệ, 
Có tiên, nhự không sống. 


551. Tuệ phê phán điễu nghe, 
Tuệ tăng trưởng danh xưng, 
Ở đời người có tuệ, 

Được vui trong đau khổ. 


352. Pháp này thuộc hiện tại, 
Không vi diệu hy hữu, 
Đâu có sanh, thì chết, 
Đây không gì hy hữu. 


553. Sanh đã không gián đoạn, 
Sông có chết thường hàng, 
Sanh sanh, chết tại đáy, 

Pháp hữu tình là vậy. 


554. Điều lợi cho kẻ sống, 
Không lợi cho kẻ chêt, 

Than khóc cho kẻ chết, 

Không danh, không thanh tịnh, 
Không được hàng Sa-môn, 
Bà-la-môn tán thán. 


355. Than khóc hại thân, mắt, 
Dưng sắc, lực và trí, 

Nêu tâm tư, hoan hỷ, 

Các phương cũng hân hoan, 
Dáu hạnh phúc đi tìm, 
Không có gì an lạc. 


S56. Do vậy các cự sĩ, 
Muôn nhận trong gia đình, 
Chỉ những người có trí, - 
Và những người nghe nhiêu, 
Với sức mạnh trí tuệ, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 151 of353 


Họ làm tròn nhiệm vụ, 
Như chiếc thuyÊn vượt qua, 
Con sông nước tràn đáy. 


(CCXXXVT) Cùla-Panthaka (Thera. 59) 


Câu chuyện của ngài đã được kể trong chương VIII. Phần còn lại được kể trong tập sớ Củiaseffhi- 
Jafaka. Trong một trường hợp khác ngài nói lên những bài kệ như sau: 


357. Ta chậm chạp, tiễn chậm, 
Trước ta bị khinh miệt, 

Anh ta đuổi ta ấi:. 

Nay, ngươi hãy về nhà. 


558. Ta bị đuổi như vậy, 
Tại cửa chính Tăng xá, 
Sâu khổ, đứng tại đáy, 
Vọng luyên lời Phật dạy. 


359. Tại đấy, Thế Tôn đến, 
Ngài rở trên đâu ta, 

Với cảnh tay, năm fa, 

Đấi ta vào Tăng xả. 


560. Đạo Sự thương xót ta, 
Cho ta khăn lau chân; 
Hãy an trủ tâm tư, 

Vào vật thanh tịnh này. 

Và ngôi xuống một bên, 
Tạm tư khéo an trú. 


561. Ta nghe lời Ngài dạy, 
Sông hân hoan Chánh pháp, 
Ta thực hành thiên định, 

Đề đạt đích tôi thượng. 


562. Ta biết được đời trước, 
Thiên nhãn ta thanh tịnh, 
Ba mình đã đạt được, 

Lời Phát dạy làm xong. 


563. Pan-tha-ka hóa hiện, 
Dưới hàng ngàn hình thức, 
Ngôi vườn xoài xinh đẹp, 
Chờ đợi thời phát hiện. 


564. Rồi Đạo Sư giữ ta, 
Một sứ giả báo thời, 
Đứng thời được báo hiệu, 
1a đến, ngang hư không. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 152 of353 


565. Đảnh lễ chân Đạo 5S, 
Một bên ta ngôi XUÔng. 
Biêt ta đã ngôi xuông, 

Bác Đạo Sư cháp nhận. 


566. Bậc nhận đô té vật, 

Cả toàn thê thê giới, 

Là phước điển loài Người, 
Ngài chấp nhận cúng dường. 


(CCXXXVTITI) Kappa (Thera. 59) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong vương quốc A⁄4gadja, làm con một vua bản xứ, kế vị ngôi 
vua, nhưng rơi vào hưởng thụ các dục vọng. Khi bậc Đạo Sư với lòng từ bị, nhìn thế giới đề xem aI 
xứng đáng được cứu độ. Bậc Đạo Sư thấy ngài, nghĩ rằng Kappa có thể tu tập quán bất tịnh, xuất gia và 
chứng quả A-la-hán. Thế Tôn đi trên hư không đến Kapøa, và nói với ngài với những câu kệ như sau: 


567. Đây nhiêu loại uễ vật, 
Chỗ chưa còn phần uẻ, 
Như vũng nước đọng lâu, 
Ủng nhọt vêt thương lớn. 


563. Đây những máu và mủ, 
Chìm đăm, trong hô phân, 
Thân ứ nước rỉ chảy, 

Luôn chảy nước bất tịnh. 


569. Trói bởi sáu mươi gân, 
Trét dùng thịt làm hỗ, 

Mặc áo giáp bằng da, 

Thân hôi thúi vô dụng. 


570. Nối thành dây xúc xương, 
Cột lại với dây gân, 

Do chúng nhiêu hợp sức, 

Tác thành những uy nghĩ. 


Án Thường tiến đến sự chết, 
Đến gân cảnh tử thần, 

Ở đầy, bị quăng bỏ, 

Con người đi theo dục. 


572. Thân bị vô mình che, 
Trôi bởi bốn trói buộc, 
Thân chìm trong bộc lưu, 
Mắc vào lưới tùy miên, 


573. Hệ lụy năm triển cái, 
Am ảnh bởi tâm tư, 
Đi theo góc khát ái, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 153 of353 


Che trùm bởi màn sỉ. 


374. Thân này luân chuyển vậy, 
Dán đi bởi xe nghiệp, 

Khi thành công, khi bại, 

Chịu đựng nhiêu ái sanh. 


375. Ai nghĩ thân của tôi, 
Là phàm phu ngu muội, 
Tăng mộ phân đáng sợ, 
Cháp chặt sự tái sanh. 


376. 4i tránh né thân này, 
Như tránh rắn dính phân, 
Họ bỏ gốc sanh hữu, 
Chứng Niêt-bàn, vô lậu. 


Kappa nghe lời dạy bậc Đạo Sư, về thân phận các thân dưới nhiều hình ảnh, sợ hãi và nhàm chán thân 
mình, hốt hoảng xin xuất gia. Bậc Đạo Sư giao cho một Tỷ-kheo làm lễ xuất gia. Kappa nhận mười đề 
tài tu tập và chứng quả A-la-hán. Ngài đi đến bậc Đạo Sư, đánh lễ, ngồi xuống một bên và nói lên chánh 
trí của mình với những bài kệ trên. Do vậy các bài kệ này trở thành bài kệ của ngài. 


(CCXXXVTITITI) Upasena, Con Của Vanganta (Thera. 60) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở làng Nd/aka, làm con của nữ Bà-la-môn Rùpasdri và đặt tên là 
Upasena (anh của Sàripuffa). Khi đến tuôi trưởng thành và học ba tập Vệ-đà. Ngài xuất gia sau khi nghe 
đức Phật thuyết pháp. Sau một năm thọ giới, ngài nghĩ làm tăng trưởng hột giông Thánh chủng, độ cho 
một Tỷ-kheo và với Tỷ-kheo này, ngài đi đến bậc Đạo Sư, bậc Đạo Sư nghe được việc này, chỉ trích cử 
chỉ hấp tấp của ngài. Rồi Ứpasena suy nghĩ: 'Nếu nay, vì có một đệ tử, ta bị bậc Đạo Sư quở trách. Nay 
cũng nhân lý do này, ta sẽ được Đạo Sư tán thán'. Rồi tu tập thiền quán. Ngài chứng được quả A-la- hán. 
Ngài chấp nhận lối sống hạnh đầu đà và khuyên các vị khác thực hành theo, và lời khuyên của ngài rất 
có kết quả khiến cho Thế Tôn chấp nhận ngài là đệ tử rất được nhiều người biết đến. 


Một Tỷ-kheo hỏi ngài cần phải làm gì khác khi các Tỷ-kheo ở Kosambi tranh cãi nhau và có nạn phá 
hòa hợp Tăng. Ứnasena dạy Tỷ-kheo ây như sau: 


377. Xứ viễn ly, không ôn, 
Chó thú rừng thường trủ, 
1)-kheo dọn sàng tọa, 

Tu học hạnh tịnh cư. 


578. Từ những đồng rác rưới, 
Từ một phân, xa lộ, 

Làm Y Tăng-già-lê, 

Mang áo cũ sởn mòn. 


579. Với tâm tư hạ mình, 
Tiêp tục đi từng nhà, 
Tỷ-kheo sông khát thực, 
Căn hộ, khéo chê ngự. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 154 of353 


580. Bằng lòng món ăn thô, 
Không tìm nhiễu vị khác; 
Nếu tham đắm các vị, 

Ý không vui tu thiên. 


381. Í: dục và. biết đủ, 
Ân sĩ sống viễn ly, 
Không thân cận cả hai, 
Tại gia và xuất gia. 


582. Như kẻ ngu, người câm, 
Hãy tỏ mình như vậy, 

Bậc trí giữa chúng Tăng, 
Chớ có giảng quá dài. 


363. Chớ có chỉ trích ai, 
Hãy tránh làm hại ai, 
Chế ïIgự trong giới bổn, 
Tiết độ trong ăn uÔng. 


584. Khéo nắm giữ các tướng, 
Thiện xảo tâm diện khởi, 

Chú tâm vào tịnh chủ, 

Đúng thời tu thiên quản. 


585. Đủ tỉnh tấn nhân nại, 
Luôn chuyên chú bồn phận, 
Chưa đạt được khô diệt, 
Kẻ trí tin tưởng tiên. 


Sở6. Tỷ-kheo muốn thanh tịnh, 
Sông nếp sông như vậy, 

Mọi lậu hoặc đoạn tận, 
Chứng được tôi tịch tịnh. 


Như vậy vị Trưởng lão, trong khi giảng dạy vị Tỷ-kheo, nêu rõ quả chứng của mình và nói lên chánh trí. 
(CCXXXIX) Gotama (Thera. 61) 


Sanh ở Sảva//h¡ trước khi đức Phật ra đời, trong một gia đình Bà-la-môn từ đ/cca. Ngài lớn lên, rất 
giỏi các tập Vệ đà và là một vị hùng biện vô địch. 


Rồi Thế Tôn ra đời, chuyền bánh xe pháp sau khi hóa độ Yasư với các người bạn, đã đi đến Sàvaffhi 
theo lời mời khẩn thiết của Anàthapindika (Cấp-cô-độc) Bà-la-môn Gotama thấy Thế Tôn, nghe pháp và 
xin xuất gia. Theo chỉ giáo của bậc Đạo Sư, ngài được một he -kheo độ cho xuất gia, và được chứng quả 
A-la-hán trong khi đang cạo tóc. Sau khi sông một thời gian đài ở nước Kosala, ngài trở vê Savafthi. 
Nhiều bà con của ngài, một số .Bà-la-môn nôi tiếng đến viêng ngài và hỏi ngài những giáo lý chỉ đạo nào 
là phố thông mà ngài nghĩ là cần phải thực hành. Ngài nói với họ như sau: 


587. Hãy biết hạnh phúc mình, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 155 of353 


Quan sát lời nghe giảng, 
Đây cái gì thích hợp, 
Sa-môn hạnh mình theo. 


566. Bạn kẻ thiện trong đạo, 
Hành học pháp rộng lớn, 
Khéo nghe bậc Đạo Sư, 
Đây hợp Sa-môn hạnh. 


589. Với tâm kính chư Phật, 
Trọng Chánh pháp như thật, 
Và mên quỷ chư Tăng, 
Đây hợp Sa-môn đạo. 


590. Giữ uy nghỉ, đi lại, 
Mạng sông tịnh, không chê, 
Tư tưởng khéo ôn định, 
Đây hợp Sa-môn đạo. 


591. Điểều làm hay không làm, 
Uy nghỉ được ái kính, 

An trú tăng thượng tâm, 

Đây hợp Sa-môn đạo. 


592. Sàng tọa tại rừng núi, 
Xa văng ft ôn ào, 

Thân cận bậc Mâu-ni, 
Đây hợp Sa-môn đạo 


593. Giới hạnh và học nhiễu, 
Như thật nghiên cứu pháp, 
Thiên quán những sự thật, 
Đây hợp Sa-môn đạo. 


594. Tu quán trên vô thường, 
Tưởng vô ngã, bát tịnh, 
Không ưa thích tục sự, 

Đây hợp Sa-môn đạo. 


595. Tu tập các Giác chỉ, 
Thần túc, căn là lực, 

Thu Chánh đạo Tám ngành, 
Đây hợp Sa-môn đạo. 


596. Mâu-ni bỏ khát ái, 
Đáp tan góc lậu hoặc, 
Hãy an trú giải thoái, 
Đây hợp Sa-môn đạo. 


Như vậy, ngài tán thán các hạnh thích hợp với đời sông một ân sĩ, đê cao khả năng của Tăng chúng, và 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 156 of353 


chỉ rõ sự bất lực của một ấn sĩ không theo Chánh pháp. 


Rồi các Bà-la-môn ấy hoàn toàn chấp nhận giới luật, được an trú trong Chánh pháp. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 157 of353 


-_ CHƯƠNG XI 
PHẨM MƯỜI MỘT KỆ 


(CCXL) Sankicca (Thera. 62) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn nổi tiếng. Mẹ ngài chết khi sanh 
ngài, và ngài được cứu sống, chưa bị đốt cháy trên giàn hỏa. Vì rằng SỰ sống của một hữu tình trong đời 
sông cuôi cùng không thể chết được, trước khi chứng quả A-la-hán, dầu cho có rơi từ núi 57neru (Tu-di). 
Khi lên bảy tuổi, được nghe mẹ ngài chết khi sanh ngài; ngải cảm thấy xúc động và phát nguyện xuất 
gia. Ngài được đưa tới gặp Tôn giả S¿ri/puíía, và ngài chứng được quả A-la-hán, khi tóc ngài đang bị 
cạo. Ngài dâng đời sống ngài cho các tên cướp như thế nào để ba ngàn Tỷ-kheo được nói đến trong tập 
Sớ Dhammapàla. 


Rôi một cư sĩ muôn hâu hạ ngài, yêu câu ngải sông gân chỗ vị ây đang ở, nói như sau: 


397. Lợi ích ngài là gì, 
Ở rừng sâu, mùa mưa, 
Như U-Ju-hà-na, 

Hỡi này ngài thân mến! 
Hang gió đẹp cho ngài, 
Sống một mình, tu thiên. 


Rôi vị Trưởng lão, đê nêu rõ vẻ đẹp của núi rừng và sự thật khác, trả lời như sau: 


596. Như gió mùa thổi mây, 
Trong thời tiêt mùa mưa, 
Tưởng ta bay tràn khắp, 
Tưởng dung hòa viên ly. 


599. Qua đen, từ trứng sinh, 
Lấy nghĩa địa làm nhà, 
Khiến ta khởi lên niệm, 

Viễn ly đối với thân. 


600. Người kẻ khác không hộ, 
Người không hộ kẻ khác, 
Tỷ-kheo, sống an lạc, 

Không kỳ vọng các đục. 


601. Tảng đá có nước trong, 
Chó hội họp quy tụ, 

Các loài vượn mặt đen, 

Các loài nai nhút nhái, 
Dưới màn hoa nước chảy, 
Tảng đá ấy ta thích. 


602. Ta sống trong rừng núi, 
Trong hang động khe đá, 
Tại trú xứ xa văng, 

Chó thú rừng qua lại. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 158 of353 


603. Hãy hại chúng, giết chúng!. 
Hãy làm khô hữu tình, 

Ta không biết niệm áy, 

Phi Thánh liên hệ sản, 

Đạo Sư, ta hầu hạ, 

Lời Phát dạy làm xong, _ 

Œánh nặng đặt xuống tháp, 

Gốc sanh hữu, nhồ sạch. 


604. Vì đích gì, xuất gia, 
Bỏ nhà sông không nhà, 
Mục đích ây, ta đạt, 
MMọi kiết sử tận diệt. 


605. Ta không thích thú chết, 
Ta không thích thủ sông, 

1a chờ thời gian đến, 

Như thợ làm việc xong. 


606. Ta không thích thú chết, 
Ta không thích thú sông, 

1a chờ thời gian đến, 

Tĩnh giác, giữa chánh niệm. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 159 of353 


_ CHƯƠNG XII 
PHẢM MƯỜI HAI KỆ 


(CCXLT) Sìlavat (Thera. 63) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Rajagaha (Vương Xá), con của vua Bữmbisàra (Tần- bà-ta-la), 
và được đặt tên là S?/zva/. Khi đến tuổi trưởng thành, anh ngài là .4/à/asaffu làm vua, muôn. giết ngài, 
nhưng không giết được, vì ngài sống đời sống cuối cùng và chưa chứng quả A-la-hán. Rồi Thế Tôn, biết 
sự việc đã xảy ra bảo Mahà Maggallàna đi mời ngài đến. Hoàng tử S/zvar xuống voi, thích nghi giáo lý 
với tâm tánh của ngài, ngài khởi lòng tin, xuất gia, và sau một thời gian, chứng quả A-la-hán. Rồi ngài ở 
Kosala, và khi AjàtasatIu Sal những người đến giết ngài, ngài dạy cho những người ấy, hóa độ và những 
người ấy xuất gia học đạo. Và ngài giảng cho họ như sau: 


608. Ở đây hãy học giới, 
Khéo học tập ở đời, 

Giới thành đạt toàn diện, 
Đưa đến mọi thành công. 


609. Bác trí hãy hộ giới, 
Nêu kỳ vọng ba lạc, 
Được danh xưng tài sản, 
Sau chết, hưởng thiên lạc. 


610. Người trì giới, tự chế, 
Được nhiễu người bạn tốt, 
Kẻ ác giới, hành ác, 
MMát mát các bạn bè. 


611. Người ác giới chỉ được, 
Ác danh, không tài sản, 

Bác trì giới luôn được 

Khen danh xưng, tản thản. 


612. Khởi đâu, an trú giới, 
Giới là mẹ thiện pháp, 
Giới đứng đầu mọi pháp, 
Vậy hãy trong sạch giới. 


613. Giới hạn chế, phòng ngự, 
Làm sáng chói tâm tư, 

Là đâu bến chư Phật, 

Vậy hãy trong sạch giới 


614. Giới sức mạnh vô song, 
Giới, bình khí tôi thượng, 
Giới, trang sức đệ nhát, 
Giới áo giáp hy hữu. 


615. Giới, đầu cầu cường dại, 
Giới, hương thơm vô thượng, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 160 of353 


Giới, hương thoa đệ nhát, 
Nhờ giới, bay bốn phương. 


616. Giới, tư lương cao nhát, 
Giới, hành trang tôi thượng, 
Giới vận tải, đệ nhái, 

Nhờ giới, đi bôn phương. 


617. Đây, kẻ xấu bị trách, 
Sau chết sanh đọa xứ, 

Kẻ ngu không định giới, 
Ưu tư khắp các chổ. 


618. Đây bậc tốt được khen, 
Sau chết sanh thoát giải, 
Kẻ trí khéo định giới, _ 
Hân hoan, khắp các chỗ. 


619. Ở đây, giới tối cao, 
Nhưng trí tuệ, tối thượng, 
Giữa loài Người, loài Trời, 
Bác giới tuệ thăng lợi. 


(CCXLIT) Sưnìta (Thera. 63) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình đồ rác, và sống VỚI nghề đi quét đường, 
không đủ tiền để sống khỏi đói. Trong canh một Thế Tôn khởi lòng từ mãn nhìn khắp thế giới và thây 
trong tâm của Š»ía, có đủ điều kiện đề chứng quả A-la-hán, chói sáng như ngọn đèn trong cái ghè. Khi 
trời đã mới sáng, Thế Tôn dậy, đắp y cầm y bát, với một số Tỷ-kheo tùy tùng, đi đến Vương Xá để khất 
thực và tìm đến con đường Šna đang quét dọn. Sa đang quét các đồng rác gom lại từng đóng, đồ 
vào thúng rồi gánh mang đi. Khi ngài thấy bậc Đạo Sư đi đến với đoàn tùy tùng, ngài cảm thây hoan hỷ 
xúc động không tìm được chỗ đê ân núp, ngài đứng sát như mắc dính vào vách tường và chấp. tay vái 
chào. Khi đức Bốn Sư đến gân, đức Phật với lời rất dịu ngọt hỏi ngài sao cam phận sống đời sông khổ 
sở như vậy, và có thê xuất gia được không? Ngài hoan hỷ chấp nhận và được đức Phật độ cho xuất gia 
với câu: 'Hãy đên này các Tỷ-kheo!'. Bậc Đạo Sư đưa ngài về tịnh xá, dạy cho ngài một phương pháp 
thiên quán. Ngài chứng được tám thiên chứng và năm thăng trí. Phát triên thiên quán, ngài chứng được 
thắng trí thứ sáu. Rồi $ø&&ø và các Phạm thiên đến đảnh lễ ngài đã được ghi như sau: 


Rồi bảy trăm chư Tì hiên, 
Huy hoàng đi đến gần, 

Tùy tùng đẳng Phạm Thiên, 
Và Thiên chủ Để Thích, 
Họ sung sướng đánh lê, 
Trưởng lão Suniia, 

Bậc chiến thắng Cao Sang, 
Vượt qua già và chết! 


Thế Tôn thấy ngài được chư Thiên đoanh vậy, Thế Tôn mỉm cười và khen ngài, thuyết giảng cho ngài 
với câu kệ: 'Với giới sống Phạm hạnh' (kệ sô 63 1). Rồi nhiều Tỷ-kheo, muốn rồng tiếng con sư tử hỏi 
ngài sanh ra từ gia đình nào, vì sao lại xuất gia, làm thế nào đề chứng quả, ngài trả lời cho họ với những 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 161 of353 


bài kệ như sau: 


620. Ta sanh nhà hạ tiện, 
Nghèo khổ không đủ ăn, 
Nghề ta rất hèn hạ, 

Ta kẻ quét hoa rơi. 


621. Ta bị người nhàm chán, 
Miệt thị và khinh bị, 

Hạ mình xuống thật thấp, 

Ta kính lễ quân chúng. 


622. Rôi ta thấy đức Phật, 
Thượng thủ chúng Tỷ-kheo, 
Bậc Đại Hùng vào thành, 
Magadha tôi thượng. 


623. Ta quảng bỏ đòn gánh, 
Đến gần để đảnh lễ, 

Với lòng thương xót ta, 
Bậc Thượng nhân đứng lại. 


624. Lễ chân Đạo Sư xong, 
Ta đứng liên một bên, 

Ta xin được xuất gia, 

Bác tôi thượng mọi loài. 
Bậc Đạo Sư từ bị, 

Từ mẫn khắp thể giới, 

Nói: 'Hãy đến Tỷ-kheo', 

Đại giới, ta thọ vậy. 

Rồi ta sông trong rừng, 

Một mình không biêng nhắc, 
Ta theo lời Đạo Sư, 

Như bậc chiến thắng dạy. 
Trong đêm canh thứ nhất, 

Ta nhớ các đời trước, 

Trong đêm canh chặng giữa, 
Thiên nhãn ta thanh tịnh, 
Trong đêm canh cuối cùng, 
Ta phá khối sỉ ám. 

Khi đêm vừa mở rộng, 

Rạng đông, trời ló rạng, 

Đề Thích, Phạm Thiên đến, 
Chấp tay đánh lỄ ta, 

Đỉnh lê bậc Thượng sanh! 
Đảnh lê bậc Thượng nhân! 
Ngài đoạn tận lậu hoặc, 
Ngài xứng đáng cúng dường. 
Bác Đạo Sư thầy ta, 

Đứng đâu chúng chư Thiên, 
Nở ra mỘt Hụ CƯỜI, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 162 of353 


Nói với ta nghĩa này. 

Nhờ khô hạnh, Phạm hạnh, 
Nhờ tự chê, điều phục, 
Nhờ vậy, là Phạm chỉ, 
Đây, Phạm chí tôi thượng. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 163 of353 


CHƯƠNG XII 
PHẨM MƯỜI BA KỆ 


(CCXLTIIT) Sona-Kolivisa (Thera. 65) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh tại Czmpà, trong gia đình một hội viên của Hội đồng thành phố 
nỗi tiếng. Từ khi ngài sắp được sanh, tài sản lớn của phụ thân được tăng trưởng, và khi ngài được sanh, 
cả thành phó tổ chức hội lễ lớn. Vì ngài bó thí cúng dường cho một vị Độc giác Phật trong đời trước, 
nên đời này ngài có một thân hình như bằng vàng mịn và đặc biệt mềm mại, và ngài được gọi là Sona 
(vàng). Dưới chân và trên bàn tay của ngài có lông mịn màu vàng mọc lên, và ngải được nuôi dưỡng 
trong giàu sang xa hoa, có đến ba tòa lâu đài thích hợp cho từng mùa. 


Khi bậc Đạo Sư giác ngộ và chuyển bánh xe Pháp ở R3/agaha (Vương Xá). Vua Bimbisàra cho mời 
Sona đến, ngài đến với một số đông tùy tùng, nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp, khởi lòng tin và được phép 
cha mẹ cho xuất gia. Ngài nhận từ bậc Đạo Sư một đề tài tu tập, nhưng không thê định tâm vì có liên lạc 
VỚI đông người khi sông ở trong rừng. Ngài nghĩ rằng thân ngài quá được cung dưỡng đề đạt được hạnh 
phúc, và đời sông ân sĩ làm thân mệt mỏi, ngài vượt lên trên những đau đớn vì chân ngài bị sưng khi 
ngài tập đi kinh hành, nhưng dầu ngài hết sức tinh tấn, ngài chưa thành đạt được quả chứng. Ngài nghĩ: 
“Ta không thể thành đạt con đường và quả vị thì sống xuât gia để làm gì? Tốt hơn ta hoàn tục và làm các 
công đức!'. Thế Tôn biết được tâm tư ngài, dạy cho ngài bài học của cây đàn, phải làm lắng dịu nhiệt lực 
với tu tập tịnh chỉ. Được chỉ dạy, ngài đi đến núi Linh Thứu và sau một thời gian, ngài chứng quả A-la- 
hán. Suy nghĩ trên thành tựu của mình, ngài tuyên bố chánh trí ngài như sau: 


632. Người xưa, cao fFoHg Hước, 
Phục vụ vua Ăng-ga, 

Nay lại cao trong pháp, 

So-na vượt đau khổ. 


633. Năm được cắt, năm bỏ, 
Năm thượng pháp tu tập, 
1)-kheo vượt năm gúi, 
Được gọi vượt bộc lưu. 


634. Tỷ-kheo tánh kiêu ngoa, 
Phóng dật, ưa vị ngoài, 
Giới, thiên định, trí tuệ, 
Không đi đên viên mãmn. 


635. Việc phải làm, quăng bỏ, 
Không phải việc, lại làm, 

Kẻ kiêu ngoa phóng dật, 

Lậu hoặc được tăng trưởng. 


636. Những ai khéo tỉnh cần, 
Thường tu tập niệm thân, 
Không phải việc, không làm, 
Kiên trì việc nên làm. 

Bác chánh niệm tỉnh giác, 
Lậu hoặc đi đến diệt. 


637. Trên đường thăng được thuyết, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 164 of353 


Hãy bước, chớ quanh co, 
Hãy tự mình trách mình, 
Hãy đem Niêt-bàn lại, 


638. Khi tỉnh cần nỗ lực, 
Căng thăng, vượt mức độ, 
Thê gian, Vô Thượng Sư, 
Dùng ví dụ chiếc đàn, 
Bác pháp nhãn, có mái, 
Ngài thuyết pháp cho ta. 


639. Ta nghe lời Ngài giảng, 
Lạc tru lời giảng dạy, 

Bình tĩnh, ta thực hành, 

Để đạt đích tối thượng, 

Ba mình ta đạt được, 

Lời Phật dạy làm xong. 


640. 4i chuyên nhất xuất ly, 
Tâm tư hướng viên ly, 
4i chuyên nhát vô sân, 
Diệt trừ các cháp thủ. 


641. Ai chuyên nhất ái diệt, 
Tâm tư không si mê, 

Tháy sanh khởi các xứ, 
Tâm được khéo giải thoái. 


642. VỊ T1ỷ-kheo tâm tịnh, 
Được giải thoát chơn chánh, 
Không chát chứa việc làm, 
Điểu phải làm không có. 


643. Như một hòn đá tảng, 
Không bị gió lay động, 
Cũng vậy toàn bộ phận, 
Saác, vị, thanh, hương, xúc. 


644. Pháp ái bất khả ái, 
Không động, người như vậy, 
Tâm tru, không hệ lụy, 

Tùy quán, sự hoại diệt. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 165 of353 


_CHƯƠNG XIV 
PHẨM MƯỜI BÓN KỆ 


(CCXLTIV) Revata (Thera. 67) 


Các bài kệ của vị Trưởng lão này đã được đề cập trong phẩm một các bài kệ trước (XLII). Khi đến già, 
một hôm ngài đi đến yết kiến đức Phật và trú ở Sàva/fhi, trong một ngôi rừng. Cảnh sát đến, đuôi bắt kẻ 
trộm, kẻ trộm quăng đồ ăn trộm gần ngài rồi bỏ chạy, các cảnh sát chạy đến, thấy đồ ă ăn trộm, liền bắt 
ngài dẫn đến vua Pasenadi. Vua truyền thả ngài và hỏi có phải ngài đã lẫy trộm đồ? Ngài thuyết pháp 
nói lên sự kiện ngải không có thể làm một sự việc như vậy và nói những bài kệ như sau: 


645. Từ khi xa xuất gia, 
Bỏ nhà, sông không nhà, 
Ta không bit tư duy, 
Phi thánh, liên hệ sân. 


646. Hay làm hại, sát hại, 
Hay làm khổ hữu tình, 

Ta không biết tư duy, 
Trong thời gian dải này. 


647. Và ta biết lòng từ, 
Vô lượng khéo tu tập, 
1a thứ lớp tích lũy, 
Như lời đức Phát dạy. 


648. Là bạn thân tất cả, 
Từ mẫn mọi hữu tình, 

Ta tu tập tâm từ, 

Luôn vui, không sán hận. 


649. 1a thích thú với tâm, 
Không động, không dao động, 
Ta tu tập Phạm trú, 

Được bậc thiện hành trì. 


650. Ta đạt được vô tâm, 
Đệ tử bậc Chánh giác, 
Với im lặng bậc Thánh, 
Ta trực diện đạt được. 


651. Như núi đã không động, 
Đứng vững khéo an trú, 
Cũng vậy là Tỷ-kheo, 

Đại được sỉ mê diệt, 

VỊ áy như ngọn núi, 

Không gì làm dao động. 


652. Con người không uế nhiễm, 
Luôn từm sự trong sạch, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 166 of353 


Tội nhẹ như đâu tóc, 
Xem nặng như mây khói. 


653. Như thành trì biên địa, 
Phòng hộ cả trong ngoài, 
Hãy phòng hộ tự ngã, 
Sảt-na không bỏ qua. 


654. Ta không thích thú chết, 
Ta không thích thú sống, 

Ta chờ thời gian đên, 

Như thợ làm việc xong. 


655. 1a không thích thú chết, 
1a không thích thu sống, 

Ta chờ thời gian đến, 

Tĩnh giác, giữ chánh niệm. 


656. Đạo Sư, ta hầu hạ, 
Lời Phật dạy làm XONg, 
GŒánh nặng, đặt xuông thấp, 
Gốc sanh hữu, nhổ sạch. 


657. Vì đích gì xuất gia, 
Bỏ nhà, sông không nhà, 
Mục đích á ây, ta đạt, 

Mọi kiết sử diệt tận. 


65ỡ. NỔ lực, chớ phóng dật, 
Đây lời ta giáo giới, 
Ta sẽ nhập Niêt-bản, 
1a thoát mọi sanh ÿy. 


(CCXLV) Godatta (Thera. 67) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sảvz//ji, trong một gia đình lữ hành và đặt tên là Godzaría. Sau 
khi cha chết, ngài sắp đặt nhà cửa, đem theo năm trăm cỗ xe hàng hóa, đi chỗ này chỗ khác, sống bằng 
nghề buôn bán. Một hôm, một con bò ngã qụy xuống đường, trong khi kéo xe, và các người làm công 
của ngài không thể đỡ con bò đứng dậy được, ngài tự đi đến đánh con bò rất nặng. Con bò tức giận vì sự 
tàn bạo của ngài nói lên giọng người: Này Œodsría, đã lầu ta đem tất cả sức lực ta kéo gánh nặng cho 
ông, nhưng nay ta không đủ sức kéo nên phải ngã quy xuống, ông đánh đập ta tàn nhẫn. Vậy chỗ nào 
ông tái sanh, ta cũng sẽ sanh làm kẻ thù của ông đề làm hại ông!. Ngài nghe vậy rất lấy làm xúc động, 
tự nghĩ: 'Sao lại sông làm hại các loài hữu tình như vậy?" Rồi ngài từ bỏ tất cả tài sản, xin xuất gia với 
một vị Trưởng lão, và sau một thời gian chứng quả A-la-hán. 


Một hôm, khi ngài đang hưởng thọ sự an lạc giải thoát, ngài thuyết pháp cho chúng xuất gia và tại gia về 
các pháp thê gian: 


659. Như con bò giống tỐI, 
Được huấn luyện tốt đẹp, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 167 of353 


Bị cột vào gánh nặng, 
Mang gảnh nặng kéo đi, 
Bị áp đè quả nặng, 
Không lật đồ gánh nặng. 


660. Cũng vậy, ai nhiễu tuệ, 
Như nước ở trong biển, 
Không khinh miệt người khác, 
Thánh pháp là như vậy, 

Đổi với các hữu tình. 


661. Sống trong vòng thời gian, 
Bị thời gian hàng phục, 

Hữu, phi hữu chỉ phôi, - 

Loài Người chịu đau khó, 

Con cháu họ sáu tu, 

Chính ngay trong đời này. 


662. Hân hoan, khi được lạc, 
Gặp khổ lại chán chường, 
Kẻ ngu bị não hại, 

Chỉ phôi cả hai đường, 
Không tháy được như thật. 


663. Những ai giữa khổ lạc, 
Người dệt không chỉ phói, 
Đứng vững như cột cửa, 
Không hân hoan chán chường 


664. Đối với được hay mái, 
Với danh với không danh, 
Đôi với chê hay khen, 

Với khô hay với lạc. 


665. Chúng tôi dính chỗ nào, 
Như giọt nước trên sen, 
Bác anh hùng mọi chó, 
Được lạc, không bị bại. 


666. Người đúng pháp không được, 
Người được, không đúng pháp, 
Đúng pháp nhưng không được, 
Hơn được không đúng pháp. 


667. Người có danh, ít trí 
Người có trí, không danh, 
Không danh nhưng có trí, 
Hơn ít trí, có danh. 


668. Được khen bởi kẻ ngu, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 168 of353 


BỊ chê bởi kẻ trí, 
Được kẻ trí chê bai, 
Hơn được người ngu khen. 


669. Lạc do dục đem lại, 
Khô do viên ly sanh, 
Khô do viên ly sanh 
Hơn lạc do dục sanh. 


670. Làm phi pháp để sống, 
Làm đúng pháp, có chế, 
Làm đúng pháp, có chết, 
Hơn sống, làm phi pháp. 


671. Ai đoạn dục phân nộ, 
Tâm tịnh hữu, phi hữu 
Sông ở đời, không ái, 
Không thương yêu ghét bỏ. 


672. Sau khi tạ Giác chỉ, 
Các căn và các lực, 

Đại tịch tịnh tôi thăng, 
Chứng Niết-bàn vô lậu. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 169 of353 


_CHƯƠNGXV _ 
PHẨM MƯỜI LĂM KỆ 


(CCXLVTI) Anna-Kondanna (Thera. 69) 


Sanh trước Thế Tôn tại làng 2onava/fhu, không xa Kapilavafthu bao nhiêu, trong một gia đình Bà-la- 
môn rất giàu có, ngài được gọi với tên gia tộc là Kondanna. Lớn lên, ngài biết ba tập Vệ-đà và giỏi về 
đoán tướng, Khi bậc Bằ- tát mới sanh, ngài là một trong tám vị Bà-la-môn được mời đến đoán tướng. 
Dầu ngài mới học nghề, ngài thấy các tướng của bậc Đại nhân trên đứa bé và nói, vị này sau sẽ thành 
Phật. Rồi ngài sống, chờ đợi vị Bô-tát xuât gia. Khi vị Bồ-tát xuất gia, lúc hai mươi chín tuôi, Kondamna 
được nghe tin, liền xuất gia với bốn vị Bà-la-môn đoán tướng khác, như ƒappa v.v... và trong sáu năm 
sống ở Uruvelà, gần vị Bô-tát, khi vị Bồ-tát đang tu khổ hạnh. Lúc vị Bồ-tát không tu khổ hạnh nữa, các 
vị này chán chường bỏ đi đến /sipatana (chư Tiên đọa xứ). Rồi đức Phật đến /sipa/ana, thuyết kinh 
Chuyên Pháp Luân cho họ, và Kondanna cùng hàng vạn Phạm Thiên chúng chứng được Sơ quả. Đến 
ngày thứ năm, nhờ bài kinh 'Vô Ngã Tướng, Kondanna chứng quả A-la-hán. Bậc Đạo Sư trong buổi 
họp Tăng chúng ở tỉnh xá Kỳ Viên, đã xác chứng ngài là bậc Đệ nhất trong các hàng Tăng chúng Tỷ- 
kheo (Xem. Ang. ¡. 26). Và trong một trường hợp khi Kondanna giảng về Bốn sự thật, đề cập đến ba 
tướng: Vô thường, Khổ, Vô ngã, với những phương pháp sai biệt, dựa trên Niết-bàn và giảng với sự lưu 
loát của đức Phật. Bài giảng ảnh hưởng mạnh mẽ đến Sz#&&ø (Đề Thích) khiến vị này thốt lên những bài 
kệ: 


673. Ta bội phân hân hoan, 
Được nghe pháp vị lớn, 
Pháp được giảng ly tham, 
Hoàn toàn không chấp thủ. 


Trong một trường hợp khác, thây tâm tư của một sô người còn bị chi phôi nặng nê bởi tà kiên, nên ngài 
nói lên bài kệ như sau: 


674. Trên thể giới đất tròn, 
Nhiêu màu sắc hình tướng, 
Làm say đăm tâm tư, 

Ta nghĩ là như vậy, 

Tướng tịnh rất hấp dẫn, 
Liên hệ đến tham dục. 


675. Như gió thổi tụng bụi, 
Được máy trần áp xuÔng, 
Các tư duy lăng địu, 

Khi thấy, với trí tuệ. 


676. Mọi hành là vô thường 
Khi thấy với trí tuệ, 

Vị ấy nhàm chán khổ, 

Đây con đường đến tịnh. 


677. Mọi hành là đau khổ, 
Khi thấy với trí tuệ, 

Vị ấy nhàm chán khổ, 

Đây con đường đến tịnh. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 170 of353 


678. Mọi pháp là vô ngã, 
Khi thấy với trí tuệ, 

VỊ áy nhàm chán khổ, 
Đây con đường đến tịnh. 


Rôi ngài nêu rõ, ngài đã chứng được thiên quán ây, và nói lên chánh trí, ngài nói răng: 


679. Trưởng lão Kondanna, 
Giác ngô bởi giác ngộ, 

Đã sắc bén thoát ly, 

Đoạn tận sanh và chết, 

Và đời sống Phạm hạnh, 
Được hoàn toàn viên mãn. 


680. Hoặc bộc lưu, bây môi, 
Hoặc cột trụ vững chấc, 
Ngọn núi khó phả hoại, 

Sau khi chặt phá xong, 

Cột trụ và bây môi, 

Chặt tảng đá khó phá, 

Hành thiên, vượt bờ kia, 
Thoát khỏi Ma trôi buộc. 


6Š]. 1ỷ-kheo hoảng hốt động, 
Đi đến các bạn ác, 

Chìm trong bộc lưu lớn, 

Bị sóng lớn ngập tràn. 


682. Bậc trí không hoảng hói, 
Không dao động, thận trọng, 
Các căn khéo chế ngự, 

Làm bạn với kẻ thiện, 

Bác trí tuệ như vậy, 

Có thể đoạn đau khổ. 


683. Một người đen, gây mòn, 
Yếu ốm, đây đường gân, 

Tiết độ trong ăn uÔng, 

Tâm tư không tra não. 


633. Trong rừng núi rộng lớn, 
Bị muỗi ruồi đốt cắn, 

Như con voi lâm trận, 

1a chánh niệm, chịu đựng. 


684. Ta không thích thú chết, 
1a không thích thu sống, 

Ta chờ thời gian đến, 

Như thợ làm việc xong. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 171 of353 


685. Ta không thích thú chết, 
1a không thích thu sống, 

Ta chờ thời gian đến, 

Tĩnh giác, giữ chánh niệm. 


686. Đạo Sư, ta hầu hạ, 
Lời Phật dạy, làm XONg, 
GŒánh nặng, đặt xuông thấp, 
Gốc sanh hữu, nhổ sạch. 


667. Vì mục đích xuất gia, 
Bỏ nhà, sông không nhà, 
Mục đích 4y, ta đạt, 

Ta cẩn gì ở rùng. 


(CCXLVIT) Udày¡n (Thera. 69) 


Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh ở Kapllavatthu, trong một gia đình Bả-la-môn. Ngài thấy được uy 
lực của đức Phật khi đức Phật thăm gia đình ngài. Ngài khởi lòng tin, xuất gia và sau một thời gian, ngài 
thành bậc A-la-hán. Nay có đến ba vị Trưởng lão Uđàyin: con một Bộ trưởng, tên là Kaludàyin (xem 
CCXXXII), vị Bà-la-môn này và Đại Uđa2yin. Khi kinh Ví dụ con voIi được thuyết giảng, trong kinh 
này, con voi Sela của vua Pasenadi được tán thán, ngài Udäyin này cảm thấy phấn khởi khi nghĩ đến 
đức Phật, nghĩ rằng các người này chỉ tán thán một con vật, còn ta sẽ tán thán các đức tánh tốt đẹp của 
một con voi tuyệt diệu, tức là đức Phật. Rồi Ngài nói lên những bài kệ như sau: 


689. Đức Phật, sạnh làm người, 
Tự điều phục thiên định, 

Ủy nghỉ Phạm thiên đạo, 

Hoan hỷ trong tâm tịnh. 


690. Loài người đảnh lễ Ngài, 
Bác đạt được bờ kia, 

Đôi với hệt thảy pháp, 

Chư Thiên đảnh lê Ngài, 

Như vậy ta được nghe, 

Ta là A-la-hán. 


69]. Vượt qua mọi kiết sử, 
Từ rừng đến Niết-bàn, 

Vui thoát ly các dục, 

Như vàng thoát khoảng sản. 


692. Vị ấy thật như voi, 
Tuyệt luán đẹp rực rỡ 
Đứng trên đỉnh núi cao 
Dây trường sơn Hi-mã, 
Trong mọi danh Nàga, 
Ngài chân danh Vô thượng. 


693. Rồi ta sẽ tán thán, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 172 of353 


Nàga này cho người, 
Nàga không làm ác, 
Nên được gọi Nàga, 
Từ tôn, không làm hại, 
Là hai chân Nàga. 


694. Chánh niệm và tỉnh giác, 
Hai chân khác Nàga, 

Voi Nàga là tín, 

Ngà màu trăng là xả 


695. Chánh niệm là cổ họng, 
Trí tuệ chỉ cho đâu, 

Suy tâm với cải vỏi, 

Chỉ cho tư duy pháp. 

Hòa trú là bụng pháp, 

Viên ly ví đuôi voi. 


696. Tụ thiên, thở vô lạc, 
Nội tâm, khéo định tỉnh, 
Nàga đi, định tỉnh, 
Nàga đứng, định tỉnh. 


697. Nàga nằm, định tỉnh, 
Nàga ngồi, định tính, 
Trong tắt cả tình huông, 
Nàga sông chê ngự 

Đáy thành tích Nàga. 


698. Ăn đô ăn không tội, 
Đồ có tội không ăn; 
Được đồ ăn, y phục, 

Từ bỏ, không tích trữ. 


699. Kiết sử tế hay thô, 
Chặt đứt mọi trói buộc, 
Chó nào vị ấy đi, 

Bước đi, không kỳ vọng. 


700. Như sen sanh trong nước, 
Lớn lên được tăng trưởng, 
Không có dính nước ưới, 

Thơm ngái, rát khả ái. 

701. Cũng vậy bậc Chánh Giác, 
Sanh và trú ở đời, 

Không có dính sự đời, 

Như sen không dính nước. 


702. Như đồng lửa cháy đỏ, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 173 of353 


Không củi tự tắt dân, 
Trong than tro lăng dịu, 
Được gọi lửa diệt tận. 


703. Ví đụ, bậc trí thuyết, 
Đề nêu rõ ý nghĩa, 

Đại Nàga sẽ hiểu, 
Những gì về Nàga, 

Do Nàga áy giảng. 


704. Vô tham và vô sân, 
Vô si, không lậu hoặc, 
Naga từ bỏ thân, 

Sẽ điệt độ Niết-bản, 
Không còn có lậu hoặc. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 174 of353 


_CHƯƠNG XVI 
PHẨM HAI MƯƠI KỆ 


(CCXLVIITI) Adhimutta (Thera. 71) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh là con người chị của Trưởng lão Šankicca. Ngài xuất gia đưới sự 
hướng dẫn của cậu ngài, và khi còn là Sa-di, đã chứng quả A-la-hán. Sống hưởng an lạc giải thoát, ngài 
muôn thọ Đại giới và đi về nhà để xin phép bà mẹ. Khi ngài đi, ngài bị các kẻ cướp bắt ngài và muốn 
dâng ngài đề tế thần. Các tên cướp tấn công ngài nhưng ngài đứng, không khuất phục. Tên tướng cướp 
lấy làm ngạc nhiên, tán thán ngài và nói: 


705. Vì mục đích tế đàn, 
Hoặc vì điïch tài sản, : 
Những người chúng tôi giêt, 
Từ trước cho đên nay, 
Không ai không sợ hãi, 

Họ run sợ, rên xiết. 


706. Nhưng ngài không khiếp sợ, 
Dung sắc càng hòa duyệt, 

Vì sao ngài không than, 

Trong đại nạn như vậy. 


Adhimutfa trả lời: 


707. Chủ cướp! Tâm không khổ, 
Với người không kỳ vọng, 

Mọi sợ hãi Vượt qua, 

Với người kiết sử đoạn. 


7068. Nhờ đoạn nhân sanh hữu, 
Pháp được thây như thật, 

Đối chết, không sợ hãi, 

Nhờ gánh nặng đặt xuống. 


709. Phạm hạnh ta khéo hành, 
Con đường khéo tu tập, 

Ta không có sợ chết, 

Khi bệnh hoạn được diệt. 


710. Phạm hạnh ta khéo hành, 
Con đường khéo tu tập, 

Hữu được thấy không ngọi, 
Như bỏ độc dược uống. 


711. Bờ kia đến, không thủ, 
Việc làm xong, vô lậu, 
Bằng lòng, thọ mạng diệt, 
Như thoát lò sát sinh. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 175 of353 


712. Pháp tánh đạt, tối thượng, 
Ở đời, tuyệt sở hữu. 

Như thoát ngôi nhà cháy, 
Trong chết không sâu muộn. 


713. Phàm có vật tụ họp, 
Được sanh hữu chỗ nào, 
Tuyệt đường mọi xuất ly, 
Đại án sĩ nói vậy. 


714. Ai hiểu rõ như vậy, 
Như đức Phật đã thuyết, 
Không còn năm sanh hữu, 
Nhự hòn sắt cháy đỏ. 


715. Quá khứ ta không có, 
Tương lai, hiện tại không, 
Các hành không thực hữu, 
Ở đây, than khóc gì? 


716. Thanh tịnh pháp sanh khởi, 
Thanh tịnh hành tiêp tục, 

Bậc thấy được như thật, 

Không sợ hãi, thưa ngài. 


717. Với tuệ, thấy thể giới, 
Giống như cỏ, thán cây, 
Không có tánh ngã sở, 
Không sâu muộn, không ngã. 


718. Ta nhàm chán thân sắc, 
Không ham có sanh hữu, 
Khi thân này hoại diệt, 

Sẽ không có thân khác. 


719. Với thân ta, ngươi làm, 
Hãy làm như ý muôn, 

1a không vì duyên áy, 

Sẽ khởi lên sân, ái. 


720. Kẻ ấy nghe nói vậy, 
Hỳ hữu, lông dựng ngược, 
Quăng bỏ cả đao kiêm, 
Thanh niên nói với ta. 


721. Tôn giả hành hạnh øì, 
Ai Đạo Sư Tôn giả, 

Ngài theo lời ai dạy, 

Được tánh không sâu não? 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 176 of353 


Adhimuita: 


722. Bậc toàn trí, toàn kiến, 
Thăng giả, giáo sư ta, 

Đại từ bị Đạo Sư, 

Y vương toàn thê giới. 


723. Pháp này vị ấy giảng, 
Đưa đến đạt vô thượng, 
Theo lời dạy vị ấy, Ộ 
Được tánh không sâu não. 


724. Kẻ cướp nghe đại sĩ, 
Khéo thuyết giảng như vậy, 
Chúng liên quảng vất bỏ, 
Đao gươm và vũ khi, 

Mội số bỏ nghệ chúng, 
Một sô xin xuất gia. 


725. Sau khi chúng xuất gia, 
Trong giáo pháp Thiện Thệ, 
Họ tu tập Giác Chỉ, 

Năm lực, thành bác trí. 

Tạm hán hoan, ý mãn, 

Các căn cảm xúc được, 
Niêt-bàn đạo, vô vỉ. 


(CCXLTIX) Pàràpariya (Thera. 72) 


Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh ở Sava//h¡, làm một con Bả-la-môn nổi tiếng, và khi lớn lên ngài 
được gọi theo tên gia tộc Pàrapara là Pàràpariya. Được khéo giáo dục về văn hệ Bà-la-môn, một hôm 
ngài đi đến tịnh xá Jefavana trong khi Thế Tôn đang thuyết pháp, và đến ngồi nghe, gần phía bên ngoài 
hội chúng. Bậc Đạo Sư, nhận xét tâm tánh ngài, dạy kinh 'Căn tu tập Indribyabhàvand', nghe xong, ngài 
khởi lòng tin, xin xuất gia. Sau khi học kinh này thuộc lòng, ngài suy tư trên Ỹ nghĩa, nghĩ răng: "Trong 
những bài kệ, ý nghĩa được xuất hiện như thế này, thế này'. Sau khi suy tư về vân đề các căn cảm thọ, 
ngài phát triển thiên quán và sau một thời gian, ngài chứng quả A-la-hán. Về sau, ngài nói lên thiền định 
của ngài với những bài kệ như sau: 


726. Khi Tỷ-kheo tên là, 
Pàrdpariya, 

Ngôi độc cư một mình, 
Viễn ly, tu thiên định, 
Những tâm tư như sau, 
Được khởi lên nơi ngài: 


727. Có gì là thứ lóp, 

Là giới cẩm, động tác? 
Con người làm phận mình, 
Không làm hại một ai? 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 177 of353 


728. Các căn của loài Người, 
Làm lợi ích, làm hại, 

Không hộ trì, làm hại, 

Có hộ trì, làm lợi. 


729. Người chế ngự các căn, 
Nguời phòng hộ các căn, 
Người làm bồn phận mình, 
Không làm hại một ai. 


730. Con mắt đi đến sắc, 
Không chế ngự ngăn chận, 
Không thấy các Uỷ | hiểm, 
Vị ấy không thoát khổ. 


731. Lỗ tại đi đến tiếng, 
Không chê ngự ngăn chặn, 
Không thây sự nguy hiểm, 
Vị áy không thoái khô. 
732. Không tháy sự xuất ly, 
Thọ hưởng các mùi hương, 
Vị ấy không thoát khổ, 

Vì tham đăm các hương. 


733. Nhớ chua ngọt tối thượng, 
Nhớ vị đăng tôi thượng, 

Bị ái vị nô lệ, - 

Tâm không thể giác tỉnh. 


734. Tưởng nhớ các cảm xúc, 
Đẹp để và khoái cảm, 

Đam mê, duyên tham ái, 

Gặp nhiêu loại đau khô. 


(DI Ý đổi các pháp này 
Tắt cả là năm pháp, 
Không có thể phòng hộ, 
Khổ đi theo vị ấy. 


736. Phân lớn các thân xác, 
Đây tràn mủ và máu, 

Do người thù thắng làm, 
Thành hộp đẹp tô màu. 


737. Cay đẳng như vị ngọi, 
Khổ do khả ái buộc, 

Như dao bén dính mật, 

Kẻ tham đâu có biết. 


738. Ai tham đắm nữ sắc, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 178 of353 


Nữ vị, nữ xúc chạm, 
4i mê say nữ hương, 
Gặp nhiều loại đau khổ. 


739. Mọi dòng từ nữ nhân, 
Năm loại tràn năm xứ, 
Người có tỉnh tán lực, 

Có thể ngăn chận chúng. 


740. Người có địch, trú pháp, 
Người thiện xảo, sáng suối, 
Hoan hỷ làm nghĩa vụ, 

Liên hệ đên pháp, nghĩa. 


741. Chìm trong việc lợi tạm, 
Hãy bỏ việc không lợi, 

Nêu nó nghĩ việc ây, 

Không phải việc nên làm, 

Vị ây không phóng dậi, 

Sáng suốt thấy rõ vậy. 


742. Nếu là việc làm tối, 
Hân hoan hành đúng pháp, 
Hãy năm việc làm ngay, 
Đáy thật lạc tôi thượng. 


743. Với phương tiện cao thấp, 
Lừa dối các người khác, 

Đánh giết, làm sâu khổ, 

Hung bạo, áp đảo người. 


743. Như người mạnh đẽo gỗ, 
Dùng nêm đánh bật nêm, 
Cũng vậy là kẻ thiện, 

Dùng căn đánh bật căn. 


745. Tu tập tín, tấn, định, 
Huấn luyện niệm, trí tuệ, 
Dùng năm đánh đồ năm, 
Không tỳ vết bước tới. 


746. Là vị Bà-la-môn, 
Người có đích, trú pháp, 
Làm theo giáo huán Phát, 
Làm toàn diện, toàn lực, 
Người ấy hưởng an lạc. 


(CCL) Kelakàni (Thera. 298) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trước đức Phật ở Sàva#h¡ trong một gia đình Bà-la-môn và đặt 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 179 of353 


tên là Kelakâni. Quá kinh nghiệm về những vấn đề quá khứ, ngài chán nản dục vọng và xuất gia làm 
người du sĩ ngoại đạo. Iìm sự giải thoát tỉnh thần, ngài giao du nhiều chỗ, nghĩ rằng ai ở đời này đã đến 
được bờ bên kia. Ngài hỏi rất nhiều Sa-môn và Bà-la-môn nhưng không được trả lời thỏa đáng. Lúc bấy 
giờ, Thế Tôn đã ra đời, đang chuyên Pháp Luân, đem lại hạnh phúc cho chúng sanh. Một hôm, Kelakàni 
nghe đức Phật thuyết pháp, khởi lòng tin, được xuất gia và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Một 
hôm, ngồi với các Tỷ-kheo, nhớ đến sự khó nhọc tìm đạo và chứng đạo của mình, ngài tuyên bố với 
chúng Tỷ-kheo như sau: 


747. Lâu ngày, đây nhiệt tình, 
1a suy tư Chánh pháp, 

Hỏi Sa-môn, Phạm chỉ, 
Nhưng tâm không an tịnh. 


748. Ở đời, ai đã đến, 

Đến được bờ bên kia, 

Ai đã chứng đạt được, 

Lặn sâu vào bất tử, 

Pháp ai ta chấp nhận, 
Pháp thông đệ nhát nghĩa. 


749. Mắc lưỡi câu bên trong, 
Như cá ăn môi tục, 

Ta bị bát, bị trôi, 

Chăng khác -tu-1a, 

Tên Vê-pa-xi-li, 

Bị lưới Đề Thích trôi. 


750. Ta kéo lê xiễng xích, 
Không sao thoát sâu bị, 

Ai cởi trói cho ta, 

Giúp ta chứng Chánh giác. 


751. Sa-môn, Phạm chí nào, 
Nói cách hủy hoại chúng, 
Pháp ai ta cháp nhận, 

Giúp từ bỏ già chết, 


732. Bị nghỉ hoặc trói buộc, 
Bị hàng say chỉ phôi, 

Khiến tánh tình phân nộ, 
Khiến tâm tự cứng răn, 

Bị xâu xé cắt đứt, 

Bởi lòng tham mạnh mẽ. 


753. Bị cung ái bắn trúng, 
Ba mươi kiên trói buộc, 
Xem sức mạnh ngực ía, 
BỊ áp đè, vẫn vững, 


7354. Các tùy kiến không đoạn, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 180 of353 


Các tư niệm dao động, 
Bị chúng đâm, ta run, 
Như lá bị gió thối, 


759. Khởi lên từ nội tâm, 
Đót cháy nhanh ngã sở, 
Thân với sáu xúc xứ, 
Ngã hữu từ đáy sanh. 


756. Ta không thấy lương y, 
Rút mũi tên cho ta, 

Dùng cách khác đỏ tìm, 
Không dùng dao thăm đò. 


737. Có vị lương y nào, 
Không dao, không vêt thương, 
Không hại đên tay chân, 

Rút mũi tên cho ta, 

Mũi tên đã đâm vào, 

Trong nội tâm của 1a, 


578. Bậc Pháp chủ tối tôn, 
Loại trừ thuốc độc hại, 
Khi ta rơi vực sâu, 

Đưa tay giúp đỡ ta, 

Tới đất liên an toàn. 


759. Ta lặn sâu trong hô, 
Đáy bụi bùn không thoái, 
Đây man trá, tật đó, 
Căng thăng và hôn ám. 


760. Sám trạo cử nổ vang, 
Máy kiết sử bao phủ, 
Thác nước tà tư duy, 

Liên hệ đên tham dục, 
Chúng lôi cuôn trôi ta, 
Vào đại dương tà kiên. 


761. Khắp nơi, dòng suối chảy, 
Cây leo đứng, đâm chối, 

Ai chận đứng dòng äây? 

Ai chặt đứt cây leo? 


762. Tôn giả hãy làm đề, _ 
Ngăn chân những dòng suôi, 
Chớ có đề dòng nước, 

Do ÿ sanh cuôn ngài, 
Như dòng nước cuôn gáp, 
Trôi cây chảy theo dòng. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 181 of353 


763. Cũng vậy ta sợ hãi, 
Bở này tìm bờ kia, 

Khi ấy bậc Đạo Sư, 

Có Thánh chúng hầu hạ, 
Với bình khí trí tuệ, 

Chờ y chỉ cho người. 


764. Đưa ta, đang chìm đắm, 
Chiếc câu thang, khéo làm, 
Phật thanh tịnh, vững chắc, 
Làm bằng lõi Chánh pháp, 
Rồi ngài nói với ía, 

Chớ có sợ hãi gì! 


765. Leo lên lầu niệm xứ, 
Từ đấy ta quán sát, 

Loài Người ưa thân kiến, 
Trước đây, ta tự hào. 


766. Khi ta thấy con đường, 
Con thuyền cân leo lên, 

Ta không trủ tự ngã, 

Vì thấy bến tôi thượng. 


767. Mũi tên khởi tự ngã, 
Sanh do nhân sanh hữu 
Ngài dạy đường tối (hượng, 
Chấm dứt các pháp ấy. 


768. Cột gút đã lâu ngày, 
ẩn năm, trú IrOHg da, 
Đức Phật cởi, quăng đi, 
Loại bỏ mọi độc hại. 


(CCLT) Ratthapàla (Thera. 75) 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ra ở nước Kzz, trong thành phố 7 hullakotfhifa, con của một hội 
viên hội đồng thành phó tên Rahapdla và được gọi theo tên gia tộc, ngài được sống trong nhung lụa, 
lớn lên được gả vợ và sống như một thiên thần. Khi đức Phật đến thuyết pháp ở Thullakotthila, 
Ratthapàla đến nghe giảng, khởi lòng tin, xin cha mẹ được xuất gia rất khó khăn. Đi đến bậc Đạo Sư, 
ngài được thọ giới với một Tỷ-kheo theo lời giới thiệu của đức Phật, tu học rất tinh tấn, phát triển thiền 
quán và chứng quả A-la-hán. Rồi ngài được phép về thăm cha mẹ, đi đến 7; hullakotthiia và đi khất thực 
từng nhà. Đến nhà cha mẹ, ngài nhận được cơm chua đã lâu ngày nhưng ngài vẫn ăn như là đồ ăn bắt tử. 
Ngày sau, theo lời mời của người cha, ngài đến thăm nhà và các người vợ trước của ngài, ăn mặc rất đẹp 
đề, hỏi ngài, vì những thiên nữ nào, ngài đã xuất gia. Ngài thuyết pháp cho họ về vô thường v.v... từ 
khước những hành vi cám dỗ của họ: 


769. Hãy xem bóng trang sức, 
Nhóm vết thương tích tụ, 
Bệnh hoạn, nhiêu tham tưởng, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 182 of353 


Nhưng không gì trường cửu. 


770. Hãy nhìn sắc trang sức, 
Với châu báu, vòng tai, 

Bộ xương, da bảo phủ, 

Sáng chói nhờ y phục. 


771. Chân sơn với son, sáp, 
Mặt thoa với phán bội, 

Chỉ mê hoặc kẻ ngu, 
Không mẹ bậc cầu giác. 


772. Tóc được uiồn tám Vòng, 
Mắt xoa với thuốc son, 

Chỉ mê hoặc kẻ ngu, 

Không mê bậc cầu giác. 


773. Như hộp thuốc mới sơn, 
Uê thán được trang điểm, 
Chỉ mê hoặc kẻ ngu, 

Không mẹ bậc cấu giác. 


774. Thợ săn bày lưới sập, 
Nai khôn không chạm lưới, 
Ăn môi xong, ta ấi, 

Mặc kẻ bắt nai khóc. 


775. Bấây thợ săn bị cắt, 
Nai khôn không chạm lưới, 
Ăn môi xong, ta ấi, 

Mặc kẻ săn nai sáu. 


Rồi Ratthapàla đi ngang qua hư không đến vườn nai của vua Koravya và ngồi trên một phiến đá. Người 
cha của ngài cho đóng chôt then cài cả bảy cái cửa, và cắt người giữ ngài không cho đi, lại lấy chiếc Ỷ 
vàng của ngài và choảng vào ngài y trắng của người cư sĩ. Do vậy ngài phải đi ngang qua hư không. Rồi 
vua Koravya, nghe ngài đã đến vườn nai, liền chào ngài và hỏi: 'Thưa Tôn giả, ở đời người ta xuất gia vì 
một vải tai họa, như bệnh hoạn, như tai họa từ nhà vua, về tài sản, về gia đình. Ngài không có một tai 
họa gì, sao ngài lại xuất gia?'. Vị trưởng lão trả lời: 'Thế giới là vô thường, không có gì trường cửu. Thế 
giới không có nơi nương tựa, thiếu thôn, không có thỏa mãn, làm nô lệ cho khát ái'. Rồi ngài nói lên 
những bài kệ như sau: 


776. Ta thấy người đời giàu, 
Được tiên, sỉ không cho, 

Vì tham, cất chứa tiễn, Ộ 
Chạy theo dục càng nhiêu. 


777.,Yua dùng lực chiếm đất, 
Chiếm ở đên bở biên, 

Biên bên này chưa thỏa, 

Còn muốn biên bờ kia. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 183 of353 


778. Vua và rất nhiễu người, 
4i chưa chết, đã chôi, 

Tải sanh, bị thiêu thốn, 
Chúng từ bỏ thán này, 
Nhưng ở đời lòng dục, 
Không bao giờ thỏa mãn. 


779. Bà con than khóc nó, 
Tóc xõa, rồi tơ Vỏ, 

Chúng nói: Ôi chúng 1a, 
Không có được bát tử, 

Thân trùm vải, chúng mang, 
Dựng giản hỏa, chúng thiêu. 


780. Bị cây đám, cáy thọc, 
Nó bị thiêu bị cháy, 

Chỉ với một tám vải, 

Từ bỏ mọi tài sản, 

Kẻ chêt không nương tựa, 
Bà con, bạn láng giêng. 


78]. Kẻ thừa tự mang đi, 
Tài sản gia nghiệp nó. 
Riêng con người phải ấi, 
Theo chó, nghiệp nó tạo, 
Tài sản không có đi, 

Đi theo người đã chót, 
Không con trai, không vợ, 
Không tải sản, quốc độ. 


782. Tài sản không làm sao, 
Mua được tuôi trường thọ; 
Phú quý nào có thể, 

Tránh khỏi được già suy. 
Bậc có trí nói răng: 

Mạng sông này ít ỏi, 

Thật sự là vô thường, 

Luôn luôn bị biên hoại. 


783. Giàu, nghèo đếu cảm xúc, 
Ngu, trí đồng cảm thọ, 

Kẻ ngu bị ngu đánh, ˆ 

Ngã quy, năm dài xuống. 

Còn bậc trí không sợ, 

Đối với mọi cảm xúc. 


784. Do vậy tuệ thắng tài, 
Nhờ tuệ đạt viên mãn, 
Chưa đạt được cứu cảnh, 
Đối với hữu, phi hữu, 

Kẻ ngu làm các nghiệp, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 184 of353 


Ác độc và bất thiện. 


785. Nhập thai, sanh đời khác, 
Luân hồi, tiếp tục sanh, 

Kẻ ít trí, tin tưởng, 

Nhập thai, sanh đời khác. 


786. Như kẻ trộm bị bắi, 
Quả tang, khi ăn trộm, 

Do nghiệp tự chính nó, 

Bị hại theo ác lội, 
Cũng vậy sau khi chét, 
Quần chúng trong đời sau, 
Do nghiệp tự chính nó, 

BỊ hại theo ác tội. 


767. Các dục thật đẹp đẽ, 
Vị ngọt và khả ái, 
Chúng làm tâm đăm say, 
Với sắc và phi sắc, _ 

Do tháy sự nguy hiêm, 
Trong các dục công đức, 
Do vậy tôi xuất gia, 

Như vậy thưa Đại vương, 


788. Như trải cây rụng xuống, 
Cũng vậy tuôi thanh niên, 
Lớn lên và già yêu, 

Rôi thân hoại mạng chung, 
Tháy vậy tôi xuát gia, 

Như vậy thưa Đại vương, 

Đời sông Sa-môn hạnh, 

Chơn thật, tốt đẹp hơn. 


789. Tín tâm tôi xuất gia, 
Vào giáo hội bậc thánh, 
Tôi xuất gia không tội, 
Không nợ, tôi thọ thực. 


790. T; hấy dục như lửa hừng, 
Thây vàng như dao đâm, 
Xem nhập thai là khó, 

Họa lớn trong địa ngục. 


791. Thấy nguy hiểm như vậy, 
Ta cảm tháy hoảng sợ, 

Khi bị đâm, bị thương, 

Ta đạt được tịch tịnh, 

Và ta tận diệt được, 

Cả ba loại lậu hoặc. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 185 of353 


792. Đạo Sư, ta hầu hạ, 
Lời Phát dạy, làm XONg, 
Gánh nặng, đặt xuống thấp, 
Gốc sanh hữu, nhồ sạch. 


793. Vì đích gì xuất gia, 
Bỏ nhà, Sống không nhà, 
Mục địch áy ta đạt, 

Mọi kiệt sử tận diệt. 


(CCLTII) Màlunkyaputta (Thera. 77). 


Đời sống của ngài được ghi trong chương VỊ (CCXIV) khi bậc Trưởng lão đã chứng quả A-la-hán, nói 
lên bài kệ để dạy cho các bà con vệ con đường. Nhưng trong những bài kệ này, bậc Trưởng lão chưa 
chứng quả A-la-hán, hỏi Thế Tôn về giáo lý vắn tắt, và được Thế Tôn trả lời: 


- Này Màlunkaputla, Ông nghĩ thế nào? Những pháp mà Ông chưa bao giờ thấy nghe, ngửi, nếm, cảm 
xúc, và nhận thức, hiện tại Ông không có lãnh thọ và đối với chúng, Ông cũng không muôn có cảm thọ 
và suy tưởng, vậy Ông có ước muốn, tha thiết được chúng hay không?'. 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Ở đây, này Mfàlunkyapufía, khi Ông không có cảm thọ, cảm tưởng chúng,Ông chỉ có thọ và tưởng 
thuần túy. Nếu là như vậy, thời Ông không có tham, sân, s1. Do vậy, ở đây hay tại chỗ nào, hay đời sau 
chính như vậy, như vậy là sự chấm dứt đau khổ. Rồi Ä⁄àiunkyapuzta, nêu rõ ngài đã thâu nhận giáo lý 
được giảng dạy này, ngài nói lên trong những bài kệ như sau: 


794. Ti hấy sắc, niệm say mê, 
Nêu tác ý ái tưởng, 

Tâm tham đăm cảm thọ, 
Tám nhập và an trú. 


795. Thọ người ấy tăng trưởng, 
Nhiều loại, do sắc sanh, 

Tham, hại tâm lớn mạnh, 
Chúng gia hại tâm nó, 

Khô chát chứa như vậy, 

Rất xa vời Niết-bàn. 


796. Nghe tiếng, niệm say mê, 
Nêu tác ÿ ái tưởng, 

Tâm tham đăm cảm thọ, 

Xám nhập và an trú. 


797. Thọ người áy tăng trưởng, 
Nhiễu loại, do tiếng sanh, 
Tham, hại tâm lớn mạnh, 
Chúng gia hại tâm nó, 

Khô chát chứa như vậy, 

Rất xa vời Niết-bàn. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 186 of353 


798. Ngửi hương, niệm say mê, 
Nêu tác ÿ ái tưởng, 

Tâm tham đăm cảm thọ, 

Xám nhập và an trú. 


799. Thọ người ấy tăng trưởng, 
Nhiễu loại do hương sanh, 
Tham, hại tâm lớn mạnh, 
Chúng gia hại tâm nó. 

Khô chất chứa như vậy, 

Rát xa vời Niết-bàn. 


00. Nếm vị, niệm say mê, 
Nêu tác ý ái tưởng, 

Tâm tham đăm cảm thọ, 
Xám nhập và an trú. 


ö01. Thọ người ấy tăng trưởng, 
Nhiệu loại do vị sanh, 

Tham, hại tâm lớn mạnh, 
Chúng gia hại tâm nó, 

Khô chát chứa như vậy, 

Rất xa vời Niết-bàn. 


ö02. Cảm xúc, niệm say mé, 
Nêu tác ÿ ái tưởng, 

Tâm tham đăm cảm thọ, 
Xám nhập và an trú. 


ö03. Thọ người ấy tăng trưởng, 
Nhiệu loại, do xúc sanh, 

Tham, hại tâm lớn mạnh, 
Chúng gia hại tâm nó, 

Khô chất chứa như vậy, 

Rát xa vời Niết-bàn. 


504. Biết pháp, niệm say mê, 
Nêu tác ÿ ái tưởng, 

Tâm tham đăm cảm thọ, 
Xâm nhập và an trú. 


ö05. Thọ người ấy tăng trưởng, 
Nhiêu loại do ý sanh, 

Tham, hại tâm lớn mạnh, 
Chúng gia hại tâm nó, 

Khô chất chứa như vậy, 

Rát xa vời Niết-bàn. 


ö06. Không tham nhiễm các sắc, 
Tháy sắc, giữ chánh niệm, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 187 of353 


Tâm không tham cảm thọ, 
Không xâm nhập, an trủ. 


807. Thấy sắc như thế nào, 
Như vậy có cảm thọ, 

Từ bỏ không tích lũy, 
Chánh niệm, hành trì vậy. 


ö08. Như vậy, không chứa khổ, 
Được gọi gân Niêt-bàn, — 
Không tham nhiêm các tiêng, 
Nghe tiêng, giữ chánh niệm, 
lâm không tham cảm thọ, 
Không xâm nhập an tru. 


809. Nghe tiếng như thế nào, 
Như vậy có cảm thọ, 

Từ bỏ không tích lũy, 

Chánh niệm, hành trì vậy. 
Như vậy không chứa khô, 
Được gọi gân Niếễt-bàn. 


810. Không tham nhiễm các hương, 
Ngửi hương, giữ chánh niệm, 

Tâm không tham cảm thọ, 

Không xâm nhập an tru. 


811. Ngửi hương như thể nào, 
Như vậy, có cảm thọ, 

Từ bỏ, không tích lũy, 

Chánh niệm, hành trì vậy, 
Như vậy, không chứa khó, 
Được gọi, gân Niễt-bàn. 


ö12. Không tham nhiễm các vị, 
Nêm vị, giữ chánh niệm, 

Tâm không tham cảm thọ, 
Không xâm nhập, an trú. 


813. Nếm vị như thể nào, 
Như vậy, có cảm thọ, 

Từ bỏ, không tích lũy, 
Chánh niệm, hành trì vậy. 
Như vậy không chứa khô, 
Được gọi, gắn Niêt-bản. 


814. Không tham nhiễm các xúc, 
Cảm xúc giữ chánh niệm, 

lâm không tham cảm thọ, 
Không xâm nhập, an trú. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 188 of353 


815. Cảm xúc như thế nào, 
Như vậy, có cảm thọ, 

Từ bỏ, không tích lũy, 
Chánh niệm, hành trì vậy. 
Như vậy không chứa khổ, 
Được gọi, gân Niễt-bàn. 


Š1ó. Không tham nhiễm các pháp, 
Biết pháp, giữ chánh niệm, 

1âm không tham cảm thọ, 

Không xâm nhập, an trủ. 


817. Cảm xúc như thể nào, 
Như vậy, có cảm thọ, 

Từ bỏ, không tích lũy, 
Chánh niệm, hành trì vậy. 
Như vậy, không chứa khô, 
Được gọi, gân Niễt-bàn. 


Rồi vị Trưởng lão đứng dậy, đảnh lễ bậc Đạo Sư, rồi ra đi không bao lâu sau đó, phát triển thiền quán, 
ngài chứng quả A-la-hán. 


(CCLTITIT) Sefa (Thera. 78) 


Được sanh trong thời đức Phật hiện tại ở 4nguffardpa, trong một gia đình Bà-la-môn, tại một làng Bà- 
la-môn ở Apana, ngài được đặt tên là $ela. Khi đến tuôi trưởng thành, ngài sống ở đây, rất giỏi về ba tập 
Vệ-đà và về nghệ thuật Bà-la-môn, dạy các Manirà (thần chú) cho ba trăm thanh niên Bà-la-môn. Trong 
khi ấy Thế Tôn rời bỏ Sảva/hï, đang du hành ở Anguffardpa với một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỷ- 
kheo. Biết được tám tánh thuần thục của Se/z và các đệ tử của ngài, đức Phật dừng lại tại một khu rừng. 
Rồi â ân sĩ Keniya, sau khi mời bậc Đạo Sư với chúng Tỷ-kheo dùng cơm vảo ngảy sau, đang sửa soạn rât 
nhiều món đồ ăn. Rồi S%e/z với ba trăm đệ tử đến thăm am thất và hỏi có phải Keniya đang sửa soạn để 
đón mừng vị Đại thần của vua. Khi Keniya trả lời là sửa soạn thức ăn để mời đức Phật, Se/z cảm thấy 
hết sức xúc cảm với chữ đức Phật, đi đến gặp ngay đức Phật với các thanh niên đệ tử của mình. Sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm, ngài chiêm ngưỡng các tướng tốt đức Phật và nghĩ răng: "Một vị có 
những tướng tốt như vậy, một là sẽ thành vị Chuyên luân Thánh vương, hai là sẽ thành Phật'. Một vị 
Phật khi nghe tán thán vê mình sẽ lộ rõ chân tướng Phật của mình. Còn nếu chưa thành Phật, khi nghe 
tán thán về đức Phật sẽ cảm thấy khó chịu và bất mãn. Ngài quyết định nói lên lời tán thán đức Phật như 
Sau: 


&81&. Thân trọn đủ, chói sáng, 
Khéo sanh và đẹp để, 

Thê Tôn sắc vàng chói, 

Răng trơn láng, tỉnh cần. 

819. Đối với người khéo sanh, 
Những tướng tốt trang trọng, 


Đầu có trên thản Ngài, 
lát cả Đại nhân tướng. 


820. Mắt sáng, mặt tràn đây, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 189 of353 


Cân đói, thẳng, hoàn mỹ, 
Giữa chúng Sa-môn Tăng, 
Ngài chói như mặt trời. 


821. Vị Tỷ-kheo đẹp mắi, 
Da sảng như vàng chói, 
Với hạnh Sa-môn Ngài, 
Cần gì sắc tôi thượng. 


ö22. Ngài xứng bậc Đại vương, 
Chuyên luân, xa luân chủ, 
Chiên thăng khăp bón phương, 
Bậc chúa tế Diêm phù. 


ö23. Vương tộc, hào phú vương, 
Là chư hấu của Ngài, 

Là vua giữa các vua, 

Là giáo chủ loài Người, 

Hãy trị vì quốc độ, 

Tôn giả Gotamal 


Thế Tôn vâng theo ý muốn của Seia, trả lời: 


824. Sela, Ta là vua! 

Bác Pháp vương, Vô thượng, 
Ta chuyển bánh xe pháp, 
Bảnh xe chưa từng chuyên. 


Phạm chí Sel⁄a nói: 


825. Ngài tự nhận giác ngộ. 
Bác Pháp vương, Vô thượng, 
Ta chuyển bánh xe pháp, 
GŒofama nói vậy. 


826. 4i sẽ là tướng quân? 
Là đệ tử Tôn giả?” —_ 

Ai theo giữ truyện thông, 
Xứng đáng bậc Đạo Sư? 
Sau Ngài ai sẽ chuyên, - 
Pháp luân Ngài đã chuyển? 


Tôn giả Sàripufa đang ngồi bên phải Thế Tôn, đầu chói sáng đẹp đẽ như một đống vàng. Thế Tôn chỉ 
SàriDuffa Và nÓI: 


827. Thế Tôn: Này Sela, 

Ta chuyên bánh xe pháp, 
Bảnh xe pháp vô thượng, 
Chính Sàriputia, 

Chuyên bánh xe Chánh pháp, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 190 of353 


Thừa tự Như Lai vị. 


828. Cân biết, Ta đã biết, 
Cán tu, Ta đã tu, 

Cần đoạn, Ta đã đoạn, 
Do vậy, Ta là Phái, 

Hỗối này Bà-la-môn. 


829. Còn gì nghỉ ở Ta, 
Hãy gác bỏ một bên, 

Hãy giải thoát khỏi chúng., 
Hỗối này Bà-la-môn. 


830. Thấy được bậc Chánh Giác, 
Thật thiên nan vạn nan, 

Bậc Chánh Giác ra đời, 

Thật thiên nan vạn nan, 

Ta là bậc Chánh Giác, 

Bác Y vương Vô thượng, 

Hối này Bà-la-môn. 


ö31. Là Phạm thiên khó sánh, 
Nhiêp phục các Ma quân, 
Hàng phục mọi đôi nghịch, 
Ta hán hoan không sợ. 


Bà-la-môn Sela hoàn toàn tin tưởng vào Thê Tôn, muôn xuât gia và thưa răng: 


ö32. Chư Tôn giả hãy nghe! 
Như bậc có mất giảng, 
Bậc Y vương Đại hùng, 
Sự rử rồng trong rừng! 


833. Thấy Phạm thiên vô tỷ, 
Nhiệp phục các Ma quản, 
4i lại không tín thành, 

Cho đến kẻ hạ tiện. 


834. Ai muốn, hãy theo ta, 
Không muôn hãy ẩi ra, 

Ở đây ta xuất gia, 

Với bậc Tuệ tôi thượng. 


Các thanh niên Bà-la-môn, vì đã đạt được những điều kiện cần thiết, trả lời: 


835. Nếu Tôn giả tín thành, 
Giáo pháp bậc Chánh Giác, 
Chúng con cũng xuát gia, 
Với bậc Tuệ tôi thăng! 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 191 of353 


Sela hoan hỷ thây các thanh niên Bà-la-môn san sẻ chí nguyện của mình, đưa chúng đên trước mặt Thê 
Tôn và xin được xuât gia: 


ö36. Ba trăm Phạm chí ấy, 
Cháp tay xin được phép, 
Chúng con sống Phạm hạnh, 
Do Thể Tôn lãnh đạo. 


Rồi Thế Tôn, thấy được Sela trong các đời quá khứ, Se/z cũng đã dạy cho ba trăm đệ tử này trông các 
giống phước và nay trong đời cuôi cùng, đã tạo được tuệ quán cho mình và cho các đệ tử, thấy rằng 
chúng đã thuần thục đề xuất gia: 


837. Thế Tôn đáp: Sela, 
Phạm hạnh được khéo giảng, 
Thiết thực ngay hiện tại, 

Vượt khỏi thời gian tính, 

Ở đây sự xuất gia, 

Không uống công, hoang phí, 
Với ai không phóng dật, 

Tĩnh tán chuyên tu học. 


Thế Tôn nói: 'Hãy đến, Tỷ-kheot Rồi với thần lực của Bồn sư, tất cả đều có y và bình bát, đảnh lễ đức 
Phật, bắt đầu học thiền quán và chứng quả A-la-hán vào ngày thứ bảy. 


Rôi các vị ây đên đức Phật, nói lên trí giác của mình, và Se/a thưa: 


836. Kính bạch bậc Pháp nhãn, 
Cách đây trước tám ngày, 
Chúng con đã đến Ngài, 

Xin phái nguyỆn quy y, 

Thê Tôn trong bảy đêm, 

Đã nhiêp phục chúng con, 

Đã chế ngự chúng con, 

Trong giáo lý của Ngài. 


839. Ngài là bậc Giác giả, 
Ngài là bậc Đạo Sư, 

Ngài là bậc Mâu-Hi, 

Đã chiến thăng quán ma, 
Sau khi đã đoạn trừ, 

Vượt qua biển sanh tử, 
Ngài giúp quần sanh này, 
Cùng vượt qua bề khổ. 


ö40 Sanh y Ngài vượt qua, 
Lậu hoặc Ngài nghiên nát, 
Ngài là sư tử chúa, 

Không cháp, không sợ hãi. 


841. Ba trăm Tỷ-kheo này, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 192 of353 


Đồng chấp tay đứng thẳng, 
Ôi anh hùng chiến thắng, 
Hãy duỗi chân bước tới, 
Hãy đề các đại nhân, 
Đảnh lê bậc Đạo Sư. 


(CCLTIV) Bhaddiya kàligodhàyaputta (Thera. 80) 


Sanh trong thời đức Phật hiện tại, ở Kapø/avaffu, trong một dòng họ Sâ&kya, ngài được đặt tên là 
Bhaddiya. Khi đã trưởng thành, ngài từ bỏ gia đình, cùng với 4nuruddha và bốn vị hoàng tộc khác, khi 
bậc Đạo Sư đang ở trong vườn xoài, tại 4zwpiy. Khi xuất gia, ngài chứng được quả A-la-hán. Ngài được 
đức Phật xác chứng là đệ nhất trong những Tỷ-kheo thuộc về hoàng tộc. Mỗi khi ngài hưởng lạc giải 
thoát, lạc Niết-bàn trong lúc ở trong rừng, dưới một gốc cây, trong cảnh rừng tịch tịnh, ngài thường thốt 
ra lời: 'Ôi hạnh phúc làm sao! Ôi, hạnh phúc làm sao!' Được đức Phật hỏi vì sao ngài thốt ra lời ây, ngài 
trả lời khi ngài trị vì quốc độ của ngải, dầu ngài được bảo vệ chặt chẽ, ngài vẫn cảm thấy sợ hãi, hoảng 
hốt. Nhưng nay. ngài, đã từ bỏ tất cả, ngài không còn trong trạng thái sợ hãi nữa. Rồi trước mặt Thế Tôn, 
ngài rồng lên tiếng rồng con sư tử: 


842. Khi ta ngôi CỔ voi, 
Mang đồ mặc tế nhị, 
Ăn sạo thật ngon thơm, 
Với món thịt khéo nấu. 


843. Nay hiển thiện, kiên trì, 
Vui đô ăn đặt bát, _ 
Thiên tư, không cháp trước, 
Là con của Gô-dha. 


844. Áo lượm rác, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bái, 

Thiên tư, không chấp trước, 
Là con của Gô-dha. 


45. Thường khất thực, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặi bái, - 

Thiên tư, không cháp trước, 

Là con của Gô-dha. 


846. Mặc ba y, kiên trì, 

Vui đô ăn đặt bát, _ 

Thiên tư, không cháp trước, 
Là con của Gô-dha. 


ð47. Đi từng nhà, kiên trì, 
Vui đô ăn đặt bái, _ 

Thiên tư, không cháp trước, 
Là con của Gô-dha. 


848. Ăn một bữa kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 193 of353 


Thiên tư, không chấp trước, 
Là con của Gô-dha. 


849. Ăn trong bái, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bái, 

Thiên tư, không cháp trước, 
Là con của Gô-dha. 


850. Không ăn thêm, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bái, 

Thiên tư, không cháp trước, 
Là con của Gô-dha. 


851. Sống trong rừng, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bái, 

Thiên tư, không cháp trước, 
Là con của Gô-dha. 


852. Ngôi gốc cây, kiên trì, 
Vui đỏ ăn đặt bái, _ 
Thiên tư, không cháp trước, 
Là con của Gô-dha. 


853. Sóng ngoài trời, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bái, 

Thiên tư, không cháp trước, 
Là con của Gô-dha. 


854. Trú nghĩa địa, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bái, 
Thiên tư, không cháp trước, 
Là con của Gô-dha. 


855. Tùy xứ trú, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bái, 

Thiên tư, không cháp trước, 
Là con của Gô-dha. 


656. Sống thường ngôi, kiên trì, 
Vui đô ăn đặt bái, : 

Thiên tư, không cháp trước, 

Là con của Gô-dha. 


857. Ham muốn ít, kiên trì, 
Vui đô ăn đặt bát, : 

Thiên tư, không cháp trước, 
Là con của Gô-dha. 


858. Sống biết đủ, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bái, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 194 of353 


Thiên tư, không chấp trước, 
Là con của Gô-dha. 


859. Hạnh viên ly, kiên trì, 
Vui đô ăn đặt bái, 

Thiên tư, không cháp trước, 
Là con của Gô-dha. 


860. Không giao du, kiên trì, 
Vui đô ăn đặi bái, - 

Thiên tư, không cháp trước, 
Là con của Gô-dha. 


S61. Sống tỉnh cần, kiên trì, 
Vui đô ăn đặt bái, _ 
Thiên tư, không cháp trước, 
Là con của Gô-dha. 


62. Từ bỏ bát quỷ giá, 
Bằng vàng, bằng nhựa quý, 
Ta lấy bát bằng đất, 

Đây quản đảnh thứ hai. 


ó3. Vòng thành cao bảo vệ, 
Vọng lâu, cửa kiên cô, 

Với lính tay câm gươm, 

1a đã sống sợ hãi. 


864. Nay hiên thiện, không sợ, 
Bỏ run sợ kinh hãi, 

Thiên tư, vào rừng sâu, 

Là con của Gô-dha. 


865. An trú trên giới uẩn, 
Chánh niệm, tu tuệ quản, 
Thứ lớp ta đạt được, 

Mọi kiết sử đoạn diệt. 


(CCLV) Angulimàlà (Thera. 80) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một Bà-la-môn tên Bhaggava, giữ chức có vấn tôn giáo 
cho vua nước Kosala. Trong đêm ngài sanh, các binh khí trong thành phố rực sáng, các binh giáp của 
vua cũng rực sáng, thành thử khi vua nằm trên giường thấy như vậy nên không thể ngủ được, thao thức 
và sợ hãi. VỊ cô vân nghĩ lễ tìm hiểu các vì sao và kết luận con mình đã sanh trúng đám sao ăn trộm. 
Sáng sớm, ông đến chầu vua và hỏi vua ngủ có an giấc không? Vua trả lời vua ngủ không an giác được, 
vì cả đêm thấy áo giáp chói sáng và hỏi điềm ấy là điềm gì? Vị có vấn trả lời là do mình sanh đứa con, 
áo giáp cả thành phó đều chói sáng, và khi được biết đứa con sau này có thể trở thành tên tướng cướp 
độc thân có thể chế ngự được, nên vua tha cho khỏi bị giết. 


Vì ngài sanh, làm tâm vua phiên muộn nên được gọi là /msaka, và sau không thây ngài làm hại ai nên 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 195 of353 


được gọi là A4hữnasaka. Do nghiệp đời trước, ngài có sức mạnh của bảy con voi. Khi ngài học với vị 
giáo sư đầu tiên ở 7akhasilà, ngài hầu hạ rất thành kính vị giáo sư và bà vợ, nên thường được thấy ngài 
bên cạnh vị giáo sư và bà vợ trong những bữa ăn, vì vậy khiến các thanh niên Bà-la-môn khác ganh 
ghét, và xúi vị giáo sư chống. lại Ahimsaka. Vì học trò mình có sức mạnh phi thường, vị giáo sự tìm một 
kế để ám hại học trò mình bằng cách bảo 4jimsaka trả tiền học phí cho mình bằng một ngàn ngón tay 
phải, nghĩ rằng nếu Ahimsaka đem lại một ngón tay thời cũng đủ làm hại đệ tử mình rồi. Lòng hung ác 
đè nén của 4Jhữmsaka được nỗi dậy, ngài mặc áo giáp, đi vào rừng J2lin) ở Kosalu núp trên một đồi núi, 
theo dõi người đi đường, và khi nào thấy người đi qua, liền chạy xuống, chặt ngón tay họ, treo trên một 
cây cho đến khi các loài diều hâu rứt ăn hết thịt. Rồi dùng các ngón tay làm một vòng hoa, ngài đeo nơi 
cô và từ đó được gọi là Angulimalà (kẻ đeo vòng hoa bằng ngón tay). Khi vì hành động ấy, đường sá trở 
thành vãng người, ngải đi vào trong làng và làng trở thành trông không. Vua bèn sai một lực lượng quân 
đội đi bắt Angulimàlà. Mẹ của Angulimalà khuyên chồng nên đi để bảo Angulimalà hãy chấm dứt hành 
động như vậy, nhưng người chồng từ chối, không muôn liên hệ với một người con như vậy nên để mặc 
nhà vua làm. Bà mẹ vì thương con, khi thấy chồng từ chối liền soạn đồ lương thực và đi tìm 4ngu/imàlà 
để ngăn chận không cho làm điều ác. 


Rồi Thế Tôn suy nghĩ rằng, nếu Angulimalà gặp mẹ, sẽ giết mẹ cho đủ một ngàn ngón tay; nay là đời 
sống cuối cùng của Anguhmala, nêu đức Phật không can thiệp thời sẽ có thiệt hại lớn. Sau bữa ăn đức 
Phật đi trên con đường dẫn đến rừng Jàlinì đầu có nhiều người ngăn cản. Khi Angulimalà thấy mẹ, ngài 
tính lấy ngón tay của mẹ cho đủ sô một ngàn ngón tay, thời đức Phật đến và đi giữa Angulimalà và 
người. mẹ, 4ngulimàlà liền bỏ ý định giết mẹ và quyết định giết vị Sa-môn cho đủ túc sô. Angulimalà 
liên rút gươm đuôi theo đức Phật, nhưng dầu ngài cố gắng thế nào cũng không làm sao đuổi kịp, dầu 
đức Phật vần đi khoan thai nhẹ nhàng. Angulimalà yêu cầu đức Phật đứng lại, đức Phật trả lời đức Phật 
đã đứng rồi, chính Angulimalà cần phải đứng lại. Câu trả lời làm Angulimàlà khó hiểu, tin rằng các Sa- 
môn bao giờ cũng nói thật nên ngài hỏi đức Phật: 


866. Này Sa-môn, Ngài đi, 
Lại nói: 'Ta đứng rồi" 

1a đưng, Ngài lại nói: 

Sao nhà ngươi chưa đứng?" 
Sa-môn, ta hỏi Ngài, 

Về ý nghĩa việc này, 

Sao Ngài đã đứng lại, 

Còn ta lại còn ẩi. 


Thế Tôn trả lời: 


867. Angulimalà, 

Ta luôn luôn đã đứng, 
Với tất cả chúng sanh, 

Ta từ bỏ gậy trượng, 

Còn ô Ông đôi hữu tình, 
Chưa có tự chế ngự, 

Do vậy Ta đã đứng, 

Còn Ông thời chưa đứng. 


Trong khi đức Phật đứng như vậy, chói sáng đức hạnh của mình, 4ngwulimalà nhớ lại những gì mình 
được nghe về đức Phật, tuệ quán đạt đến mức thuần thục, hoan hỷ thấm nhuần toàn thân, như một làn 
nước dâng trào toàn thế giới. Tự nói với mình: 'Thật lớn thay, tiếng rồng sư tử này. Chắc đây là Sa-môn 
Goftama đã đến đây đề cứu độ ta'. Ngài nói: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 196 of353 


866. Đã lâu con tôn kính, 
Bậc vĩ đại Tiên nhân, 
Nay bậc Sa-môn này, 

Đã bước vào Đại lâm, 
Con nay sẽ sẵn sàng, 

Từ bỏ ngàn điều ác, 

Sau khi nghe kệ Ngài, 
Liên hệ đên Chánh pháp. 


869. Nói xong, tên tướng cướp, 
Liên quăng bỏ cây kiêm, 
Quảng bỏ cả khí giới, 

Xuông vực núi thâm sâu. 

Tên tướng cướp đảnh lê, 

Dưới chân bậc Thiện Thệ, 
Chính ngay tại chỗ á ấy, 

Xin đức Phật xuất gia. 


870. Đức Phật đại từ bị, 
Là bậc đại Tiên nhân, 
Đạo Sư cả nhân giới, 
Cùng với cả thiên giới, 
Nói lên những lời này: 
Hãy đến, thiện Tỷ n" -khco, 
Như vậy, đối vị ấy, 
Thành tựu Tỷ-kheo tánh. 


Angulimala sau khi xuât gia tu hành, chứng quả rôi nói lên quả chứng của mình: 


ð71. Ai trước sống phóng dật, 
Sau sông không phóng dật, 
Chói sáng thê giới này, 

Như trăng thoát máy che. 


72. Ai trước làm nghiệp ác, 
Nay lây thiện chận lại, 

Chói sảng thể giới này, 

Như trăng thoát máy che. 


873. Ai Tỷ-kheo còn trẻ, 
Chuyên tâm hành Phát dạy, 
Chói sáng thể giới này, 
Như trăng thoát máy che. 


Như vậy, sông trong hạnh phúc giải thoát, ngài đi vào thành khất thực. Có người ném đá vào ngài, có 
người lầy gậy đánh vào đầu ngài, và ngài về tịnh xá với bình bát bị bể. Đức Phật khuyên ngài nên nhẫn 
nại chịu khô, vì nghiệp quả của ngài đáng phải thiêu sống ở địa ngục, nay chỉ chịu khô như vậy thôi. Rồi 
ngài phát tâm từ bi đối với tất cả chúng sanh. 


874. Mong rằng kẻ thù ta 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 197 of353 


Được nghe lời Chánh pháp, 
Mong răng kẻ thù ta 
Chuyên tâm lời Phật dạy, 
Mong răng kẻ thù ta 

Thân cận với những người 
Đã đạt được an tịnh, 

Sông thọ trì Chánh pháp. 


875. Mong rằng kẻ thù ta, 
Thời thời được nghe pháp, 
Thuyết giảng về nhân nhục, 
Tản thắn về nhu hòa, 

Và sở hành của họ, 

Phù hợp với Chánh pháp. 


876. VỊ chúng sanh như vậy, 
Không có ám hại ta, 

Hay cũng không ám hại, 
Một người khác nào hết. 
Người ây sẽ đạt được, 

Sự an tịnh tôi thượng, 

Sẽ bảo vệ hộ trì, : 
Người mạnh và kẻ yêu. 


ð77. Người trị thủy dẫn nước, 
Kẻ làm tên năn tên, - 
Người thợ mộc uôn gó, 

Bác trí nhiếp tự thân. 


878. Có kẻ được điều phục, 
Bởi gáy, móc Và roi, 

VỊ áy điểu phục ta, : 
Không dùng gậy, dùng kiêm. 


879. Ta được tên Vô Hai, 
Trước có tên Làm Hại, 
Nay ta tên Chán Thật, 

1a không hại một ai. 


860. Trước ta là tên cướp, 
Lưừng danh vòng ngón tay, 
Chìm đăm dòng nước lớn, 
Cho đên khi quy Phật. 


881. Trước tay ta lắm máu, 
Lưng danh, vòng ngôn fay) 
Hãy xem, ta quy ÿ, 

Nhỏ lên gốc tái sanh. 


882. Làm xong nhiễu nghiệp vậy, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 198 of353 


Dẫn đến sanh ác thú, 
Cảm thọ nghiệp dị thục, 
Thoát nợ, ta thọ thực. 


öö3. Những kẻ ngu vô trí 
Đam mê sông phóng đát, 
Kẻ trí không phóng dật, 
Như bảo vệ vật báu. 


öö4. Chớ đam mê phóng dật, 
Chớ say đăm dục lạc, 
Không phóng dậit, thiên tư, 
Đạt được lạc tôi thượng. 


885. Đến ta điều tốt đẹp, 
Không tốt đẹp, không đến, 
Lời khuyên bảo cho ta, 
Không có gì không IỐI, 
Trong các pháp phân biệt, 
Có mặt ở trên đời, : 
Pháp gì tôi thượng nhát, 
Ta chọn, ta chứng đạt. 


86ố. Đắn ta, điều tốt đẹp, 
Không tốt đẹp, không đến, 
Lời khuyên bảo cho ta, 
Không có gì không tỐI, 

Ba mình ta đạt được, 

Lời Phát dạy, làm xong. 


887.Trong rừng, dưới gốc cây, 
Hay trên núi trong hang, 

Tại chô áy, ta trú, 

Tâm tư thật hứng khởi. 


888. Thật an lạc, ta nằm, 
Thật an lạc, ta dậy, 

Tâm tư thuân an lạc, 

Là nêp sông của ía, 
Thoát khỏi cạm bảy Ma, 
Ôi, Đạo Sư từ mẫn! 


889. Trước ta sanh Phạm chỉ, 
Hai hệ, dòng họ cao, 

Nay ta con Thiện Thệ, 

Đạo Sư, bậc Pháp vương. 


890. Ái ly, không chấp thủ, 
Căn hộ trì, chê ngự, 
Đoạn bỏ góc tả ác, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 199 of353 


Ta đạt lậu hoặc diệt. 


891. Ta hầu hạ Đạo Sư, 
Lời Phát dạy làm X0ONS, 
Gánh nặng đã đặt xuông, 
Gốc sanh hữu nhồ sạch. 


(CCLVI) Anuruddha (Thera. 83) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở Kapilavaffhu, trong nhà dòng họ Sakya Amifodana và 
được đặt tên là 4zruddha.Anh của ngài là Thích-ca Mahànàma, con người cậu của đức Phật. Ngài 
được nuôi dưỡng rất tế nhị, mỗi mùa ở mỗi nhà khác nhau, có các vũ nữ vũ sư đoanh vây, thọ hưởng sự 
giàu sang thần tiên. Khi được gọi làm người bảo vệ cho bậc Đạo Sư, ngài đi đến đức Phật, trong rừn 
XOài ở Anupiya, thọ giới xuất gia, và trong mùa an cư mùa mưa, ngài chứng Thiên nhãn. Nhận được đê 
tài thiền quán từ ngài Xá- lợi-phất. Ngài đi đến rừng trúc ở phương Đông, hành thiền quán, và chứng 
được bảy tư duy của một vị Đại nhân, nhưng chưa chứng được tư duy thứ tám. Bậc Đạo Sư nhận thấy 
vậy liền dạy cho ngài quá trình tu chứng của bậc Thánh. Nhớ lại lời dạy này, 4muruddha phát triển thiền 
quán và chứng quả A-la-hán cùng với thăng trí và vô ngại giải thù thăng. Ngài được Thê Tôn xác nhận 
là bậc Thiên nhãn đệ nhất. Và ngài sống trong an lạc giải thoát. Một hôm ôn lại quá trình tu chứng của 
mình, ngài hoan hỷ phần khởi, và nói lên bài kệ sau đây: 


892. Bỏ cha mẹ, bà con, 
Bỏ anh em, chị em, 

Bỏ năm dục trưởng dưỡng, 
A-na-luật tu thiên. 


893. Sống hệ lụy múa, ca, 
Dạy với tiêng xập xóa, 
Sóng vậy không đạt được, 
Cảnh giới đạo thanh tịnh, 
Vì răng ta ưa thích, 
Trong giới vực của Ma. 


394. Và tfa vượt tắt cả, 
Vui thích lời Phật dạy, 
Vượt mọi loại bộc lưu, 
A-na-luật tu thiên. 


895. Sắc, thanh, vị, hương, xúc, 
Hấp dẫn, rất thích ÿ, 

Vượt qua tắt cả chúng, 
A-na-luật tu thiên. 


896. Đi khát thực trở về, 
Đơn đóc, vị ẩn Sĩ 

Tìm vải từ động rác, 
A-na-luật đạt được, 
Không còn các lậu hoặc. 


897. ẩn sĩ thấu, lượm lấy, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 200 of 353 


Giặt, nhuộm, và đắp mặc, 
Các vải từ đồng rác, 
Sáng suối, A-na-luật, 
Không còn các lậu hoặc. 


898. Nhiễu dục, không biết đủ, 
Ua giao du, tháo động, 
Những pháp này có mặt, 
Thuộc tà ác, uề nhiễm, 


599. Chánh niệm và ít dục, 
Biết đủ, không não loạn, 
Thích viên ly, hân hoan, 
Thường tỉnh cân tỉnh tấn. 


900. Những pháp này có mặt, 
1 huân thiện Bỏ đề phân, 

Vị ấy không lậu hoặc, 

Bác Đại tiên nói vậy. 


901. Biết tâm tư ta vậy, 
Thể gian Vô Thượng Su, 
Với thân do ý tạo, 

Thần thông đên với ta. 


902. Tùy theo ta nghĩ 8” 
Ngài thuyết rõ tắt cả, 

Phật không ưa hý luận, 
Ngài thuyết không hý luận. 


903. Ngộ pháp ta hoan hỷ, 
Tru trong giáo pháp Ngài, 
Ba mình chứng đạt được, 
Lời Phát dạy làm xong. 


904. Suốt năm mươi lăm năm, 
1a không bao giờ năm, 

Trong hai mươi lăm năm, 
Đoạn dứt được ngủ nghỉ. 


905. Không thở vô thở ra, 
Bác như vậy trú tâm, 
Không tham dục, tịch tịnh, 
Bậc có mắt Niễt-bàn. 


906. Với tâm không dao động, 
Sống cảm thọ cuối cùng, 

Như ngọn lửa diệt tái, 

lâm Ngài được giải thoát. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 201 of353 


907. Nay chính những pháp này, 
Là những pháp cuồi cùng, 
Những cảm xúc thứ năm, 

Của bậc Đại Máu-ni, 

Sẽ không còn pháp khác, 

Bác Chánh giác Niêt-bản. 


Rôi một Thiên nhân, trước kia là người hâu cận ngài, thây ngài già và ôm, vì lòng thương ngài, yêu câu 
ngài tái sanh ở chư Thiên. Ngài trả lời như sau: 


906. Nay không còn tải sanh 
Trong thê giới chư Thiên, 
Này kẻ gieo cạm báy. 

Đồng sanh tứ, đoạn tận, 
Nay không còn tải sanh. 


Rôi vị Tỷ-kheo khác, không thây vị Thiên nhân, không hiệu bậc Trưởng lão nói với ai. Đê nói lên thân 
thông của mình, ngài nói câu kệ: 


909. Ai trong thời gian ngắn 
Biết thê giới ngàn cõi, 

Vị áy thật xứng đáng, 

Được sông giới Phạm thiên, 
Nhưng nay Tỷ-kheo ấy, 

Đây đủ thân thông lực, 

Thấy được thời gian nảo, 
Chư Thiên chết và sanh. 


Rôi ngài nói lên nghiệp trước của ngài: 


910. Đời trước ta đã sống, 
Tên Annabhara, 

Bẵn cùng, phải làm lụng, 
Lo nuôi sông tự thân, 

Rôi ta đến cúng dường, 
Bậc Sa-môn danh tiêng, 
Sa-môn với xưng danh, 
Ngài Uparittha. 


91]. Rồi ta được sanh trưởng, 
Trong dòng họ Thích-ca, 

Ta được biết với tên, 

Là Anuruddha, 

Sông hệ lụy múa ca, 

Dạy với tiêng xáp xóa. 


912. Ta thấy bậc Chánh giác, 
Bác Đạo Sư Võ úy, 

Tín tâm khởi nơi Ngài, 

Ta xuất gia không nhà. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 202 of 353 


9]3. Ta biết các đời trước, 
Trước ta sông chô nào, 
Giữa cõi Ba mươi ba, 

Ta sanh làm Đề Thích. 


914. Bảy lần làm Nhân chủ, 
Ta trị vì quốc độ, 

Ta chỉnh phục bốn phương, 
Làm chúa châu Diêm phù, 
Không dùng gậy dùng gươm, 
Trị vì với Chánh pháp. 


915. Từ đây bảy bảy lần, 
Mười bốn lần luân hồi, 
Ta biết được đời sống, 
Khi ta trủ thiên giới. 


916. Trong thiển định năm chỉ, 
Tâm an tịnh nhất tâm, 

Tâm ta được khinh an, 

Thiên nhãn ta thanh tịnh. 


97. 1d biết sanh và chết, 
Chỗ đến đi hữu tình, 
Đời này và đời khác, 
Ta trú thiên năm chỉ. 


918. Ta hầu hạ Đạo Sư, 
Lời Phát dạy làm XONS, 
Gánh nặng đã đặi xuông, 
Gốc sanh hữu nhồ sạch. 


979. Tại làng Vê-lu-va, 
Giữa dân tộc Vajj!, 

Ta đi đến đoạn diệt, 
Chám đứt dòng sanh tử, 
Dưới bóng của khóm trúc, 
Ta sẽ nhập Niêt-bản, 
Không còn có lậu hoặc. 


(CCLVTIT) Pàràpariya (Thera. 84) 

Đời sống của ngài đã được nói đến phẩm. CCXLIX. Các kệ trước được nói lên khi đức Bồn Sư còn 
sống. Khi ngài chưa chứng quả A-la-hán, về vấn đề sáu lực (năm căn và ý). Những bài kệ sau đây được 

nói lên khi đức Bồn Sư đã viên tịch và khi ngài sắp sửa mệnh chung. Trong những bài kệ này, ngài nói 

lên tương lai của các Tỷ-kheo khi họ theo tà pháp. 


Câu kệ đâu do các vị chép sớ đặt vào: 


920. Đây là những tư tưởng 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 203 of 353 


Của một vị Sa-môn, 

Tại rừng gọi Đại lâm, 
Khi rừng đang trồ hoa, 
Ngài ngôi chỉ một mình, 
Viên ly, tâm thiên định. 


92]. Khác thay, những uy nghĩ, 
Của những vị Tý-kheo, 

Khi bậc T: Ối thượng nhân, 

Bác Thê Tôn còn sông, 

Còn nay điều được tháy, 

Thật sai khác đi nhiễu. 


277258 4 để ngăn gió lạnh, 
Đề che điểu xấu hồ, 
Họ thọ dụng tiết độ. 
Biệt đủ, từ đâu đến. 


923. Vị ngon hay vị dở 
Được ít hay được nhiễu, 
Họ thọ dụng món ăn, : 
Chỉ cần nuôi mạng sống, 
Tâm không có tham lam, 
Cũng không có say đăm. 


924. Các đồ vật để sống, 
Hay các loại dược phâm, 
Họ không quá tha thiết 
Như đổi lậu hoặc diệt. 


925. Dưới gốc cây trong rừng, 
Hay trong hang trong động, 
Chuyên tâm tu viên ly, 

Sông lây vậy cứu cánh. 


926. Sống khiêm tốn giản di, 
Nhu hòa, ý kham nhậm, 

Với cử chỉ tao nhã, 

Không nói năng quảng xiên, 
Tạm tư hướng lợi ích 

Cho mình và cho người. 


927. Do vậy sở hành họ, 
Thật dê thương tót lành, 
Khi họ ẩi, họ ăn, 

Khi họ thọ dụng gì, 

Cử chỉ uy nghỉ họ, 

Như dòng dấu trơn mưới. 


926. Mọi lậu hoặc đoạn tận, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 204 of 353 


Đại thiển, đại thiện lợi, _ 
Nay những Trưởng lão áy, 
Đã hoàn toàn Niêt-bàn, 
Ngày nay thật Íf vị, 

Giống như các vị ây, 


929. Do thiện pháp, trí tuệ, 
Bị hao mòn tiêu diệt, 

Lời dạy bậc chiên thăng, 

1 ông hợp mọi tôi thượng, 
Về dự án hình thức, 

Bị sụp đồ hao mòn. 


930. Các pháp thuộc tà ác, 
Thời đại bị uê nhiêm, 

Đôi với họ những vị, 

An trủ trong viên ly, 

Hy vọng được chứng ngộ. 
Các diệu pháp còn lại. 


931. Uế nhiễm họ tăng trưởng, 
ảnh hưởng xáu nhiêu người, 
Họ hình như chơi giỡn, 

Với những kẻ ngu sỉ, 

Như bọn quỷ La-sát, 

Đùa giỡn với kẻ điên. 


932. Bị uễ nhiễm chỉnh phục, 
Chạy theo nhiễm này nọ, 
Đôi với vật uề nhiễm, 

Họ như người la to, 

Những đồ vật lây được. 


933. Từ bỏ chán điệu pháp, 
Họ cãi lộn với nhau, 

Họ chạy theo tà kiên, 

Họ nghĩ: 'Đáy tốt hơn. 


934. Từ bỏ, xoay lưng lại, 
Tài sản, con và vợ, 

Do nhân muống đồ xi, 
Họ làm việc không xứng. 


935. Họ ăn đến đây bụng, 
Họ năm phơi ra ngủ, 

Sau khi thức, họ nói, 
Điều bậc Đạo Sư trách. 


956. Mọi mỹ nghệ thú công, 
Họ tôn trọng học tập, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 205 of 353 


Nội tâm không an tịnh, 
Bỏ mặc hạnh Sa-môn. 


937. Đất, dâu, các loại bột, 
Nước, chỗ ngồi, cơm ăn, 
Họ tặng cho cư sĩ, 

Hy vọng được nhiêu hơn. 


938. Cây tăm để xỉa răng, 
Loại trái Ka-pit-tha 

Lả hoa để nhai ăn, 

Đô khất thực đây đủ, 
Cùng các loại trải xoài, 
Và trải A-ma-lặc. 


939. Với các loại dược phẩm, 
Họ giống như thầy thuốc, 

Họ làm các công việc, 
Chăng khác người thê tục, 
Họ trang sức y phục, 

Giông như các kỳ nữ. 

Họ tự tỏ quyền 1y, 

Chăng khác người hoàng tộc. 


940. Giả dối và lừa đảo, 
Ngụy chứng và man trả, 
Với rát nhiễu thủ đoạn, 
Để thọ hưởng tài vật. 


94]. Sứ dụng cách lường gạt, 
Chạy theo những mưu chước, 
Dùng phương tiện sinh sông, 
Kéo về nhiêu tài sản. 


942. Họ quy tụ hội chúng, 
Vì nghê, không vì pháp, 

Họ thuyết pháp quân chúng, 
Vì lợi, không vì nghĩa. 


943. Những người ngoài Tăng đoàn, 
Lại tranh luận cãi nhau, 

Về quyên lợi Tăng đoàn, 

Không tàm quý liêm sử, 

Họ tự mình nuôi sông, 

Với quyên lợi kẻ khác. 


944. Một số thiểu tín thành, 
Dâu đâu trọc đấp y, 

Mong muôn được kính trọng, 
Ham quyên lợi danh vọng. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 206 of 353 


945. Như vậy, như hiện nay, 
Nhiêu việc đã đọa lạc, 

Thật không còn dê dàng, 
Như thời lúc trước nữa, 
Hoặc cảm xúc chứng đặc, 
Điểu chưa được xúc chứng, 
Hoặc gìn giữ duy trì, 

Điểu đã được xúc chứng. 


946. Như người không mang giày, 
Đi trên chỗ có gai, 

Luôn luôn giữ chánh niệm, 

Cũng vậy vị án sĩ, 

Khi đi vào trong làng, 

Cần gìn giữ chánh niệm. 


947. Nhớ vị tu đời trước, 
Nhớ nép sông của họ, 
Dầu nay thời hậu lai, 
Vẫn có thể xúc chứng, 
Con đường đạo bát tử. 


948. Như vậy vị Sa-môn, 
Trong rừng cây Sàla, 
Các căn có tu tập, 

Nói lên lời như vậy, 
Phạm chí nhập Niêt-bản, 
án sĩ đoạn tải sanh. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 207 of 353 


CHƯƠNG XVII 
PHẨM BA MƯƠI KỆ 


(CCLVTIIT) Phussa (Thera. 87) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một vị vua trị vì một tỉnh, được đặt tên là Phwssư, và 
được giáo dục trong mọi tài năng của thanh niên hoàng tộc. Nhưng ngài có tâm hướng khác thường, 
không thiên về thế tục, nên khi nghe một vị Trưởng lão thuyết pháp, ngài khởi lòng tin và xuất gia. Tu 
tập thiền định, ngài phát triển thiền quán và sau một thời gian, chứng được sáu thắng trí. 


Một hôm, một ấn sĩ tên Pandara-gotia nghe ngài thuyết pháp, thấy xung quanh có một số Tỷ-kheo giới 
đức nghiêm minh, tu tập, chế ngự thân vả tâm, vị ân sĩ Suy nghĩ: 'Hệ thống này thật đáng tin tưởng, 
mong răng hệ thông này được tồn tại!'. Rồi vị ấy hỏi ngài về tương lai sự tiên bộ các Tỷ-kheo như thế 
nào? Ngài trả lời với những bài kệ như sau, riêng bài kệ 949 do các nhà kiết tập đặt thêm vào: 


949. ẩn sĩ Pan-đa-ra, 
Thấy nhiêu vị thành tín, 
Tự ngã có tu tập, 

Khéo hộ trì chê ngự 
Ngài mới đặt câu hỏi, 
Với vị tên Phussa. 


950. Trong thời gian tương lại, 
Sẽ có ước muốn gì? 

Sẽ có chí nguyện gì? 

Sẽ có cứ chỉ gì? 

Mong ngài hãy trả lời, 

Câu hỏi của chúng tôi. 


95]. ẩn sĩ Pan-đa-ra, 
Hãy nghe lời ta nói, 
Hãy thọ trì cân thận, 
1a sẽ nói tương lại. 


952. Phân nộ và hiểm hận, 
Che đậy và cứng đâu, 
Nhiêu lừa đảo ganh tị, 
Tương lai nhiêu loại vậy, 


953. Họ tự cho có trí, 

Pháp sâu, chỉ đên bờ, 

Họ khinh nhờn Chánh pháp, 
Họ không kính trọng nhau. 


954. Nhiều nguy hiểm ở đời, 
Sẽ xảy ra tương lại, 

Pháp được khéo giảng này, 
Kẻ ngu làm uê nhiễm. 


955. Trong Tăng chúng, những vị, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 208 of 353 


Có đực hạnh hạ liệt, : 
Họ thường hay tuyên bó, 
Có tự tín, không sợ, 

Kẻ không học, làm lời, 
Sẽ đứng vào thê mạnh. 


956. Trong Tăng chúng, những vị, 
Có giới hạnh tôi đẹp, 

Khi họ có tuyên bó, 

Tuyên bố đứng sự thật, 

Họ thường ở thể yếu, 

Hồ thẹn thiểu nhiệt thành. 


957. Bạc, vàng và đồng ruộng, 
Đái đái, dê và cừu, 

Nó t nữ và trai, 

Kẻ ngu sỉ vô trí, 

Sẽ thâu nhận tất cả, 

Trong tương lai là vậy. 


958. Kẻ ngu dễ nóng giận, 
Không định tĩnh trong giới, 
Kiêu ngạo, đi đó đây, 

Như thú ưa đảnh nhau. 


959. Họ trở thành tháo động, 
Thường đắp y mầu xanh, 
lừa đảo và nigoan cố, 

Lắm môm, ăn nói giả, 

Họ bắt chước giả bộ, 

Như bậc Thánh thời xưa. 


960. Với tóc bồi dâu láng, 
Dao động, mắt vẽ xanh, 
Đấp y màu trắng ngà, 

Họ qua lại trên đường. 


9ó]. Y vàng được khéo nhuộm, 
Lả cờ bậc La-hán, 

Được các bác giải thoái, 

Đấp mang không nhàm chán, 
Còn họ chán y vàng, 

Ái luyễn đắp màu trắng. 


962. Họ trở thành tham lợi, 
Biếng nhác, í† tỉnh cần, 
Khó sống rừng hoang VH, 
Thích sông gân xóm làng. 


963. Những ai sợ được lợi, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 209 of 353 


Luôn luôn ưa tà mạng, 
Họ học đòi người áy, — 
Thân cận, không tự chế. 


964. Những ai không được lợi, 
Họ không trọng không kính, 
Bậc khả kính, Hiên trí, 

Họ không có thân cận. 


965. Khinh cờ hiệu của mình, 
Ua thích màu ngoại sắc, 

Có kẻ mang y trăng, 

Lá cờ hiệu ngoại đạo. 


966. Không kính y màu vàng, 
Thời áy họ là vậy, 

Chờ đợi màu y vàng, 

Không phải của Tỷ-kheo. 


967. Bị đau khổ chỉnh phục, 
Bị quặn đau tên đâm, 

Chờ đợi đại khủng bó. 

Voi ta không nghĩ nghì. 


968. Khi bậc sáu ngà thấy, 
Cờ La-hán khéo nhuộm, 
Voi nói lên những kệ, 

Liên hệ đên mục đích. 


969. 4i sẽ mặc cà-sa, 

Tâm chưa rời uê Irược, 
Không tự chê, không thực, 
Không xứng áo câ-sa. 


970. Ai rời bỏ uỀ trược, 
Khéo định trong giới luật, 
Tự nhiệp phục chơn thực, 
Thật xứng áo cả-sa. 


97]. Phả giới, trí hạ liệt, 
Không tự chê, tham dục, 
Tâm loạn, thiêu phân chán, 
Không xứng áo câả-sa. 


972. Ai đây đủ giới hạnh, 
Lư tham, có định tĩnh, 
Tâm tư thật trinh bạch, 
VỊ áy xứng áo cả-sa. 


973. 4i kiêu ngạo phóng đãng, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 210 of353 


Ngu sĩ, không giới hạnh, 
Xưng đảng mặc áo trăng, 
Làm gì có cả-sa. 


974. T- -kheo, Tỷ-kheo ni, 
Tâm uể, không tin kính, 
Tương lai sẽ ức hiếp, 
Đối vị có tâm từ. 


975. Kẻ ngu mang y áo, 
Dáu được Trưởng lão dạy, 
Liệt trí sẽ không nghe, 
Không tự chê, tham dục. 


976. Kẻ ngu dâu dạy vậy, 
Không có kính trọng nhau, 
Sẽ không có váng lời, 

Lời dạy giáo thọ sư, 

Giống như ngựa bất kham, 
Đối với người đánh xe. 


977. Như vậy, thời tương lại, 
Hành tung sẽ là vậy. 
1ỷ-kheo, Tỷ-kheo nỉ, 

Khi thời tôi hậu đến, 

Hãy ôn hòa thân ái, 

Hãy cung kính lân nhau. 


978. Đại nạn ấy chưa đến, 
Trước khi đại nạn đến, 
Hãy ôn hòa thân ái, 

Hãy cung kính lân nhau. 


979. Hãy có tâm từ bị, 
Khéo chế ngự trong giới, 
Chuyên tỉnh tân nô lực, 
Thường kiên trì phần chấn. 


980. Thấy nguy hiểm phóng dật, 
Không phóng dật an ổn, 

Hãy tu Tám Thánh đạo, 

Giác chứng đạo bất tử. 


Như vậy vị Trưởng lão nói với Tăng chúng của mình. Các bài kệ này là lời nói chánh trí của ngài. 
(CCLTIX) Sàriputta (Thera. 89) 
Đời của ngài và đời của Moggallàna gắn liền với nhau. Trong thời đức Phật tại thế, Sàruifa sanh tại 


thành paíissa, không xa Vương Xá (Rä7/agaha) bao nhiêu, mẹ là Rdpasảr:; còn Moggallàna sanh ở 
thành Ko/a, không xa thành Vương Xá (Râ7/agaha) bao nhiêu, mẹ là Moggaii. Vì cả hai là con của vị 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 211 of353 


gia trưởng nên được đặt tên là Upafissa và Kolira. Cả hai đứa trẻ được nuôi dưỡng trong giàu sang và 
thiện xảo mọi khả năng.Trong một hội chợ lớn ở Vương Xá (R3/agaha) vì tâm tư thuần thục, cả hai đều 
thấy tất cả quần chúng hội một trăm năm sau, sẽ bị thần chết mang đi, nên cả hai lo âu đi tìm con đường 
giải thoát. Cả hai xuất gia dưới sự chỉ đạo của San/aya, hẹn nhau ai chứng quả bất tử trước, sẽ nói cho 
người kia biết. 


Dưới sự chỉ đạo của Sa'jaya, cả hai không tìm được đạo giải thoát, và sau khi tìm hỏi các Sa-môn, Bà- 
la-môn gặp được Assajì và nhờ 4ssz/?, gặp được Thế Tôn, cả hai đều xin xuất gia và được đức Phật độ 
cho làm Tyỷ-kheo với câu: "Thiện lai Tỷ-kheo'. 


Chứng được quả Dự lưu nhờ 4ssz/ tóm tắt câu kệ, Moggallàna, bảy ngày sau khi xuất gia, tại làng 
Kallavala ở Magadha, sau khi nhiêp phục được hôn trầm thụy miên, nhờ lời Thế Tôn khích lệ, sau khi 
nghe lời dạy về tu các giới, chứng được quả A-la-hán. Còn Sâzipuíía, nửa tháng sau khi xuất gia khi ở 
cùng đức Bồn Sư tại hang Sukarakhafa ở Vương Xá (Ràjagaha) cũng được chứng quả A-la-hán. Về sau, 
tại Jefavana Thế Tôn xác chứng Sârip„fa là đệ tử đệ nhất về trí tuệ và thiền quán, và Sàri»w#a sau khi 
được tôn làm nguyên soái Chánh pháp, một hôm nói lên chánh trí của mình, trước các đệ tử: 


981. Ai tùy theo năng lực, 
Có giới, tịnh, chánh niệm 
Không phóng dật hành trì, 
Sở hành đúng tư duy, 

Thích hướng nội, khéo định, 
Đơn độc, biết trì túc, 

Với sở hành như vậy, 

VỊ áy gọi Tỷ-kheo. 


982. Ăn đồ ướt hay khô, 
Không ăn quá thỏa mãn, 
Bụng trồng, ăn tiết độ, 

Tỷ-kheo tru chánh niệm. 


263. Ăn bốn, năm miếng XOHg, 
Rồi hãy uống nước uÔng, 

Thật đủ trú thoải mát, 

Với Tỷ-kheo tinh cân. 


984. Nhận lấy đỏ hợp pháp, 
Y áo đáp nhu cấu, 

Thật đủ tru thoải mắt, 

Với Tỷ-kheo tình cân. 


985. Khi ngôi thể kiết-già, 
Đáu gồi phải mưa ướt, 
Thật đủ trú thoải mát, 

Với Tỷ-kheo tình cân. 


966. Ai xem lạc là khổ, 
Ai xem khô như tên, 
Đứng chặng giữa cả hai, 
Do đâu, đời năm được? 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 212 of353 


987. Không cho ta ác dục, 
Biếng nhác tỉnh cân kém, 
Ít nghe, không tín kinh, 
Do đâu, đời năm được? 


988. Nghe nhiêu, có hiên trí, 
Khéo định tĩnh trong giới, 
Chuyên chủ an chỉ tâm, 
Hãy đứng lên trên đầu. 


989. 4i chuyên tâm hý luận, 
Như thủ ưa hý luận, 

Rơi khỏi, trật Niêt-bàn, 

Vô thượng, thoát khô ách. 


990. 4i từ bỏ hý luận, 

Ti hích đạo phi hỷ luận, 

Đi đên được Niêt-bàn, 

Vô thượng, thoát khô ách. 


Rồi vị Trưởng lão, một hôm thấy được chỗ ở của người em ®evz/a (XLI, CCXLIV) đang ở, một khu 
rừng không nước đây gai góc, ngài tán thán người em và nói: 


99]. Tại làng hay trong rừng, 
Thung lùng hay đôi cao, 

Chô nào La-hán trú, 

Đất ây thật khả ái. 

992. Khả ái thay núi rừng, 
Chó người phàm không ta, 
VỊ ly tham sẽ thích, 

Vì không tìm dục lạc. 


Rồi vị Trưởng lão,với lòng từ mẫn đối với Ràdha một Bà-la-môn bắt hạnh, giúp Ràdha xuất gia tu hành. 
Vệ sau, khi đang du hành, ngài khích lệ Radha, băng lòng với cử chỉ khiêm tôn của Ràdha: 


993. Nhự người chỉ của chôn, 
Cũng vậy, người tháy lôi, 
Nói điều người trí trách, 

Hãy gân người trí vậy. 

Thân cận người như vậy, 

Chỉ tốt hơn, không xâu. 


Một hôm, bậc Đạo Sư không đi đến đề giải tán nhóm Tăng chúng của 4ssa/i-Runabbasu được tổ chức ở 
đôi Kữa, Sâripuffa được cử ổi cùng với Mfogeallàna và các đệ tử của mình. Khi lời khuyên của 
Sâripuffa không được nghe theo, ngải nói như sau: 


994. Cần phải khuyên, phải dạy, 
Phải ngăn chặn bát thiện, 

Làm vậy, người thiện thương, 
Người bát thiện không ưa. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 213 of353 


Khi các Tỷ-kheo nói rằng chính du sĩ Dighanakha, được Thế Tôn giảng dạy, được sửa soạn bởi hành 
động quá khứ, có thê làm nhiệm vụ ây, Sâr7„/a can thiệp, nói răng không phải: 


995. Thế Tôn, bậc có mắt, 
Thuyết pháp cho người khác, 
Khi pháp được thuyết giảng, 
Ta lắng tai nhiệt tình. 


996. Ta nghe, không uống phí, 
Giải thoát không lậu hoặc, 
Không cần biết đời trước, 
Không cân được thiên nhẫn. 


997. Ta không có phát nguyện, 
Chứng được tha tâm thông, 
Biết chúng sanh sông chết, 
Hay nhĩ giới thanh tịnh. 


Ba câu kệ tiếp được nói lên về ngài, khi Sàripw#a trú ở tỉnh xá hang bồ câu, không có bị thương khi bị 
quỷ Dạ-xoa đánh: 


298. Ngôi dưới một gốc cây, 
Đầu trọc, đắp đại y, 
Trưởng lão tuệ đệ nhất, 
U-pa-tis tụ thiên. 


999. Đây đủ thiên vô tầm 
Đệ tử bậc Chánh giác, 
Với im lặng bậc Thánh, 
Ngay lúc áy, đạt được 


1000. Giống như ngọn núi đá, 
Không động, khéo vững trú, 
Cũng vậy, vị Tỷ-kheo, 

Đã đoạn diệt sỉ ám, 

VỊ áy như ngọn núi, 

Không có bị dao động. 


Một hôm, bậc Trưởng lão không chú tâm, để tắm y rơi xuống. Một Sa-di nói: "Thưa Tôn giả y cần phải 
đắp xung quanh thân mình'. Tôn giả tán thán lời nói của người Sa-di và đắp lại tắm y trên thân. Và nói 
lên điều lỗi của mình, ngài nói bài kệ: 


1001. Người không có uề nhiễm, 
Luôn tâm cẩu thanh tịnh, 

Ác nhẹ như đâu lông, 

Xem nặng như máy trời. 


Rôi ngài nêu rõ sự xả ly của ngài đôi với vân đề sông chết. 


1002. Ta không hoan hỷ chết, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 214 of353 


Ta không hoan hỷ sống, 
Ta sẽ bỏ thân này, 
Tĩnh giác và chánh niệm. 


1003. Ta không hoan hỷ chết, 
1a không hoan hỷ sông, 

1a sẽ bỏ thân này, 

Như thợ làm việc xong. 


Rồi khi thuyết pháp, ngài nói lên những bài kệ: 


1004. Cả hai chết, không chết, 
Sau đời hay trước đời, 

Hãy dân thân tiên bước, 

Chớ để hư, uỗng phi, 

Dâu một khác, sái-na, 

Chớ đề uống phí qua. 


1005. Như ngôi thành biên địa, 
Được bảo vệ trong ngoài, 

Như vậy, hộ tự ngã, 

Chớ đê phí sảf-na, 

Sáf-na qua, sâu muộn, 

Chịu khô trong địa ngục. 


Rồi một hôm, thấy Tôn giả Ä⁄ahaKofihifa, ngài nói lên ba câu kệ, tán thán khả năng tốt đẹp của 
MahàaKotthia. 


1006. Đạt tịch tịnh, chỉ tức, 
Đọc chủ, không công cao, 
Quét sạch các ác pháp, 
Như gió quét lá cây. 


1007. Đại tịch tịnh, chỉ tức, 
Đọc chú, không công cao, 
Gạt ngoài các ác pháp, 
Như gió quét lá cáy. 


1006. Đạt tịch tịnh an lặng, 
Ý trong sáng không nhiễm, 
Bác trì giới trọn lành, 

Có thê dứt đau khó. 


Câu kệ tiếp nói về các Tỷ-kheo xứ 4ÿ tin tưởng ở 2evadzfa và chấp nhận giáo lý của Devadaa: 


1009. Có người không ai tin, 
Tại gia hay xuất gia, 

Mừng ai trước là tôi, 

Về sau trở thành xáu, 
Hoặc trước là người xâu. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 215 of353 


Sau trở thành người lỐI. 


1010. Hạng 1ỷ-kheo tham dục, 
Sông hôn trâm thụy miên, 

Trạo cử và nghỉ ngò, 

Tâm đủ năm phiên não. 
1011.Với ai, đôi cả hai, 

Được trọng, không được trọng, 
Thiên định, không dao động, 
An tru không phóng dát. 


1012. Thiên tư luôn kiên trì, 
Tuệ quán, kiên tê nhị, 

Ưa thích chấp thủ diệt, 

VỊ áy gọi chân nhân. 


Đề phân biệt sự sai khác, lấy Bồn Sư và mình làm thí dụ, ngài nói lên những bài kệ như sau: 


1013. Biển lớn và đất lớn, 
Nói và các phương trời, 
Không ví dụ sánh được, 
Phật, giải thoát thù thăng. 


1014. Trưởng lão chuyển pháp luân, 
Bậc đại trí, thiên định, 

Như đát, nước và lửa, 

Không tham không ghét bỏ. 


1015. Đạt được tuệ tối thắng, 
Đại giác, đại Mâu-mi, 

Không chậm, tô chậm chạp 
Thường sông thát thanh lương. 


Đề nêu rõ bổn phận của ngài đã làm xong, ngài nói: 
1016. Ta hâu hạ Bồn Sư, 
Lời Phát dạy làm XOIg, 


Gánh nặng đã đặt xuống, 
Góc sanh hữu nhồ sạch. 


Và khi ngài sắp nhận Niết-bàn, ngài giảng dạy các Tỷ-kheo đang họp xung quanh ngài như sau: 
1017. Tỉnh cẩn, chớ phóng dậi, 
Đây lời giáo huản ía! 
1a sẽ nhập Niêt-bản, 
1a thoát mọi sanh ÿy. 


(XXLX) Ananda (Thera. 91) 


Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh trong gia đình Thích-ca 4mi/edana. Vì các bà con nói ngài sanh 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 216 of353 


đem hoan hỷ cho gia đình, nên được đặt tên là 41nanda (Khánh Hỷ). Khi lớn lên, các sự kiện xuất gia, 
giác ngộ, chuyên Pháp luân được diễn ra, và sau khi Thế Tôn viếng thăm Kapilavaffhu, ngài xuất gia với 
Bhaddiya và các người khác và được Thế Tôn thế độ cho. Sau khi nghe bài thuyết pháp của Punna 
Maniànï, ngài chứng được Sơ quả. 


Trong hai mươi năm đầu, Thế Tôn không có thị giả riêng, khi thì Nàgasamàla, khi thì Nàgứa, khi thì 
Upavàna, Sunakkhafta, Ša-di Cunda, Sàgafa, Meghia. Thế Tôn không có lựa chọn ai làm thị giả đặc 
biệt. Sau Thế Tôn khi đã năm mươi sáu tuôi, gợi ý muôn có một thị giả thường trực, có Tỷ-kheo đề nghị 
Ananda và Ananda chỉ nhận lời nếu Thế Tôn chịu từ chối bốn việc và chấp nhận bốn việc. Từ chối 
không cho Ananda, y, đồ ăn, một phòng riêng và mời ăn, vì nếu không từ chôi thời Ananda bị hiểu lầm 
là hầu hạ Thế Tôn để được NÓ đồ ăn khất thực, phòng xá và mời ăn. Chấp nhận cho 4zzzda bốn việc là 
nếu 4nanda được mời ăn, Thế Tôn băng lòng đi dự; Thế Tôn bằng Jòng gặp những người từ xa đi đến và 
do Ananda giới thiệu; Thế Tôn chấp nhận cho Ananda yết kiến nêu 4nanda gặp phân vân khó xử; Thế 
Tôn sẽ giảng lại những giáo lý ngài dạy khi 4Ananda vắng mặt. Nếu Thế Tôn không chấp nhận bốn điều 
này, thời sự hầu hạ của 4nanda không đem lại thiện quả gì. Thế Tôn chấp nhận điều Ananda yêu cầu. 


Từ hôm ấy, 4z#znda hầu hạ Thế Tôn, đem nước, đem tăm xiỉa răng, rửa chân, đi theo Thế Tôn, quét 
phòng cho Thế Tôn. Ban ngày, 4»anda ở một bên đức Phật, nhắc nhở những điều cần làm; ban đêm 
câm đèn và gây. Ananda ở! xung quanh phòng đức Phật sẵn sàng đáp ứng nêu Thế Tôn có gọi. Thế Tôn 
tại Jefavana, xác chứng Ananda là vị Tỷ-kheo đệ nhất về năm phương diện: Đa văn, tâm tư cảnh giác, 
sức mạnh đi bộ, lòng kiên trì và sự hầu hạ chu đáo. Như vậy, Ananda sau khi Thế Tôn nhập diệt vận 
chưa chứng quả A-la-hán, và đêm trước khi kỳ kiết tập thứ nhất được tổ chức, ngài phát tâm tinh cần 
tinh tấn, thiền quản suốt đêm, trong mái hiên nhưng chưa có hiệu quả. Rồi ngài vào phòng ngồi trên 
giường, muốn nằm xuống và khi đầu chưa đụng chiếc gối, chân chưa rời khỏi đất, trong khoảng thời 
gian ấy, ngài chứng được quả A-la-hán. Rồi ngài bước vào phòng kiết tập. 


Các câu kệ của ngài được góp thâu lại và để vào trong tập Trưởng lão Tăng Kệ, khi Khuddaka Nikàya 
(Tiểu bộ kinh) được tụng đọc. 


Những bài kệ đầu được nói lên, khi ngài khuyên các Tỷ-kheo thường thân cận với kẻ theo Devadaiia: 


1018. Hai lưỡi và phân nộ, 
Xan tham, thích phá hoại, 
Bác trí không giao du, 

Kẻ ác bạn kẻ xấu. 


1019. Với bậc tin, dễ thương, 
Vói bậc trí, nghe nhiễu, 

Bác Hiên trí, giao du, 

Kẻ thiện bạn chân nhán. 


Các bài kệ sau được nói lên khi nữ cư sĩ Ư/arả, vì nàng đẹp nên thiên về dục vọng và được nói lên để 
nàng thấy sự mỏng manh của thân nàng. Có người nói các bài kệ này nói lên cho những ai đắm say 
Ambapali: 


1020. Hãy xem bóng trang sức, 
Nhóm vêt thương tích tụ, 

Bệnh hoạn nhiều tham tưởng, 
Nhưng không gì trường cửu. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 217 of353 


1021. Hãy nhìn sắc trang sức, 
Với châu bảu vòng tai, 
Bộ xương, da bao phủ 
Sáng chói nhờ y phục. 


Hai câu kệ tiêp được vị Trưởng lão nói lên khi chứng quả A-la-hán, đêm ây trên giường của mình: 


1022. Nghe nhiễu, diễn thuyết giỏi, 
Thị giả bậc Giác giả, _ 

Gánh nặng đã đặt xuống, 

Ràng buộc được thoát ly, 

Bậc họ GŒofama, 

Đặt lưng năm xuông nghỉ. 


1023. Các lậu hoặc đoạn tận, 
Ràng buộc được thoát ly, 
Mọi chấp trước vượt qua, 
Khéo đạt được thanh lương, 
Gánh vác thân cuôi cùng, 
Đến bở kia sanh tử. 


1024. Pháp an trú trong ấy, 
Phật bà con mặt trời, 

Trên đường đên Niêf-bàn 
Gofama an trú. 


Một hôm Ä⁄oggallàna người chăn bò, hỏi ngài lời dạy của đức Phật là gì, có bao nhiêu giáo lý tất cả. Vị 
Trưởng lão trả lời: 


1025. Ta nhận từ đức Phật, 
Tám mươi hai ngàn pháp, 
Còn nhận từ Tỷ-kheo, 
Thêm hai ngàn pháp nữa, 
Tổng cộng tám tự ngàn, 

Là pháp ta chuyển vận. 


Một hôm, vị Trưởng lão nói cho một người sống bê tha phóng đãng sự nguy hiểm của một đời sống 
không giáo dục văn hóa: 


1026. Người ít nghe ít học, 
Lớn già như con bỏ, 
NhHững thịt nó lớn lên, 

Trí tuệ nó không lớn. 


Những bài kệ tiếp nói cho vị Tỷ-kheo khinh khi những người ít học thua mình: 


1027. Người học nhiều khinh miệt, 
Kẻ học it về học, 

Như người mù mang đèn, 

Ta có ÿ là vậy. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 218 of353 


1028. Hãy kính người nghe nhiều, 
Chớ hại điễu Sở học, 

Đấy cội gốc Phạm hạnh, 

Do vậy, hãy trì pháp. 


1029. Biết câu trước câu sau, 
Biết nghĩa, giỏi từ cú, 

Năm giữ điêu khéo nắm, 

Suy tìm trên nghĩa lý. 


1030. Chính nhờ đức kham nhẫn, 
Sở nguyện được tác thành, 

Sau khi đã tỉnh tán, 

VỊ áy lại cân nhắc, 

Đúng thời, ra nô lực, 

Nội tâm khéo định tĩnh. 


1031. Nghe nhiễu, thọ trì pháp 
Có tuệ, đệ tử Phật, 

Chờ đợi thức tri pháp, 

Nên thân cận vị ây. 


1032. Nghe nhiễu thọ trì pháp, 
Hộ tạng Đại ẩn sĩ, 

Cặp mắt, toàn thế giới, 

Hãy lễ vị nghe nhiều. 


1033. Ua pháp, vui thích pháp, 
Luôn suy tw Chánh pháp, 
T-kheo nhớ niệm pháp, 

Diệu pháp không tôn giảm. 


Một hôm, ngài đốc thúc vị Tỷ-kheo dao động, biếng nhác như sau: 


1034. Thân ích kỷ nặng chăng, 
Không có ưa hoạt động, 

Thời gian mòn mỏi qua, 
Không thể đứng dậy sao? 
Tham đắm theo thân lạc, 

Từ đâu, Sa-môn lạc? 


Những câu kệ sau, Trưởng lão 4nanđa đọc lên khi nghe tin Sâz7z„7a mệnh chung: 


1035. Mọi phương đều mờ mị!, 
Pháp không khỏi nơi ta, 
Người bạn tôt đã đi, 

Tôi tăm lan tràn khăp. 


1036. Người bạn đã đi qua, 
Đạo Sư đã đi qua, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 219 of353 


Bạn như vậy không côn, 
Như quản thân hành niệm. 


1037. Các vị xưa đã qua, 
Vị mới ta không hạp, 
Nay một mình ta thiển, 
Như chim, khi mưa đến. 


Câu kệ tiếp là của bậc Đạo Sư. Câu tiếp là của Ananda, hoan hỷ làm theo lời vị Đạo Sư: 


1038. Từ các địa phương khác, 
Nhiêu người yết kiến Ta, 

Chớ ngăn họ nghe pháp, 

Nay thời họ gặp Ta. 


1039. Từ các địa phương khác, 
Quân chúng đến yết kiến, 

Bồn Sư cho họ dịp, 

Đề được yêt kiên Ngài; 

Bác có mắt “không Có, 

Từ chối ngăn chận ai. 


Năm câu kệ tiếp nêu rõ ngài là bậc thị giả đệ nhất: 


1040. Trải hai mươi lăm năm 
Ta chỉ là hữu học, 

Dục tưởng không khởi lên, 
Hãy xem pháp, pháp tánh. 


1041. Trải hai mươi lăm năm, 
Ta chỉ là hữu học, 

Sán tưởng không khởi lên, 
Hãy xem pháp, pháp tánh. 


1042. Trải hai mươi lầm năm, 
Ta hầu hạ Thế Tôn, 

Với thân nghiệp từ hòa, 

Như bóng không rời hình. 


1043. Trải hai mươi lăm năm 
Ta hẳu hạ Thể Tôn, 

Với khâu nghiệp từ hòa, 

Như bóng không rời hình. 
1044. Trải hai mươi lăm năm, 
Ta hầu hạ Thế Tôn, 

Với ý nghiệp từ hòa, 

Như bóng không rời hình. 


1045. Khi đức Phật kinh hành, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 220 of 353 


Ta ấi theo sau lưng, ˆ 
Khi pháp được thuyết giảng, 
Trí khởi lên nơi ta. 


1046. Ta vẫn còn là người, 
Có việc cân phải làm, 

Ta chỉ là hữu học, 

Tâm ý chưa chứng đạt, 
Đạo Sư nhập Niêt-bàn, 

Ai sẽ từ mắn fa. 


1047. Như vậy thật khủng khiếp 
Như vậy thật kinh hoàng, 

Khi bậc toàn tuyệt hảo, 

Bậc Giác ngộ Niêt-bàn. 


Ba câu kệ tiếp, do các vị dự kỳ kiết tập thêm vào để tán thán Trưởng lão 4nanda: 


104S. Nghe nhiễu, thọ trì pháp, 
Hộ tạng Đại án SẼ, 

Cặp mát toàn thê giới, 

Anan nhập Niêt-bàn. 


1049. Nghe nhiễu, thọ trì pháp, 
Hộ tạng Đại án SẼ, 

Cặp mái toàn thê giới 

Đoạn ám chổ tôi tăm. 


1050. Ngài là bậc ẩn sĩ, 
Với hành vị tuyệt hảo, 

Với chánh niệm tuyệt hảo, 
Với kiên trì tuyệt hảo, 
Thọ trì chân diệu pháp, 
Là Trưởng lão A-nan, 

Là kho tàng sông động, 
Đáy châu báu ngọc ngà. 


Câu kệ này được 4nanđa nói lên khi năm trên giường, trong giờ phút cuôi cùng: 


1051. Ta hâu hạ Bồn Sư, 
Lời Phát dạy làm xong, 
GŒánh nặng đã đặt xuống, 
Góc sanh hữu nhồ sạch. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 221 of353 


CHƯƠNG XVII 
PHẨM BÓN MƯƠI KỆ 


(CCLXTI) Mahà-Kassapa (Thera. 94) 


Bậc Đạo Sư đã ra đời, đang chuyển pháp luân và ở tại R3/agaha (Vương Xá), khi ấy tại làng Bà-la-môn 
Mahàdtittha ò Rajagaha, ngài ra đời tên Pippali-mànava, con bà vợ chính của Bà-la-môn Kapla. Pippali- 
mànava, không chịu lập gia đình, xin ở nhà để hầu hạ cha mẹ, sau khi cha mẹ chết, sẽ xuất gia. Đề làm 
cho bả mẹ bằng lòng, ngài cho làm tượng một thiếu nữ trẻ đẹp, mặc áo đỏ và đeo đồng trang sức, và nói 
với bà mẹ răng nêu bà tìm cho được một thiếu nữ như vậy, ngài sẽ chịu lập gia đình. Bà mẹ sai các 
người Bà-la-môn đem theo tượng ấy và tìm cho được một thiếu nữ giống như vậy. Họ đến Sàagaia, đặt 
tượng trên bờ sông và ngồi xuông xa bức tượng. Người vú của 8hađdà, sau khi tắm cho 8haddà lại 
xuông sông tắm cho mình, thấy bức tượng, tưởng là 8hađdà và nói Bhaddà sao lại thiếu giáo dục như 
vậy, đánh nàng nơi má và biết được đó không phải là 8haddà mà chỉ là một bức tượng bằng vàng. Các 
Bà-la-môn được đưa về nhà, được thấy Bhaddà, nhận Bhaddà giống như bức tượng và đưa tin về 
KapHla. Nhưng cả hai Pippali- -mànava và Bhaddà đều không muôn lập gia đình, nên cả hai viết thư cho 
nhau nói rõ quyết định của mình. Hai người đưa thư gặp nhau giữa đường, đưa thư cho nhau coi, đánh 
tráo hai bức thư khác, và do vậy đám cưới được cử hành. Nhưng đêm tân hôn, hai người nằm cách nhau 
với một giấy hoa. Khi cha mẹ mệnh chung, cả hai quyết định cùng nhau xuất gia. 


Hai người cùng mặc áo vàng, cắt tóc, mang bình bát, trước cùng đi với nhau, sau thấy bất tiện nên từ giã 
nhau, Pippali-mànava đi phía mặt, Bhaddà đi phía đường bên phía trái. Trước giới đức như vậy, quả đất 
rung động, và Thế Tôn biết được nguyên nhân nên ra ngồi giữa đường từ Nalandà đến Ràjagaha. Gặ 
Thể Tôn Ä⁄ahà Kassapa đảnh lễ Thế Tôn, tôn Thế Tôn là bậc Thầy, tự nhận mình làm đệ tử. Cả hai về 
lại Magadha và Mahà Kassapa tụ tập mười ba hạnh đầu đà. Đến ngày thứ tám, ngài chứng quả A-la- 
hán. Bậc Đạo Sư tuyên dương ngài là đầu đà thứ nhất. Và ngài nói lên kinh nghiệm của mình để giáo 
huấn các vị Tỷ-kheo. 


Thây các Tỷ-kheo ưa sông với quân chúng, và hay đên các nhà cư sĩ, ngài nói: 


1052. Chớ du hành đi đâu, 
Do quản chúng tôn xưng, 
Tâm ý bị loạn động 

Tì hiển định khó tu chứng, 
Quân chúng tụ là khổ, 

Thấy vậy, tránh quần chúng. 


1053. Bậc ẩn sĩ không đi, 
Đi đến các gia đình, 
Tâm ý bị loạn động, 
Thiên định khó tu chứng, 
Ai hăng say tham vị, 
Bỏ đích đem an lạc. 


1054. Đảnh lẾ cúng dường này, 
Xuất phái từ gia đình 

Nên biết họ thực Sự, 

Là đám bùn sự lây. 

Như mũi tên tê nhị 

Rất khó rút ra khỏi, 

Kẻ xấu rất khó lòng. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 222 of 353 


Từ bỏ sự cung kính. 
H 
Một lời khuyên các Tỷ-kheo hãy biết đủ với bốn vật dụng cần thiết: 


1055. Từ trú xứ bước XuỐng, 
Ta vào thành khát thực, 

Ta cần thận đến gân, 

Một người cùi đang ăn. 


1056. Với bàn tay lở loét, 
Nó bỏ vào một TuÔng, 
Khi bỏ vào muông Ấy, 
Ngôn tay rời rơi vào. 


1057. Dựa vào một chân tưởng, 
Ta ăn miêng ăn ây, 

Đang ăn và ăn xong, 

1a không cảm ghê tởm. 


1058. Miếng ăn đứng nhận được 
Xem như thuốc tiêu hồi, 

Chỗ nằm dưới sóc cây, 

Và y từ đồng rác, 

Ai thọ dụng Chúng. được, 

Được gọi người bốn phương. 


IH 
Về sau, khi được hỏi, sao ngài già như vậy, lại có thể hằng ngày leo lên đôi núi, ngài trả lời: 


1059. Khi họ leo núi đá, 
Một sô bị mạng chung, 
Thừa tự bậc Giác ngộ 
Tỉnh giác và chánh niệm, 
Dựa trên sức thân lực 
Kassapa leo núi. 


1060. Đi khất thực trở về 
Ca- diếp leo tảng đá, 

Ngôi thiên, không chấp thủ, 
Đoạn sợ hãi kinh hoàng. 


1061. Đi khát thực trở về, 
Ca- diếp leo tảng đá, 

Ngôi thiên, không chấp thủ, 
Đã đốt cháy, thanh lương. 


1062. Đi khất thực trở về 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 223 of 353 


Ca-dip leo tảng đá _ 
Ngôi thiên, không chắp thủ, 
Xong việc, không lậu hoặc. 


IV 


Sau khi được hỏi thêm, vì sao khi lớn tuổi ngài vẫn ở trên núi rừng? Trúc Lâm hay các tịnh xá không 
làm cho ngải thích ý chăng? Ngài trả lời: 


1063. Khu đất thật khả ái, 
Với những vòng tràng hoa, 
Hoa tên Ka-rê-ri, ị 
Trải rộng ra cùng khăp, 
Với voi rú khả ý, 

Đôi núi ấy ta thích 


1064. Những hô nước trong mái, 
Tuyệt đẹp, màu mây xanh, 

Che kín bởi loài bọ, 

Tên kẻ chăn In-ấa' ` 

Những ngọn núi đá ấy, 

Làm tâm ta thích thu. 


1065. Giống đôi mây xanh biếc, 
Ví tháp đẹp lâu đài, 

Với vượn hú khả ÿ, 

Đôi núi ấy, ta thích. 


1066. Đất bằng thật khả ái, 
Được mưa ướt, thấm nhuẫn, 
Đôi núi được ẩn sĩ, 

Làm thành nơi trú xứ. 
Vang lên tiếng chim công, 
Đôi múi ấy ta thích. 


1067. Vừa đủ ta chánh niệm, 
Hăng hái muốn tu thiên, 

Vừa đủ ta Tỷ-kheo 

Hăng hải muôn phước lợi. 


1068. Vừa đủ ta Tý-kheo, 
Hăng hải muôn an lạc, 
Vừa đủ ta Tỷ-kheo, 
Hăng hải tu Du-già. 


1069. Tràn đây hoa cây gái, 
Như trời phú làn mây, 

Đây mọi loài chìm chóc, 
Đôi núi ấy ta thích. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 224 of 353 


1070. Không đông chúng gia chủ 
Chô trú xứ đoàn thú, 

Đáy mọi loài chim chóc, 

Đối núi ấy ta thích. 


1071. Dưới tảng đá, băng đá, 
Có nước suối trong chảy, 

Có khỉ và có nai, 

Lai vãng sông gân bên, 

Cỏ cây bao trùm nước, 

Đối núi ấy ta thích. 


1072. Người vậy không ưa thích, 
Cả năm loại nhạc khi, 

Khi đã được nhất tâm, 

Chơn chán thiên quản pháp. 


V 


Khi khuyên bảo các Tỷ-kheo thích thú các tục sự, và tham các vật cúng dường cần thiết cho sự sống, 
ngài nói: 


1073. Chớ làm quá nhiễu việc, 
Tránh quân chúng đụa tranh, 
Người siêng tham đăm vị, 

Bỏ ấích đem an lạc. 


1074. Chớ làm nhiêu công việc, 
Tránh việc không lợi này, 

Thân cực nhọc mệt mỏi, 

Người khô không an chỉ. 


VỊ 
Các câu kệ sau được nói lên đề khuyên bảo trong một vài trường hợp: 


1075. Chỉ lắp bắp cái môi, 
Không thây được tự ngã, 
Cổ cứng đờ nó đi, 

Nó nghĩ: ta tốt hơn. 


1076. Không hơn nghĩ tốt hơn, 
Kẻ ngu nghĩ tự ngã, 

Bác trí không tán thán, 

Người có trí cứng đờ. 


1077. Ta tốt hơn, hay là 
Ta không được tốt hơn, 
Hay ta là dở hơn, 

Ta cũng tốt như vậy, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 225 of353 


Ai không có dao động 
Trong các loại mạn này. 


1078. Có tuệ, nói như thật, 
Khéo định tĩnh trong giới, 
Đạt được tâm an chỉ, 
Người áy kẻ trí khen. 


1079. Ai giữa đồng Phạm hạnh 
Không được có kính trọng, 

Vị ây xa diệu pháp, 

Như đát xa bầu trời. 


1080. Những ai có tàm quy, 
Thường chơn chánh an trú, 
Phạm hạnh được tăng trưởng, 
Họ đoạn được tải sanh. 


1081. Tỷ-kheo cống cao động 
Dâu đắp y đồng rác, 

Như con khi đội lốt, 

Với da con sư tử, : 
Người vậy không có thê, 

Chói sảng nhờ ÿ ấy. 


1082. Không công cao, không động, 
Thận trọng, căn chê ngự, 

Chói sáng với tâm y 

Được lượm từ động rác, 

Chăng khác con sư tử, 

Trong hang động núi rừng. 


VI 
Khi thấy chư Phạm thiên đảnh lễ ngài Sàriputta, và thấy Trưởng lão Kappina mỉm cười, ngài nói: 


1083. Rất nhiễu chư Thiên này 
Có thân thông, lừng danh, 
Cả mười ngàn chư Thiên, 
Tát cả Phạm hạnh chúng thiên. 


1084. Đứng đảnh lễ, chấp tay 
Đối ngài Xá-lợi-phát, 

VỊ tướng quân Chánh pháp 
Sáng suối, đại thiên định. 
Đỉnh lê bậc Thượng sanh, 
Đảnh lê bậc Tôi thượng. 


1085. Dựa vào gì, thiên íu, 
Chúng tôi không thăng trí. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II 


VII 


Trưởng lão Kassapa rông lên tiêng rông sư tử của mình: 


1086. Kỳ điệu thay chư Phật, 
Hành xứ ngài thâm sâu, 
Chúng con không nghĩ được 
Dáu chúng con hội đủ 

Tài nghệ người bắn cung, 

Có thể chẻ sợi tóc. 


1087. Khi thấy Xá-lợi-phất 
Xứng đáng được đánh lê, 
Được Phạm thiên chúng áy, 
Đảnh lê, kính như vậy, 

Tôn giả Kappina, 

Liên mỉm cười Vui vẻ. 


1086. Trong đảm ruộng đệ tử 
Những vị theo đức Phật, 
Ngoại trừ bậc Tôi tôn, 

Đại án sĩ Máu-ni, 

Ta tru việt Đầu đà. 

Không ai băng ta được. 


1089. Ta hâu hạ Bồn Sư, 
Lời Phát dạy làm XOHE, 
Gánh nặng đã đặi xuông, 
Gốc sanh hữu nhồ sạch. 


1090. Không nhiễm dính y phục 
Chỗ năm và đồ ă ăn, 

Không thể trắc lường được 

Là con bác Gotamal 

Như hoa sen trong sạch, 

Không thể dính nước vào, 

Ý thiên về xuất ly, 

Thoát ly cả ba giới. 


1091. Với bậc Đại ẩn sĩ, 
Cả dựng trên niệm xứ, 
Tay dựa trên đức tin, 

Với đấu là Trí tuệ 

Bác Đại trí luôn luôn, 
Hành trì thật thanh lương. 


Page 226 of 353 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 227 of353 


_ CHƯƠNG XIX 
PHẨM NĂM MƯƠI KỆ 


(CCLXTT) Tàlaputta (Thera. 97) 


Trong thời gian đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình kịch sĩ, trở thành thiện xảo trong nghề 
diễn kịch thích hợp với người trong gia tộc và trở thành lừng danh khắp Ấn Độ, như nhà lãnh đạo một 
ban hát với năm trăm nữ nhân, với sự huy hoàng của nghề kịch, ngài dự các lễ ở làng, ở thị trần, ở cung 
điện vua, và rất được sủng ái và danh tiếng. Khi ngài trình diễn ở Ràjasaha với nhiêu thành công, ngài 
đến yết kiến đức Phật và hỏi có phải một kịch sĩ khi trên sâu khấu giả danh sự thật, làm cho khán giả ưa 
thích, vui cười, người ấy sau khi chết được sanh vào chư Thiên hay cười. Đức Phật ban đầu không trả 
lời. Đến khi hỏi lân thứ tư, đức Phật trả lời những ai khiến cho con người thiên về tình dục, tiêu cực tâm 
tư hoang mang khiến người ta mất nhiệt tình, người như vậy sau khi chết sẽ sinh vào địa ngục. Nhưng 
nếu có tà kiến thời bị sanh vào địa ngục và súc sanh. 72/aøwiia khóc không phải vì đức Phật nói chỗ tái 
sanh, chỉ vì bị các kịch sĩ xưa lừa dối nói rằng kịch sĩ sẽ được sanh trong một đời sống hạnh phúc. 


Rồi 7 lapuiía nghe lời đức Phật thuyết pháp, khởi lòng tin, xuất gia và sau một thời tu tập, chứng quả 
A-la-hán. Rồi nêu rõ với nhiều chỉ tiết, như thế nào ngài chế ngự và làm cho trong sạch tâm tư, đi đến 
chỗ giác ngộ thâm sâu, ngài nói lên những câu kệ như sau: 


I 


1092. Khi nào ta sẽ đến, 
Một mình, không có hai, 
Ở trong những hang động, 
Của các loại núi rừng, 

Ta quán mọi sanh hữu, 
Tát cả là vô thưởng, 

Nay ta là như vậy, 

Khi nào ta sẽ vậy? 


1093. Khi nào ta sẽ là, 
ẳn sĩ mang y vá, 

Mang y vải màu vàng, 
Không của ta, không ái, 
Đoạn trừ, diệt tham tâm, 
Đoạn luôn cả sản, sỉ, 

1a đi đên khu rừng, 

Sẽ trú trong an lạc. 


1094. Khi nào ta thấy được 
Thận này là vô thường, 

Bị chết già áp bức, 

Ô giết chóc, bệnh tật 

Ta sẽ trú trong rừng, 

Một mình, quản vô úy 

Khi nào sẽ là vậy? 


1095. Khi nào fa sẽ lấy 
CGươm sắc bén trí tuệ, 
Chặt dây leo khát ải, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 228 of 353 


Với nhiều dây chẳng chịt, 
Sanh khởi lên sợ hãi, 
Mang đên sự khô đau. 
Khi nào sẽ là vậy? 


1096. Khi nào ta sẽ là, 
Có sức mạnh rút gươm, 
Gươm đo tuỆ tạo thành, 
Là lửa sáng ấn sĩ; 

Với sức mạnh đập tan 
Ác ma với Ma quản 
Trên chỗ ngồi sư tử, 
Khi nào sẽ là vậy? 


1097. Khi nào ta sẽ được 
Hội tụ với bậc thiện, 
Được tháy giữa các vị, 
Đảm nhận các trọng pháp, 
T inh cán với các Vị, 

Thây sự vật như thật, 
Chiên thăng được các căn 
Khi nào sẽ là vậy? 


1096. Khi nào nhắc đói khát 
Gió, nóng, trùng bò sát, 

Sẽ không não hại fa, 

Ø Gi-ri-bhaje, 

Đang lo đên tự ngã, 

Khi nào sẽ là vậy? 


1099. Khi nào ta có thể 
Chánh niệm, gã định tĩnh 
Hi êu được với trí tuệ, 
Bồn sự thật khéo giảng, 
Bởi bậc Đại ấn sĩ, 

Khi nào sẽ là vậy? 


1100. Khi nào ta sẽ chuyên 
Chú tâm vào an chỉ, 

Ti háy được với trí tuệ, 

Sạc, thanh, hương, vị, Xúc, 
Các pháp vô thường này, 
Như lửa cháy hừng đỏ, 
Khi nào ta sẽ vậy? 


1101. Khi nào ta bị nói, 
Với lời nói thô ác, 
Không vì lý do áy, 

lâm trí bị thất vọng. 
Khi được lời tán thản, 
Không vì lý do ấy, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 229 of 353 


Tâm tư được thỏa mãn. 
Khi nào ta sẽ vậy? 


1102. Khi nào nhiễu như củi, 
Cỏ, cây leo, thân cáy, 

1a cân nhắc bình đăng, 
Những pháp vô lượng này, 
Nội pháp và ngoại pháp, 
Khi nào ta sẽ vậy? 


1103. Khi nào máy đem mưa, 
Với nước mới Irong rừng, 
Làm ưới y áo ía, 

1a đi trên đường ưới, 

Con đường ẩn sĩ đi. 

Khi nào sẽ là vậy? 


1104. Khi nào nghe trong rừng, 
Tiêng kêu của loài chỉm, 

Chim công, có mào đâu. 

Trong hang động núi rừng, 

Ta an trú suy tư, 

Để đạt quả bất tử, 

Khi nào ta sẽ vậy? 


1105. Khi nào với thân thông, 
Ta có thê vượt qua, 

Không chìm, không sợ hãi, 
Sông Hàng, Yamuna, 

Sông Sarasvafi, 

Với cửa sông hãi hùng, 

Với nước ảo vực sâu, 

Khi nào sẽ là vậy? 


1106. Khi nào, như con voi, 
Trên chiên trường tắn công, 
Ta sẽ phá tan tành, 

Lòng dục đôi dục cảnh, 
Chuyên chú trong thiên định, 
Từ bỏ mọi tịnh tướng, 

Khi nào sẽ là vậy? 


1107. Khi nào như người nghèo 
Mặc nợ chưa trả được, 

Bị kẻ giàu thúc bách, 

Tìm ra được của chôn, 

Ta sẽ được thoải mái, 

Họ được lời giảng dạy, 

Của vị Đại án sĩ, 

Khi nào sẽ được vậy? 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II 


H 


1108. Nhiễu năm ta được ngươi, 
Yêu cấu làm như sau: 

Như vậy là vừa rồi, 

Ngươi sông đời gia đình, 

Nay ta đã xuất gia, 

Do vậy, hỡi này tâm, 

Do vì lý đo gì, 

Ngươi không có chuyên tâm? 


1109. Này tâm, phải chăng ngươi, 
Yêu câu ta như sau: 

Tại Giribbaje 

Loài chim có lông sáng, 

Đôn chào với tiêng kêu, 

Sâm của Đại Tn-da. 

Hãy làm vị ây vui, 

Đang tu thiên trong rừng. 


1I10. Trong gia đình, bạn bè, 
Người yêu và bà con, 

Các du hí ở đời, 

Các đổi tượng của dục, 

Tát cả đêu từ bỏ, 

Ta cháp nhận thê này. 

Hồi này tâm, ngươi không 
Băng lòng với ta chăng? 


1IIL Việc này chỉ vì ta, 
Đây không vì người khác, 
Khi đên thời vũ trang, 
Sao lại còn than khóc? 
Thê giới này toàn động, 
Chờ đợi là như vậy. 

Nên ta đã ra đi, 

Tìm câu đạo bất tử. 


1112. VỊ nói điều khó nói, 
Tôi thượng loài hai chân, 
Bác Y vương vĩ đại, 
Đánh xe điểu ngự người, 
Với tâm không tham dục, 
Ngài khéo chê ngự được, 
Người khó lòng chê ngự, 
Ché ngự được tâm người, 
Vọng động như cOn VƯỢN. 


1113. Các dục có nhiễu vẻ. 
Dịu ngọi, rất khả ý, 
Ở đây, hàng phàm phu, 


Page 230 of 353 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 231 of353 


Vô trí, bị trôi buộc. 

Họ muốn chịu đau khổ, 
Khi họ tìm tái sanh, 
Đất dân bởi tâm họ, 
Họ chết trong địa ngục. 


TIỊ4. Trong khu rừng vang lên, 
Tiêng chim công, chỉm cô, 

Chồ trú xứ ưu tiên, 

Của loài beo, loài cọp, 

Ngươi sông tại chô áy, 

Chớ chờ đợi về thân, 

Chớ có quá đam mê, 

Này tâm, hãy khích lệ, 

Hãy khuyên ta như trước, 


1115. Hãy tu thiên, căn, lực 
Hãy tu định giác chỉ, 

Hãy giác chứng ba mình, 
Trong lời dạy đức Phật, 
Này tâm, hãy khích lệ, 

Hãy khuyên ta như trước. 


TIIó6. Hãy tu tập con đường 
Đề đạt được bát tứ, 

Đường đưa đên thê nhập, 
Chồô đoạn diệt mọi khô. 

Con đường có tắm ngành, 
Rửa sạch mọi uê nhiễm. 
Này tâm, hãy khích lệ, 

Hãy khuyên ta như trước. 


TII7. Hãy như lý quán sát, 
Các uân là đau khó, 

Hãy từ bỏ xa ngươi, : 
Những nguyên nhân đau khô. 
Ngay trong thời hiện tại, 
Hãy châm đứt đau khó, 

Này tâm, hãy khích lệ, 

Hãy khuyên ta như trước. 


TII8. Hãy như lý tuệ quán, 
Là vô thưởng, là khó, 

Là không, là vô ngã, 

Là tà ác, sát hại, 

Hãy chê ngự tâm ngươi, 
Chớ đề nó chạy loạn. 

Này tâm, hãy khích lệ, 
Hãy khuyên ta như trước. 


T]19. Trọc đầu và xáu sắc, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 232 of 353 


Đi đến bị nguyên rủa, 
Khi khát thực gia đình, 
Tay cám hình đâu lâu, 
Nay ngươi có chú tâm, 
Vào lời dạy Bồn Sư, 

Vào lời Đại án sĩ, 

Này tâm, hãy khích lệ 
Hãy khuyên ta như trước. 


T120. Hãy đi trên con đường, 
Tự ngã khéo chế ngự, 

Giữa các nhà, tâm ý 

Không ái luyên các dục, 

Như trăng vào tháng tròn, 
Không có bợn mây mù. 

Này tâm, hãy khích lệ, 

Hãy khuyên ta như trước. 


1121. Hãy sống trong rừng nủi, 
Ăn đồ ăn khát thực, 

Sông tại chô nghĩa địa, 

Mặc y lượm động rác. 

Chỉ có ngôi không năm 

Luôn vui hạnh Đáu-đaà, 

Này tâm, hãy khích lệ, 

Hãy khuyên ta như trước. 


1122. Như người đã trồng cây, 
Liên tìm cho được trái, 

Nay ngươi ước muôn trái, 

Hả chặt rê cây sao? 

Này tâm, thật giông như, 

Ví dụ ngươi đã làm, 

Khi ngươi khích lệ ta, 

Trong vô thường dao động. 


1123. Ngươi, vô sắc, cô độc, 
Kẻ lữ hành từ xa, 

Nay ta sẽ không làm, 

Theo lời nói của ngươi. 

Các dục là khô đau, 

Cay đăng, sợ hãi lớn, 

Tâm hướng vọng Niết-bàn, 
1a sẽ bước, đi tới. 


1124. Ta đi tới xuất gia, 
Không phải vì bát hạnh, 
Không đùa vô liêm sử, 
Không vì duyên tâm hứng, 
Không bị đày đixa, ` 
Không vì nhân mạng sông, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 233 of 353 


Khi ta đã bằng lòng, 
Này tâm, đổi với ngươi. 


1125. Ít dục được tán dương, 
Bởi những bậc chân nhân, 
Kể cả đoạn giả dối, 

Và an tịnh đau khổ. 

Như vậy, hối này tâm, 

Khi ngươi khích lệ ta, 

Còn nay ngươi đi ngược, 
Điễu ngươi trước quen làm. 


1126. Khát ái và vô mình, 
Đáng thương và đáng ghới, 
Sắc đẹp và lạc thọ, 

Dục (rướng dưỡng hấp dẫn, 
Tất cả đã quảng b‹ bỏ, 

Ta không có cô găng, 

Đi đến một lần nữa, 

Những đồ đã quăng bỏ. 


1127. Này tâm, khắp mọi nơi, 
Ta làm theo lời IIgươi, 

Trải qua nhiễu đời sông, 
Ngươi không tức giận f4, 

Và thân nội sanh này, 

Là lòng ngươi biết ơn! 

Trên đường luân hồi dài, 

Khô do chính ngươi tạo. 


1128. Này tâm, chính ngươi làm 
Tác thành con người fa, 

Chính ngươi làm, ta thành, 
Thành một Bà-la-môn, 

Thành vua chúa hoàng tộc, 

Một ngày là người buôn, 

Ngày kia thành nô tỳ, 

Hoặc thành loại chư Thiên. 

Tát cả đêu do ngươi, 

Chính do ngươi tác thành. 


1129. Chính do nhân nhà ngươi, 
Chúng ta thành Tu-la, 

Chính do ngươi tác thành, 

1a rơi đáy địa ngục; 

Một thời thành súc sanh, 

Một thời thành ngạ quỷ, 

Tất cả đều do ngươi, 

Chính do ngươi tác thành. 


1130. Ngươi sẽ không lừa ta, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 234 of 353 


Nhiêu lần, nhiều thời nữa, 
Như những người phù thủy, 
Bày các trò do thuật, 
Ngươi chơi lừa phỉnh ta, 
Như chơi với người điên, 
Này tâm, hãy nói ta, 

Chồ nào ta lôi lâm. 


1I31. Trước tâm này lang thang, 
Chạy chô này chỗ khác, 

Chạy chô nó ưa thích, 

Chạy chỗ nó vui sướng, 

Nay ta chê ngự tâm, 

Với như lý tư duy, 

Như câu móc chê ngự, 

Nhiệp phục con voi rừng. 


1132. Với ta, bậc Đạo Sư, 
Xác định đời vô thường, 
Đời không có trưởng cửu, 
Đời không có kiên thực. 
Này tâm, hãy đẩy ta, 
Nhảy vào lời Phật dạy, 
Khiên ta vượt bộc lưu, 
Rát khó được vượt qua. 


1133. Ta nay đã xuất gia, 
Trong pháp Đại ấn Sĩ 
Những người giông như ía, 
Không chấp nhận tốn thất. 


1134. Rừng, biển, sông, đất liên, 
Bồn phương, phụ trên dưới, 

Tát cả là vô thưởng, 

Ba hữu là hoạn nạn, 

Này tâm, hãy đi đâu? 

Ngươi sẽ hưởng an lạc. 


1135. Kùa, kìa, hỡi này tâm, 
Địch ta thật vững chặc, 
Người sẽ làm được gì, 
Khiên ta phải quay lại, 

Này tâm, ta đâu còn, 

Tùy thuộc thê lực ngươi, 
Không ai chịu xúc chạm, 
Cái bị có hai miệng, 

Œớm ghiêc thay cái vật, 
Đáy chín dòng chảy nước. 


1136. Oi, ngươi sẽ ta SÔng, 
Trên đảnh sườn núi cao, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 235 of 353 


Chỗ ở đàn heo nai, 

Hay cảnh đẹp thiên nhiên, 
Hay trong nủi rừng sâu, 
Thâm mát mưa nước mới, 
Tại đáy ngươi sẽ thích, 
Ngươi láy hang làm nhà. 


1137. Loài chìm lông cổ đẹp, 
Với mào đẹp, cánh đẹp, 

Với lông nhiêu màu sắc, 
Đôn chào tiêng sảm vang, 
Với tiêng kêu địu ngỌI, 
Chúng sẽ làm ngươi thích, 
Ngươi tu tập thiên định, 
Trong núi rừng thâm sâu. 


1138. Khi trời đồ mưa xuống, 
Trên đám có bón phân, 

Và trong rừng nở hoa. 

Với đầu hoa như mây, 

Giữa rừng, ta sẽ năm, 

Chàng khác gì khúc cây, 

Đôi ta, rát mêm dịu, 

Thật giống như giường bông. 


1139. Như vậy, ta sẽ làm, 
Giống nhự người chủ nhà, 
Những gì ta nhận được, 

Ta xem là vừa đủ, 

Như thợ da không nhắc, - 
Khéo làm cho nhuận nhuyễn, 
Cải bị băng da mèo. 


1140. Như vậy ta sẽ làm, 
Giông như người chủ nhà, 
Những gì ta nhận được, 
Ta xem là vừa đủ, 

Tĩnh tân ta dân ngươi, 
Nơi vào thê lực ta. 

Như voi say bị nài, ` 

Khéo dùng móc chê ngự. 


1141. Với ngươi khéo nhiếp phục, 
Khéo an trủ vững vàng, 

Như người huận luyện ngựa, 

Với con ngựa thuần thục, 

1a có thê dân bước 

Trên con đường an lành, 

Con đường được những vị 

Hộ trì tâm thường dùng. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 236 of 353 


1142. Ta sẽ trỏi chặt ngươi, 
Vào đối tượng cân thiết, 
Như con voi bị dây 

Trỏi chặt vào cây cội. 

Ta khéo hộ trì ngươi, 

Khéo luyện với chánh niệm. 
Nhờ vậy, ngươi sẽ thành, 
Không dựa mọi sanh hữu. 


1143. Với tuệ, chặt tà đạo, 
Với lực, chận, hướng chánh 
Tháy tập khởi, diệt sanh, 
Ngươi sẽ là thừa tự 

Bậc phát ngôn tối thượng. 


1144. Này tâm, ngươi dẫn ta, 
Đến ngôi làng thô lô, 

Khiến trú vào thể lực 

Của bồn tưởng điện đảo, 
Hãy đến, theo vị áy 

Vị chặt đứt kiết sử, 

Bậc có tâm đại bị, 

Bậc Mâu-ni vĩ đại. 


1145. Như loài thú tự do, 
Trong ngôi rừng đẹp để. 
Ngươi vào núi xinh đẹp 
Có mây làm vòng hoa, 

Tại đáy, không có người, 
Trong rừng ngươi sẽ thích, 
Nay tâm, chắc chắn vậy 
Ngươi sẽ đến bờ kia. 


1146. Những di còn rơi vào, 
Thể lực ý muốn ngươi, 

Nam nhán và nữ nhán, 
Hưởng an lạc ngươi cho 
Không trí, bị rơi vào 

Trong thể lực Ác-ma, 

Ai ưa thích sanh hữu, 

Sẽ là thuộc hạ ngươi, 

Hỗối này tâm của ía. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 237 of353 


_ CHƯƠNG XX 
PHẨM SÁU MƯƠI KỆ 


(CCLXTIITI) Mahà-Moggallàna (Thera. 104) 


Đời ngài được kế với đời ngài Sàriputta (CCLIX). Sau khi xuất gia một tuần, ở gần làng Ka//avàia tại 
Magadha, trong khi du hành ngài bị hôn trầm thụy miên và được Thế Tôn dạy: Này Moggallàna, biếng 
nhác không giông với im lặng của bậc Thánh'. Ngài liền tinh tấn chế ngự sự yếu đuôi của mình. Khi chỉ 
nghe đề tài về các giới do đức Phật giảng dạy, ngài chứng được quả A-la-hán. Một thời, Thế Tôn ở tại 
Jefavana, xác chứng ngài là bậc thần thông đệ nhất. Các bài kệ của ngài được kiết tập thứ nhất. 


1 
Khích lệ các Tỷ-kheo: 


Tiện Chúng fq người ở rừng, 
Sống đồ ăn khát thực, 

Bằng lòng với miễng ăn 
Được bỏ rơi trong bát, 

Phá nát ma, ma quân, 

Nếu nội tâm khéo định. 


1148. Chúng fq người ở rừng, 
Sống đồ ăn khát thực, 

Bằng lòng với miễng ăn, 
Được bỏ rơi trong bát, 

Dẹp sạch ma, ma quân, 

Như voi, nhà bằng lau. 


1149. Chúng ta ở gốc cây, 
Nhân nại, tâm kiên trì, 
Băng lòng với miêng ăn, 
Được bỏ rơi trong bát, 
Phá nát ma, ma quân, 
Nếu nội tâm khéo định 


1150. Chúng ta ở gốc cây, 
Nhân nại, tâm kiên írì, 
Bằng lòng với miếng ăn, 
Được bỏ rơi trong bát, 
Dẹp sạch ma, ma quân, 
Như voi, nhà băng lau. 


H 
Với một kỹ nữ muốn cám dỗ ngài: 
1151. Với am, sườn bằng xương, 


May dính với sản thịt, 
Gớm thay, đáy hơi thối! 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II 


Người đàn bà ấy cảm thấy hồ thẹn, đảnh lễ vị Truởng lão rồi thưa: 


Mang tay chân người khác, 
Làm thán thê của mình! 


1152. Cái bị đựng đây phân, 
Được da bao bọc lại, 

Ôi con Quỷ cái kia! 

Với vụ bị ung nhọi, 

Thân Ngươi, chín dòng nước 
Luôn luôn được tuôn chảy. 


1153. Thân Ngươi chín dòng nước 
Hồi thôi, tạo trói buộc, 

T)-kheo tránh thân áy, 

Như kẻ sạch tránh phân. 


1154. Nếu người khác biết Ngươi 
Như ta biết được Ngươi, 

Người ây tránh xa Ngươi, 

Như khi mưa tránh phân. 


1155. Thật là vậy, Đại hùng, 
Như Sa-môn, ngài nói: 

Ở đây, có kẻ đăm, 

Như bò già trong bùn. 


Bậc Trưởng lão: 


IH 


Khi được tin Trưởng lão S3r7„/a viên tịch: 


1156. Ai nghĩ có thể nhuộm, 
Bầu trời với màu nghệ, 
Hoặc với màu sắc khác 

Kẻ áy chỉ thất bại. 


1157. Tâm ta giống trời ấy, 
Nội tâm khéo định tĩnh, 
Chớ đem ác tâm đền 

Như chim rơi đồng lửa. 


1158. Hãy xem bóng trang sức 
Nhóm vêt thương tích tụ, 

Bệnh hoạn nhiễu tham tưởng 
Nhưng không gì trường cửu. 


1159. Ôi, thật hãi hùng thay! 
Ô¡! Lông tóc dựng ngược, 


Page 238 of 353 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II 


Bậc đủ nhiễu đức tánh, 
Xá-lợi-phát nhập diệt. 


1160. Các hành là vô thường 
Có sanh phải có diệt, 

Sau khi sanh, chúng diệt, 
Nhiệp chúng là an lạc. 


IV 
Nói về Trưởng lão T¡ssa: 


1161. Những ai thấy năm uẩn, 
Là khác, không phải ngã, 
Quản tháu vật tê nhị, 

Như tên đâm mũi tóc. 


1162. Những ai thấy các hành, 
Là khác, không phải ngã, 
Chúng thâu triệt tê nhị, 

Như têm đâm mũi lóc. 


Nói về Trưởng lão Vaddhamana 
1163. Như bị kiêm chém xuống, 
Như bị lửa cháy đâu, 

VỊ Tỷ-kheo xuát gia, 

Chánh niệm, đoạn tham dục. 


1164. Như bị kiếm chém xuống, 
Như bị lửa cháy đầu, 

VỊ Tỷ-kheo xuát gia, 

Chánh niệm, đoạn tham hữu. 


VỊ 


Tuyên bó liên hệ đến kinh Pàsàdakamma: 


1165. Được khuyên bảo bởi vị, 
Đã íu tập tự ngã, 

Mang thân này tôi hậu, 

Với ngón chân ta làm, 

Rung chuyển cả lâu đài, 
Migàramàdiu. 


VH 


Nói liên hệ với một Tỷ-kheo: 


Page 239 of 353 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II 


VII 


1166. Không với nhụ nhược này, 


Không với ít lực này 
Có thể chứng Niết-bàn, 
Giải thoát mọi buộc ràng. 


1167. VỊ ln -kheo trẻ này, 
Con người tối thượng này, 
Chiến thắng ma, ma quân, 
Mang thân này tôi hậu. 


Về đời sông viên ly của mình: 


IX 


1168. Giữa đôi Vebhàra, 
Giữa đổi Pandava, 

Sét đánh vào hang động, 
Con bậc Vô tỷ ây, 

Đã đi vào hang núi, 


Đang ngồi nhập thiên định. 


Page 240 of 353 


ĐI vào Rajasaha (Vương Xá) để khất thực, ngài khuyến giáo người cháu của Sảr/pu/a, một Bà-la-môn 
có tà kiến, người này thấy ngài Đại-ca-diếp, cảm thấy ghê tởm, như thấy được một nữ thần bất hạnh. 


An tịnh và thoải mái, 

Ẩn sĩ trú vùng Xg, 

Thừa tự Phật tối thắng, 
Được Phạm thiên tản thám. 


1169. Hỡi này Bà-la-môn, 
Hãy đảnh lê Ca-diêp, 
Ngài là con thừa tự, 

Bác Giác Ngô tôi thẳng, 
Ân sĩ trú vùng xa 

An tịnh và thoải mái. 


TI70. Vị trải trăm đời sống, 
Đẩu thuộc dòng Phạm chí, 
Học giả, giỏi Vệ-đà, 

Sanh tiếp tục làm người. 


1171. Dâu là bậc giáo sư, 
Thấu triệt ba Vệ-đà, 
Đảnh lễ vị như vậy, 

Chỉ giả một mười sáu. 


1172. Vị ấy trước bữa ăn, 
Thấy được tám giải thoát. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II 


X 


Thuận hướng và nghịch hướng. 
Nồi mới đi khát thực. 


1173. Chớ có đến tấn công 
Một Tỷ-kheo như vậy, 

Hồi này Bàả-la-môn, 

Chớ có đào tự ngã, 

Hãy khởi ÿ tín nhiệm 

Vị La hẳn như vậy, 

Cháp tay đảnh lê gáp, 

Chớ đê đâu ông hỏng. 


Khi khuyến giáo một Tỷ-kheo tên Pof/hila: 


XI 


1174. Người không thấy diệu pháp, 
Dẫn đầu về luân hôi, 

Chạy theo hướng tà đạo, 

Đường cong không nên đi. 


1175. Như con sâu dính phân, 
Say mê theo các hành, 

Đảm sâu vào lợi danh, 

Trồng rông, hỡi Pôt-thi. 


Tán thán Tôn giả Sàriput1a: 


XI 


1176. Hãy xem Tôn giả này 
Xá-lợi-phát đẹp sắc, 

Giải thoát cả hai phân, 

Nội tâm khéo định tĩnh. 


1177. Không bị tên khát ái, 
Các kiết sử đoạn tận, 

Ba mình đã đạt được, 

Sát hại xong thân chết, 

Đáng được người cúng dường, 
Là ruộng phước vô thượng. 


Do ngài Sâripuffa nói lời tán thắn Moggallàna: 


1178. Có nhiễu chư Thiên này, 
Có thân lực danh xưng, 

Đên mười ngàn chư Thiên 

Tát cả Phạm phụ Thiên. 


Page 241 of353 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II 


XII 


Mahà-Moggallana nói lên, xác nhận khả năng của mình: 


Họ đứng chấp hai tay 
Đảnh lê Mục-kiến-Hiên. 


1179. Đảnh lễ thượng sanh nhân! 
Đảnh lê vô thượng nhân! 

Lậu hoặc ngài đã đoạn, 

Ngài xứng được cúng dường. 


1180. Được trời người đảnh lễ, 
Đã sanh, bậc thăng chết, 

Như sen không dính nước, 
Ngài không dính các hành. 


TIẾT, VỊ trong một sát-na, 
Biêt đời, dưới ngàn cách, 
Chàng khác Đại Phạm Thiên, 
1-kheo â ấy Thiên tử 

Đầy đủ thân thông lực, 

Tì hấy được những thời cơ 
Chết sông của mọi loài. 


1182. Xá-lợi-phất với tuệ, 
Giới hạnh, an tịnh tâm, 
Tỷ-kheo đên bờ kia, 

VỊ áy thật tôi thượng. 


1183. Nhưng ta ngay giáy phút 
Đên trăm ngàn triệu lân, 

Biên hóa tự thân được, 

Ta thiện xảo biến hóa, 

Thuán thục với thân thông. 


1164. Dòng họ Môg-gal-la, 
Sống. thiên định trí tuệ 

Đi đến bờ bên kia, 

Không ái giáo pháp đạt. 
Niên trí, các căn tịnh, 
Chặt ẩđut các trói buộc, 
Như voi bựt đứt ngang, 
Dáy leo đã mục náit. 


1185. Ta hầu hạ Bổn Sư, 
Lời Phát dạy làm XONS, 
GŒánh nặng đã đặt xuống, 
Gốc sanh hữu nhồ sạch. 


Page 242 of 353 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 243 of 353 


1186. Sanh của ta đã tận, 
Chiên thăng dạy làm xong, 
Lưới danh được đoạn diệt, 
Gốc sanh hữu nhô lên, 
Mục đích hạnh xuất gia, 
Bỏ nhà, sông không nhà, 
Địch áy đã đạt được, 

Mọi kiết sử diệt xong. 


La măng Míära đã vào và ra khỏi bụng ngài: 


1187. Địa ngục ấy thể nào, 
Đù sỉ bị nấu sôi, 

Vì đánh Vidhura, 

Đệ tử Kà-kùsandha. 


1188. Có trăm loại cọc sắt, 
Tự cảm thọ riêng biệt, 

Địa ngục là như vậy, 

Dù sỉ bị nấu sôi, 

Vì đánh Vidhura, 

Đệ tử Kakusandha. 


1189. Tỷ-kheo đệ tử Phật, 
Hiểu biết rõ như vậy, 

Vì người đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khô thọ. 


1190. Dựng lên giữa biển cả, 
Cung điện trải nhiễu kiếp, 
Bảng ngọc chói lưu ly, 

Huy hoàng cùng chiếu điệu, 
Tiên nữ múa tại đây, 

Trang sức màu dị biệt. 


191. T -kheo đệ tử Phật, 
Hiếu biết rõ như vậy, 

Vì ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khô thọ. 


1192. Ai Thế Tôn khuyến khích, 
Chúng Tỷ-kheo chứng kiên, 

Với ngón chân rung chuyên 
Lâu mẹ Migàra. 


1193. Tỷ-kheo đệ tử Phật, 
Hiệu biết rõ như vậy, 

Vì ngươi đánh 1ỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 244 of 353 


1194. Với ngón chân rung chuyển, 
Lâu Vi-ja-yan-fa, 

Đáy đu thân thông lực, 

Chư Thiên cũng hoảng sợ. 


l1, T -kheo đệ tử Phật, 
Hiệu biết rõ như vậy, 

Vì ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khô thọ. 


1196. Ai hỏi vị SakRa, 
Tại lầu Vijayan, Ị 
Hiên giả, ngươi có biết, 
Ái tận được giải thoát? 
Sakka đã chân thành, 
Trả lời câu được hỏi. 


TA c: -kheo đệ tử Phật, 
Hiệu biết rõ như vậy, 

Vì ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khô thọ. 


1196. Ai từng hỏi Phạm thiên 
Tại hội chúng Thiện Pháp: 
Niên giả nay vân chấp, 

Các tà kiên thuở xưa, 

Có tháy cảnh huy hoàng 
Phạm thiên cảnh thiên giới. 


1199. Brahmà đã chân thành, 
Tiệp tục đáp câu hỏi: 

Tôn giả tôi không chấp 

Các tà kiến thuở xưa. 


1200. Tôi thấy sự huy hoàng 
Phạm thiên cảnh thiên giới, 
Sao nay tôi nói được, 

Tôi thường hăng thường tại? 


1201.T 3-kheo đệ tử Phật, 
Hiểu biết rõ như vậy, 

Vì ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khô thọ. 


1202. Ai với sự giải thoái, 
Cảm xúc Cao Sơn đảnh, 
Rừng đông Vidcha 

Và người năm trên đâi, 


1203. Tỷ-kheo đệ tử Phát, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 245 of 353 


Hiểu biết rõ như vậy. 
Vì ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khô thọ. 


1204. Thật sự lửa không nghĩ: 
Ta đốt cháy kẻ ngu” 

Kẻ ngu đột kích lửa, 

Tự mình bị thiêu cháy. 


1205. Cũng vậy này Ác-ma, 
Ngươi đội kích Như Lai, 

Tự đốt mình cháy mình, 
Như kẻ ngu chạm lửa. 


1206. Ác ma tạo ác nghiệp, 
Do nhiễu hại Nhưự Lai, 
Ngươi nghĩ chăng Ác-ma, 
Ác quả không đến ta. 


1201. Điều ác Ác ma làm, 
Chát chứa đã lâu rồi, 
Ác-ma, hãy tránh Phật, 
Chớ vọng tưởng Tỷ-kheo. 


1208. Tỷ-kheo chống Ác ma, 
Tại rừng Bhe-kalà, 

Vị Dạ-xoa thát VỌNg, 

Biên mát tại chô áy. 


Như vậy, Tôn giả Mahà-Moggallana nói lên những bài kệ. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 246 of 353 


_CHƯƠNG XXI 
PHẢM BẢY MƯƠI KỆ 
(Đại Tập) 


(CCLXTV) Vangìsa (Thera. 109) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sảvwahi, trong một gia đình Bà-la-môn, được đặt tên là 
Vangksa và được dạy ba tập Vệ-đà. Ngài được trọng vọng cúng dường, nhờ gõ trên sọ người và biết 
được kiếp trước của người ây. Các Bà-la-môn thấy Vangisa là một nguôn lợi dưỡng nên đem ngài đi chỗ 
này chỗ khác. Trong ba năm, Ƒ2wgìsa đoán kiếp trước trên các sọ người được mang đến, và lấy tiền 
khoảng một trăm, một ngàn, Kahapana (đồng tiền vàng) mỗi đầu người. Ngài nghe danh tiếng của Thế 
Tôn, muốn đến yết kiến Thế Tôn, nhưng các Bà-la-môn ngăn lại. 


Vangisa không nghe đi yết kiến đức Phật. Khi đức Phật hỏi Vangisa biết được nghề gì, ngài trả lời có 
thê đoán được sọ người, bằng cách lấy móng tay gõ trên sọ người và đoán được sô mệnh người ấy trong 
ba năm. Thế Tôn bảo Vangisa đoán sọ người sanh vào địa ngục, vào loài Người, hàng chư Thiên và một 
VỊ giải thoát. Vangisa có thể đoán số mạng ba hạng, người kia nhưng đối với vị đã giải thoát thời không 
thê nói được gì. Cuối cùng, ngài yêu cầu Thế Tôn và được trả lời như sau: 


Ai biết thật hoàn toàn, 

Sự sanh diệt chúng sanh, 
Không tham trước, Thiện Thệ, 
Giác ngộ đạt Chánh giác, 

VỊ ây Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn, 
Thiên, Nhân, Càn-thái-bà, 
Không biết chô sở thú, 

Lậu hoặc được đoạn trừ, 

Bậc Ứng Cúng, La-hán, 

VỊ áy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
(Kinh Tập, kệ 643-644 - Trung Bộ kinh lI, 196M) 


Sau khi nghe xong, Vzngìsa yêu cầu đức Phật dạy cho con đường đạt đến đích ấy, xin xuất gia và đức 
Phật bảo Trưởng lão Nigrodhakappa độ cho xuất gia rồi dạy cho quán ba mươi hai bộ phận của thân và 
tuệ quán. Cuối cùng ngài chứng quả A-la-hán, từ bỏ các Bà-la- -môn cũ, dùng nhiều câu tán thán Thế Tôn 
(5, 765) và đức Phật xác chứng ngài là vị Tỷ-kheo đệ nhất về thuyết pháp. Những điều ngài nói lên 
trước và sau khi chứng quả A-la-hán được kiết tập bởi ngài 4nanda và các vị khác trong kỳ kiết tập thứ 
nhất như sau: 


J 


Khi còn là Sa-di, sau khi bị ảnh hưởng vì thấy nhiều thiếu nữ mặc áo đẹp, ngài nói lên những cảm thọ 
được nhiêp phục của ngải: 


1209. Với ta đã xuất gia, 
Bỏ nhà, sông không nhà, 
Tư tưởng này chạy loạn, 
Khởi lên từ hắc ám. 


1210. Nhà bắn cung thiện xảo, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II 


H 


Được 


Thượng sanh giỏi cung pháp, 
Ngàn người băn khăp phía, 
Không nao núng chút nào. 


12]1. Nếu phụ nữ có đến, 
Dâu nhiêu hay đông hơn, 
Sẽ không dao động ta, 
Vì ta tru Chánh pháp. 


1212. Chính ta từng được nghe, 
Phật dòng họ Mặt Trời, 

Giảng đạo hướng Niêt-bàn, 

Ở đây ÿ ta thích. 


1213. Như vậy ta an trú, 

Ác ma, ngươi có đến, 

Ta sẽ làm như vậy, 

Ngươi không tháy đường ta. 


nói khi nhiêp phục các cảm thọ của mình như sân hận v.v... 


1214. Ta bỏ lạc bất lạc, 
Mọi tâm tư gia sự, 
Không tạo một chỗ nảo, 
Thành cơ sở tham dục, 
Ai thoát rừng, ly tham, 
Mới ứng danh Tỷ-kheo. 


1215. Phàm địa giới, không giới, 
Cả sắc giới trong đời, 

Đẫu biên hoại vô thường, 

Hiểu vậy, sống liễu trí. 


1216. Chúng sanh thường chấp trước, 


Đôi với các sanh y, 

Đối vật họ tháy nghe, 

Họ xúc chạm suy íư, 

Ở đây ai đoạn dục, 

Tâm tư không nhiễm ô. 
Không mắc dính chỗ này, 
VỊ áy danh Mâu-mi. 


1217. Đối sáu mươi tám kiến, 
Thuộc phàm phu phi pháp, 
Không học phái tà chấp, 

VỊ áy chân Tỷ-kheo. 


1219. Vẹn toàn, tâm thường định, 


Page 247 of 353 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II 


IHI 


Nói đên khi ngài nhiêp phục cử chỉ của ngài về khả năng nói dê dàng của mình: 


IV 


Không dối trá thận trọng, 
Lự ải, vị Mâu-ni, 

Chứng đạt đường an tịnh, 
Tùy duyên nhập Niêt Bàn, 
VỊ áy chờ thời đên. 


1219. Đề tử Gotama, 

Hãy từ bỏ kiêu mạn, 

Trên con đường kiêu mạn, 
Hãy tránh né hoàn toàn, 
Ham mê đường kiêu mạn, 
Sẽ hồi trách dài đài. 


1220. Bị lừa bởi lừa dối, 
BỊ hại bởi kiêu mạn, 
Loài Người rơi địa ngục, 
Chúng sâu khổ lâu dài, 
Bị hại về kiểu mạn, 

Họ phải sanh địa ngục. 


1221. Không bao giờ sâu muộn, 
Tỷ-kheo chiên thăng đạo, 

Chơn chánh dán thân bước, 
Hưởng danh dự an lạc, 

Như thật được tên gọi, 

Là bác đã tháy pháp. 


1222. Do vậy ở đời này, 
Không thô lậu, không kiêu, 
Đoạn triển cái, thanh tịnh, 
Đoạn kiêu mạn, không dư, 
Với mình, tâm an tịnh, 
Bậc đoạn tận khô đau. 


Page 248 of 353 


Khi còn là Sa-dI, ngài hầu Tôn giả Ananda, khi Tôn giả được một vị đại thần của vua mời đến thăm Tôn 
giả và ngài được vây quanh với những nữ nhân trang sức đẹp đẽ, những người này kính lễ Tôn giả, hỏi 
thăm và nghe Tôn giả thuyết pháp. Nhưng ƒangìsa lại bị kích thích và tham dục khởi lên. Ngài nghĩ như 
vậy là không tốt cho hiện tại và tương lai của ngài. Ngài nói lên tâm trạng của mình cho Tôn giả 
Ananaa: 


1223. Dục ái đốt cháy tôi! 
Tâm tôi bị thiêu cháy, 
Lành thay ŒGotama, 

Vì lòng từ nói lên, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 249 of 353 


Pháp tiêu diệt lửa hừng. 
Và Tôn giả Ananda trả lời: 


1224. Chính vì điên đảo tưởng, 
Tam ông bị thiêu đối, 
Hãy từ bỏ tịnh tướng, 
Hệ lụy đến tham dục. 


1225. Nhìn các hành vô thường, 
Khô đau, không phải ngã, 

Dáp tt đại tham dục, 

Chớ để bị cháy dài, 

Hãy tu tâm bắt tịnh, 

Nhưt tâm, khéo định tĩnh, 

T tập thân hành niệm, 

Hành hạnh nhiễu yêm ly. 


1226. Hãy tập hạnh vô tướng, 
Đoạn diệt mạn tùy miên, 

Nhờ quản sân kiêu mạn, 
Hạnh ông sẽ an tịnh. 


` 
D` 


Được nói lên sau khi Thế Tôn dạy kinh về 'Sự vật được khéo nót, tán thán Thế Tôn: 


1227, Ai nói lên lời gì, 
Lời áy không khô mình, 
Lời không làm hại người, 
Lời ấy là thiện thuyết. 


1228. 4i nói lời ái ngữ, 
Lời nói khiên hoan hỷ, 
Lời nói không ác đóc, 
Lời nói là ái ngữ. 


1229. Lời chân, lời bất tử, 
Thường pháp xưa là vậy, 
Thiện nhân tru trên chân, 
Trên nghĩa và trên pháp. 


1230. Lời đức Phật nói lên, 
Đạt an ôn Niêt-bàn, 

Chám dứt mọi khô đau, 
Thật nói lời tôi thượng. 


VỊ 


Nói lên để tán thán Tôn giả Sàriputa: 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II 


VH 


Nói lên sau khi Thế Tôn thuyết trong kinh Pavärana (Tự Tứ): 


VII 


1231. Trí tuệ thám, trí giả, 
Thiện xáo đạo, phi đạo, 
Xá-lợi-phát đại trí, 

Thuyết pháp chúng Tỷ-kheo. 


1232. Ngài giảng cách tóm tắt, 
Ngài cũng thuyết rộng rãi, 
Nhự tiêng chim Sà-Ïi, 

Tiêng ngài được nói lên. 


1233. Lời ngài giảng tuôn trào, 
Tiêng ngài nghe ngọt lịm, 

Với giọng điệu ái luyên, 

ầm tai và mỹ diệu, 

Họ lăng tai nghe pháp, 

lâm phán khởi hoan hỷ. 


1234. Nay ngày rằm thanh tịnh, 
Năm trăm TỷỶ-kheo họp, 

Bậc 1Ì hánh đoạn kiết phược, 

Vô phiên, dứt tái sanh. 


1235. Như vua chuyển luân vương 
Đại thân hấu xung quanh, 

Du hành kháp bôn phương, 

Đát này đến hải biên. 


1236. Như vậy các đệ tử, 

Đã chứng được Ba mình, 

Sát hại được tử thản, 

Những vị này hấu hạ, 

Bậc thăng trận chiên trường, 
Vô thượng lữ hành chủ. 


1237. Tất cả con Thế Tôn, 
Không ai là vô dụng, _ 
Xin chí thành đánh lê, 
Bậc nhồ tên khát ải, 

Xin tâm thành cung kính 
Bác dòng họ Mặt Trời. 


Page 250 of 353 


Nói lên tán thán Thế Tôn khi Thế Tôn đang thuyết pháp cho các Tỷ-kheo về vấn đề Niết-bàn: 


1236. Hơn một ngàn Tỷ-kheo 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 251 of353 


Hầu hạ bậc Thiện Thệ, 
Ngài thuyết vô cầu pháp 
Niết-bàn vô bồ úy. 


1239. Họ nghe pháp rộng lớn 
Bậc Chánh giác thuyết giảng; 
Bậc Chánh giác chói sáng, 
Chúng Tỷ-kheo vây quanh. 


1240. Bạch Thế Tôn, Thiện Thệ, 
Ngài thật bậc Long tượng 

Bậc án sĩ thứ bảy, 

Trong các vị ẩn sĩ, 

Ngài trở thành mây lớn, 

Mưa móc ban đệ tử. 


1241. Con từ nghỉ trưa đến, 
Muôn yết kiến Đạo Sư, 

Ôi bậc Đại anh hùng, 

Con là đệ tử Ngài, 

Con tên Vangisa, 

Đảnh lê dưới chân Ngài. 


Rồi Thế Tôn hỏi: 

- Này Vangisa, những bài kệ này của Ông, có phải Ông suy nghĩ từ trước hay được khởi lên tại chỗ? 
- Bạch Thế Tôn, những bài kệ này của con, không phải suy nghĩ từ trước chính được khởi lên tại chỗ. 
- Vậy này ƒangisa, hãy cho nhiều bài kệ nữa, không suy nghĩ từ trước, được khởi lên tại chỗ. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn, Tôn giả Vangisa vâng đáp Thế Tôn, nói lên những bài kệ tán thán Thế Tôn, 
những bài kệ không suy nghĩ từ trước: 


1242. Thắng Ác ma tà đạo, 
Ngài sông chướng ngại đoạn, 
Hãy thây bậc giải thoát, 
Thoát ly mọi hệ phược, 
Không y trước phân tích, 
Thành từng phán rõ ràng. 


1243. Ngài nói lên con đường, 
Nhiễu pháp môn khác biệt, 
Giúp mọi người vượt qua, 
Dòng bộc lưu nguy hiêm, 
Chính trên pháp bát tử, : 
Được ngài thường tuyên thuyêt 
Chúng con bậc pháp kiên, 
Vững trú, không thối chuyển. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 252 of353 


1244. Bậc tạo dựng quanh mình, 
Ngài thâm nhập các pháp, 

Thây được chỗ vượt qua, 

Tất cả mọi kiên xứ, 

Sau khi biệt và chứng, 

Ngài thuyết tôi thượng xứ. 


1245. Pháp như vậy khéo giảng 
Ai có thê phóng dậi, 

Khi được biết pháp áy, 

Pháp khéo giảng như vậy, 

Do vậy trong giáo pháp, 

Đức Thể Tôn, Thiện Thệ, 

Luôn luôn không phóng dậi, 
Hãy đảnh lê, tu học. 


IX 
Nói lên đề tán thán Tôn giả Annà Kondamnà (An-nhã Kiêu-trần-như;): 


1246. Sau đức Phật hiện tại, 
Trưởng lão được Chánh giác, 
Chính là Kondannà, 

Nhiệt tâm và tỉnh cán, 

Chứng được an lạc trú, 

Sông viên ly liên tục. 


1247. Thực hành lời sư dạy, 
Độ tử chứng được gì, 

Tât cả ngài chứng được, 
Nhờ tu học tỉnh tán. 


1246. Đại uy lực ba mình, 
Thiện xảo tâm tư người, 
Phật tử Kondannà 

Đảnh lê chán Đạo Sư. 


X 


Nói lên đề tán thán Tôn giả Moggallàna, trước mặt Thế Tôn, khi Tôn giả M⁄oggallàna nhận thấy tâm của 
năm trăm vị La-hán, hội họp tại Hắc Sơn, trên sườn núi 7s/ø//, tại Ra7agaha đêu giải thoát khỏi tái sanh: 


1249. Cao trên sườn đôi núi 
Những vị chứng Ba mình, 
Những vị đoạn tử thản, 

Các đệ tử hẳu hạ, 

Bậc Thánh giả Mâu-ni, 

Đã vượt qua đau khô. 


1250. Đại thân lực Mục-liên, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 253 of 353 


Quản tâm các vị ấy 
Biết họ được giải thoát 
Không còn có sanh ÿy. 


1251. Như vậy họ hấu hạ, 
Gofarma Mâu-ni : 
Ngài vượt qua đau khó, 
Mọi sở hành đầy đủ, 

Mọi đức tánh vẹn toàn. 


XI 


Nói lên để tán thán Thế Tôn, chói sáng với dung sắc và huy hoàng của mình, khi Thế Tôn được chúng 
Tăng và cư sĩ bao vây xung quanh tại hô sen GŒøggøara ở Campà: 


1252. Như mặt trăng giữa trời 
Máy mù được quét sạch, 

Chói sáng như mặt trời, _ 
Thanh tịnh không cáu uê, 
Cững vậy Ngài thật là, 

Đại Mâu-ni Hiên thánh, 

Danh xưng ngài sáng chói, 
Vượt qua mọi thể giới. 


XI 
Nói lên khi ngài mới chứng quả A-la-hán, suy tư trên kinh nghiệm của mình và về Bồn sư: 


1253. Thuở trước ta mê thơ, 
Bộ hành khắp mọi nơi, 

Từ làng này thành này, 

Qua làng khác thành khác, 
1a tháy bậc Chánh giác 
Đạt bở kia mọi pháp. 


1254. Nghe pháp ta tín thành 
Tín khởi lên nơi ta. 


1255. Ta nghe lời Ngài dạy, 
Về uân, xứ và giới, 

Sau khi biết, xuất gia, 

Bỏ nhà, sông không nhà. 


1256. Vì hạnh phúc số đông, 
Nhự Lai sanh ở đời, 

Ngài tạo ra giải pháp, 

Cho nữ nhân, nam nhân. 


1257. Vì hạnh phúc của họ, 
Máu-ni chứng Bó-đề, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II 


XI 


Hỏi giáo thọ sư của mình là Migrodha Kappa có nhập Niết-bàn khi mệnh chung: 


Ngài thấy luật chỉ phối 
T)-kheo, Tỷ-kheo-ni. 


1258. Vì lòng thương chúng sanh, 


Bồn sự thật khéo thuyết, 
Bởi vị có con mất 
Phật, bà con Mặt Trời. 


1259. Ngài thuyết Khổ, Khổ tập 
Sự vượt qua đau khó, 

Con đường đạo Tám ngành, 
Đưa đến khổ an chỉ. 


1260. Như vậy là những điều 
Được nói lên như thật, 

Và ta được tháy họ 

Đúng như thật là vậy, 

Ta đạt được mục đích, 

Lời Phát dạy làm xong. 


1261. Thật tốt thay cho tai 
Được sông gân đức Phật, 
Trong các pháp phân tích, 
Pháp tối thượng, ta đến. 


1262. Đại thắng trí tuyệt đích, 
Thế giới được thanh tịnh, 

Đạt Ba minh , thân lực, 

Thiện xảo biệt tâm người. 


1263. Con hỏi bậc Đạo 5S, 
Bậc trí tuệ tối thắng 

Tại Aggàlava 

1)-kheo đã mệnh chung, 
Có danh vọng danh xưng 
Nhập Niết-bàn tịch tịnh. 


1264. Nisrodha Kappa 
Chính là tên vị áy, 

Chính Thê Tôn đặt tên, 
Cho vị Phạm-chí áy! 

Vị ấy đánh lễ câu Ngài, 
Sống tâm câu giải thoái, 
Tĩnh cần và tỉnh tấn, 

Kiên cô thấy Chánh pháp. 


Page 254 of353 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 255 of353 


1265. Bạch Thích-ca, chúng con 
Đệ tử Ngài tắt cả, : 

Chúng con đêu muôn biết, 

Thưa bậc Nhãn biển tri! 

An trú tai chúng con, 

Sẵn sàng để được nghe, 

Ngài Đạo Sư chúng con 

Ngài là bác Vô thượng. 


1266. Hãy đoạn nghỉ chúng con, 
Hãy nói con vị áy, 

Đã được tịch tịnh chưa? 

Bậc trí tuệ rộng lớn! 

Hãy nói giữa chúng COI, 

Bậc có mất cùng khắp, 

Như Thiên chủ Đề Thích, 

Lãnh đạo ngàn chư Thiên. 


1267. Phàm những cột gút gì, 
Ở đây, đường Sỉ ám, 

Dự phân với vô trí 

Tru xứ cho nghỉ hoặc, 

Gặp được đức Nhự Lai, 

Họ đêu không còn nữa, 

Mắt này mắt, tối thẳng, 

Giữa cặp mắt loài người. 


1268. Nếu không CÓ người nào, 
Đoạn trừ các phiên não, 

Như gió thổi tiêu tan, 

Các tầng mây dưới thấp, 

Màn đêm tức bao trùm, 

Tát cả toàn thể giới, 

Những bác có hào quang, 
Không có thể chói sáng. 


1269. Bậc trí là những vị, 
Tạo ra những ảnh sáng, 
Con xem ngài như vậy 

Ôi bậc trí sáng SUỐI. 
Chúng con đêu cùng đến, 
Bậc tu hành thiên quán, 
Giữa hội chúng chúng con, 
Hãy nói về Kappal 


1270. Hãy gấp, phát tiếng lên, 
Tiêng âm thanh vì diệu, 

Như con chim thiên nga, 
Giương cổ lên để hát, 

Phát âm từng tiếng mội, 

Với giọng khéo ngân nga, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 256 of 353 


Tất cả bọn chúng con, 
Trực tâm nghe lời ngài. 


1271. VỊ đoạn tận sanh tử, 
Không còn chút dự tàn, 

Vị tây sạch phiên não, 
Con câu ngài thuyết pháp, 
Kẻ phàm phu không thế, 
Làm theo điễu nó muốn, 
Bác Như Lai làm được 
Điều được ước định làm. 


1272. Cáu trả lời của ngài, 
Thật đây đủ trọn vẹn, 
Được chơn chánh năm giữ, 
Bậc chánh trực trí tuệ, 
Hãy cháp tay cuối cùng, 
Con khéo vái chào ngài, 
Chớ làm con sỉ ám, 

Bác tri tuệ tôi cao!. 


1273. Sau khi đã được biết, 
Thánh pháp thượng và hạ, 
Chớ làm con sỉ ám, 

Bậc tính tán tôi cao, 

Như vào giữa mùa hè, 
Nóng bức khát khao nước 
Chúng con ngóng trộng lời, 
Hãy mưu sự hiệu biêt!. 


1274. Kappa sống Phạm hạnh, 
Nêp sông có mục đích, 

Phải chăng sông như vậy, 

Là sông không uông phí! 

VỊ ấy chứng tịch tịnh, 

Hay còn dự tàn lại, 

Được giải thoát thê nào, 

Hãy nói chúng con nghe. 


Thế Tôn: 


1275. Vị ấy trên danh sắc 
Đã đoạn tận tham ái, 

Thể Tôn ở nơi đây, 

Đã trả lời như vậy, 
Vượt qua được già chết, 
Không còn có dư tàn, 
Thê Tôn nói như vậy, 
Bác tôi thăng thứ năm. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 257 of353 


Vangisa: 


1276. Nghe vậy, con tịnh tín, 
Với lời nói của ngài, 

Bác án sĩ thứ bảy! 

Và lời hỏi của con, 

Không phải là vô ích! 

Và vị Bà-la-môn, 

Không có lừa đôi con. 


1273. Nói gì thời làm vậy, 
Thật xứng đệ tử Phật, : 
Chặt đứt lưới rộng chăc, 
Của thán chết xảo quyệt. 


1278. Ôi Thế Tôn, Kappa, 
Tháy căn nguyên cháp thủ, 
Thật sự đã vượt qua, 

Thê lực của Ma vương, 
Thể lực thật khó vượt. 


1279. Ngài lớn hơn chư Thiên, 
Con đánh lê kinh Ngài! 

Con đảnh lề con Ngài! 

Bác tôi thượng hai chân 

Bác Hậu duệ, Đại hùng! 

Bác Long tượng đích tôn. 


Như vậy, Tôn giả Vangisa nói lên những câu kệ của mình. 


-00O0oo- 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 258 of 353 


3.2 TRƯỞNG LÃO NI KỆ 
PHẢMI 
TẬP MỘT KỆ 


(1) Bài Kệ Này Do Một Trưởng Lão Ni Không Biết Tên Nói Lên (Therì. 123) 


1. Hãy ngủ trong an lạc 
Hồi nàng thân đáy đà, 
Đấp phủ trong tâm ÿ, 
Chính mình tự làm lấy, 
Lòng tham, nàng lăng dịu, 
Như ghè khô trong lò! 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh trong một gia đình ở ƒ⁄esàj¡ (Tỳ-xá-ly). Vì thân hình đẫy 
đà, nàng được gọi là nảng đẫy đà. Nàng trở thành người vợ trung thành của một người quý tộc. Khi bậc 
Đạo Sư đến ƒesdii, nàng tin tưởng giáo pháp của đức Phật và trở thành một nữ cư sĩ. Khi nàng nghe 
Trưởng lão NI Mahàpdjàpdii thuyết pháp, nàng muốn xuất gia và thưa với chồng ý nguyện của nàng. 
Người chông không cho, nên nàng tiệp tục làm tròn bốn phận của nàng, suy tư đến những lời dạy dịu 
dàng của giáo pháp và chú tâm đến thiền quán. Rồi một ngày kia, trong khi đang ở trong bếp và nấu 
món ăn, một ngọn lửa mạnh bừng cháy và thiêu tất cả món ăn với những tiếng cháy xèo xèo, nàng lấy 
đó làm đề tài để thiền quán về tánh vô thường của sự vật, và chứng được quả Bắt Lai. Rồi nàng không 
đeo các đồ trang SỨC nữa. Người chồng hỏi duyên cớ, nàng trả lời nàng không thê sống trong gia đình 
được nữa. Người chồng đưa nàng đến Trưởng lão Ni Mahàpajàpàfi Gotami, và bằng lòng để nàng xuất 
gia. Mahapajapàii làm lễ xuất gia cho nàng và đưa nàng đến yết kiến đức Phật. Bậc Đạo Sư giải thích về 
đề tài thiền quán của nàng và nói lên bài kệ này. 


Khi nàng chứng quả A-la-hán, nàng lập lại bài kệ này và bài kệ trở thành bài kệ của nàng. 
(11) Muttà (Therì. 123) 
(Bài kệ này Thế Tôn thường nói lên để khích lệ Ä⁄w#zà khi nàng còn đang học tập). 


2. Hõi này, giải thoát Niỉ 
Hãy giải thoát các ách, 
Như mặt trăng thoát khỏi, 
Miệng hàm của Ràhu, 

Với tâm tư giải thoái, 
Khỏi nợ nần trói buộc, 
Hãy thọ hưởng món ăn, 
Do khát thực đem lại. 


Đây là bài kệ của giới học nữ Ä⁄/„/à. Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh làm con gái của một 
Bà-la-môn, có danh vọng ỏ Sàvarthi. Đến năm hai mươi tuôi, các điều kiện chín muôi, nàng xuất gia 
dưới sự hướng dẫn của Mahàpajapari Gorzmi, và học tập thiền quán. Một hôm, sau khi khất thực, sau 
khi làm các phận sự đối với các Trưởng lão Ni xong, nàng tìm một chỗ thanh vắng để ngồi thiên, tập 
trung tư tưởng vào nội tâm. Rồi bậc Đạo Sư, ngồi trong hương phòng ở tỉnh xá phóng ra hào quang, xuât 
hiện trước mặt nàng và nói lên bài kệ trên. Còn nàng, vững tin với lời giáo giới ây, không bao lâu chứng 
được quả A-la-hán và khi chứng quả nói lên lại bài kệ này. Sau khi tu hành thành đạt, được đề nghị lên 
những hàng giáo phẩm, nàng vẫn đọc bài kệ này, khi sắp sửa mệnh chung. 


(IIT) Punnà (Therì. 123) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 259 of 353 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh làm con một gia đình trưởng giả ở Sảvaí/h¡ và tên là 
Punnad. Khi nàng đến hai mươi tuổi và nghiệp duyên thành thục, nàng nghe Mahàpajàpafi thuyết pháp 
và xuất gia. Khi trở thành một giới học nữ, nàng bắt đầu thiền quán, và bậc Đạo Sư từ nơi hương phòng 
của Ngài phóng hào quang và nói lên bài kệ này: 


3. Hõỡi này, thành Mãn ni, 
Hãy tràn đây Chánh pháp, 
Như mặt trăng tròn đây, 
Trong ngày răm trăng tròn, 
Hãy tràn đây trí tuệ, 

Phả tan khôi sỉ ám. 


Sau khi nghe bài kệ này, thiền quán được tăng trưởng và nàng chứng quả A-la-hán. Bài kệ này nói lên 
lòng phân khởi và xác chứng chánh trí của nàng. 


(IV) Tissà (Therì. 123) 


Bài kệ sau này là của 7ïss¿, một giới học nữ trải qua nhiều đức Phật, nàng tích lũy các công đức, và 
trong đời đức Phật hiện tại, nàng được tái sanh ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ) trong gia đình quý tộc 
Thích-ca, được tuyển vào nội cung của vị Bồ-tát. Nàng cùng với Ä⁄4hảpajàpaii xuất gia và tu tập thiền 
quán. Bậc Đạo Sư hiện ra trước nàng và nói lên bải kệ: 


4. Tissà hãy học tập, 

Học trong những học pháp, 
Chớ để cho các ách, 

Vượt khỏi chỉ phối nàng. 
Hãy sống không liên hệ, 
Mọi ách ' không trỏi buộc, 
Sống giữa thê giới này, 
Không có các lậu hoặc. 


Và nàng nghe bài kệ này, được tăng trưởng thiền quán và chứng quả A-la-hán. Sau đó nàng thường đọc 
lên bài kệ này. 


(V) Một T¡issà Khác (Therì. 123) 


3. Tissả, hãy cột tâm 

Táp rung trên các pháp, 
Chớ để từng sát-na 

Uống phí vượt khỏi nàng! 
Những sát-na đã qua 

Họ sâu muộn, đau khổ, 
Khi họ bị rơi vào 

Trong cảnh giới địa ngục. 


(V1) Dhìra (Therì. 124) 
6. Dhìừna, hãy cảm xúc, 


Những cảm chứng đoạn diệt, 
Tịnh chỉ các vọng tưởng, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 260 of 353 


Là chân chánh an lạc, 
Hãy thuận hướng Niết-bàn, 
Ách an ổn, vô thường. 


(VIT) Một Dhìra Khác (Therì. 124) 


7. Dhìna, hãy kiên trì, 
Nắm giữ các thiện pháp, 
Hỗði này Tỷ-kheo-ni, 
Các căn được tu tập, 
Hãy mang cải thân này, 
Là cái thân cuối cùng, 
Sau khi đã chiến thăng, 
Ác ma nữ quân lực, ` 
Sau khi đã chiến thăng, 
Ác ma với quân lực. 


(VIIT) Mittà (Therì. 124) 


ổ. Hõi này Miità bạn! 

Với lòng tin xuất gia, 

Hãy tu tập rèn luyện, 

Hân hoan trong bạn lành, 
Hãy tu tập rèn luyện, 

Ti rong các pháp hiểu thiện, 
Cổ sSẵng đạt cho được, 

An ôn khỏi ách nạn. 


(1X) Bhadhà (Therì. 124) 


9. Hỡi Bhàdha hiển thiện, 
Với lòng tin xuất gia, 

Hãy sống vui hoan “tỷ, 
Trong các pháp hiện thiện, 
Hãy tu tập rèn luyện, 

Ti rong các pháp chí thiện, 
Cổ sSẵng đạt cho được, 

An ôn khỏi ách nạn. 


(X) Upasanà (Therì. 124) 


10. Hối Upasana 

Hãy vượt dòng nước mạnh, 
Dòng nước khó vượi qua, 
Bị thân chết chỉ phối, 

Hãy mang cái thân này, 
Là cái thân cuôi cùng, 

Sau khi đã chiến thắng, 

Ác ma với quân lực. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 261 of353 


Sáu Tý-kheo-ni này, câu chuyện giống như 7ïss¿ (VI) trừ Ðjzà, được gọi là một Ðj¿rà khác. Nàng 
không được bài kệ nào đọc cho nàng, nhưng nàng cảm thấy dao động khi được nghe lời Phật dạy. Dựa 
trên những lời này nàng tỉnh tấn thiền nhất quán, và khi nàng chứng được quả A-la-hán, nàng nói lên sự 
sung sướng của nàng. Các Tỷ-kheo-mi khác cũng có thái độ tương tự. 


(XI) Muttà (Therì. 123) 


Nhờ tích lũy các thiện nghiệp dưới thời các đức Phật khác, Muà được sinh ở Kosalà, con gái của một 
Bà-la-môn nghèo tên là Oghàtaka. Khi đến tuôi trưởng thành, nàng phải làm vợ một người Bả-la-môn 
còm, nhưng nàng thưa với chồng rằng nàng không thể sống trong gia đình và được chồng bằng lòng cho 
nàng xuất gia. Trong khi thiền quán, tâm tư vần chạy theo các đối tượng ở ngoài. Do vậy, nàng kiên trì 
tự chế ngự và đọc lên bài kệ của nàng. Nàng tinh tấn thiền quán cho đến khi nàng chứng được quả A-la- 
hán. Rồi hân hoan nàng lập lại bài kệ: 


11. Lành thay giải thoát Ni, 
1a thật khéo giải thoái, 
Giải thoát ra khỏi được, 
Ba vát còm và cong, 

Thoát côi xay, cái chày, 
Thoát Ông chồng lưng còm, 
Hồi này giải thoát NI 

Ta thoát được sống chết, 
Mừng gì. dẫn tái sanh, 
Được nhổ lên tận gốc. 


(XII1) Dhammadinnà (Therì. 124) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh trong một gia đình ở Rd/agaha (Vương Xá) và trở thành 
vợ của Ƒ7sảkha, một người có địa vị trong xã hội. Một ngày kia, chồng nàng đi nghe đức Phật thuyết 
pháp, chứng được quả Bắt lai. Khi Visàkha về, Dhammadinnà đưa tay ra đỡ chồng lên gác, nhưng người 
chồng không nắm tay và không nóI VỚI nằng trong bữa ăn chiều. Nàng hỏi chồng duyên cớ, người chồng 
nói không phải vì lỗi gì của nàng, nhưng nay vì đã hiểu được Chánh pháp nên không còn những cử chí 
như trước nữa. Người chồng trả quyền tự do cho nàng, một là ở lại gia đình người chồng, hai là lấy tiền 
bạc rồi về lại gia đình cha mẹ, nhưng nàng không chịu, và xin được xuất gia. Visàkha đưa nàng đên các 

Tỷ-kheo- ni trong một chiếc kiệu vàng. Được cho phép xuất gia, nàng xin sống nhập thất, không muốn 
sông chung đụng ồn ào và đi đến một tỉnh xá ở làng. Tại đấy, nhờ những thiện nghiệp quá khứ, nàng chế 
ngự thân, miệng, %, chứng được quả A-la-hán, với Tứ vô ngại giải: Nghĩa vô ngại giải, pháp vô ngại 
giải, từ vô ngại giải, biện tài vô ngại giải. Rồi nàng đi về Rajagaha (Vương Xá), với các Tỷ-kheo- -11. 
Visàkha chồng cũ của nàng đến hỏi pháp, nàng như đã được diễn tả trong kinh Tiểu Veđai!a (M.i. 299), 
nàng trả lời rât rõ ràng đúng đắn các câu hỏi của V7sàkha và được đức Phật tán thán. Nàng trở thành 
thuyết pháp đệ nhất trong hàng các Tỷ-kheo-ni. Chính trong khi nàng ở lại một tỉnh xá ở làng và nàng 
nói lên bài kệ này: 


12. Trong ai, lòng ước muốn, 
Đạt được quả vô sanh, 

Được sanh khởi tỏa rộng, 
Đây tràn cả tâm ÿ, 

Tám không bị trói buộc, 

T rong các dục chỉ phối, 

VỊ áy được tên gọi 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 262 of 353 


Là bậc vào dòng trên. 
(XI11T) Visàkhà (Therì. 124) 


Câu chuyện của V7sàk»à cũng giống như câu chuyện của Da. Sau khi chứng quả A-la-hán, nàng suy 
tư trên lạc giải thoát và nói lên chánh trí nàng đã chứng được, đê khuyên khích đông bạn tu hành. 


13. Hãy làm, hãy thực hành 
Đúng theo lời Phật dạy. 

Và sau khi làm XOng, 
Không. có lòng ä ăn năn, 

Hãy sáp rửa chân sạch, 

Và ngồi xuống một bên. 


(XIV) Sumànà (Therì. 124) 


Câu chuyện của nàng giông như chuyện của 77ssở phóng hào quang, đức Phật hiện ra ngôi trước mặt 
nàng và nói lên bài kệ này: 


14. Sau khi thấy các giới, 
Với cái nhìn đau khô, 
Chớ có đi trở lại, 

Vào con đường tải sanh, 
Hãy từ bỏ, xả ly 

Lòng dục trong sanh hữu, 
Sóng đời sông hành trì, 
Ta mát lạnh tịch tịnh. 


(XV) Uttarà (Therì. 125) 


Câu chuyện của rà cũng giống như câu chuyện của 7ïssở (IV). Và khi nàng chứng quả A-la-hán, 
nàng nói lên bài kệ này: 


15. Ta đã chế ngự được, 
Thân miệng và tâm tư, 
Ta chỉnh phục khát ải, 
Cho đến tận gốc rễ, 

Ta sống được mát lạnh, 
Trong tịch tịnh, an lặng. 


(XVT) Sumànà Xuất Gia Khi Tuổi Già (Therì. 125) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Sdvz/¡ làm chị của vua Kosaia. Sau khi nghe đức Phật 
thuyết pháp, bắt đầu với bốn chữ: 'Có bốn loại trẻ tuổi không nên khinh thường... (5. 1 6ố), nàng khởi 
lên lòng: tin, thọ tam quy và ngũ giới.Vì mắc hầu hạ bà ngoại, nàng không xuất gia được. Sau khi bà 
ngoại mất, nàng cùng đi với vua tới tịnh xá, đem theo nhiều màn, nhiều vải cúng dường giáo hội. Nghe 
bậc Đạo Sư thuyết pháp, nàng chứng được quả Bắt hoàn và xin được xuất gia và Thế Tôn thấy được sự 
trưởng thành trong trí tuệ của nàng nên nói lên bài kệ này: 


1ó. Hõi này, lão Ni kia, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 263 of 353 


Nãy an lạc nằm nghỉ, 
Đấp phủ trong tám y, 
Chính tự mình làm lấy, 
Lòng tham người an tịnh, 
Người mát lạnh tịch tịnh. 


Khi đức Phật nói xong, nàng chứng được quả A-la-hán, với thấu triệt pháp, thấu triệt nghĩa. Trong Sự 
sung sướng nội tâm, nàng lập lại những câu kệ này và chúng trở thành lời tuyên bố chánh trí của nàng. 
Rồi nàng được xuất gia ngay. 


(XVITI) Dhammà (Therì. 125) 


Sau khi chất chứa công đức trong nhiều đời, nàng được sanh trong một gia đình quyền quý dưới thời 
đức Phật hiện tại. Sau khi lấy chồng, nàng được cảm hóa theo đạo Phật, xin xuất gia nhưng người chồng 
không bằng lòng. Nàng chờ cho khi chông mắt, mới xuất gia. Một hôm, sau khi khất thực, trên con 
đường về tinh xá, nàng mất thăng bằng bị ngã. Dùng sự kiện ấy đề thiền quán, nàng chứng được quả A- 
la-hán với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. Trong sự vui sướng, nàng nói lên bài kệ; 


17. Sau khi khát thực xong, 
Yêu sức, chồng trên gậy, 
Với chân tay run rây, 

Ta ngã trên mặt đái, 

Thảy nguy hiêm của thân, 
Tam ta được giải thoái. 


(XVIITI) Sanjhà (Therì. 125) 
Đời nàng giống như đời của Tỷ-kheo-ni 2jjrz, nhưng bài kệ của nàng như sau: 


18. Bỏ gia đình, xuất gia, 
Ta từ bỏ con cái, 

Từ bỏ gia súc quỷ, 

Từ bỏ tham và sân, 

Còn đôi với vô mình, 

Ta sông hạnh viên ly, 
Sau khi chỉnh phục được, 
Tận gốc cả tham ái, 

Ta được sống mát lạnh, 
Tịch tịnh và an lặng. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 264 of 353 


PHÁM II 
TẬP HAI KẸ 


(XI1X) Abhirùpa Nandà (Therì. 125) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Kapilavaffhu, con gái vợ chính của vua Khemaka, dòng 
họ Thích-ca (Ša&ya), tên là Wandà. Vì nàng rất đẹp nên được tên là 4biirùpa Nandà (Nandà đẹp). Ngày 
nàng lựa Carabha làm chồng, thời Carabhia mệnh chung và cha mẹ cưỡng bức nàng - xuât gia. Sau 
khi đã xuất gia, nàng vẫn tự kiêu với sắc đẹp của nàng, và sợ bậc Đạo Sư quở trách, nàng lẫn tránh Ngài. 
Thế Tôn biết được hạnh nàng đã thuần thục nên bảo Mahäpajàpaứ¡ quy tụ mọi Tỷ-kheo-nl lại để Ngài 
dạy bảo, nàng nhờ người khác đi thế. Đức Phật không chấp nhận nên nàng phải đến dự. Đức Phật hóa 
sanh một nữ nhân rất đẹp, nhưng dần dần bị già nua, yếu hèn và nàng bị xúc động mạnh. Rồi đức Phật 
nói với nàng những bài kệ như sau: 


19. Này Nandà, hãy nhìn, 
Tấm thân chỗ quy tụ, 
Nhiều bệnh hoạn, bắt tịnh, 
Đây hôi hám thôi nát, 
Tâm nàng hãy tu tập, 
Quán trì tánh bất tịnh, 
Đạt cho được nhất tâm, 
Tâm tư khéo thiên định. 


20. Hãy tu tập vô tướng, 
Hãy bỏ mạn tùy miễn, 
Do thăng trì được mạn, 
Nàng sẽ sống an tịnh. 


Khi Thế Tôn nói xong, nàng chứng quả A-la-hán. Nói lại cho nàng những bài kệ này, nàng xem các bài 
kệ là lời tuyên bố chánh trí của nàng. 


(XX) Jentì (hay 7entà) (Therì. 125) 


Câu chuyện về đời sống quá khứ, về hiện tại của nàng giống như câu chuyện của Nz»đà đẹp. Nhưng 
nàng sanh ở ƒøsii, tại một gia đình hoàng tộc Licchayi. Nàng chứng quả A-la-hán khi nghe bậc Đạo Sư 
thuyết pháp. Và khi suy nghĩ đến sự biến đổi, trên tự thân, nàng sung sướng nói lên bài kệ này: 


21. Chính Báy giác chỉ này 
Là đường đạt Niễt-bàn, 

Tắt cả, ta tu tập, 

Như lời đức Phật dạy. 


22. Ta thấy được Thế Tôn, 
Đây thân tụ cuối cùng 
Vòng sanh tử đoạn tận, 
Nay không còn tải sanh. 
(XXT) Mẹ Của Sumangala (Therì. 126) 


Trong đời đức Phật hiện tại, nàng được sanh vào một gia đình nghèo và được gả lẫy một người đan mây 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 265 of 353 


làm chồng. Nàng sanh được một người con trai tên Sumangdla, sau trở thành bậc Trưởng lão và chứng 
quả A-la-hán. Nàng không được biết tên và được gọi là một Trưởng lão Ni không có tên hay mẹ của 
Sumunangala. Nàng trở thành một Tỷ-kheo-mi và một hôm nghĩ đến sự đau khổ khi còn là cư sĩ, nàng cảm 
thấy xúc động và với thiền quán phát triển, nàng chứng quả A-la-hán với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ, 
nàng nói lên bài kệ như sau: 


23. Hõi thiện giải thoát Ni, 
Lành thay khéo giải thoái, 
Ta được khéo giải thoái, 
Khỏi cải chày giã gạo, 

Ta không còn xáu hó, 

Với ông chồng đan dù, 

Với soong chảo nấu ăn, 
Với nghèo đói tôi tàn. 


24. Chặt đứt được tham sân, 
Ta sông không tham sân, 

Ta đi đến gốc cây, 

Ôi, an lạc ta thiên. 


(XXII) Addhakasi (Therì. 126) 


Trong đời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở xứ Kảs¡ con của một công dân giàu có và có danh tiếng. 
Nhưng vì ảnh hưởng của khâu nghiệp của đời trước nàng trở thành một kỹ nữ. Về sau nàng xuất gia và 
được làm lễ xuất gia với một vị đại diện đặc biệt được ghi trong tập Cửiøz vagga (Tiêu phẩm) 


Nàng muốn đi đến Sava/hi đề được xuất gia nhưng bị dân làng ăn chơi ở Benerces chận đường không 
cho nàng đi. Nàng cho người đến hỏi ý kiến Thế Tôn và Thế Tôn cho phép nàng được xuất gia với một 
vị đại diện đặc biệt. Rồi nảng nhứt tâm quán tưởng và không bao lâu chứng quả A-la-hán với pháp tín 
thọ, nghĩa tín thọ. Rồi nàng nói lên bài kệ như sau: 


25. Tiên lạc thú của ta, 
Không thua thuế Kàsi, 
Sau khi so sánh giả, 

Thôn trưởng định giá vậy. 


26. Nay ta lại nhàm chắn, 
Chính sắc đẹp của ía, 

Ta chán ngây sắc ấy, 

Ta không còn luyễn tiếc. 
Ta chớ có liên tục, : 
Chạy theo vòng luân hồi, 
Ba mình ta chứng được, 
Thành tựu lời Phật dạy. 


(XXIIT) Città (Therì. 126) 
Nàng được sanh vào một gia đình ưu tú ở Rà/zgaha (Vương Xá), khi đến tuổi trưởng thành, nàng nghe 


bậc Đạo Sư thuyết pháp ở cửa thành Radjagaha, trở thành một tín nữ và được Mahàpajàpari cho xuất gia. 
Sau khi nàng về già, trong khi leo núi Linh Thứu, với thiền quán được phát triển, nàng chứng quả A-la- 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 266 of 353 


hán. Suy nghĩ đến kết quả này, nàng nói lên bài kệ: 


27. Dầu ta có mi mỘI,_ 
Bệnh hoạn quá yếu đuổi, 
Dựa trên gậy ta đi, 

1a leo lên đỉnh núi. 


28. Với đại y vắt ngang, 
Với bình bát lộn ngược, 
Ta dựa mình tảng đá, 
Phá tan khôi sỉ ám. 


(XXTIV) Mettikà (Therì. 126) 


Nàng được sanh làm con một gia đình quyền quý Bà-la-môn ở Rả/agaha. Đời nàng cũng giống như đời 
của C7/à chỉ khác là nàng leo một ngọn núi khác, đôi diện với núi Linh Thứu. Suy tư trên quả chứng của 
mình, nàng nói lên bài kệ: 


29. Dâu ta có đau đớn, 
Sức yêu, tuôi trẻ qua, 
Dựa trên gậy, ta đi, 

1a leo lên đỉnh núi. 


30. Với đại y vắt ngang, 
Với bình bát lộn ngược, 
Ta ngôi trên táng đá, 
Tạm ta được giải thoái. 
Ba mình chứng đạt được, 
Thành tựu lời Phật dạy. 


(XXV) Mittà (Therì. 127) 


Nàng được sinh ra trong gia đình công chúa Sz&⁄ya (Thích-ca) ở Kapilavaithu, từ bỏ gia đình xuất gia 
cùng với Mahàpajàpati, TÔI Sau những năm tháng tu hành cần mẫn, nàng chứng được quả A-la-hán nghĩ 
đến thành quả của mình, nàng vui vẻ nói lên những bài kệ này: 


31. Ngày mười bốn, ngày rằm, 
Ngày mông tảm giữa tháng, 
Ngày thần túc nguyệt phần, 
Ta thọ trì tăm giới. 


32. Ta gìn giữ trai giới, 
Khiến chư Thiên hoan hỷ, 
Mỗi ngày ăn một bữa, 
Cạo đâu đắp đại y, 

Ta đâu muốn thiên giới, 
Ta nhiếp phục tâm khổ. 


(XXVI) Mẹ Của Abhayà (Therì. 127) 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 267 of353 


Trong đời đức Phật hiện tại, nàng được sanh là một hoa khôi ở //eni, tên là Badumavaii. Vua 
Bimbisàra ở Magadha nghe tiếng và muốn gặp nàng. Với sự giúp đỡ của vị giáo sĩ của vua, vua được 
gặp nàng và nàng có thai với vua. Vua bảo khi nào nó lớn thì đưa vào cung. Nàng sinh được một đứa 
con trai, đặt tên là Abhaya (Vô Úy). Khi được bảy tuổi, nàng gửi con trai đến vua Bữnbisàra và vua 
thương yêu nó và nuôi dưỡng nó với các người con khác của vua. Sau này đứa trẻ lớn lên tin theo đạo 
Phật, xuất gia, như đã được tường trình trong Trưởng lão Tăng Kệ. Về sau, mẹ của 4bhaya nghe 4bhaya 
thuyết pháp, cũng xin xuất gia và sau một thời gian tu hành, chứng được quả A-la-hán, với pháp tín thọ, 
với nghĩa tín thọ. Nàng nhớ lại những câu kệ do con nàng giảng cho nàng và thêm vào những bài kệ của 
chính nàng: 


33. Hỡi thân mẫu thân yêu! 
Từ bàn chân trở lên, 

Từ đầu tóc trở Xuông, 

Hãy quán sát thân này, 
Thân này thát bắt tịnh, 

Thật hôi hám thối tha. 


34. Ta an trú như vậy, 
Mọi tham dục nhổ sạch, 
Nhiệt não được đoạn trừ, 
Ta mát lạnh, tịch tịnh. 


(XXVIT) Abhaya (Therì. 127) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở U/enmi, tại một gia đình quyền quý và trở thành bạn thân 
với mẹ của 4bhaya. Khi nghe mẹ của 4bjayaz xuất gia, Abhaya vì thương mẹ của nàng nên cùng xuất 
gia theo. Cùng ở tại Rd/agaha (Vương Xá), một hôm nàng đi đến một khu vườn để quán bất tịnh. Bậc 
Đạo Sư tại hương phòng, Ngài hiện cho nàng thấy đối tượng mảng muốn thiền quán. Thấy hình ảnh ấy, 
nàng hốt hoảng. Bậc Đạo Sư phóng hào quang hiện ra như ngồi trước mặt nàng và nói lên bài kệ: 


36. Hỡi này vô úy NỈ 

Thán này thật mỏng manh, 
Chính ở đáy phàm phu, 

Ưa thích, thường tham đắm. 
1a sẽ bỏ thân này, 

Tĩnh giác và chánh niệm 
Chú tâm không phóng dật, 
Ta gắng thoát pháp khổ, 

Ái diệt, ta chứng đạt, 

Thành tựu lời Phật dạy. 


Khi bậc Đạo Sư nói xong, nàng chứng quả A-la-hán, hoan hỷ, nàng hướng các bài kệ về nội tâm như là 
những bài kệ nói lên cho mình. 
(XXVIII) Sàmà (Therì. 127) 


Do làm các thiện sự trong các đời trước, trong đời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Kosambi, trong 
một gia đình có danh vọng. Khi Samảvai, bạn thân của nàng chết, vì quá đau khổ, nàng xuất gia. Nhưng 
vì không nhiếp phục được đau khổ đối với bạn của nàng, nàng không nắm được con đường Thánh đạo. 
Một thời, khi ngồi nghe Tôn giả 4nznda thuyết pháp, nàng chứng được Pháp nhãn và bảy ngày sau nàng 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 268 of 353 


chứng quả A-la-hán, với pháp tín thọ, với nghĩa tín thọ. 
Suy tư đến quả chứng của mình, nàng nói lên những bài kệ này: 


37. Bồn lần và năm lần, 

Ta ra khỏi tỉnh xá, 

Nhưng tâm không an tịnh, 
Không nhiêp phục được tâm. 


36. Nhưng đến đêm mông tám, 
Ái được ta nhồ sạch 

Chủ tâm không phóng dậit, 

Ta gắng thoát pháp khổ, 

Ái diệt, ta chứng đạt, 

Thành tựu lời Phật dạy. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 269 of 353 


PHẢM II 
TẠP BA KẸ 


(XXIX) Một Sàmà Khác (Therì. 127) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh trong một gia đình quý tộc ở Kosưmbi, nàng cũng trở 
thành người bạn của Sởmàvafi, khi Sàmàvafi chết đi, vì quá đau khô, nàng xuất gia. Trong hai mươi lăm 
năm nàng không nhiếp phục được tâm nàng, cho đến khi trở về già, nàng nghe được một bài thuyết 
pháp, tu tập thiền quán, chứng quả A-la-hán với nghĩa tín thọ, pháp tín thọ. Suy tư đến quả chứng này, 
nàng nói lên bài kệ: 


39. Đã được hãm lăm năm, 
Từ khi ta xuát gia. 


40. Ta không thắng tri tâm, 
Không được tâm thăng băng, 
Tâm không được an tịnh, 
Không nhiêp phục được tâm 
Do vậy ía dao động, 

Nhớ đên lời Phật dạy. 


41. Chú tâm không phóng dạt 
Ta gắng thoát pháp khổ, 

Ái diệt, ta chứng đạt, 

Thành tựu lời Phật dạy 

Hôm nay đêm mông bảy, 
Khái ái được khô cạn. 


(XXX) Uttama (Therì. 128) 


Sau nhiều đời làm việc lành, nàng được sanh trong nhà một triệu phú ở Sảvzí/hi, trong thời đức Phật 
hiện tại. Khi nàng lớn tuổi, nàng nghe Pa/acàrà thuyết pháp và xin xuất gia. Nhưng nàng chưa chứng 
được quả vị thiền quán. Pøíàcàrà biết được tâm trạng của nàng, nên thuyết giảng cho nàng và nhờ vậy 
nàng chứng quả A-la-hán với nghĩa tín thọ, pháp tín thọ. Suy tư trên quả chứng, nàng nói lên sự sung 
sướng của nàng. 


42. Bồn lần và năm lân, 

Ta ra khỏi tỉnh xá. 

Nhưng tâm không an tịnh, 
Không nhiêp phục được tâm. 


43. Ta đến Tỷ-kheo -ni, 
Với ta đồng tín nữ, 
Nàng thuyết pháp cho fa, 
Với uân, xứ và giới. 


44. Nghe xong pháp nàng thuyết, 
Như nàng đã dạy ta, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 270 of 353 


Bảy ngày ngôi kiết-già, 
Ta thọ hưởng hỷ lạc, 
Mông tám ta đuôi chân, 
Phá tan khối sỉ ám. 


Bài kệ trở thành lời tuyên bố về chánh trí của nàng. 
(XXX1) Một Uttarà Khác 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh vào gia đình Bà-la-môn có danh tiếng ở Kosaia. Đến tuổi 
trưởng thành khi đang đi ở làng quê, nàng nghe bậc Đạo Sư thuyêt pháp, nàng xuât gia, chứng được quả 
A-la-hán với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. Suy tư trên quả chứng, nàng nói lên bài kệ: 


45. Bảy pháp giác chỉ này, 
Con đường đạt Niết-bàn, 
Tắt cả ta tu tập, 

Như lời đức Phát dạy. 


46. Do quán không vô tướng 
1a đạt quả mong muôn, 

1a thành con gái Phật, 

Sanh ra từ miệng Ngài, 
Luôn luôn ta hoan hỷ. 


47. Trong an lạc Niễt-bàn, 
Mọi dục được đoạn diệt, 
Dục trời và dục người, 
Vòng sanh hữu đoạn tận, 
Nay không còn tải sanh. 


(XXXITI) Dantikà 


Trong đời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Sàvøíih¡ trong gia đình vị giáo sĩ nhà vua. Khi đến tuôi 
trưởng thành, nàng trở thành tín nữ ở Jeavana (Kỳ Viên) và về sau xuất gia, dưới sự chỉ đạo của 
Mahàpajapari. Một thời khi đang ở Rà7agaha (Vương Xá), nàng leo lên núi Linh Thứu; và sau buổi ăn, 
khi đang còn ngôi nghỉ, nàng thấy một người nài điều khiến một con voi; và nhờ vậy nàng chứng quả A- 
la-hán; với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. Vê sau, vô cùng hân hoan với quả chứng của mình, nàng nói lên 
bài kệ như sau: 


48. Ra khỏi ngôi tỉnh xá, 
Đề nghỉ trưa ban ngày, 
Trên đỉnh núi Linh Thứu, 
Ta tháy một con voi, 
Dâm nước xong đi lên, 
Trên bở một con sông. 


49. Một người câm cái móc, 
Yêu câu đưa chân lên, 

Con voi đuôi chân ra, 

Và người leo lên voi. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 271 of353 


30. T¡ hấy kẻ chưa nhiếp phục, 
Đi đến được nhiếp phục, 

Ta thấy nó vâng chịu, 

Theo quyên lực của người. 
Như vậy, ta định tâm, 

Đi vào trong rừng âÿ. 


(XXXIIT) Ubirì 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Sàvz//h¡, trong một gia đình khá giả quyền quí. Nàng rất 
đẹp và sanh được người con gái Tất đẹp, đặt tên là J7vả. Vua thấy đứa con gái rất lẫy làm hài lòng và đưa 
nàng lên làm hoàng hậu. Nhưng rồi đứa con gái J/và bị chết, và bà mẹ ngày nào cũng đi đến nghĩa địa 
để than khóc. Một hôm nàng đi đến yết kiến bậc Đạo Sư, nhưng rồi nàng đi ra bên sông 4ciravàii và 
đứng than khóc. Bậc Đạo Sư thấy vậy liền đến với nàng và hỏi: 


- Tại sao nàng khóc? 

Nàng đáp: 

- Bạch Thế Tôn, con khóc đứa con gái của con. 

Thế Tôn nói: 

- Tại nghĩa địa này có đến tám vạn bốn ngàn con gái của nàng bị thiêu. Vậy nàng khóc than cho ai!. 
Rồi chỉ cho nàng thấy chỗ đất các người bị chết, Thế Tôn nói lên bài kệ: 


31. Hỡõi nàng Ubiri, 

Nàng khóc trong rừng sâu, 
Khóc than ôi Jivà, 

Con gái thân của tôi, 

Hãy tự mình hôi tỉnh, 

Hồi này Ubiri! 

T rong bãi đốt thân này 
Tát cả tám vạn fư, 

Người đồng tên Jivà 

Nàng khóc .Jivà nào? 


Nàng suy tư với trí tuệ, trên pháp bậc Đạo Sư dạy. Nhờ. thiền quán tác động, nhưng lời dạy tốt đẹp của 
bậc Đạo Sư, và với tự mình đạt được những điều kiện cần thiết nàng chứng được quả cao nhất, cho đến 
quả A-la-hán, và trình bày quả vị tối thượng nàng đạt được, nàng nói lên nửa bài kệ sau: 


52. Mũi tên khó nhìn thấy, 
Đám dính nơi tâm ta, 
Chắc chăn đã được Ngài, 
Nhỏ lên khỏi tâm ta, 

Sâu muộn vì cơn gái, 

Đã được chấm dứt hẳn. 


53. Nay mũi tên được nhồ, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 272 of353 


Mọi ham muốn lắng dịu, 
1a đi đên quy y 

Bậc Máu-nỉ ẩn sĩ, 

Quy y Ba ngôi bảu 

Phật, Pháp và chúng Tăng. 


(XXXIV) Sukkà (Therì. 129) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh vào một gia đình quyền quí ở 83/agaha (Vương Xã) và 
được đặt tên là %&k¿ (Sáng Suốt). Khi đến tuôi trưởng thành, nàng phát tâm tin Phật ở trong gia đình 
của nàng và trở thành một tín nữ. Về sau nàng được nghe Dhammadinnà thuyết pháp và quá cảm xúc 
bởi bài thuyết pháp, nàng xuất gia với Dhamưnadimnà. Sau khi tu thiền quán, nàng chứng được quả A-la- 
hán với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. 


Được năm trăm Tỷ-kheo-mi đoanh vây, nàng trở thành một vị thuyết pháp giỏi. Một ngày kia, sau khi đi 
vào Vương Xá khất thực, ăn xong, toàn thể Ni chúng trở về tinh xá của Tỷ-kheo-m. Tại đây Sukkà 
thuyết pháp cho toàn thể Ni chúng, thuyết hay cho đến nỗi các Tỷ-kheo-ni như cảm thấy được nhận từ 
nàng, những đường mật ngọt ngào, thấm nhuằn với nước bất tử. Tất cả đều ngôi nghe, hoàn toàn im lặng 
nhiệt tâm tín thành. Rôi một vị thần cây, đứng ở cuối sân nghe pháp, quá xúc động bởi lời thuyết giảng, 
nên đi ra khỏi Vương Xá, vừa đi vừa tán thán hạnh thuyết pháp tuyệt diệu của nàng và nói như sau: 


34. Hõi này người Vương Xá, 
Các người đã làm gì? 

Giông nhự người nằm mê, 

Bị say vì uông mật! 

Các người không hâu hạ, 
Sukkà thuyết lời Phật. 


55. Chúng tôi nghĩ bậc trí, 
Uống được nước cam lô, 
Dòng nước thật thuần tỉnh, 
Không gì chướng ngại nồi 
Chẳng khác kẻ đi đường, 
Đón nhận nước trời mưa. 


Khi nghe thần cây nói vậy, dân chúng rất lây làm phân khởi và đi đến chăm chú nghe nàng thuyết pháp. 
Sau một thời gian, vào cuôi cuộc đời khi nàng đang Sửa soạn để từ giã cuộc đời. Nàng muôn nói lên 
pháp môn nàng dạy đưa đến giải thoát như thế nào, nàng tuyên bố như sau về chánh trí của nàng. 


56. Hỡi này nàng Sukkà! 
Người con của ánh sáng! 
Được ly tham định tĩnh, 
Nhờ ánh sáng Chánh pháp, 
Hãy mang thân cuôi cùng, 
Sau khi thấy ma quân. 


(XXXV) Sielà 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh làm công chúa con vua nước 42v, tên là S/el2. Nàng 
cũng được biết với tên là 4/avika (người nước 4/av). Khi đên tuôi trưởng thành, bậc Đạo Sư cảm hóa 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 273 of 353 


được vua cha, làm lễ xuất gia cho vua và cùng đi đến Alavi. Sielà chưa lập gia đình, cùng đi với phụ 
vương nghe thuyết pháp và trở thành một tín nữ. Về sau nàng xuất gia, chuyên tu thiền quán và cuôi 
cùng nhờ thiện duyên tốt đẹp, nhờ trí tuệ được triển khai, nàng nhiếp phục được thân hành, khẩu hành, ý 
hành và chứng được quả A-la-hán. 


Về sau trở thành một Trưởng lão Ni, nàng ở Sảvaíh¡. Một hôm, nàng đi ra khỏi Sàvahi để nghỉ ban 
ngày tại 4ndhayana và ngôi dưới một gộc cây. Ác ma muốn phá sự an tịnh độc cư của nàng, dưới hình 
thức là một người lạ mặt, đến với nàng và nói như sau: 


37. Nàng sẽ không thoát khỏi, 
Thoát ly khỏi đời này, 

Như vậy hạnh viên ly, 

Nàng dùng đề làm gì? 

Hãy thọ hưởng dục lạc, 

Chớ bứt rứt về sau. 


Rồi nàng suy nghĩ: 'Đây là Ác ma muốn ngăn chận ta không được hưởng Niết-bàn. Nó không biết ta đã 
chứng quả A-la-hán. Vậy nay ta hãy làm cho nó mở mắt và nàng nói lên bài kệ: 


36. Các dục giống gươm giáo, 
Chém nát các uân ta, 

Những dục mà ngươi gọi, 

Là lạc thu cuộc đời. 


59. Ngày nay dục lạc ấy, 
Với ta không hấp dẫn, 
Ở tắt cả mọi nơi, 

Hỗ lạc được đoạn tận, 
Khối tối tăm mù ám, 

Đã bị làm tan nái, 

Hồi này kẻ Ác ma, 
Ngươi hãy biết như vậy, 
Ngươi chính là Ác ma 
Ngươi đã bị bại trận. 


(XXXVI) Somà (Therì. 129) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sinh ra là con gái vị giáo sĩ của vua Bimbisàra. (Bình Sa Vương) và 
được đặt tên là Somad. Khi đến tuôi trưởng thành, nàng trở thành một tín nữ, và về sau nàng xuất gia và 
nhờ triên khai thiền quán, nàng chứng được quả A-la-hán với nghĩa tín thọ, pháp tín thọ. 


Ở tại Sàvafihi, một ngày kia nàng đi vào rừng Andhavana để nghỉ ban ngày và ngồi dưới một gốc cây. 
Ác ma đến và muốn phá sự an tịnh cô độc của nàng tàng hình không cho nàng thấy và nói lên như sau: 


60. Địa vị khó chứng đạt, 
Chỉ thánh nhân chứng đạt, 
Trí nữ nhân hai ngón, 

Sao hy vọng chứng đạt. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 274 of353 


Rôi nàng cự lại Ác ma: 


61-62. Nữ tánh chướng ngại gì, 
Khi tâm khéo thiên định, 
Khi trí tuệ triển khai, 
Chánh quán pháp vì diệu, 
Ở tát cả mọi nơi, 

H lạc được đoạn tận, 
Khối tôi tăm mù mịt, 

Đã bị làm tan nát. 

Hồi này kẻ Ác ma, 

Ngươi hãy biết như vậy, 
Ngươi chỉnh là Ắc ma, 
Ngươi đã bị bại trận. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 275 of353 


PHẨM IV 
TẬP BÓN KỆ 


(XXXVII) Bhaddà Thuộc Dòng Họ Kapilà. (Therì. 130) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh vào một gia đình Bà-la-môn dòng họ Kosiya ở Sàgala. 
Được sống trong giàu sang, nàng được gả làm vợ một nhà quý tộc tên là Pippal ở làng Mahàiiiha. Khi 
người chông xuât gia, nàng giao lại tài sản cho các người bà con đê nàng được xuât gia. Nàng sông năm 
năm tại 7i/jyàràma, sau đó nàng được Mahàpajàpaii cho thọ đại giới, nhờ triển khai thiền quán, nàng 
chứng được quả A-la-hán. Sau nàng trở thành một vị có biệt tài vê các đời quá khứ nhờ hạnh nguyện 
trong đời quá khứ. Nàng được đức Phật xem là người biệt tài đệ nhất về đời sống quá khứ, khi bậc Đạo 
Sư ở Jefavana (Kỳ Viên) ngồi phân loại các Tỷ-kheo-ni. Một ngày kia nàng nói lên những bài kệ, nói 
đến những kinh nghiệm quá khứ và tán thán hạnh của Trưởng lão Kassapa: 


63. Con được thừa tự Phật, 
Ca-diêp khéo thiên định. 
Biệt được đời quá khứ, 
Tháy cối trời đọa xứ. 


64. ẩn sĩ đoạt diệt sanh, 
Thăng trí được thành tựu 
Cùng với Ba mình này, 
Là Phạm chí Ba mình. 


65. Cũng vậy nàng Bhaddà 
Người xứ Kapila, 

Nàng là bậc Ba mình, 

Đã đoạn được sự chết, 
Mang thân này cuỗi cùng, 
Sau khi thăng ma quán. 


66. Thấy nguy hại ở đời, 
Hai chúng tôi xuất gia. 
Chúng tôi được chê ngự, 
Đoạn tận các lậu hoặc, 
Cảm xúc thành mát lạnh, 
Được tịch tịnh giải thoái. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 276 of 353 


PHẢM V 
TẬP NĂM KỆ 


(XXXVIII) Một Tỷ Kheo Ni Vô Danh (Therì. 130) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Devadaha và trở thành người nữ điều dưỡng cho 
Mahàpajapadi. Nàng tên là /2djhes/ nhưng tên gia tộc nàng không được biết đến khi chủ nàng xuất gia, 
nàng cũng xin xuất gia theo. Nhưng trong hai mươi lăm năm nàng, bị các dục chỉ phối ám ảnh, không 
được thiền định dầu cho đến một sát-na. Nàng than van tình trạng của nàng cho đến khi nàng được nghe 
Dhammadinna thuyết pháp. Rồi tâm nàng xa lánh các dục, nàng tu tập thiền định và cuối cùng nàng 
chứng được sáu thăng trí. Suy tư trên quả chứng của mình, nàng nói lên bài kệ: 


67. Đã được hai lăm năm, 
Từ khi ta xuất gia, 

Cho đến búng ngón Iay, 
Tạm ta không lăng dịu. 


6Š. lâm không được an tịnh, 
Vì đây ứ dục tham, 

1a giơ tay khóc than, 

Ta đi vào tỉnh xả. 


69. Ta đến vị Ni ấy, 
Đồng tín nữ với fa, 
Nàng thuyêt pháp cho ta, 
Về uắn, xứ và giới. 


70. Nghe pháp nàng giảng dạy, 
Ta ngôi vào một bên, 

Ta hệt đời quá khứ, 

Thiên nhãn được thanh tịnh, 
Với trí biêt tâm người, 

Lô tại được thanh tịnh. 


71. Ta chứng thân túc thông, 
Ta đạt được lậu tận, 

Sáu thăng trí ta chứng, 

Lời Phật dạy đã làm. 


(XXXIX) Vimala, Xưa Làm Một Kỹ Nữ (Therì. 131) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở ƒ⁄esải¡ làm con gái một người bán sắc đẹp sinh sống. 
Nàng được đặt tên là ƒ7maiv. Khi nàng lớn lên, và suy tư với những tư tưởng uế nhiễm, nàng thấy Tôn 
giả Mahà Moggallàna đang, đi khất thực ở ⁄esà¡, nàng cảm thấy thương yêu Tôn giả và đi theo vê tinh 
xá để cám dỗ. Có người nói nàng được các ngoại đạo xúi dục nên làm như vậy. Tôn giả chỉ trích hành 
động không tốt đẹp của nàng và thuyết pháp cho nàng, như đã được ghỉ trong Trưởng lão Tăng Kệ. 
(Therà. 1150-57), nàng cảm thấy xấu hồ và trở thành một tín nữ. Về sau cùng nàng xuất gia, tinh tấn tu 
tập, và không bao lâu chứng quả A-la-hán, nghĩ đến quả chứng của mình, nàng phấn khởi nói lên bài kệ: 


72. Say mê với giai cấp, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 277 of353 


Với dung sắc tuổi xuân, 
Với danh xưng, danh vọng, 
Ta ỷ lại tuôi trẻ, 

Đối với những người khác, 
1a khinh bỉ khinh thường. 


73. Thân này ta trang điểm, 
1a khêu gợi kẻ ngu, 

1a đứng trong khung cửa, 
Tại cửa hàng buôn sắc, 
Như thợ săn, ác đóc, 

Đang gieo đặt bẫy mỗi. 


74. Ta khoa trương trang sức, 
Phô bày nhiễu chô kín, 

Đề châm biểm. nhiêu người, 
1a làm nhiễu ảo thuật, 

Hôm nay ta khất thực, 

Đầu trọc, đắc đại y, 

Ta ngôi dưới gốc cây, 

Ta chứng định không tâm. 


75. Mọi khổ ách đoạn tận, 
Cả cối trời, cối người, 
Quăng bỏ mọi lậu hoặc, 
Ta mát lạnh tịch tịnh. 


(VL) Sìha (Therì. 131) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Vesali, con gái của một người chị võ tướng %ha. Do 
vậy, nàng được đặt tên là S?/z, như tên của người cậu của nàng. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng nghe 
bậc Đạo Sư thuyết pháp cho người cậu, S⁄z trở thành một tín nữ và được phép cha mẹ cho xuất gia. Khi 
nàng tu tập thiền quán, nàng không thể chận đứng tâm tư nàng chạy theo những ngoại vật khả ý. Bảy 
năm bị dày vò, nàng kết luận: 'Làm sao ta thoát khỏi nếp sông uê nhiễm này. Ta hãy chết, tốt hơn!. Rồi 
nàng cột sợi dây trên cây, đút cổ vào thòng lọng để thất cô chết. Trong giây phút cuối cùng với sự cố 
găng tinh thần chất chứa từ trước cho đến nay, nàng có gắng triển khai thiền quán. Đối với nàng đời 
sông hiện tại thật sự là đời sống cuối cùng, trong giờ phút cuôi cùng, trí tuệ nàng được viên mãn, và với 
nội tâm thiền quán nàng chứng được quả A-la-hán với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. Mở thòng lọng ra 
nàng trở về lại tinh xá. Được thành một vị A-la-hán, nàng sung sướng phân khởi nói lên bài kệ; 


77. Không như lý tác ÿ, 
Bị dục tham ám ảnh, 

Ta trước bị dao động 
Không chê ngự được tâm. 


78. Bị phiên não chỉ phối, 
Lạc tưởng ngự trịta - 
Tâm ta không thăng băng, 
Bị tham tâm chỉ phối. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 278 of353 


79. Bảy năm sống ốm ¡ YẾU, 
Vàng da, dung sắc xáu 
Đêm ngày không an lạc 
1a sông chịu khô đau. 


80. Do vậy ta lấy dây, 
Đi vào giữa khu rừng, 
Tốt hơn ta treo cô, 

Còn hơn sống hạ liệt. 


81. Làm chắc dây thòng lọng, 
1a cột ở cảnh cây, : 
Quảng thông lọng quanh cô, 
Tâm ta liên giải thoái. 


(XLT) Sundarì Nandà (Therì. 132) 


Trong đời đức Phật hiện tại, nàng được sanh trong một gia đình quý tộc thuộc dòng họ Thích-ca. Được 
tên là Nandà. Nàng có danh là Nandà hoa khôi. Khi bậc Thế Tôn giác ngộ, đi đến Kapilavafthu và độ 
cho Wandà và Rahula xuất gia. Khi vua Suddhodana (Tịnh Phạn) mệnh chung và bà Mahàpajàpati xuất 
gia, nàng Nandà tự nghĩ: 'Anh trưởng của ta đã chối từ không thừa tự quôc độ, xuât gia và trở thành 
đắng Thế Tôn, một bậc siêu nhân. Con của Ngài là Rzjz/z cũng xuất gia, anh của ta vua Wanđà cũng 
xuất gia. Mẹ của ta Mahàpajàpati, chị của ta, mẹ Rahula cũng xuất gia. Vậy ta ở nhà làm gì? Ta hãy 
xuất gia'. Như vậy nàng xuất gia không phải vì lòng tin, mà chính vì lòng thương yêu bà con trong gia 
đình. Nàng xuât gia như vậy sau khi từ bỏ gia đình, nàng vẫn tự kiêu với sắc đẹp của mình và không 
chịu đến yết kiến đức Phật, sợ đức Phật quở trách nàng. Nhưng trường hợp của nàng cũng, giống như 
trường hợp với Tỷ-kheo-m 4bhirupa Nanđà (xem kệ XIX) với sự sai khác nhau: khi nàng thấy hóa thân 
của một nữ nhân do đức Phật hiện ra, nữ nhân ấy dần dần trở thành già xấu, tâm của nàng dựa trên tánh 
vô thường và đau khổ, hướng đến thiền định. 


Rồi đức Phật thuyết pháp cho nàng như sau: 


ö2. Nandà, hãy nhìn thân, 
Bệnh bất tịnh, hôi thúi, 
Hãy tu tâm bất tịnh, 
Nhứt tâm khéo định tỉnh. 


ö3. Như thân này thân â ấy, 
Như thân á áy thân này, 
Hôi thối và rữa nát, 

Chỉ kẻ ngu thích thú. 


84. Như vậy quản thân này, 
Ngày đêm không mệt mỏi, 
Với trí tuệ của con, 

Do vậy hãy thoát ly, 

Với trí tuệ của con, 

Thoát khỏi kiêu sắc đẹp, 

Và người sỉ nhìn thấy, 

Với cái nhìn như thật. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 279 of 353 


Rồi nàng nghe theo lời dạy, với trí tuệ an trú vững chắc trên quả thứ nhất. Muốn giúp nàng đạt được 
những quả vị cao hơn, Thế Tôn dạy thêm cho nàng: Này Nandà, trong cái thân này không có một chút gì 
là tinh túy, chỉ là một đống xương và thịt bị già, chết chi phối. Như đã được nói trong tập Pháp cú: 


ö5. Thành này làm bằng xương, 
Quét tô bằng máu thịt, 

Ở đây già và chết, 

Mạn, lùa đảo chất chứa. 

(Pháp Cu. 150) 


Khi đức Phật nói xong, nàng liên chứng quả A-la-hán. Và nghĩ đên sự chiên thăng của mình, nàng sung 
sướng với lời dạy của đức Bôn Sư và nói thêm: 


6ó. Với tâm không phóng dật, 
Như lý, quản thân áy, 

Tánh như thật thân này, 
Được tháy trong và ngoài. 

Ta nhàm chán thân thể, 

Nội tâm được ly tham, 
Không phóng dật ly hệ, 

Ta an bình tịch tịnh. 


(XLTITI) Manduttara (Therì. 132) 


Trong đời đức Phật hiện tại, nàng sanh trong một gia đình Bả-la-môn, nước Kưzw thành 
Kammàsadamma. Sau khi học hỏi ngoại đạo, nàng xuất gia theo phái Ni-kiền-tử và vì nàng thuyết pháp 
giỏi, nàng cầm cành cây diêm phù và đi khắp xứ Án Độ như nàng 8hzđdà (XLVI). Nàng gặp Tôn giả 
Mahà-Moggallàna và bị ngài chiến thắng trong cuộc tranh luận. Nàng nghe theo lời dạy của Tôn giả 
Moggallàna, xuất gia trong giáo pháp đức Bồn Sư và không bao lâu chứng quả A-la-hán với nghĩa tín 
thọ, pháp tín thọ. Suy tư trên chiến thăng của mình, nàng sung sướng nói lên bài kệ: 


87. Trước ta đảnh lễ lửa, 
Trăng, mặt trời chư thiên 
Ta đi đến bến sông, 

Ta xuống nước, lê tắm. 


88. Chấp nhận nhiễu giới cắm 
Ta chỉ cạo nửa đâu ` 

Ta năm ngủ dưới đái, 

Cơm tôi ta không ăn. 


ö9. Thích trang điểm trang sức, 
Ưa tắm rửa, xoa bóp, 

Thân này ta cung dưỡng, 

Thỏa mãn các dục tham, 


90. Từ khi được lòng tín 
Không nhà ta xuất gia, 
Ta thấy thân như Phật, 
Nhờ sạch các dục tham. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 280 of 353 


91. Mọi sanh hữu chặt đút, 
Cả ham muốn hy cẩu, 

Mọi ách nạn giải tỏa, 

Ta đạt tâm an tịnh. 


(XLIIT) Mittakali (Therì. 132) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh trong một gia đình Bà-la-môn, ở xứ dân chúng Kưzu, tại 
thành Kammnàsadamma. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng được nghe giảng về Bốn niệm xứ và xuất gia 
làm Tỷ-kheo- -m. Trong bảy năm nàng ưa thích được cúng dường, được trọng vọng và thường hay gây 
lộn cãi vã về sau nàng biết như lý tác ý, triển khai thiền quán và chứng được quả A-la-hán với pháp tín 
thọ, nghĩa tín thọ. Nghĩ đến sự chiến thắng của mình, nàng nói lên sự phấn khởi của nàng. 


92. Vì lòng tin, xuất gia, 
Bỏ nhà, sông không nhà, 
1a sông tâm hướng mạnh, 
Theo lợi dưỡng cung kính. 


93. Từ bỏ đích tối thượng, 
Phục vụ đích hạ liệt, 

Bị phiên não ngự trị, 

Bỏ đích Sa-môn hạnh. 


94. Ngồi trong phòng tỉnh xả, 
Ta cảm bị dao động 

Ta đi vào tà đạo, 

Khát ái ngự trị ta. 


95. Ngắn ngủi sinh mạng ta, 
Già, bệnh đang đè nặng, 
Trước khi thân hủy diệt, 
Giờ phóng dật không còn. 


96. Như thật ta quán sát, 
Sinh diệt của các uấn, 
Tạm giải thoái, ta chứng, 
Lời Phát dạy làm xong. 


(XLIV) Sakulà (Therì. 133) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh làm Bà-la-môn, ở Sdva/ji, tên là Sakulà. Khi đức Phật 
nhận tỉnh xá Je/avana, nàng trở thành người tín nữ, và về sau được nghe một vị A-la-hán thuyết pháp. 
nàng phát nguyện xuất gia, tinh cần triển khai thiền quán và cuối cùng chứng quả A-la-hán. Về sau tùy 
theo lời phát nguyện, nàng được Thế Tôn tán thán là Thiên nhãn đệ nhất. Sau khi suy tư đến kết quả 
chứng của mình, nàng phấn khởi hoan hỷ và nói lên bài kệ: 


97. Khi sống ở gia đình, 
Nghe Tỷ kheo thuyêt pháp, 
Ta thây pháp vô uê, 

Đạo Niết-bàn bất tử. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 281 of353 


96. Từ bỏ con trai, gái, 
Cả tài sản lúa gạo, 

Cạo tóc ta xuất gia 

Sống đời sống không nhà. 


90. Ta làm người học nữ, 
Tu tập con đường chánh, 
Đoạn tận tham và sân, 

Đoạn từng lậu hoặc một. 


100. Thọ giới Tỷ-kheo-mi, 
1a nhớ đời quá khứ, 
Thiên nhãn ta thanh tịnh, 
Không uê, khéo tu tập. 


101. Thấy các hàng ngoại diện, 
Do nhân sanh biên hoại, 

Ta đoạn mọi lậu hoặc, 

MMát lạnh ta tịch tịnh. 


(XLV) Sonà (Therì. 133) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh trong một gia đình quý tộc ở Sảva/h¡. Sau khi lập gia 
đình, nàng sanh được mười người con trai, con gái và được biệt danh là 'người nhiều con'. Khi người 
chông xuât gia nàng g1ao lại cho các con trai, con gái cai quản gia đình và giao cả gia sản cho các con 
trai, không giữ gì cho thân mình. Các con trai và con dâu nuôi dưỡng nàng, không bao lâu trở mặt khinh 
rẻ nàng. Nàng buồn cho thái độ các dâu con, xuất gia trở thành Tỷ-kheo- -nI. Nàng suy nghĩ, nàng đã lớn 
tuổi mới xuất gia, nên hết sức tinh cần,tinh tấn. Trong khi hầu hạ các Trưởng lão Ni, nàng thức đêm tu 
học, nàng kiên trì học tập, không biếng nhắc, không xao nhãng, như người chụp nắm các cột trong mái 
hiên, hay chụp nắm cành cây trong đêm tối để tránh đầu khỏi va chạm. Hạnh tính tấn của nàng được mọi 
người biết, và bậc Đạo Sư biết được trí tuệ của nàng đã chín muôi, nên phóng hào quang, hóa hiện trước 
mặt nàng và nói lên bài kệ: 


Ai sống một trăm năm, 
Không thấy câu bất tử, 
1ót hơn sông một ngày, 
Thấy được câu bắt tử. 
(Pháp cú. 114) 


Khi đức Phật nói câu này xong, nàng chứng được quả A-la-hán. Thế Tôn tán thán là 'Tỷ-kheo-ni tỉnh tấn 
đệ nhất. Một hôm, suy tư đến quả chứng của mình, nàng phần khởi nói lên những bài kệ: 


102. Ta sanh được THƯỜI CON, 
T rong thân chất chứa này, 
Do vậy ta già yếu, 

Ta đến Tỷ-kheo-ni. 


103. Nàng thuyết pháp cho ta, 
Vê uân xứ và giới, 
Nghe pháp nàng thuyết giảng. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 282 of 353 


Cắt tóc ta xuất gia. 


104. Ta học lời nàng dạy, 
Thiên nhân ta thanh tịnh, 
Ta biết các đời trước, 
Chồ ta sông đời trước. 


105. Ta tu pháp vồ tướng, 
Nhất tâm khéo thiên tịnh, 
Tức thời ta giải thoái, 

Không cháp thủ tịch tịnh. 


106. Năm uấn được liễu tri, 
Đứng lại, góc bị cất, 

Tham dục, ta không có, 
Căn cư địa kiên trì? 

Từ nay ta không còn 

Ván đề phải tái sanh. 


(XLVI) Bhadda Kundalakess (Therì. 134) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ra ở Ra/zgaha (Vương Xá), trong gia đình vị thủ khố của nhà 
vua, và được tên là 8ađdà. Lớn lên và luôn luôn có người hầu hạ, nàng thấy ngang qua khe cửa, 
Saffhuka, con vị giáo sĩ của vua, một kẻ cướp bị dẫn đi hành hình, theo lệnh của vua. Nàng bỗng yêu 
Saffhuka và nằm trên giường nàng nói: Nếu ta không được chàng, ta sẽ chết. Người cha vì thương nàng, 
nên hối lộ cho những người lính và đưa Sa/huka đến gặp nàng. Š4/huka khởi lòng tham đồ trang sức 
của nàng nên nói với nàng là khi bị dẫn đến 'hòn núi của kẻ trộm', chàng có phát nguyện: Nếu chàng 
được tha, chàng sẽ làm lễ cúng tạ ơn và nhờ nàng sửa soạn lễ tạ. Muốn được chàng bằng lòng, nàng 
vâng theo bí muốn của S4/fhuka, tự trang điểm VỚI Các đồ trang sức, lên xe đi với chàng và cùng đi đến 
'hòn núi của kẻ trộm' Š4/uka không cho người hầu hạ đi theo, lẫy đồ trang sức cúng đường, và leo lên 
núi một mình với nàng, nhưng không nói lời thân ái với nàng. Do thái độ của chàng, nàng tìm ra được 
mưu kế của chàng. Rôi Sa#huka bảo nàng cởi áo ngoài ra, dùng áo gói đồ trang sức nàng đang mang 
theo, Nàng hỏi chàng nàng có làm điều gì sái quấy chăng, và chàng trả lời: Nàng thật ngu sỉ ta đến đây 
có phải đề làm lễ cúng dường đâu! Ta chỉ đến đây để lấy đồ trang sức của nàng'. Nàng nói: Này, chàng 
thân yêu, các đồ trang SỨC này của ai, và đồ trang sức nào thuộc của em'. Chàng nói: 'Ta không biết gì về 
sự phân chia này'. Nàng nói: "Thôi được, chàng thân yêu, nhưng chàng cho em một sở nguyện, cho em 
mang đồ trang sức và được hôn chàng! Satthuka , bằng lòng và nàng ôm hôn chàng đàng trước, rồi ôm 
chàng hôn đàng sau, và trong khi ây xô chàng ngã xuông vực núi. Một Thiên nhân ở trên núi, thấy nàng 
làm vậy liền khen rằng: 


Không phải là lúc nào, 
Đàn ông cũng khôn hơn! 
Nữ nhân khi lanh lẹ, 

Cũng tỏ khôn ngoan hơn, 
Không phải là lúc nào, 
Đàn ông cũng khôn hơn! 
Nữ nhân cũng khôn ngoan, 
Chỉ nghĩ một phút giây! 


Rồi Bhaddà suy nghĩ: Nay ta không thể về nhà được khi sự việc đã xảy ra như vậy. Vậy từ đây ta sẽ 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 283 of 353 


xuất gia'. Rồi nàng xuất gia theo phái Ni-kiền Tử. Họ hỏi nàng: Nàng ưng xuất gia đến mức độ nào?! 
Nàng trả lời: 'Tôi muốn xuất gia vào hạng tối thượng!' Rồi họ nhồ tóc của nàng và khi tóc nàng đài và 
quãn lại, nàng được gọi là 8hađdà tóc quăn. Nhưng trong khi nàng tập sự học hỏi giáo lý của phái Ni- 
kiền Tử, nàng biết răng giáo lý â ấy không có gì đặc biệt. Nàng từ giã chúng Ni-kiền Tử, tìm học những 
bậc minh sư có danh tiêng và cuôi cùng không ai có thể tranh luận với nàng. Nàng vun lên một đống cát 
gân cửa đi vào làng, trồng lên một nhánh cây diêm phù, bảo mấy đứa con nít xem ai nhồ lên nhánh cây 
ây. Sau một tuần không có ai nhồ lên cành cây, nàng liền đem cành cây ấy đi một nơi khác. 


Thế Tôn trong khi đi thuyết giảng, đến tỉnh xá .Je/avana gần Savaffhi, đúng lúc Bhaddà tóc quăn trồng 
nhánh cây ây tại cửa thành Sâvz//h¡. Tôn giả .SÄripuifa vào thành, thấy cành cây ấy, muốn nhiếp phục 
nàng, bảo các đứa con nít dẫm lên cành cây ây, đê mở đầu cuộc tranh luận, nàng nghĩ rằng cuộc tranh 
luận sẽ không có kết quả nếu không có quân chúng đỡ đầu. Vì vậy nàng quy tụ một sô đông quần chúng 
đến chứng kiến cuộc tranh luận giữa nàng và Tôn giả Sârjpufa. Trước hết Tôn giả Sàripuita đề cho 
nàng hỏi và Tôn giả trả lời, cho đến khi nàng không còn gì đê hỏi nữa và ngồi im lặng. 


Rồi Tôn giả hỏi nàng: 'Thế nào gọi là một?' Nàng 8hazđdà tóc quăn thú nhận không thể trả lời được. Tôn 
giả nói, một chút như vậy mà nàng không trả lời được, thì nàng có thể biết thêm được gì? Rồi Tôn giả 
giáo giới cho nàng và nàng xin quy y Tôn giả. Tôn giả Sảr/p„//a khuyên nên quy y Thế Tôn, bậc Đạo Sư 
loài Người và Trời. Nàng vâng lời, chiều lại đi đến yết kiến Thế Tôn khi ngài đang thuyết pháp. Sau khi 
đảnh lễ nàng đứng một bên, Thế Tôn thấy căn cơ nàng đã thuần thục liền nói: 


Dầu nói ngàn câu kệ, 
Nhưng không chút lợi ích, 
Tốt hơn nói một câu, 
Nghe xong được tịnh lạc. 
(Pháp cú 101) 


Khi đức Phật nói xong bài kệ này, nàng chứng được quả A-la-hán với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. 


Nàng xuất gia, thọ giới với quả A-la-hán và chính đức Phật trao đại giới cho nàng. Rồi nàng đi đến tinh 
xá Tỷ-kheo-nI, sông an lạc hạnh phúc. Nàng sung sướng phân khởi nói lên những bài kệ: 


107. Trước ta sống một ÿ, 
Tóc cạo, thân mang bùn, 
Không lôi xem có lôi, 

Có lôi xem là không. 


108. Ban ngày rời tỉnh xá, 
Trên ngọn múi Linh Thứu, 
Ta thấy Phật vô uế, 

Dẫn đâu chúng Tỷ-kheo. 


109. Quỳ gối ta đảnh lễ, 
Đối diện ta chấp tay, 
Hãy đến này Bhaddà, 
1a được thọ đại giới. 


110. Ta đi khắp Angà, 
Mogadhà, V4jjÌ, 
Quốc độ Kosala, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 284 of 353 


Mười lăm năm không nợ, 
An đồ ăn quốc độ. 


111. Làm được nhiều công đức, 
Tín nam này có tuỆ, 

Cho Bhaddà chiếc ? 

Thoát khỏi mọi triên phược. 


(XLVTT) Patàcàrà (Therì. 134) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh trong gia đình vị thủ ngân khổ nhà vua ở $àvz/hi. Khi đến tuổi 
trưởng thành nàng giao du với một người đầy tớ trong nhà. Khi cha mẹ nàng định ngày gả nàng cho một 
chàng trai xứng đôi, nàng trốn đi với người tình nhân và sống tại một ngôi làng nhỏ. Khi nàng sắp sanh, 
nàng bảo chồng đưa nàng về nhà cha mẹ, vì ở đây không cÓ ai săn sóc nàng, nhưng chồng nàng cứ hẹn 
lần hẹn hồi cho đến khi nàng biết chồng nàng không muôn đi về. Nàng liền chờ chồng đi văng, sắp đặt 
công việc, tin cho người láng giềng biết rồi nàng bỏ về nhà cha mẹ. Khi người chồng về, người chồng 
liền đuôi theo, sợ nàng không có người săn sóc. Chồng nàng bắt gặp nàng và giữa đường nàng sinh được 
người con, rồi hai vợ chồng lại đi trở về làng. Đến kỳ sinh nở thứ hai, sự việc xảy ra như lần trước, 
nhưng có điểm khác biệt như sau: giữa đường mưa to gió lớn nổi lên, người chồng tìm lá và cây làm cái 
chòi cho nàng tránh mưa, nhưng bị con răn từ gò mối bò ra cắn chồng nàng chết tại chỗ. Trong cơn đau 
khổ chờ đợi chồng nàng, nàng bông đứa con trên ngực và giữa mưa to gió lớn nàng nằm phục xuống đất 
để che chở cho "hai đứa con trải qua một đêm như vậy cho đến sáng. Đến sáng, nàng đi tìm chồng và 
thấy chỗng bị rắn căn chết rồi. Nàng khóc than suốt đêm. Vì mưa to, nước sông dâng lên đến đầu gối, 
nàng lại quá yếu nên không thê bồng hai đứa con lội qua sông. Nàng để đứa lớn ở bờ bên này và bông 
đứa nhỏ lội qua sông. Rồi nàng đặt đứa nhỏ nằm trên khăn trùm đầu, dùng cành cây che lại để nó trên 
bờ, còn nàng lội qua sông lại đê đem đứa lớn qua. Nhưng đến giữa dòng, quay mình trở lại thời thấy một 
con diều hâu, tưởng đứa con nít là một miếng thịt, nên bay xuống tha đứa nhỏ đi. Dầu cho người mẹ có 
xua đuôi và la lên nhưng vì quá xa nên không làm gì được. Còn đứa lớn bên bờ bên này, nghe tiêng mẹ 
la tưởng là mẹ kêu liền lội xuống nước đi qua và bị nước cuốn trôi. Thế là hai đứa con và cả người 
chồng bị chết. Nàng vừa khóc vừa đi về thành Sàvarfii, lại được tin hồi hôm mưa to gió lớn làm sụp đồ 
căn nhà của cha mẹ nàng, giết chết cả cha mẹ và em nàng vừa làm lễ hỏa táng xong. Trong cơn đau khổ 
khủng khiếp chồng chất, nàng hóa điên đại, ăn mặc hở hang, nàng vừa khóc vừa than: 


Hai con ta đã chết, 
Chông ta cũng chết luôn, 
Rồi trên giàn hỏa táng, 
Cha fa và mẹ ía, 

Cùng đứa em trai ta, 
Vừa làm lễ thiêu đối. 


Rồi nàng đi lang thang đây đó, khóc than nỗi đau khổ của nàng, và vì nàng mang xiêm áo tả tơi, nảng 
được gọi là Pa/acàra (kẻ mang xiêm áo). Người đi đường thấy nàng gọi nàng là người điên, có kẻ ném 
đá, có người thì quăng đồ nhớp bụi bặm trên nàng. Bậc Đạo Sư ở Jefavana đang thuyết pháp, thấy nàng 
đi lang thang như vậy và biết căn cơ trí tuệ của nàng đã chín muỗi, ngăn cản không cho người ta xua 
đuôi nàng và cho phép lại gần, khiến nàng hồi tỉnh lại, và cảm thấy xâu hồ với cách ăn mặc của mình, 
nàng nằm phục xuống đất. Một người quăng cho nàng một tắm y, nàng quấn y vào mình và thỉnh Phật 
cứu độ cho nàng và nàng kể lại thân phận của nàng: 'Thế Tôn hãy cứu độ cho con. Một đứa con bị chim 
diều hâu mang đi; một đứa con bị nước cuốn trôi; còn chồng con bị rắn cắn chết; cha mẹ và em con bị 
căn nhà sụp đô giết chết và bị hỏa táng. Đức Phật nói: Này Pzíacàra, đừng nghĩ rằng nàng đến với một 
người có thê cứu độ cho nàng. Nhự nay nàng than khóc vì con chết, vì chồng chết, cha mẹ chết. Cũng 
vậy, nàng đã khóc than kiếp luân hồi của nàng vì rằng con, chồng và cha mẹ bị chết của nàng còn nhiều 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 285 of353 


hơn nước sông bôn biên'. 


Nước bồn biển ít hơn, 
Nước mắt của loài Người, 
Khóc than vì đau khó, 

Vậy sao nàng hủy hoại, 
Sanh mạng của chính mình, 
Trong khóc than sâu khổ! 


Nghe Thế Tôn dạy về con đường không thê diệt khổ, nỗi đau khổ của nàng được nhẹ dân. Rồi đức Phật 
khuyên thêm: 'Ôi Pz/àcảrà, một người mệnh chung, thì con cháu, bà con không có thể làm chỗ nương 
tựa. Cho đến hiện tại, họ cũng không giúp đỡ được gì. Do vậy, người có trí sông đời sống giới đức thanh 
tịnh, thành tựu con đường hướng đến Niễt-bàn. Rồi đức Phật dạy: 


Các con, cha, bà con, 
Không phải chỗ nương tựa, 
Khi thân hoại mạng chung, 
Bà con huyết thông nàng, 
Không thể che chở nàng! 
Thấy được sự thật này. 

Kẻ trí sống giới đức, 

Và mau chóng thành tựu, 
Con đường hướng Niêt-bản. 


Khi bậc Đạo Sư nói xong, nàng chứng được quả Dự Lưu và xin được xuất gia. Đức Phật đưa nàng đến 
chúng Tỷ-kheo-mI và cho phép nàng được xuất g1a. 


Rồi nàng tỉnh tấn tu hành, cố gắng thành đạt những quả vị cao hơn. Một hôm lấy nước trong bát rửa 
chân, khi nàng đồ nước, thời nước chảy đến một khoảng đường ngắn rồi biến mắt. Nàng đồ thêm nước, 
và con đường nước chảy dài hơn, và lân thứ ba, nàng lại đồ nước và con đường nước chảy còn đài hơn 
trước khi biến mất. Dựa trên sự kiện này làm nên tảng suy tư, nàng nghĩ: 'Cũng vậy là loài Người, chết 
trẻ, chết nửa chừng và chết già. Và đức Phật ở tại hương phòng của Ngài phóng hào quang, hiện lên 
trước mặt nàng và dạy rằng: 'Hỡi nàng Paidcara, như vậy là cuộc sống của loài Người, Cuôi cùng cũng 
phải mạng chung. Vậy tôt hơn là sông như thế nào để thấy sự sanh diệt của năm uấn, dầu cho chỉ thấy 
được một ngày, hay chỉ một sát-na, còn hơn sống một trăm năm mà không thấy được sự thật â ây: 


Người sống một trăm năm, 
Không thấy pháp sanh diệt, 
Tốt hơn sông một ngày, 
Thấy được pháp sanh diệt. 
(Pháp cu. 113) 


Khi Thế Tôn nói xong, Pz/àcàrà chứng được quả A-la-hán với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. Suy tư đến 
quả chứng của mình, khi còn là một học nữ, nàng tán thán sự kiện đã giúp nàng chứng được quả vị cao 
hơn, và nàng nói lên bài kệ: 


TỊ2. Với cây, cày ruộng đất, 
Gieo hột gióng trên đái, 
Loài Người được tài sản, 
Nuôi dưỡng vợ và con. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 286 of 353 


113. Sao ta, giới đầy đủ 

Làm theo Đạo Sư dạy, 

Lại không chứng Niết-bàn, 
Không nhác, không dao động. 


114. Khi ta đang rửa chân, 
Làm cho dòng nước chảy, 
Thấy được nước rửa chân 
Từ cao chảy xuống thấp, 
Nhờ vậy, tâm được định, 
Như ngựa hiện khéo luyện. 


115. Rồi ta cầm cây đèn, 
Bước vào ngồi tỉnh xá, 
Năm trên chiếc giường nhỏ, 
Ta nhìn quản ngọn đèn. 


116. Rôi lấy cây, kim nhỏ, 
Dìm tim đèn xuông dân, 
Thấy cây đèn Niễt-bàn, 
Tam ta được giải thoái. 


(XLVTIIT) 30 Tỷ Kheo Ni Tuyên Bố Về Chánh Trí Dưới Sự Lãnh Đạo Của Patàcàrà (Therì. 
135) 


Trong thời đức Phật hiện tại, chúng sanh trong nhiều gia đình sai khác, được nghe z/àcàrà thuyết 
pháp, trở thành tín nữ và cuối cùng xuất gia. Trong khi họ làm trọn những phận sự của mình, và sông 
đầy đủ giới hạnh, nàng thuyết cho họ lời giáo huấn như sau: 


TI7. Loài Người trong thổi trẻ, 
Cảm chày giã lúa gạo, 

Loài Người được tài sản, 

Nuôi dưỡng vợ và con. 


118. Hãy hành lời Phật dạy, 
Không làm gì nhiệt não, 
Rửa chân thật mau lẹ, 

Hãy ngôi xuống một bên, 
Chu tâm tu tâm chỉ, 

Làm theo lời Phật dạy. 


Rồi các Tỷ-kheo-ni ấy, nghe theo lời dạy của Pa/àcàzaà, an trú trên thiền quán, tu tập trí tuệ cho đến khi 
căn cơ thuân thục, chứng được quả A-la-hán, với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. Rôi suy nghĩ trên quả 
chứng, họ phân khởi sung sướng và họ thêm vào các bài kệ của 2/àcảrà với những bài kệ của mình: 


119. Sau khi nghe lời dạy, 
Lời Patdcârà, 

Sau khi rửa chân xong, 
Họ vào ngôi một bên, 

Chú tâm tu tâm chỉ, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 287 of353 


Làm theo lời Phật dạy. 


120. Trong đêm canh thứ nhất, 
Họ nhớ đời quả khứ 

Trong đêm canh chặng giữa, 
Thiên nhãn được thanh tịnh, 
Trong đêm canh cuôi cùng, 
Khôi sĩ ám phá tan. 


121. Đứng dậy họ lễ chân, 
VỊ giáo giới cho họ, 

Như Chư Thiên ba mươi 
Đảnh lê vị Sakka, 

Vị không bị đánh bại, 

Ở lại chô chiên trường, 
Đặt Patàdcâdrà, 

Vào hàng bậc lãnh đạo, 
Chúng tôi sẽ được sông, 
Ba mình, không lậu hoặc. 


(XLIX) Candà (Therì. 135) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng làm con một vị Bà-la-môn, ít được người biết đến, tại một làng Bà- 
la-môn. Từ lúc nhỏ, gia đình bị mât hêt tài sản, và nàng lớn lên trong điêu kiện rât thiêu thôn. 


Trong gia đình, một bệnh thời khí phát ra giết hại cả nhà, và nàng phải đi xin nhà này qua nhà khác với 
một cái bát vỡ. Một ngày kia, nàng đến chỗ Tỷ-kheo-m Pa/acâra khi vị này vừa ăn XOng. Các Tỷ-kheo- 
ni thấy nàng trong tình cảnh đáng thương hại, tiệp nàng với lòng từ mân và cho nảng ăn. Sung Sướng 
được thấy hạnh phúc tốt đẹp của các Tỷ- -kheo-ni, nàng đến gần Patàcarà, đảnh lễ, nàng ngôi xuông một 
bên để nghe pháp. Nàng nghe với tâm hồn phân khởi, và lo lắng vì kiếp sống luân hôi, nàng xuât gia. 
Nàng theo lời giáo giới của vị Tỷ-kheo-mi, nàng an trú thiền quán, nhiệt tâm tinh cần. Rồi với nghị lực 
và lời phát nguyện và sự chín muồi của trí tuệ, không bao lâu nàng chứng được quả A-la-hán với pháp 
tín thọ, nghĩa tín thọ. Suy tư đến quả chứng của mình, nàng phấn khởi nói lên bài kệ: 


122. Trước ta sống bắt hạnh, 
Không chồng và không con, 
Không bè bạn, bà con, 
Không có cơm, có áo. 


123. Ta cẩm gậy bình bát 
Đi ăn xin từng nhà, 

Bị lạnh nóng đày đọa, 
Bảy năm ta sông vậy. 


124. Thấy được đc -kheo-Hi, 
Ta nhận đô ăn uống, 

Sau khi đến, ta xin, 

Được xuát gia không nhà. 


125. Nàng Patàcàara, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 288 of353 


Thương ta, cho xuất gia, 
Rồi giảng dạy cho ta, —_ 
Hướng dân đên chân đề. 


126. Nghe xong lời nàng giảng. 
Ta làm theo lời dạy, 

Lời giảng bậc tôn Ni, 

Không phải lời trồng không, 

Ta chứng được Ba mình, 

Ta không còn lậu hoặc. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 289 of 353 


PHẨM VI 
TẠP SÁU KỆ 


(L) Năm Trăm Patàcàrà (TherÌì. 136) 


Trong thời đức Phật hiện tại, chúng sanh trong những gia đình khá giả, tại nhiều chỗ khác nhau, lấy 
chồng, có con, sống lo việc bếp nước trong gia đình. Họ đều chịu sự đau khổ khi con của họ bị chết. Rồi 
họ đi tìm đến Pø/àcàrà, đảnh lễ nàng, ngôi xuống một bên nàng và nói cho nàng biết nỗi đau khổ của 
họ. Pa/ảcàrà, làm cho họ vơi bớt sự đau khổ, nói lên những bài kệ như sau: 


157. Ông không biết con đường 
Nó đến hay nó ẩi, 

Từ đâu con trai đến, 

Ông lại khóc: 'Con tôi". 


136. Ông đâu biết con đường, 
Nó đến hay nó ẩi, 

Ông khóc nó làm gì? 

Pháp hữu tình là vậy. 


129. Không có ai yêu cầu, 
Từ chô kia, nó đên, 
Không có ai cho phép, 

Từ chỗ này, nó đi, 

Từ đâu, nó đến đáy! 

Được sống bấy nhiêu ngày. 


130. Từ chỗ này nó đến, 

Từ chô kia, nó đi, 

Nó đên một con đường! 

Nó ải một con đường, 

Mệnh Chung, hình sắc người, 
Luân hôi, nó sẽ đi 

Đến vậy, đi như kia, 

Ở đây, khóc than gì? 


Sau khi nghe nàng giảng, họ đều cảm thấy dao động và xin xuất gia, dưới sự hướng dẫn của Pzfàcàrà. 
Sau khi tinh cần triên khai thiền quán, chứng đạt được quả A-la-hán, với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. Suy 
tư trên quả chứng của mình, các vị ây lập lại bài kệ giáo hóa của Pz/àcârà và cộng thêm những bài kệ 
của chính mình như sau: 


131. Cây tên, khó thấy được, 
Từ tim ta, nhồ lên: 

Nàng diệt sẩu vì con, 

Sâu ấy ám ảnh ta. 


132. Nay cây tên được nhổ 
Không dục cáu, tịch tịnh 
Ta quy y ẩn sĩ, 

Phật, Pháp và chúng Tăng. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 290 of 353 


Về sau Tỷ-kheo-ni này rất giỏi về lời dạy của Pz/ảcàrà, nên chúng được gọi là: tùy thuộc của Pafàcàrà. 
(L1) Vàsitthi (Therì. 136) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh làm con một nhà quyền quý ở ⁄esài¡. Khi nàng lớn, nàng 
được gả cho một người chồng tương xứng và nảng sống vui VẺ VỚI người chồng. Khi có được đứa con, 
mới tập chạy, nó chết đi và nàng quá đau khổ vì đứa con chết. Khi các người bà con chữa bệnh cho 
chồng, nàng bỏ trốn và lang thang khắp đó đây cho đến khi nàng đến Ä⁄ihjlà. Tại đây, nàng thấy đức 
Phật đang đi trên đường, tự tại, tự chế, làm chủ các căn. Khi thấy bậc Đạo Sư và nhờ Phật lực nảng lấy 
lại được sự bình tĩnh. Rồi bậc Đạo Sư thuyết pháp vắn tắt cho nàng, và nàng xin được xuất gia và bậc 
Đạo Sư chấp nhận. Làm tất cả các bổn phận của mình, nàng an trú vào thiền quán, và với sự cố gắng 
vượt bực, với trí tuệ chín muỗi, nàng chứng quả A-la-hán, với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. Suy tư trên quả 
chứng của mình, nàng sung sướng nói lên niêm hân hoan của mình: 


133. Ta sâu muộn VÌ con 
Khổ, tâm CuÔng tưởng loạn, 
Lõa thể, tóc rồi ren, 

Đời sống vậy, fa sống. 


134. Lang thang đường, đồng rác, 
Nghĩa địa, đường xe đi, 

Ba năm ta đã sống, 

Kham khổ, chịu đói khái. 


đa, Rồi ta thấy Thiện Thệ, 
Đắn thành Mi-thi-la, 

Điều ngự kẻ chưa điều, 
Bác Giác Ngộ, vô ty. 


136. Lấy lui tâm bình tĩnh, 
1a đảnh lê đến gân. 
Thương ta, Gotama, 

Ngài thuyết pháp cho ta. 


137. Nghe Ngài thuyết pháp xong, 
1a xuất gia, không nhà, 

Thy hành lời Đạo Sư, 

1a chứng đạo an Ôn. 


138. Mọi sâu muộn chặt đứt, 
Đoạn tận, được chấm dứt, 
Ta liễu tri nên sốc, 

Từ đấy sâu muộn sanh. 


(LII) Khemà (Therì. 137) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh nước M⁄4agadha (Ma-kiệt-đà) ở Sảgafa, thuộc gia đình 
hoàng tộc, tên là Khemà. Nhan sắc đẹp đẽ, với đa như vàng, nàng trở thành hoàng hậu Vua Bimbisàra. 
Khi Thế Tôn ở tại Veluvana (Trúc Lâm), nàng không đi đến yết kiến đức Phật vì sợ Thế Tôn chỉ trích lỗi 
của mình. Vua muốn nàng đi thăm Trúc Lâm, nên nhờ người tán thán ngôi vườn này, và cuối cùng nàng 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 291 of353 


bằng lòng cùng vua đi đến tỉnh xá, không thấy Thế Tôn, nhưng muốn nàng thấy cho được Thế Tôn, dầu 
phải bắt nàng ở lại. Khi nàng sắp sửa từ giã tính xá nhưng không gặp được Thế Tôn, các người hầu cận 
giữ nàng ở lại và đựa nàng đến gặp đức Thế Tôn một cách miên cưỡng. Đức Thế Tôn dùng thần lực hóa 
hiện một tiên nữ rất đẹp đang đứng quạt cho Ngài, sắc đẹp thắng xa sắc đẹp của nàng rất nhiều. Rồi 
trước mắt nàng, như nhân được hóa hiện ây lớn lên trở thành già yêu răng rụng, tóc bạc, da nhăn và ngồi 
ngã xuống đất với chiếc quạt. Khemà thấy vậy, tự hỏi không biết thân mình có chịu hoàn cảnh tương tự 
hay không. Thế Tôn biết được tâm trạng của nàng bèn nói lên bài kệ: 


Người đắm say các dục, 
Tự lao mình xuống dòng, 
Như nhện sa lưới dội, 
Người trí căt trừ nó, 

Bỏ mọi kệ không màng. 
(Pháp cu, 347) 


Tập Sớ ghi chép, khi bậc Đạo Sư nói xong, nàng chứng quả A-la-hán với pháp tín thọ. Nhưng theo tập 
Apadàna, nàng chỉ mới chứng quả, Dự lưu và sau khi được phép vua cho xuât gia, nàng xuât gia và trở 
thành A-la-hán. 


Sau đó, nàng tu tập thiền quán, có danh tiếng về môn tu này, và đức Phật khi ở Je/avana (Kỳ Viên) đã 
đặt nàng vào hạng thiền quán đệ nhất. 


Một ngày kia, nàng ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây, Ác ma hiện lên, dưới hình thức một thanh niên và 
cám đồ nàng với lòng dục như sau: 


139. Nàng vừa trẻ vừa đẹp, 
Ta vừa trẻ vừa xuán, 

Với cung đàn năm điệu, 
Hãy vui hưởng, Khemà. 


Nàng trả lời: 


140. Với thân hôi thối này, 
Bệnh hoạn và mong manh, 
Ta nhàm chán ghét bỏ, 
Dục ải đã nhồ lên. 


141. Dục ví như gươm giáo, 
Các uấn đoạn đâu đài, 
Điễu người nói dục lạc, 
Nay ta đã xa la. 


142. Mọi nơi, hỷ duyệt đoạn, 
Khối sỉ ám tan tành, 

Hãy biết vậy, Ác mail 

Ngươi bị hại, Ma vương. 


143. Ngươi đánh lễ vẫng sao! 
Ngươi thờ lửa rừng sâu, 
Ngươi không biết như thật, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 292 of 353 


Kẻ ngu nghĩ rằng tịnh. 


144. Còn ta, ta đảnh lễ, 

Bác Giác ngộ, Thượng nhân, 
Giải thoát mọi khô đau, 
Hành lời Đạo Sư dạy. 


(LIIT) Sujàtà (Therì. 137) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Säkefa trong gia đình thủ khố nhà vua. Được gả chồng với 
con vị thủ khố tương xứng với gia đình, nàng sống hạnh phúc với chồng. Một hôm, trong khi đi dự lễ 
các Sao (Nakkhafakilam), nàng đi về với những, người hầu hạ, và nàng thấy bậc Đạo Sư ở vườn Arjana. 
Nàng cảm thấy bị hấp dẫn, đến gần đảnh lễ ngài và nghe ngài thuyết pháp. Bậc Đạo Sư biết căn cơ nàng 
đã chín muôi, nên đặc biệt thuyết pháp cho nàng, và thuyệt pháp xong, nàng chứng được quả A-la-hán 
với pháp tín thọ, với nghĩa tín thọ. Đảnh lễ bậc Đạo Sư, vê nhà được chồng và cha mẹ chấp thuận và với 
sự đồng ý của bậc Đạo Sư, nàng được xuất gia làm Tỷ-kheo-ni. Suy tư đến quả chứng của mình, nàng 
sung sướng nói lên như sau: 


145. Trang sức, mặc áo đẹp 
Vòng hoa, xức chiên đàn, 
Đeo mọi loại nữ trang 

Cẩm đâu chúng nữ tỳ. 


146. Mang theo đồ ăn UiỐng, 
Nhiêu món ăn cứng mềm, 
Từ nhà ta ẩi ra, 

Đi đên vườn thưởng ngoạn. 


147. Tại đây fa vui chơi, 
Rôi ta đi về nhà, 

Ta thấy ngôi tỉnh xá, 
Khi ta bước vào rừng, 
Rừng tên Anjana, 

Tại xứ Sàketa. 


148. Ti hy hào quang thể giới, 
Đảnh lê, ta tới gán, 

Thương ta, bậc Pháp nhãn, 
Ngài thuyết pháp cho ta. 


149. Nghe xong bậc Đại tiên, 
Ta thê nhập chán lý, 

Tại đấy ta chứng pháp, 

Ly trần tạo bất tử. 


150. Do liễu tri diệu pháp, 
Ta xuất gia, không nhà, 

Ba minh ta đạt được, 
Không trông rồng lời Phát. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 293 of 353 


(LIV) Anopanà (Therì. 138) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Sảke/a, trong gia đình vị thủ kho M⁄4//a. Vì nàng rất đẹp, 
nàng được tên là Anopanà (không ai sánh nổi). Khi nàng đến tuổi trưởng thành, nhiều con nhà giàu, các 
quan chức nhà vua, các hoàng tử, cử các sứ giả đến xin cưới nàng. Nghe tin vậy, nàng có tâm nguyện 
khác, nàng muốn sống đời sông không có gì hết. Nên nàng tìm đến bậc Đạo Sư nghe ngài thuyết pháp, 
nhờ trí tuệ chín muôi, nhờ nhớ đến lời dạy, nhờ nhiệt tâm thiền quán, nàng chứng được quả thứ ba, quả 
Bắt lai. Xin phép bậc Đạo Sư cho xuất gia, nàng được nhận làm Tỷ-kheo-ni. Và đến ngày thứ bảy, nàng 
chứng được quả A-la-hán. Suy tư trên quả chứng, nàng sung sướng nói lên sự phân khởi của mình: 


151. Sanh gia đình cao quý, 
Nhiêu châu bảu, tài sản, 
Đây đủ dung sắc đẹp, 

Con gái cưng MaJjha. 


152. Được con vua cầu hôn, 
Con phú gia xin cưới, 

Sứ giả đên cha ta, 

Cho tôi Anopham. 


153. Công chúa con gái ngài, 
Cân nặng như thế nào 

Tôi sẽ lặng tám lần 

Bằng vàng ròng châu báu. 


154. Ta thấy đẳng Giác ngộ, 
Bậc Thể Tôn vô thượng, 

Ta đánh lễ chân Ngài, 

Đến gân, ngôi một bên. 


155. Thương ta, Golama, 
Ngài thuyết pháp cho ía. 
Ngay tại chô ngôi ấy, 
Ta chứng quả thứ ba. 


156. Rồi ta cạo bỏ tóc, 
Xuất gia, sống không nhà, 
Hôm nay, đêm thứ bảy, 
Khát ái được gột sạch. 


(LV) Mahàpajàpatì Gotamì (Therì. 138) 


Trước khi bậc Đạo Sư ra đời, nàng được sanh ở 2evadaha, trong gia đình Mahà-Suppabuddha. Tên gia 
đình của nàng là Gofama, và nàng là em gái của Mahàmdyà. Các thầy đoán tướng tiên đoán rằng các 
người con của hai chị em sẽ là vị chuyên luân vương. Vua $%d4hodana, khi đến tuôi trưởng thành, cưới 
cả hai chị em. Sau đó, bậc Đạo Sư đản sanh, và trong khi chuyên pháp luân, ngài đi đến /⁄esaii, và phụ 
vương được quả A-la-hán mệnh chung. 


Rôi Mahàpa7àpafïi muôn xuât gia, xin phép bậc Đạo Sư nhưng không được châp nhận. Rôi nàng cắt tóc, 
đắp y, và sau thời giảng kinh về tình cân nỗ lực, nàng ra đi với năm trăm Thích-ca nữ mà các người 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 294 of 353 


chồng đã xuất gia, đi đến ƒesàii, và xin bậc Đạo Sư cho xuất gia, với sự can thiệp của Tôn giả Ananda. 
Bậc Đạo Sư châp nhận và dạy Tám kỉnh pháp cho các Tỷ-kheo-n1. 


Sau khi xuất gia, Mahàpajàpari đến yết kiến đức Phật và đứng một bên Ngài thuyết pháp cho nàng, và 
nàng tỉnh cần tinh tấn chứng được quả A-la-hán với trí tuệ trực giác và phân tích năm trăm Tỷ-kheo-ni, 
sau khi nghe Nandaka giáo giới, chứng được sáu thắng trí. 


Một ngày kia, khi bậc Đạo Sư ngồi giữa thánh chúng tại tỉnh xá Jeavana (Kỳ Viên), Ngài xác nhận 
Mahapa/apari là vị có kinh nghiệm đệ nhất, sống hưởng thọ hạnh phúc giải thoát, Niết-bàn. Đề nói lên 
lòng biết ơn của mình, Ä⁄ahảpa/àpaii tuyên bố chánh trí của mình trước mặt Thế Tôn, tán thán hạnh đức 
của Ngài đã giúp đỡ hộ trì cho nàng mà trước đây nàng không được gặp: 


157. Bậc Giác ngộ anh hùng! 
Con xin đảnh lề Ngài, 

Ngài là bậc Tôi thượng, 

Giữa mọi loài chúng sanh, 
Ngài giải khổ cho con, 

Cùng rất nhiều người khác. 


158. Liễu tri mọi đau khổ, 
Gột sạch nhân khát ái, 

Con đường Thánh tám ngành, 
Đoạn diệt, ta chứng ngộ. 


159. Trước ta sống là mẹ, 
Là con, là cha, anh, 

Là ông nội, ông ngoại, 
Đời sông trước là vậy, 
Không rõ biêt như thật, 
Luân hồi, tìm không gặp. 


160. Nay ta thấy Thể Tôn, 
Thân này thân tôi hậu, 
Sanh tử được đoạn tán, 
Nay không côn tái sanh. 
Siêng, tỉnh cần nỗ lực, 
Thường, kiên trì tỉnh tán, 
Hãy thăng đệ tử Phật, 
Hòa hợp, đảnh lễ Ngài. 

Vì hạnh phúc nhiều người, 
Ma-yà sanh Cù-đàm, 
Giải tỏa nhóm khô đau 
Cho người bị bệnh chết? 


(LV1) Guttà (Therì. 139) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Sàvz/hi trong một gia đình Bà-la-môn và tên là Ớw/¿ả. 
Khi đên tuôi trưởng thành, nàng nhàm chán đời sông gia đình và được phép gia đình cho xuât gia, dưới 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 295 of 353 


sự lãnh đạo của M⁄ahàpajàpari. Sau đó dầu nàng hành trì với tín tâm, nhưng tâm của nàng cứ chạy theo 
ngoại cảnh và do vậy nàng không thiên định được. Rôi bậc Đạo Sư muôn khích lệ nàng, phóng hào 
quang và hiện ra trước mặt nàng và nói lên bài kệ như sau: 


1ó3. Vì mục đích tối thượng, 
GŒuftà, người xuát gia, 

Từ bỏ cả con cải, 

Cho đến bản thân mình, 
Hãy nhiệt tâm hành trì, 

Chớ để tâm chỉ phối. 


164. Tâm lừa đảo chúng sanh, 
Ua ác ma lãnh vực, _ 

Luân hôi nhiễu đời sông, 
Chúng dong ruồi, sỉ mê. 


165. Dục vọng và sân hận, 
Kê cả với thân kiên, 

Cộng thêm giới cẩm thủ 
Với nghỉ hoặc thứ năm. 


1ó6. Hỡi này, Tỷ-kheo-ni, 
Từ bỏ kiêt sử này, 

Là hạ phân kiết sử, 
Ngươi hết lại đời này. 


167. Hãy tránh xa tham mạn, 
Vô mình và trạo cử, 

Chặt đứt kiên sử XOIg, 
Ngươi sẽ dứt đau khô. 


1ó8. Quảng bỏ vòng sanh tử, 
Liêu tri sự tải sanh, 

Hiện tại không WỚC VỌNG, 
Ngươi sẽ sông an tịnh. 


(LVIT) Vijjayà (Therì. 139) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Râ/agaha (Vương Xá) trong một gia đình thường dân, khi lớn 
lên nàng trở thành bạn của K»hemà, đưa nàng trở thành Trưởng, lão Ni, khi ây còn là nữ cư sĩ. Khi nghe 
Khemà xuất gia, nàng nói: Khemảd là hoàng hậu còn xuât gia được, huống nữa là ta. Nàng đi đến 
Khemà, và Khemà biệt tâm nguyện căn cơ của nàng nên thuyết pháp, khiến nàng suy tư đến sanh lão 
bệnh tử và tìm được an ồn trong đạo pháp. Rồi Khemà cho nàng xuất gia, nàng hầu hạ, học hỏi làm tròn 
bốn phận của mình, tu tập thiền quán và khi trí tuệ thuần, nàng chứng được quả A-la-hán với pháp tín 
thọ, nghĩa tín thọ. Rồi suy tư trên quả chứng của mình nàng nói lên sự sung sướng phấn khởi của nàng: 


169. Bắn lần và năm lần 
Ta ra khỏi tỉnh xả, 

Tâm không được an tịnh, 
Không chê ngự được tâm. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 296 of 353 


170. Ta đến Tỷ-kheo-ni, 
Ta hỏi, đàm luận pháp, 
Nàng thuyết pháp cho 1a, 
Về giới và về xứ. 


BI Bốn sự thật bậc Thánh 
Về các căn, các lực, 

Giác chỉ, tám đường chánh, 
Đạt đạo tôi thượng nghĩa. 


172. Nghe lời vị ấy dạy, 
Ta làm theo giáo huản, ˆ 
Trong đêm canh thứ nhất, 
Ta nhớ đên đời trước. 


173. Trong đêm canh chặng giữa 
Thiên nhãn được thanh tịnh, 
Trong đêm canh cuôi cùng, 

Khôi sỉ ảm tan tành. 


174. Từ đấy ta được sống, 
Biên mãn thân hỷ lạc, 
Đêm thứ bảy, duôi chân, 
Khôi sỉ ám tan tành. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 297 of 353 


PHẨM VI 
TẠP BẢY KỆ 


(LVTIIT) Uttarà (Therì. 140) 


Trong. thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Sảvø//hi, trong một gia đình thường dân, tên là U/arà. Khi 
đến tuổi trướng thành, nàng nghe Pzfàcảrà thuyết pháp, trở thành một tín nữ, xuất gia và trở thành vị A- 
la-hán. Rồi suy tư trên quả chứng của mình, nàng phấn khởi nói lên bài kệ: 


175. Loài Người trong tuổi trẻ, 
Câm chày giã lúa Sao, 

Tuổi trẻ được tài sản, 

Nuôi dưỡng vợ và con. 


176. Hãy hành lời Phật dạy, 
Không làm gì nhiệt não, 
Rửa chân thật mau lẹ, 

Hãy ngôi xuống một bên. 


177. Sau khi an trú tâm, 

Nhưt tâm, khéo định tĩnh, 

Hãy quản sát các hành, 

Thuộc ngoại, không thuộc ngã. 


178. Ta nghe lời giáo huấn, 
Lời Patàcdrd; 

Sau khi ta rửa chân, 

Bước vào, ngồi một bên. 


179. Trong đêm canh thứ nhất, 
1a nhớ đời quả khứ, 

Trong đêm canh chặng giữa 
Thiên nhãn được thanh tịnh. 


180. Trong đêm canh cuối cùng, 
Khỏi sĩ ảm tan tành, 

Từ ba mình, đứng dậy 

Giáo huán Ngài, làm xong. 


Tổ]. Như Thiên chủ Sakka, 
Ở cối trời Ba mươi, 
Không bao giờ bại trận, 

Ở tại các chiên trường, 

Ta sông, tôn xưng Ngài, 
Là bậc Thây lãnh đạo, 

1a chứng được ba mình, 
1a không còn lậu hoặc. 


Một hôm nàng tu tập thiền quán dưới sự hướng dẫn của Pz/àcàrà, ngồi trong phòng của nàng, nàng suy 
nghĩ: 'Ta sẽ không ngồi dậy nếu tâm ta không giải thoát khỏi các lậu hoặc'. Quyết định như vậy, nàng 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 298 of 353 


triển khai trí tuệ, thiền quán, chứng được quả A-la-hán, với sức mạnh trực giác và triệt quán Chánh 
pháp. Sau khi tiếp tục quán mười chín đề tài với ý thức 'không biết ta có làm đủ những điều cân phải làm 
chăng', nàng nói lên sự sung sướng của nàng với những bài kệ ghi ở trên và nàng duỗi chân ra. Khi trời 
rạng đông và đêm đã sáng, nàng tìm gặp vị Tỷ-kheo-ni và lập lại những bài kệ của nàng. 


(LIX) Calà (Therì. 141) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Magadha, tại làng Nalaka, con của một nữ Bà-la-môn tên là 
Surùpasàrì. Khi đến tuổi đặt tên, nàng được gọi là Cà/v. Em gái nàng tên là Upacalà và em nhỏ nhất tên 
là S?sùpacalà và cả ba là em của Tôn giả Sâripufa. Khi ba đứa em nghe người anh xuất gia trở thành vị 
Tỷ-kheo chúng suy nghĩ: Đây không phải là một giáo pháp thường tình, một sự xuất gia thường tình, vì 
một người anh như người anh chúng ta đã quyết tâm tu hành theo; ba nàng cũng xuất gia, dầu gia đình 
than khóc. Với sự tinh tấn, tinh cần, cả ba tu hành, chứng quả A-la-hán và sông an lạc giải thoát. 


Rồi Tỷ-kheo-ni Cafà, sau khi đi khất thực, đi vào rừng ndho để nghỉ trưa và tại đấy Ác ma hiện ra để 
cám dỗ nàng. Trong kinh, có đề cập đến vấn đề này. 


Tỷ-kheo-ni C2/2, sau khi đi khất thực ở Sàvz/fi, đi vào trong rừng an lạc để nghỉ trưa. Đi vào rừng 
Andho, nàng ngồi xuống một gốc cây, Ác ma đến để lung lạc nàng và hỏi nàng những câu trong các bài 
kệ của nàng. Sau khi nàng nói lên những đức hạnh của vị Đạo Sư, và sức mạnh của Chánh pháp, nàng 
làm cho Ác ma thấy rõ sự vô ích của mình muốn cám dỗ nàng và Ác ma thất vọng biến mất. Rôi nàng 
nói lên sự sung sướng phấn khởi của nàng và câu chuyện với Ác ma như sau: 


182. Sau khi an trú niệm, 
Tỷ-kheo-ni luyện căn, 
Thể nhập đạo an tịnh, 
An lạc tịnh các hành. 


Ác ma: 


183. Vì ai, ngươi đầu trọc, 
Hiện tướng, Sa-môn nỉ? 
Không theo hệ phái nào, 
Sao sông sỉ mê vậy? 


Calà: 


184. Các hệ phái ngoại đạo 
Nương tựa trên tà kiên, 

Họ không hiểu Chánh pháp 
Họ không thuân thục pháp. 


185. Sanh gia tộc Thích-ca, 
Đức Phật, bậc VÔ fỷ 

Ngài thuyết pháp cho ta, 
Vượt qua các tà kiên. 


186. Ngài thuyết Tám thánh đạo, 
Vẻ khổ, nguyên nhân khổ, 
Về vượt qua đau khổ 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 299 of 353 


Và con đường khổ diệt. 


167. Ta nghe lời Phật dạy, 
Sông vui thích giáo pháp, 
Ba mình đã đạt được, 

Lời Phật dạy làm xong. 


188. Mọi nơi, hỷ duyệt đoạn, 
Khỏi sỉ ám tan tành! 

Hãy biết vậy, Ác ma! 

Người bị hại, Ma vương. 


(LX) Upacàlà (Therì. 141) 


Câu chuyện giống như Tỷ-kheo-ni Ca/à. Như Càià, nàng chứng quả A-la-hán, và bị Ác ma cám dỗ 
nhưng Ác ma đã thât bại: 


189. Trụ niệm có pháp nhãn 
1-kheo-ni luyện căn, 

Thê nhập đạo an tịnh, 

Bậc thượng nhân hành trì. 


Ác ma: 


190. Sao ngươi không thích sanh, 
Có sanh mới hưởng dục, 

Hãy hưởng thọ dục lạc, 

Chớ hối tiếc vỀ sau. 


Upacàalàa: 


191. Đã sanh, thời bị chết, 
Tay chân bị đứt đoạn, 

Bị giết, trói, phiền não. 
Sau đưa đến khổ đau. 


192. Sanh gia bậc Thích-ca 
Đức Phật không chiến bại. 
Ngài thuyết pháp cho ta, 
Vượt qua khỏi sự sanh. 


193. Ngài thuyết Tám thánh đạo, 
Vẻ khổ, nguyên nhân khổ, 

Về vượt qua đau khổ, 

Và con đường khổ diệt. 


194. Ta nghe lời Ngài dạy, 
Sống vui thích giáo pháp, 
Ba mình đã đạt được, 

Lời Phát dạy làm xong. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 300 of 353 


195. Mọi nơi, hỷ duyệt đoạn, 
Khỏi sỉ ám tan tành, 

Hãy biết vậy, Ác mail 

Ngươi bị hại, Ma vương. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 301 of353 


PHẨM VII 
TẬP TÁM KỆ 


(LXT) Sìsupacàlà (Therì. 142) 


Câu chuyện giống như hai câu chuyện trước. Nàng theo gương người anh, xuất Ø1a và chứng quả A-la- 
hán. Hưởng thọ sự an lạc, nàng suy tư đến quả chứng, đã làm những điều cần làm và nói lên sự sung 
sướng của nàng: 


196. Tỷ-kheo-ni giữ giới, 
Khéo hộ trì các căn, 

Đạt được đạo an tịnh, 
Nước cam lô thuần tịnh. 


AÁc ma: 


197. Chư Thiên cối Ba mươi, 
Đạ-ma và Đáu-suất, 

Chư Thiên trời Hóa Lạc, 
Chư Thiên cõi Tự Tại. 

Hãy hướng tâm chỗ Ấy, 

Chỗ xưa kia nàng sống. 


Khi Trưởng lão ni nghe vậy, liền nói: 'Hãy dừng lại, Ác mai Dục giới mà ngươi nói đến, cho đến cả thế 
giới vũ trụ đều bị lửa tham, lửa sân, lửa sỉ đốt cháy. Tại chỗ â Ấy, người có trí không ưa thích'. Nêu rõ cho 
Ác ma thấy tâm của mình đã xa lìa Ma giới, nàng trách mắng Ác ma như sau: 


198. Chư Thiên cối Ba mươi, 
ĐDạ-ma và Đáâu-suát, 

Chư Thiên trời Hóa Lạc, 
Chư Thiên cối Tự Tại. 


199. Thời này đến thời khác, 
Hữu này đến hữu khác, 
Chúng đêu bị thân kiến, 
Lãnh đạo và chỉ phối, : 
Chúng không vượt thân kiên, 
Luân chuyên vòng sanh tử, 


200. Toàn thể giới bốc cháy 
Toàn thế ` giới động cháy, 
Toàn thể giới bừng cháy, 
Toàn thê giới rung động. 


201. Phật thuyết pháp cho fa, 
Pháp bất động vô tỷ, 

Được bác không phàm phu, 
Phục vụ và nhiệt hành, 

Chó áy, tâm ÿ ta, 

Hán hoan và tra thích. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 302 of 353 


202. Ta nghe lời vị ấy, 
Sông vui trong giáo pháp, 
Ba mình đã đạt được, 

Lời Phật dạy làm xong. 


203. Mọi chỗ, hỷ diệt đoạn, 
Khỏi sỉ ám tan tành, 

Hãy biết vậy, Ác mai! 
Người bị bại, Ma Vương. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 303 of 353 


PHẨM IX 
TẠP CHÍN KỆ 


(LXTIT) Mẹ Của Vaddha 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở thành phố 8hàrukaccha, trong một gia đình thường dân. 
Sau khi lập gia đình, nàng sanh được một người con, đặt tên là ƒadda và nàng được biết là mẹ ƒaddha. 
Nghe một lột -kheo thuyêt pháp, nàng trở thành một tín nữ, và giao lại con cho bà con. Nàng đi đến các 
Tỷ-kheo-ni và xuất gia. Vzddha đi thăm mẹ, đi một mình vào tỉnh xá Tỷ-kheo-ni và bị mẹ khiển trách 
như sau: 


204. Vaddha, chớ bao giờ, 
MRơi vào cối tham dục, 

Này con, chớ chia phân, 
Trong đau khổ liên tục. 


205. Hạnh phúc là ẩn sĩ, 
Không tham, nghỉ đoạn tận, 
Sống mát lạnh, chế ngự, 
Không còn các lậu hoặc. 


206. ẩn sĩ ấy hành trì, 

Con đường đạt chánh kiến, 
Chấm dứt sự khổ đau, 
Vaddhal Hãy tiến tu. 


Rồi Vaddha suy nghĩ: 'Mẹ ta chắc đã chứng quả A-la-hán', nên nói như sau: 


207. Với tự tín mẹ nói, 
Mục đích này cho con, 
Mẹ thân! Con nghĩ răng, 
Mẹ không còn tham dục. 


Rôi vị Trưởng lão Ni trả lời, nêu rõ trách nhiệm của mình đã làm xong: 


208. Vaddha! Phàm hành gì, 
Thấp, cao hay bậc trung, 
Một tí nhỏ tham dục, 

Không có ở nơi ta. 


209. Ta đoạn mọi lậu hoặc, 
Không phóng dạt, thiên tu, 
Ba mình đã đạt được, 

Làm xong lời đạy. 


Người con dùng lời khuyên của mẹ để tự sách tấn đi vào tinh xá, ngồi trên chỗ mình thường ngồi, triển 
khai thiên quán và chứng quả A-la-hán. Suy tư trên hạnh phúc về quả chứng của mình, ƒađadha đi đền 


mẹ và nói lên chánh trí của mình: 


210. V¡ diệu thay, mẹ ta, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 304 of 353 


Khích lệ, thúc đây ta, : 
Những kệ thuộc chân đề, 
Với lòng từ thương tưởng. 


2LI. Ta nghe lời mẹ dạy, 
Lời giáo giới mẹ hiên, 
Ta hành pháp cảm kích, 
Đạt an ôn khô ách. 


212. Ta tỉnh tấn tịnh cần, 
Ngày đêm không biêng nhác, 
Được mẹ khéo khích lệ, 

1a chứng tịnh tôi tượng. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 305 of 353 


PHẨM b.ắ 
TẬP MƯỜI KỆ 


(LXTTIT) Kisà Gotami (Therì. 143) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Sàvaffhï, trong một gia đình nghèo khổ, tên là Gota mì, 
vì nàng yếu đuối nên được gọi là Kisà Gø/amì (Gotamì ốm yếu). Khi lập gia đình, nàng bị khinh thường 
và được gọi là con gái một người không có gì. Nhưng khi nàng có con, nảng được kính trọng. Khi người 
con lớn lên và có thể chạy được, nó chết, và nàng cảm thấy đau khổ, và nhớ đến sự đôi xử với mình 
được thay đối khi đẻ đứa con, nàng nghĩ: 'Chúng sẽ giữ lấy con ta và đem bỏ vào nghĩa địa'. Nàng ôm 
đứa con chết vào lòng và đi vào từng nhà xin: 'Hãy cho con tôi thuốc'. Và được trả lời: Nay thuốc còn gì 
dùng nữa'. Nhưng nàng không hiểu. Có người thương xót khuyên nàng đến đức Phật đề xin thuốc, Nàng 
đi đến tỉnh xá và xin đức Phật: Hãy cho con tôi thuốc'. Bậc Đạo Sư thấy được hy vọng tu chứng nơi 
nàng bèn nói: 'Hãy đi đến nhà nào không có người chết, và đem lại một hột cải!' Nàng vâng lời, đi vào 
nhà đầu tiên và yêu cầu như vậy, nhưng bị từ chối, vì trong nhà có người chết. Nàng đi vào nhiều nhà 
khác, được trả lời như vậy và nàng nghĩ: 'Đây có thể là bậc Đạo Sư dạy khéo cho ta', nên nàng đem dặt 
con nàng ở nghĩa địa và nói: 


Pháp này không riêng làng, 
Không riêng thành, gia tộc, 
Không riêng cho một ai, 
Cho đến toàn thể giới, 

Kê cả các chư Thiên, 

Ở tại mọi từng trời, 

Pháp nhỉ là như vậy. 

lát cả là vô thường. 


Rồi nàng đi đến bậc Đạo Sư, và khi ngài hỏi có tìm được hột cải không, nàng trả lời: 'Việc làm đã làm 
xong về hột cải. Hãy xác nhận cho con. 


Thê Tôn nói: 


Tâm còn bị đắm say, 
Con cái và súc vật, 
Tử thân bắt người ấy, 
Như lụt trôi làng ngủ 
(Pháp cú, 287) 


Khi đức Phật nói xong, nàng chứng được Sơ quả (quả Dự lưu) và xin được xuất gia. Đức Phật chấp nhận 
và nàng được các Tỷ-kheo- -mi cho thọ giới. Sau đó, không bao lâu nàng nghiên cứu về nguyên nhân của 
sự vật và khiến thiền quán tăng trưởng. Rồi bậc Đạo Sư nói lên bài kệ: 


Người sống một trăm năm, 
Không thây pháp sanh diệt, 
Tót hơn sông một ngày, 
Thấy được pháp sanh diệt. 
(Pháp Cú 113) 


Khi đức Phật nói xong, nàng chứng quả A-la-hán. Vì nàng đặc biệt tu hạnh khắc khổ nên nàng mặc thô 
y, và đức Phật ngôi tại tinh xá Kỳ Viên đặt nàng vào hạnh mặc thô y đệ nhứt. Suy tư trên quả chứng của 
mình, nàng nói lên những bài kệ này trước mặt Thê Tôn, những bài kệ tán thán sự thân cận với các bậc 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 306 of 353 


Hiền Thánh: 


213. Bạn lành được ẩn sĩ, 
Khấp thê giới, ngợi khen, 
Thân cận với bạn lành, 
Kẻ ngu thành người trí. 


214. Hãy thân bậc chán nhân, 
Thân vậy, trí tăng trưởng, 
Thân cận bậc chán nhân, 
Mọi khô đau được thoát. 


ở An) Hãy biết, Bồn thánh để, 
Khổ và khổ tập khởi, 

Biết về đau khổ diệt, 

Và đoạn Thánh tắm ngành. 


216. Khổ thay phận nữ nhân, 
Chính Ngài đã nói lên, 

Bậc đánh xe điễu ngự, 
Những ai đáng điểu ngự, 

Khổ thay phận chẳng chung, 
Nhiễu người một lân sanh. 


217. Trong đau khổ đâm họng, 
Mẹ yêu uông thuốc độc, 
Trường hợp gặp bào thai, 

Bị chết khi đang sanh, 

Cả hai mẹ và con, 

Đêu cùng gặp tai nạn. 


218. Khi mạng thai đi về, 
Ta thấy chỗng chết đường, 
Và khi ta sanh đẻ, 

Ta không về đến nhà. 


219. Hai con đêu bị chết, 
Chồng nữ nhân khốn khổ, 
Lại bị chết siữa đường; 
Mẹ, cha và cả anh, 

Đâu cùng bị thiêu đối, 
Dần chung trên đồng lửa. 


220. Ôi, nữ nhân khốn kh, 
Sanh gia cảnh khôn cùng, 
Người phải chịu khổ đau, 
Vô lượng, không kể xiẾt. 
Nước mắt người đã khóc, 
Trải nhiều ngàn lần sanh. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 307 of 353 


221. Ta thấy giữa nghĩa trang, 
Thịt con ta bị ăn, 

Gia đình bị tàn hại, 

BỊ mọi người khinh bị, 

Tuy vậy, người chêt chông. 
Đạt được sự bát tử. 


222. Ta tu tập Thánh đạo, 
Đường tắm ngành, bắt tử, 

Ta chứng được Niêt-bàn, 

Thây được gương Chánh pháp. 


223. Trên ta, mũi tên đám, 
Đã được rút ra khỏi, : 
Gánh nặng đã đặt xuống, 
Việc nên làm đã làm, 

1a là Trưởng lão Ni, 
Kisà-Gofami, 

Với tâm khéo giải thoát, 
1a nói lên đời này. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 308 of 353 


PHẨM XI 
TẠP MƯỜI HAI KỆ 


(LXTIV) Uppalavanna 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Sảvz//h¡, con gái của vị trưởng kho bạc. Vì da nàng màu 
tim của sen xanh, nàng được gọi là Uppalavannad. Khi nàng đến tuổi trưởng thành, vua và thường dân 
dành nhau đến cưới nàng. VỊ trưởng kho bạc, không thể làm cho mọi người bằng lòng, nghĩ đến một kế 
để giải quyết. Ông cho gọi Uppalavannà và yêu câu nàng xuất gia. Và vì căn cơ đã thuần thục, nàng 
nhận lời ngay, và được đưa đến tinh xá Tỷ-kheo-ni đề xuất gia. 


Sau một thời gian, khi nàng phụ trách công việc dọn dẹp phòng làm lễ Bố-tát, nàng thắp ngọn đèn quét 
phòng. Rồi lấy ngọn đèn làm tướng để thiền quán, không bao lâu nàng chứng được quả A-la-hán. Nàng 
trở thành vị thần thông đệ nhất. 


Và bậc Đạo Sư, ngồi giữa đại chúng ở Jefavana ấn chứng cho nàng là thần thông đệ nhất. Nàng suy tư 
trên quả an lạc của thiên và thánh quả, nói lên một sô bài kệ. Đây là những lời thôt ra tà miệng một bà 
mẹ trở thành tình địch với con gái của mình, đối với một người mà sau này trở thành vị Tỷ-kheo tên là 
Tỷ-kheo ở trên bờ sông Hằng. Những bài kệ này nói lên sự nguy hiểm, sự hạ liệt và sự uế nhiễm của các 
dục: 


224. Hai, mẹ và con gái, 
Chúng tôi sông một chồng, 
Lời nàng đã nói lên 

Làm ta xúc động mạnh, 
Cảnh ngộ thật hy hữu, 
Làm tóc lông dựng ngược. 


225. Đáng ngán thay các dục, 
Bắt tịnh, hồi, nhiều gai, 

Ở đây, mẹ, con gái, 

Chúng tôi lấy một chông. 


226. Thấy nguy hiểm trong dục, 
Viễn ly an ôn vững 

Nàng xuất gia Vương Xá, 

Bỏ nhà, sông không nhà. 


H 

Sung sướng nàng nói lên quả chứng của mình. 
227. Ta biết các đời trước, 
Thiên nhân được thanh tịnh, 
Trí biết được tâm người, 


Nhĩ giới được trong sạch. 


228. Ta chứng được thân thông, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 309 of 353 


Lậu tận ta đạt được, 
Ta chứng sáu thăng tri, 
Lời Phật dạy, làm xong. 


TH 
Nàng hiện lên một thần thông với sự chấp thuận của bậc Đạo Sư và ghi như sau: 


229. Do hiện hóa thân thông, 
Ta đên xe bôn ngựa, 

Ta đảnh lê chân Phật, 

Thê giới chủ, quang vinh. 


IV 
Nàng bị Ác ma đến quấy phá, tại rừng cây %à/øz và trách móc Ác ma. 
Ác ma: 


230. Nàng đi đến gốc cây, 
Đang nở hoa tuyệt đẹp, 
Nàng đên, đứng một mình, 
Dưới góc cây có hoal 
Nàng đến chỉ một mình; 
Này kẻ dại khở kia, 

Sao nàng lại không sợ, 

Có kẻ cám đồ nàng! 


Nàng: 
231. Trăm ngàn người cảm dỗ, 
Có đên đáy như ngươi, 
Máy lông ta không động, 
1a không gì hoảng hồi, 
Ác ma, làm Sì f4, 
Khi ngươi đên một mình. 


232. Ta có thể biến mắt, 
Hay vào bụng nhà ngươi, 
Ta đứng giữa hàng mỉ, 
Ngươi không tháy ta đứng. 


233. Với tâm khéo nhiếp phục, 
Thân túc khéo tu trì, 

Sảu thăng trí, ta chứng, 

Lời Phát dạy, làm xong. 


234. Các dục giống gươm giáo, 
Chém nát các uán ta, 
Những dục mà ngươi gọi, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 310 of353 


Là lạc thu cuộc đời. 
Ngày nay, dục lạc ây. 
Với ta, không háp dán. 


235. Ở tất cả THỌI HƠI, 
H lạc được đoạn tận, 
Khôi tôi tăm mù ám, 
Đã bị làm tan nát, 

Hỗối này kẻ Ác ma, 
Ngươi hãy biết như vậy, 
Ngươi chỉnh là Ác ma, 
Ngươi đã bị bại trận. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 311 of353 


PHẨM bội! 
TẬP MƯỜI SÁU KỆ 


(LXV) Punnà hay Punnikà (Therì. 146) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Sảvøíihi, trong gia đình ông Anà(hapindika (Cấp Cô 
Độc) con gái của một người nô lệ. Nàng chứng được quả Dự lưu khi nghe kinh Sư tử hồng (Trung Bộ 
Kinh, kinh số 11 hay 12). Về sau, sau khi nảng hóa độ được một Bà-la-môn tin tưởng nhờ nước làm cho 
thanh tịnh và được cảm tình của ông chủ, nàng được thoát ly khỏi giới nô lệ, và với sự bằng lòng của 
ông chủ, nàng được xuất gia. Và nhờ triển khai thiên quán, nàng chứng quả A-la-hán với hiệu pháp và 
hiêu nghĩa. Suy tư trên quả chứng của mình, nàng nói lên những bài kệ như sau: 


236. Mùa đông fa mang nước, 
Luôn luôn xuống đòng nước, 
Ta sợ các hình phạt, 

Lời trách móc các bà. 


237. Hõi này Bà-la-môn, 
Ngươi sợ hãi vì ai? 

Luôn luôn xuông dòng nước, 
Tay chân run cẩm cập. 
Ngươi phải chịu cảm thọ, 
Mới lạnh quá độ vậy? 


238. Và nàng có biết chăng 
Hồi này Punnikà? 

Sao nàng lại đên hỏi 

VỊ làm các nghiệp lành, 

VỊ đã chận đứng lại, 

Các nghiệp ác bất thiện. 


239. Vị ấy già hay trẻ, 
Làm các nghiệp ác độc, 
Người ấy nhờ rảy nước, 
Được giải thoát ác nghiệp. 


240. Ai nói với ngươi vậy, 
Kẻ ngu với kẻ ngu, 

Người tin nhờ rẫy nước, 
Được giải thoát ác nghiệp. 


241. Tất cả những ếch, rùa, 
Sẽ được lên cối trời, 

Cùng các răn cả sáu, 

Và các thủy vậy khác. 


242. Kẻ giết bò giết heo, 
Kẻ đánh cá sanh thú, 
Các kẻ cướp giêt người, 
Các người làm ác khác, 
Họ nhờ có rảy nước, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 312 of353 


Có thể thoát ác nghiệp. 


243. Nếu những con sông này, 
Có thê làm trôi mát, 

Ác nghiệp xưa ngươi làm, 
Chúng cũng làm trôi luôn, 

Các thiện nghiệp ngươi làm, 
Khiên ngươi thành rông không. 


244. Phạm chí vì cải gì, 
Ngươi sợ phải xuông nước, 
Cải áy chớ có làm, 

Chớ để lạnh hại da. 


245. Ta đi theo tà đạo, 
Nàng hướng ta Thánh đạo, 
Thưa nàng ía cho nàng, 
Cái áo thâm nước này. 


246. Ngươi giữ cái áo lại, 
Ta không muôn cái áo! 
Nếu ngươi sợ đau khổ, : 
Nếu ngươi không thích khổ. 


247. Chớ làm các điễu ác, 
Công khai hay kín đáo, 
Nếu ngươi làm sẽ làm, 
Làm các điều ác nghiệp. 


248. Ngươi không thoát đau khổ, 
Dầu thấy đến, ngươi chạy, 

Nếu ngươi sợ đau khổ, 

Không ưa thích đau khổ. 


249. Hãy đến quy y Phật, 
Quy y Pháp và Tăng, 
Hãy chấp nhận Giới luật, 
Ngươi sẽ được lợi ích. 


250. Ta đến quy y Phật, 
Quy y Pháp và Tăng, 
1a chấp nhận Giới luật, 
Ta sẽ được lợi ích, 


251. Trước ta là bà con, 
Với tộc họ Phạm thiên, 
Nay ta là Phạm chí, 
Chân thật là như vậy, 
Ta chứng ngộ Ba mình, 
Đáy đu trí Vệ-đà, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 313 of353 


An ôn đến với ta, 
Tâm tư được gột sạch. 


VỊ Bà-la-môn quy y và thọ năm giới. Về sau được nghe bậc Đạo Sư thuyết pháp trở thành một thiện 
nam và xuất gia. Nhờ tỉnh cần tu tập không bao lâu chứng được Ba minh, và nghĩ đến quả chứng của 
mình, nói lên bài kệ này. Và vị Tỷ-kheo-mi, lập lại bài kệ ây trở thành bài kệ của mình. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 314 of353 


PHẢM XII 
TẬP HAI MƯƠI KỆ 


(LXVTI) AmbapàIì (Therì. 147) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh dưới một gốc cây xoài trong vườn vua Ƒøsðlï và được gọi 
là Ambapàli. Nàng rất đẹp nên đến khi lớn lên nhiều vương tôn công tử cạnh tranh để chiếm đoạt nàng. 
Về sau đề tránh những cạnh tranh ấy và cũng do nghiệp lực của nàng, nàng trở thành một kỹ nữ. Vì lòng 
tin đối với bậc Bồn Sư, nàng xây dựng một tỉnh xá trong ngôi vườn của nàng và cúng cho đức Phật và 
chúng Tăng. Khi nàng nghe con nàng, tức là Trưởng lão ƒữnalakondanna thuyết pháp, nàng triển khai 
thiền quán về lý vô thường, như thân nàng, chứng Tam minh và nàng nói lên những bài kệ sau đây: 


252. Đen như sắc con ong, 
Tóc dài ta khéo UỐn, 

Nay biên đôi vì già, 

Như vải gai, vỏ cây, 

Đúng như lời giảng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 


253. Thơm như hộp ướp hương, 
Đầu ta đây những hoa, 

Nay biên đôi vì già, 

Hồi như lông con thỏ, 

Đúng như lời giảng đạy, 

Của bậc nói sự thát. 


254. Như rừng khéo vun trồng, 
Lược kim tu chói sáng, 

Nay biên đổi vì giả, 

Tóc lơ thơ rơi rụng, 

Đúng như lời giảng dạy, 

Của bậc nói sự thật 


255. Trang điểm với bện tóc, 
Sáng chói nữ trang vàng, 
Tóc mêm mại êm dịu, 

Thơm ngái với mùi hương, 
Nay biên đôi vì già, 

Rơi rụng đầu sói trọc, 

Đúng như lời giảng đạy, 
Của bậc nói sự thát. 


256. Trước lông mày của ta, 
Chói sáng khéo tô vẽ, 

Nay biên đôi vì già, 

Nhăn nheo, rơi Su SỤP, 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 


257. Mắt ta xanh và dài, 
Sáng đẹp như châu báu, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 315 of353 


Nay biến đổi vì già, 

Hự hại không chói sáng, 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của bậc nói sự thát. 


258. Lỗ mũi mêm và thon, 
Sáng chói và trẻ măng, 
Nay biên đôi vì già, 

Héo khô và tàn tạ, 

Đúng như lời giảng dạy, 
Của bậc nói sự thát. 


259. Trước tai ta sáng chói, 
Như vàng vòng khéo làm, 
Nay biên đôi vì già, —_ 
Nhăn nhĩu chảy xệ xuống, 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của bậc nói sự thát. 


260. Trước răng ta sảng chói, 
Như búp nụ. chuốôi hoa, 

Nay biên đôi vì già, 

Bề gãy vàng như lúa, 

Đúng như lời giảng dạy, 

Của bậc nói sự thát. 


261. Ngọt là giọng nói ta, 
Như chim cụ hót rừng, 
Nay biên đôi vì già, 
Tiêng bề bị đứt đoạn, 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của bậc nói sự thát. 


262. Trước cổ ta chói sáng, 
Mêm đây đặn nhu nhuyên, 
Nay biên đôi vì già, - 
Nhiêu ngắn và khô căn, 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của bậc nói sự thát. 


263. Trước cảnh tay của ta, 
Sáng như hai cội tròn, 

Nay biên đôi vì già, 

Như hoa kèn yết ớt, 

Đúng như lời giảng dạy, 
Của bậc nói sự thật. 


264. Trước bàn tay của ía, 
Mêm mại như cành hoa, 
Sáng như nữ trang vàng, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 316 of353 


Nay biến đổi vì già, 
Như rê cây khô căn, 
Nhăn nhĩu và thô nhám, 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của bậc nói sự thát. 


265. Trước vú ta sáng chói, 
Căng thăng và tròn đây, 

Nay biến đổi vì già, 

Trồng rỗng treo lúng lắng, 
Nhự da không có nước, 

Trồng không, không căng tròn, 
Đúng như lời giảng dạy, 

Của bậc nói sự thát. 


266. Trước thân ta chói sáng, 
Như giáp vàng đánh bóng, 
Nay biên đôi vì giả, 

Đáy vét nhăn nhỏ xíu, 

Đúng như lời giảng dạy, 

Của bậc nói sự thát. 


267. Trước bắp về của ta, 
Sáng chói như vôi voi, 
Nay biên đổi vì già, 
Giống như những ông tre, 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của bậc nói sự thát. 


268. Trước ống chân của ta, 
Mềm mại như vòng vàng, 
Nay biến đổi vì giả, 

Chẳng khác gậy cây mè, 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của bậc nói sự thát. 


269. Trước chân ta chói sảng, 
Với lông mêm như bông, 

Nay biên đổi vÌ già, 

Nứt nẻ đây đường nhăn, 
Đúng như lời giảng dạy, 

Của bậc nói sự thát. 


270. Thân này là như vậy, 
Nay già chứa nhiêu khó, 
Ngôi nhà đã cũ kỳ, — 
Vôi trét trờng rơi xuông, 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của bậc nói sự thát. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 317 of353 


Và vị trưởng lão Ni, thấy được những hình tướng vô thường trên thân của mình, nhận thức được tánh vô 
thường của ba giới: Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, tâm tư quán triệt tánh Vô thường, Khô, Vô ngã, 
và phát triên tuệ quán trên con đường tu tập chứng được quả A-la-hán. 


(LXVIT) Rohinì (Therì. 150) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ở ƒesa trong nhà một phú gia Bà-la-môn và được đặt tên là 
Rohinì (con bò đỏ, nâu). Đến tuổi trưởng thành, khi đức Phật còn ở Vesali, nàng đến nghe pháp, chứng 
được quả Dự lưu. Rồi nàng giảng pháp cho cha mẹ, cha mẹ chấp nhận pháp và cho phép nàng xuất gia. 
Nàng khai triển thiền quán và không bao lâu chứng quả A-la-hán với hiểu biết về nghĩa và về pháp. 


Suy tư đến một cuộc đàm thoại về pháp với phụ thân, khi nàng mới chứng quả Dự lưu, nàng nói lên sự 
phân khởi của nàng với những bài kệ sau đây về nội dung cuộc đàm thoại: 


271. Nàng chỉ cho ta thấy, 
Đây là một Sa-môn, 

Nàng thức ta tỉnh dậy, 
Đâáy là một Sa-môn, 

Nàng khen tặng Sa-môn, 
Muôn thành nữ Sa-môn. 


272. Nàng tìm cho Sa-môn 
Rất nhiều đô ăn uống, 

Này hỡi, Rô-hi-ni, 

Sao nàng quý Sa-môn? 


273. Họ nhác không thích làm, 
Sông với đồ người cho, 
Họ ham lợi thích ngọt, 
Sao nàng quỷ Sa-môn? 


274. Cha thân đã lâu rồi, 
Cha hỏi về Sa-môn, 

Con sẽ tản thản họ l 
Tuệ giới hạnh tỉnh cần. 


275. Họ thích làm không nhắc, 
Họ làm việc tối thắng, 

Họ trừ bỏ tham sân, 

Vì vậy con quý họ. 


276. Ba cội gốc điểu ác, 
Họ quét sạch thanh tịnh, 
Mọi điểu ác đoạn tận, 
Vì vậy con quỷ họ. 


277, Thân nghiệp họ trong sạch, 
Khâu nghiệp họ cũng vậy, 

Ý nghiệp họ trong sạch, 

Do vậy con quỷ họ. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 318 of353 


278. Không cầu uế giải thoát, 
Như vỏ óc trong sạch, 

Trong sạch cả bên trong, 
Trong sạch cả bên ngoài, 
Công đức họ trăng tỉnh, 

Do vậy con quỷ họ. 


279. Nghe nhiễu thọ trì pháp, 
Mạng sông đúng Chánh pháp, 
Họ thuyết nghĩa thuyết pháp, 
Do vậy con quỷ họ. 


280-281, Nghe nhiều thọ trì pháp, 
Mạng sông đúng Chánh pháp, 
Như tâm giữ chánh niệm, 

Lời sảng suối khiêm nhường 

Họ châm dứt đau khó, 

Do vậy con quỷ họ. 


282. Từ làng họ ra đi, 
Không nhìn ngó vật gì, 
Họ ải không mong chở, 
Do vậy con quỷ họ. 


283. Không tìm cầu kho tàng, 
Không kho chứa, kho cắt, 

Họ tám câu cứu cánh, 

Do vậy con quỷ họ. 


284. Họ không năm giữ tiễn, 
Không năm vàng, năm bạc, 
Họ sống với hiện tại, 

Do vậy con quỷ họ. 


285. Từ gia đình quốc độ, 
Họ xuất gia khác nhau, 
Nhưng họ thương kính nhau, 
Do vậy con quỷ họ. 


286. Hỡi này Rô-hi-ni, 
Nàng sanh trong gia đình, 
Nàng đem lại hạnh phúc, 
Cho gia đình chúng tôi, 
Nàng tin Phật, Pháp, Tăng, 
Lòng tín kính sắc bén. 


287. Nàng biết rõ cái này, 
Là ruộng phước vô thượng, 
Chúng tôi cùng tín kính, 
Các vị Sa-môn này, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 319 of353 


Tế đàn thiết lập đây, 
Đôi với tôi rất lớn. 


28. Nếu cha sợ ẩau khổ, 
Nêu cha không thích khó, 
Hãy quy y Phát-đaà, 

Quy y Pháp và Tăng, 
Hãy chấp nhận giới đức, 
Cha sẽ được hạnh phúc. 


289. Tôi quy y Phật-đà, 
Quy y Pháp và Tăng, 

Tôi chấp nhận giới luật, 
Tôi sẽ được hạnh phúc. 


290. Lúc trước ta chỉ là, 
Bà con của Phạm thiên, 
Nay ta thật chính là, 
Một vị Bà-la-môn, 

Ta chứng đạt Ba mình, 
Được an toàn yên ôn, 
Ba Vệ-đà chứng ngô, 

Ta tắm rửa thật sạch. 


Và vị Bà-la-môn sau khi thọ quy y và các giới, xin xuất gia và chứng quả A-la-hán. Nghĩ đến sự chứng 
quả của mình, vị này nói lên những câu kệ cuối cùng để tỏ lộ sung sướng của mình. 


(LXVIIT) Càpà (Therì. 151) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở xứ ƒankahàra, trong làng những người thợ săn đặt bẫy 
môi, con người chủ thợ săn và được đặt tên là Càpà. Trong lúc ây, Ưnaka một ân sĩ khổ hạnh, gặp đức 
Bồn Sư khi Ngài đi từ Bồ đề đạo tràng đến Ba-la-nai để chuyên pháp luân và hỏi ngài: Này Ngài, hình 
như Ngài được đồi dào sức khỏe. Da của Ngài thật trong sáng. Này Ngài, Ngài từ ai xuất gia? Vị Đạo Sư 
của Ngài là ai? Hay ngài tin tưởng giáo lý gì?' Và bậc Đạo Sư trả lời như sau: 


Ta chinh phục tắt cả, 

Mọi sự việc, Ta biêt, 

Sống giữa vật không nhiễm, 
Ta từ bỏ tất cả, 

Mệnh chung, ác đoạn tận 
Kiên thâm sâu, 1a chứng, 
Ta chỉ ai cho Ông, 

1a không có Bồn Sư, 

Trên đời đứng một mình, 
Không ai sánh bằng 1a. 
Nay Ta đang đi đến, 

Thành phố Ba-la-nai, 

Để vận chuyển Pháp luân, 
Quay bánh xe Chánh pháp 
Thức tính và hướng dân, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 320 of 353 


Quân chúng đang mê muội, 
Đánh tiêng trồng bắt tử, 
Rưới cam lỗ giải thoát. 


Vị ân sĩ, biết được sự giác ngộ và sứ mệnh của Ngài nên nói: Này Ngài, mong rằng sự việc sẽ như Ngài 
nói, Ngài xứng đáng là bậc chiến thắng bát diệt. Rồi Upaka đi con đường tắt đến Jankahara, và sông 
gần chỗ các người thợ săn. Người chủ thợ săn lo cung phụng cho Upaka. Một hôm, người chủ đoàn thợ 
săn đi bắn xa với các con trai và anh em, bảo Càpà lo cúng dường cho .UPaRa. Nhưng Càpả rất đẹp và 
khi Upaka đến tại nhà để khất thực, tnaka mê say sắc đẹp của nàng, đến nỗi ăn không được, phải đem 
thức ăn vê nhà và nguyện thà chịu chêt nêu không lấy được Càpa. Sau bảy ngày, người chủ thợ săn trở 
về hỏi vị A-la-hán của mình ở đâu, và được biết Ứ»aka chỉ đến nhà mình một lần đầu rồi thôi không đến 
nữa. Người thợ săn tìm kiếm đến Ứpaka và Upaka than khóc thú nhận sự đắm say của mình. Người thợ 
săn hỏi Upaka có biết nghề gì không, Ưøaka trả lời là không và chịu đi lượm các loài chìm thú bị bắt 
được và đem bán. Người thợ săn bằng lòng cho Upaka một cái áo khoác ngoài đưa về nhà và gả Càpà 
cho. Sau một thời gian Cäpà sanh được một người con trai và đặt tên là Subhadda. Khi đứa con khóc, 
Cảpa liền hát lên như sau để chế nhạo chồng mình; 'Con của Upaka! Con của vị ấn sĩ! Con kẻ bán đồ 
săn! Chớ khóc, chớ khóc này con'. Cuối cùng Upaka. tức quá trả lời: Này _Canà, đừng nghĩ rằng không 
có ai che chở cho ta! Ta có một người bạn, một vị chiến thăng bắt diệt, ta sẽ đên với người bạn ấ ày,. Càpà 
biết chồng mình tức giận, nhưng vẫn trêu chọc chồng mình, cho đến một hôm Upaka cương quyết ra đi. 
Nàng cô cản ngăn nhưng không được và cuối cùng Upaka ra đi để gặp Thế Tôn ở Sàvafthi. Thế Tôn dặn 
các Tỷ-kheo khi nào có ai đến hỏi: 'Vị chiến thắng bât diệt ở đâu?" thời đưa người ấy vào gặp đức Phật. 
Khi Unaka đến tịnh xá và hỏi: 'Vị chiến thắng bất diệt ấy ở đâu?' Các Tỷ-kheo đưa Upaka đến gặp đức 
Phật. Đức Phật cho Upaka xuất gia và cuối cùng Ứpaka chứng được quả Bắt lai. Sau khi mạng chung 
Upaka được sanh lên cõi Trời 4v/ha, và khi tái sanh, Ưnaka chứng được quả A-la-hán. 


Còn Cảpà, đau buồn vì chồng bỏ đi, giao con lại cho ông ngoại đi theo Upaka, xin được xuất gia và 
chứng được quả A-la-hán và lây bài kệ của Upaka, hợp chung với bài kệ của mình, nàng nói lên sự phân 
khởi của mình: 


Upaka nói: 


291. Ta trước tay cẩm gậy, 
Nay ta thành thợ săn, 

Sa lây đâm khốn cùng, 

Ta không đến bờ kia. 


292. Capà chọc đứa con, 
Mỉa mai ta say đắm, 
Chặt trói buộc Càpà, 

Ta nay đã xuất gia. 


Cảpà nói: 


293. Chớ có tức giận em, 
Hồi bậc đại chiên thăng, 
Chớ có tức giận cm, 

Hồi bậc đại ân sĩ, 

Kẻ bị giận chỉ phối, 

Khổ hạnh khó thanh tịnh. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 321 of353 


294. Ta sẽ rời Nalà! 

4i ở lại Nalà, 

Khi nêp sông đúng pháp, 
Tại đáy vị Sa-mmôÖn, 

Bị sác đẹp nữ nhân, 

Trói buộc vào quyên rũ. 


295. Hãy trở lui thưa chàng, 
Chàng mắt đen của thiệp, 
Hãy hưởng thọ dục lạc, 
Như trước chàng đã hưởng, 
Thiệp xin phục tùng chàng, 
Lại còn bà con thiệp. 


296. Này Càpà phần tư, 
Điếu nàng đã nói lên, 
Đôi kẻ say mê nàng, 

Có thể thành lớn mạnh. 


297. Chàng mắt đen của thiếp, 
Thiếp chẳng đẹp hay SđO, 

Như cây lựu nây mâm, 

Nở hoa trên đâu núi, 

Như giây leo giăng hoa, 

Hay như bông thôi kèn, 

Trong nội địa hoang đảo, 

Hãy nhìn sắc đẹp thiếp. 


298. Uớp thơm với mùi hương, 
Hương chiên đàn đỏ thăm, 
Thiếp mang lụa Kàsi, 

lụa Kàsi tôi thượng, 

Thiếp đẹp như thể này, 

Sao chàng bỏ rơi thiếp. 


299. Như thợ săn bắt chim, 
Muốn dùng mỗi bắt chim, 
Dâu bủa giăng sắc đẹp, 
Nàng không trí ta được! 


300. Côn quả con trai này, 
Do chàng sanh ra thiệp, 
Chàng mắt đen của thiệp, 
Sao chàng lại từ bỏ, 

Đứa con trai của thiếp, 
Đứa con trai của chàng. 


301. Bác trí bỏ con trai, 
Bỏ bà con, tài sản, 
Bác đại hùng xuất gia, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 322 of 353 


Như voi biết trói buộc. 


302. Con trai này của chàng, 
Nay thiệp dùng gậy dao, 
Đánh ngã nó trên đái, 

Hãy tự cứu cho chàng, 

Vì sâu muộn đứa con, 

Chàng không thể bỏ đi. 


303. Nếu nàng quăng con trai 
Cho chó sói, loài chó, 

Kẻ sanh con trai fa, 

Không động lòng trắc ẩn, 
Nàng sẽ không làm được, 
Khiên ta trở lui lại. 


304. Nay mong chàng tốt lành, 
Chàng mái đen của thiếp! 
Chàng sẽ ấi đến đâu? 

Làng nào, thị trấn nào, 

Chàng i thành phố nào? 
Chàng đi kinh đô nào? 


305. Xưa đời sống chúng tôi, 
Tổ chức thành đô chúng! 
Không phải là Sa-môn, 
Chúng tôi trởng Sa-môn! 
Chúng tôi sông bộ hành, 
Làng này qua làng khác, 
Sống trong những thành phố, 
Cũng như tại thủ đô. 


306. Nay thật Thể Tôn này, 
Dọc bờ sông Ni-liên, 

Ngài thuyết giảng Chánh pháp, 
Cho các loài hữu tình, 

Đoạn tận mọi khô đau, 

1a nay đi đên Ngài, 

Ngài sẽ là Đạo Sư, 

Đạo Sư của chúng ta. 


307. Nay chàng ấi đảnh lễ, 
Bậc Thê Tôn vô thượng! 

Đi hữu nhiêu quanh Ngài! 
Dáng Ngài lòng cung kính. 


306. Càpà, như nàng nói! 
Lợi ích cả hai tai 

Nay ta thay mặt nàng, 

Lê Thê Tôn vô thượng, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 323 of 353 


Đi hữu nhiễu quanh Ngài, 
1a dâng lòng cung kính. 


309. Rời Kàla ra ải, . 

Dọc sông Ni-liên-thiên, 
Thấy bậc Chánh Đẳng giác, 
Thuyết pháp đạo bất tử. 


310. Thuyết khổ, khổ tập khởi! 
Vượt gua sự dau khô, 

Thuyết đường Thánh tám ngành, 
Đưa đến khô tịnh chỉ. 


311 Đánh lễ chân Ngài xong, 
Hữu nhiêu quanh Ngài xong, 
Trình lên lời ước nguyện, 
Của Cảpà vợ chàng! 

Rồi chàng xin xuất gia, 

Sông đời không gia đình, 
Chứng đạt được Ba mình, 
Làm xong lời Phật dạy. 


(LXIX) Sundàrì (Therì. 153) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Benares (Ba-la-nal), con cái của Š7z/a, một Bà-la-môn. Vì 
thân nàng đẹp đẽ, nàng được gọi là ,S%ndarì, khi nàng lớn, em trai nàng chết. Cha nàng quá đau khổ đi 
lang thang và gặp Trướng lão NI ƒas/h¡. Khi Trưởng lão NỈ hỏi cha nàng bị đau khổ gì. cha nàng trả 
lời bằng hai câu kệ đầu. Đề làm nhẹ bớt đau khổ, Trưởng lão Ni nói hai câu kệ tiếp, và nói lên tâm trạng 
giải thoát khỏi đau khổ của nàng. Vị Bả-la-môn hỏi làm sao Trưởng lão Ni lại được giải thoát khỏi đau 
khổ như vậy. Vị Trưởng lão Ni trả lời về Ba ngôi báu và quy y. Khi được biết bậc Đạo Sư nay ở Ä⁄ithilà, 
vị Bà-la-môn đánh xe đến Ä⁄i:hilà, yết kiến đức Phật. Đức Phật thuyết pháp, vị Bà-la-môn khởi lòng tin, 
xin xuất gia, vào ngày thứ ba chứng quả A-la-hán, sau khi tinh tấn, tỉnh cần phát triển thiền quán. 


Người đánh xe, đánh xe về nhà Bà-la-môn và nói cho nữ Bà-la-môn sự việc đã xảy ra. Sndarì nghe 
vậy, nàng xin mẹ xuất gia. Bà mẹ nói Tay toàn thể tài sản đều thuộc của nàng, hãy thọ hưởng tài sản ây. 
Sundari nói tài sản không có nghĩa gì đôi với nàng, nàng chỉ muốn xuất gia. Sau khi được bà mẹ bằng 
lòng, nàng bỏ cả tài sản như những vật vô giá trị. Nhờ tỉnh cần tỉnh tấn, nhờ chủng tử tốt lành, nhờ trí 
tuệ chín muồi, không bao lâu nàng chứng quả A-la-hán, với hiểu biết về nghĩa và về pháp. 


Sống trong sự an lạc giải thoát, nàng nghĩ: "Ta sẽ rồng lên tiếng rồng con sư tử trước mặt bậc Đạo Su!'. 
Sau khi xin phép bậc thầy của mình nàng rời khỏi Penares, với một số đông Tỷ-kheo-ni, và cuối cùng 
đến Sàva#hi, yết kiến đức Phật, đảnh lễ Ngài rồi đứng một bên. Nàng nói lên chánh trí của nàng, xem 
nàng như là con gái sanh ra từ miệng đức Bồn Sư. Và tất cả bà con nàng, bắt đầu từ mẹ nàng và các 
người hầu cận đều xuất gia. Suy nghĩ đến quả chứng của mình và dùng lời tuyên bố của người cha, nàng 
nói lên sự phân khởi của nàng như sau: 


Sujàta: 


312. Hỡi nữ Bà-la-môn, 
Những con nàng đã chết, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 324 of 353 


Trong thời gian quả khứ, 
Thân chết ăn nghiễn chúng, 
Cả ngày và cả đêm 

Khô đau nung nấu nàng. 


313. Nay có đến bảy con 
Bị thán chết vô lây, 
Nhưng này Vàsithi 
Chính vì lý do gì? : 
Nàng không bị đau khô, 
Não hại và nung nâu? 


Wàsithi: 


314. Nhiễu trăm con trai ta 
Hàng trăm chúng bà con, 
Đã bị thần chết ăn, 

Của ta và của ngươi! 


315. Ta biết đường giải thoát, 
Khỏi sanh và khỏi chối, 

Ta không sâu, không khóc, 

1a không bị nung náu. 


Sujdta: 


316. Hði nàng Vàsitthi 
Vĩ diệu thay, lời người! 
Nàng biết pháp của ai, 
Nàng nói được như vậy? 


Wàsithi: 


317. Hỡi này, Bà-la-môn, 
Bậc Chánh Đăng Giác này, 
Ở thành Mithila, 

Ngài thuyết cho hữu tình, 
Chánh pháp thật vi diệu, 
Đoạn tận mọi khô đau! 


316. Hỡi này Bà-la-môn, 
Ta nghe La-hán ây, 
Thuyết pháp không sanh y, 
Ở đây nhờ hiểu rõ 

1a biết pháp vì diệu 

Sâu vì con quét sạch. 


Sujàtq: 


319. Con sẽ đi ngay đến 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 325 of 353 


Thành phố Mithilal 
Mong bậc Théê Tôn áy, 
Giúp con thoát mọi khổ, 
Bà-la-môn thấy Phát, 
Bác giải thoát mọi khô. 


320. Bà-la-môn thấy Phật, 
Bậc giải thoái vô sanh 
Bác Máâu-ni, vượt khô 
Thuyết pháp cho vị đáy. 


321. Thuyết khổ, khổ tập khỏi, 
Vượt qua sự đau khô, 

Thuyết Thánh đạo tám ngành, 
Con đường lăng dịu khô. 


322. Ở đây, hiểu Diệu pháp, 
Hoan hỷ chọn xuất gia, 
Sujata ba đêm, 

Chứng đạt được Ba mình. 


323. Hãy đi, người đánh xe, 
Đánh xe này về nhà, 

Chức nữ Bà-la-môn, 

Được sức khỏe, không bệnh, 
Và nói vị Phạm chí 

Nay đã xuát gia rồi, 

Sujata ba đêm, 

Chứng đạt được Ba mình. 


324. Người đánh xe lấy xé, 
Cùng với ngàn đồng tiên, 
Chức nữ Bà-la-môn, 

Được sức khỏe, không bệnh 
Và nói vị Phạm chí, 

Nay đã xuát gia rồi, 

Sujaàta ba đêm 

Chứng đạt được Ba mình. 


Mẹ của Sundari: 


325. Hỡi này người đánh xe, 
Xe ngựa, ngàn tiên này, 

Khi nghe vị Phạm chí 

Đã đạt được Ba mình, 

Ta cho người đây bát 

Cả xe và ngàn tiên. 


326. Hỡi nữ Bà-la-môn! 
Hãy giữ lại cho người, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 326 of 353 


Xe ngựa và ngàn tiên, 
Tôi sẽ đi xuất gia, 
Sông thân cận gân gửi 
Bậc trí tuệ tôi thăng. 


327. Voi, trầu bò và ngựa, 
Cháu bắu và vòng vàng, 
Những gì làm gia tài, 

Trở nên giàu có này, 

Cha con đã xuát gia, 

Đã bỏ lại tắt cả.... 

Này con Sundari, 

Con thừa tự gia đình, 
Hãy thọ hưởng tài sản, 
Của đại gia đình này, 


326. Voi, trấu bò và ngựa, 
Cháu bắu và vòng vàng, 
Những gì làm gia tài, 

Trở nên cám đô nàng; 
Sâu khô vì đứa con, 

Cha con đã xuất gia, 

Đã từ bỏ tát cả 

Gia sản sự nghiệp này, 
Con nay sẽ xuát gia, 

Sâu khô vì anh con 


329. Hỡi này Sundarì 
Nêu đáy ước nguyện con, 
Mong răng tâm tư ây, 
Được thành tựu viên mãn; 
Nuôi sông bằng đô ăn, 
Tích lũy nhờ khát thực, 
Yáo được tác thành, 

Với miêng vải lượm lặt, 
Những nên sông như vậy, 
Được thành tựu viên mãn, 
Khiên lậu hoặc đoạn lận, 
Trong thê giới đời sau. 


Sundari: 


330. Kính thưa Trưởng lão Ni, 
Con đã học, tu tập, 

Thiên nhân được thanh tịnh, 
Con biệt các đời trước, 

Tại chô con được sông, 

Trước kia như thê nào. 


3Ó, Nhờ Ni sư, con được 
Ôi, bạn lành của con! 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 327 of353 


Bậc sáng chói tốt đẹp, 
Trong chúng Trưởng lão Ni! 
Ba mình đã chứng đạt, 

Lời Phát dạy, làm xong. 


332. Ni sự hãy cho phép 
Con đi đền Xá Vệ! 

Con sẽ rồng vang lên, 
Tiêng rông con sự tử! 
Trước mặt bác Giác ngộ, 
Phát-đà, bậc tôi thượng. 


333. Hỡi này Sundarì, 

Nàng tháy bậc Đạo Sư, 

Màu da, sắc màu vàng, 

Như vàng ròng sáng chói! 
Bác Chánh Đăng, Chánh giác, 
Không điêu gì sợ hãi, 

Bậc đã điều phục. được, 

Kẻ chưa được điểu phục. 


334. Đang ấi đến trước Ngài, 
Ngài tháy Sundari! 

Ly tham không hệ lụy, 

Giải thoát, không sanh y, 

Đã làm việc phải làm, 
Không còn các lậu hoặc. 


335. Từ thành Ba-la-nạai! 
Con đã bước ra đi! 

Con đến bậc Đại hùng. 
Con là Sundari, 

Con chính đệ tử Ngài! 
Con đảnh lê chân Ngài. 


336. Ngài là bậc Giác ngộ! 
Ngài là bậc Đạo Sư! 

Con là con gái Ngài 

Ôi bậc Bà-la-môn! 

Con sanh từ miệng Ngài! 
Đã làm việc phải làm, 
Không còn có lậu hoặc, 
Con là Sundari 


337. Hiển nữ, Ta mừng con 
Đường còn lại, không xa! 
Như vậy, bác Tự điễu, 
Đảnh lê chân Đạo Sư! 

Bác ly tham, ly hệ, 

Không hệ lụy trói buộc, 

Đã làm việc phải làm, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 328 of 353 


Không còn các lậu hoặc. 


(LXX) Subhà, Con Người Thợ Vàng (Therì. 156) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Râ/agaha (Vương Xá), con gái một người thợ vàng. Vì nàng 
rất đẹp, nên được gọi là Subhà. Khi nàng đến tuổi trưởng thành, khi đức Phật còn ở tại 3/agaha, nàng 
đến yết kiến Ngài, khởi lòng tin tưởng, đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên. Bậc Đạo Sư biệt được căn 
cơ tâm tư thuần thục của nàng, tùy theo ý nguyện của nàng, Ngài thuyết pháp cho nàng về ly Bốn sự thật 
và nàng chứng được quả Dự lưu. Về sau, nàng nhận thấy sự khó khăn sông trong gia đình, xin xuất gia 
dưới sự hướng dẫn của bà Mahàpajàpati Œøfam), hướng tâm đến con đường siêu thoát. Thỉnh thoảng, 
các bà con của nàng mời nàng trở lại với đời, nói lên sự hấp dẫn của đời. Một hôm nàng thuyết pháp cho 
bà con của nàng, nói lên những nguy hiểm của đời sống cư sĩ, và ở đời thuyết pháp cho họ với hai mươi 
bốn bài kệ như sau và chữa cho họ thoát khỏi bệnh tham vọng. Rồi nàng phát triển thiền quán, gột sạch 
các căn cuối cùng nàng chứng được quả A-la-hán. Khi đã chứng quả A-la-hán, nàng nói như sau: 


338. Ta trước mặc áo trắng, 
Được nghe giảng Chánh pháp, 
Do ta không phóng dật, 
Chứng trì được chân lý. 


339. Nhờ vậy đối mọi dục, 
Không còn tham muôn lớn, 
Thấy sợ hãi thân kiến, 

Ta mong muốn viễn ly. 


340. Ta bỏ chúng bà con, 
Bỏ lao công, nồ tỳ, 

Làng ruộng đái phì nhiêu, 
Khiên người thích hân hoan, 
Từ bỏ, ta xuất gia, 

Gia sản đâu có ÍI. 


341. Nhờ diệu pháp khéo thuyết, 
Ra ải, với lòng tin, 

Ta không thể hy câu 

Vật gì thuận gia sản 

Vàng bạc ta đã bỏ, 

Sao lại đi đến chúng? 


342. Vàng bạc không giác ngộ, 
Không làm người an tịnh, 
Không hợp hạnh Sa-môn, 
Không phải tài sản thánh. 


3⁄43. Chính vàng hay bạc này 
Làm tham ái, đắm say, 

Làm con người ngu sĩ, 

Làm tăng trưởng bụi trần, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 329 of 353 


Nguy hiểm nhiều ưu não, 
Đây, không gì trường cửu. 


344. Đây, loài Người tham đắm, 
Phóng dạt, tâm uê nhiễm, 
Chống đổi thù địch nhau 

Rộng đường đấu tranh nhau. 


345. Giết hại, trói, tra tấn, 
Hao tài sâu, ưu tư 

Những ai chìm trong dục, 
Gặp phải nhiễu tai họa. 


346. Vì sao bà con ía 
Giống như kẻ thù ía, 
Lại trói buộc ta vào, 
Trong vòng các dục lạc, 
Hãy biết ta xuất gia, 

Vì thấy dục đáng sợ. 


347. Bạc, vàng không có thể 
Đoạn được các lậu hoặc, 
Các dục là thù địch, 

Sát nhân, chuyên giêt hại, 
Chúng là kẻ oán thù, 

Là mũi tên, dây trói. 


348. Vì sao bà con ta 
Giống nhự kẻ thù ta, 
Lại trói buộc fa vào 
Trong vòng các dục lạc, 
Hãy biết ta xuất gia, 
Cạo tóc đắp đại ÿ. 


349. Nuôi sống bằng đồ ăn, 
Tích lũy nhờ khát thực, 
Yáo được tác thành 

Với miêng vải lượm lặt 
Sống vậy, thích hợp 1a, 

Cơ bản, sống không nhà. 


350. Dục đại sĩ từ bỏ 

Dục loài Trời, loài Người, 
Tru an ôn, giải thoát 
Không dao động an lạc. 


351. Chớ để ta đến dục, 
Trong dục, không an toàn, 
Dục, thù địch sát nhân 
Gây khổ, dụ đồng lửa. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 330 of 353 


352. Đường hiểm, đây sợ hãi, 
Đây khổ hoạn, gai góc, : 
Tham ái đường gập ghênh, 
Hoang sỉ mê rộng lớn. 


353. Tai họa đây hãi hùng, 
Các dục dụ đâu rắn, 

Kẻ ngu thích thú dục, 

Kẻ mù lòa phàm phu. 


354. Chúng sanh chìm bùn đục, 
Những kẻ không tháy đời, 

Họ không có rõ biết, 

Sự chấm dứt sanh tử. 


355. Loài Người vì nhân dục, 
Con đường đến ác thú, 

Phân nhiêu đi đường ấy, 
Khiến tự ngã bệnh hoạn. 


356. Nhự vậy dục sanh thù, 
Nung nấu, làm uê nhiễm, 
Dục thuộc về thể vật, 

Trỏi người vào tử vong. 


357. Dục làm cho diên cuông, 
Loạn ngôn íe tâm thác loạn, 
Làm uê nhiễm chúng sanh, 
Sắp rơi bẩy Ác ma. 


356. Dục nguy hiểm không cùng, 
Nhiễu khổ, thuốc độc lón, 

Ngọt ít, tạo đấu tranh, 

Héo tân ngày tươi sảng. 


359. Ta quyết định như vậy, 
Không trở lui dục nhân, 
Tác thành điều bắt hạnh, 
Luôn vui hưởng Niêt-bản. 


360. Quyết đấu tranh với dục, 
Chờ đợi, mái, lăng dịu, 

Sẽ sông không phóng dật, 
Đoạn diệt kiết sử dục. 


361. Ta đi theo đường ấy 
Đường đại sĩ đi qua, — 
Không sâu, không cầu u, 
An ôn, thăng, Tám ngành. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 331 of353 


362. Hãy xem Subhà này, 
An tru trên Chánh pháp, 
Con gái một thợ vàng, 
Đại được không tham dục, 
Ngôi hành trì thiên định, 
Ở dưới một gốc cây. 


363. Hôm nay, ngày mông tám 
Từ khi nàng xuất gia, 

Với lòng đáy tin tưởng, 

Sáng chói chân Diệu pháp, 
Up-pa-la-van-na, 

Huấn luyện giảng dạy nàng, 
Nàng chứng được Ba mình, 
Vượt qua được thân chết. 


364. Nàng tự mình giải thoát, 
Không còn có nợ nắn. 

Là vị Tỷ -kheo-Hi, 

Các căn được íu tập, 

Ly hệ mọi khổ ách, 

Việc cân làm làm xong, 

Đôi với các lậu hoặc, 

Nàng đoạn diệt hoàn toàn. 


365. Sakka đến với nàng, 
Cùng với chúng chư Thiên, 
Với thân thông diệu dụng, 
Chúng đảnh lê Subhà, 
Nàng chỉ là con gái, 

Con một người thợ vàng, 
Nhưng nay là hội chủ, 

Của mọi loài chúng sanh. 


Vào ngày thứ tám, khi nàng đã thọ giới, nàng chứng quả A-la-hán. Thế Tôn ngồi dưới một cành cây, nói 
lên bài kệ (362-364) để tán đương nàng và chỉ nàng cho các Tỷ-kheo biết. Câu kệ cuối cùng do các Tỷ- 
kheo thêm vào đề tán đương Sazk#z đã đến đảnh lễ nàng. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 332 of 353 


PHÁM XIV 
TẬP BA MƯƠI KỆ 


(LXXT) Subhà ở Rừng Xoài của 1Jivaka (Therì. 150) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Rajagaha (Vương Xá), trong gia đình một Bà-la-môn nồi 
tiếng. Nàng được đặt tên là S%wbhà và thân nàng rất tuyệt đẹp, nhất là về tay chân. Do vậy nàng được gọi 
là Subhà (người đẹp). Khi bậc Đạo Sư ở Rajagaha (Vương Xá), nàng khởi được lòng tin và trở thành 
một nữ cư sĩ. về sau, nàng lo nghĩ đến kiếp người, thấy sự ' nguy hiểm các dục lạc, và thấy được sự an 
tịnh trong nếp sống viễn ly. Nàng xuất gia với sự hướng dẫn của bà Ä⁄ahàpajàpaii, và phát triển thiền 
quán, nàng chứng được quả Bắt lai. 


Một hôm, một thanh niên ăn chơi ở Râj/agaha, trong khi còn trẻ tuổi, đứng ở nơi vườn xoài ở .Jivaka và 
thấy nàng đi vào rừng để nghỉ trưa. Nó chận đường nàng lại và xin thỏa mãn dục lạc. Nàng dạy cho nó 
biết, với nhiều bài kệ, sự nguy hiểm của dục lạc và sự lựa chọn của nảng về đời sống viên ly, thuyết 
pháp cho chàng thanh niên ây. Nhưng chàng thanh niên không có nghe nàng và vân đòi thóa mãn các 
dục lạc. VỊ Trưởng lão Ni, không có dùng những lời khuyên nhủ của mình, thấy chàng â ấy mê say con 
mắt của nàng, liền móc một con mắt của nàng và đưa con mắt ấy cho chàng và nói: 'Đây là con mắt có 
tội của nàng'. Chàng thanh niên hoảng sợ, khủng khiếp và xin lỗi nàng. Nàng đi đến trước mặt vị Đạo 
Sư, và khi thấy Ngài, con mắt của nàng được chữa lành như cũ. Do vậy, trước mặt Thế Tôn, nàng cảm 
xúc rung động, hoan hỷ sung sướng. Bậc Đạo Sư biết được tâm trạng của nàng, dạy nàng và giúp nàng 
đạt được quả vị cao nhất. Dăn lòng sự vui sướng của nàng, nàng phát triển thiền quán, chứng được quả 
A-la-hán, với hiểu biết ý nghĩa và hiểu về pháp. Sau đó, an trú trong an lạc Niết bàn, nàng nghĩ đến 
những gì nàng chứng được và nói lên câu chuyện của nàng với chàng thanh niên ăn chơi băng những 
câu kệ như sau: 


366. Trong rừng xoài tươi đẹp, 
Của ông Jivaka, 

1ỷ-kheo-mi Subhà, 

Đang bộ hành đi tới, 

Có chàng trẻ ăn chơi 

Ngăn chặn Subhà lại 

Nàng nói lên người ấy 

Những lời nói nhự sau. 


367. Ta đã xúc phạm gì, 
Để chàng đứng chận tôi? 
Thật là không xứng đáng 
ĐỀ một người đàn ông 
Xúc phạm nữ xuất gia, 
Hỡõi Hiền giả, hiểu cho. 


366. Bác Tôn sư ta dạy, 
Chính học pháp như vậy, _ 
Được bác Thiện Thệ thuyết, 
Là con đường thanh tịnh, 
Không có cấu uê nào. 

Sao chàng đứng chận ta. 


369. Tâm ta thật thanh tịnh, 
Tâm người không thanh tịnh, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 333 of 353 


Tâm người đây tham ái, : 
Ta không tham, không uê, 
Mọi nơi, ý giải thoát 

Sao chàng đứng chặn ta? 


370. Nàng trẻ, không ác pháp, 
Nàng xuát gia làm gì? 

Hãy bỏ áo Cà sai 

Đến, lạc hưởng rừng hoa. 


371. Toàn hoa tỏa hương ngạt, 
Cây rưới bụi muôn hoa, 

Xem tuôi xuân tuôi trẻ, 

Là thời tiêt hạnh phúc, 

Hãy đến thọ hưởng lạc 

Trong rừng nở trăm hoa. 


372. Con đường dưới vòm hoa, 
Xào xạc gió lay động, 

Nàng được lạc thú gì, 

Khi một mình vào rừng. 


373. Trụ xứ chúng thủ dữ, 
Vang tiêng voi rồng dục, 
Rừng lớn trông không người, 
Nhiêu hiện tượng hãi hùng, 
Nàng lại muốn đi vào, 
Không một ai bạn đường? 


374. Như búp bê vàng chói, 
Giống tiên nữ vườn trời, 
Nàng đấp vải Kàsi, 

Đẹp mịn, sảng chói nàng. 


375. Ta sống nô lệ nàng, 
Nêu nàng sông ở rừng, 
Không một sanh loại nào, 
Mà ta yêu hơn nàng, . 
Hồi nàng mát dịu hiên, 
Như mắt Kin-na-ri. 


376. Nếu nàng theo lời ta, 
Nàng sẽ được hạnh phúc, 
Hạnh phúc sông gia đình, 
Sông lâu đài che gió, 
Sông có các nữ nhân, 
Háu hạ phục vụ nàng. 


377. Mang lụa mịn Kàsi, 
Dùng vòng hoa, sáp đỏ, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 334 of 353 


Ta làm nhiễu trang sức, 
Vàng châu bắu ngọc ngà. 


376. Nàng leo lên giường quỷ, 
Gồ chiên đàn, lỏi thơm, 
Che màn đẹp tỉnh sạch, 
Trải nệm mới lông dài. 


379. Như sen vươn fừ nước, 
Phục vụ cho phi nhân, 

Như vậy nàng Phạm hạnh, 
Sóng toàn hảo đến già. 


380. Ở đây là cái gì, 
Chàng xem là tuyệt diệu, 
Trong nghĩa địa ứ đây, 
Tràn đây những thân xác, 
Chàng được thấy cải gì, 
Trong thân xác hủy hoại, 
Khi chàng thốt ra li, 

Sĩ mê, vô ý thức? 


381. Chính mắt như sơn dương, 
Như Kinri giữa rừng, 

Ta tháy con mái nàng, 

Dục lạc liên tăng trưởng. 


382. Trong gương mặt không uẻ, 
Sáng chói như vàng ròng, 
Chăng khác gì hoa sen, 

Đại chính giữa đài sen, 

Tháy con mát của nàng, 

Lòng dục liên tăng trưởng. 


383. Tuy xa ta vẫn nhớ, 
Lông mỉ đài tuyệt đẹp, 
Không sì ta yêu hơn, 
Măt Kinri của nàng. 


384. Chàng muốn dùng phi đạo, 
Tìm mặt trăng mà chơi, 

Muôn nhảy qua Mê-ru, 

Muốn tìm đến con Phật. 


385. Trên đời này, cối trời, 
Ta nay không tham ải. 

Ta không biết người ấy, 
Người ấy như thể nào, 
Đường đạo đã giết sạch, 
Giết hại tận góc rẻ. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 335 of 353 


386. Quăng đi như hồ than, 
Than hừng đang cháy đỏ, 
Đánh giá như thuốc độc, 
Đang xâm nhập đến thân, 
Ta không biết người ấy, 
Người ấy như thế nào, 
Đường đạo đã giất, sạch, 
Giết hại đến sốc rê. 

367. Hãy cám dỗ nữ nhân, 
Không có biêt quán sát, 
Hay Đạo Sư người áy, 
Đang còn phải học tập, 
Chàng mê hoặc người ây, 
Làm hại được người ấy. 


3öỡ. Côn ía đã chánh niệm, 
Đối khen chê lạc khổ, 

Biết hữu vi bất tịnh, 

Bám chặt tư tưởng ấy. 


369. Ta là đệ tử Ni, 

Của bậc đại Thiện Thệ, 

1a đã dán thân bước 

Trên đường đạo tám ngành, 
Mũi tên đã nhồ lên 

Không còn các lậu hoặc, 

Ta đi đến nhà trồng, 

lâm tư ta hoan hỷ. 


390. Ta đã được thấy nó, 
Một búp bê khéo vẽ, 

Với trục quay gô mới, 
Khéo cột với dây quổ, 
Búp bê đ ấy nhảy múa, 
Nhiêu điệu nuúa khác nhau. 


397. Dây que ấy được rút, 

Mở lòng rời phân tán, 

Thành trồng không, miếng nhỏ, 
Chỗ nào ÿ say đắm. 


392. Thán ta ví dụ vậy, 
Không bộ phận không động. 
Không bộ phận, không động. 
Chó này ý say đăm. 


393. Như thấy một bức vẽ, 
Tô màu đỏ trên tường, 
Cái thây chàng đảo lộn, 
Vì trí người thiêu sót. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 336 of 353 


394. áo thuật xem tối thượng, 
Như cây vàng trong mộng, 
Mù lòa ngươi chạy theo, 

Cái trông không, không thực, 
Như cải trò múa rồi, 

Được xem giữa quản chúng. 


395. Mắt nàng như hòn bị, 
Đặt lỗ trồng của cây, 

Như những bong bóng nước, 
Đáy dây những nước mái, 
Những con người đa dạng, 
Sanh ra những mù ghèn. 


396. Thiếu nữ đẹp tuyệt ấy, 
Với tâm không cháp trước, 
Bóc một con mát nàng. 
Trao liên cho người áy, 

Và nói hãy cẩm lây, 

Con mãi này của người. 


397. Khi ấy tham liễn diệt, 
Chàng khẩn câu xin lỗi, 
Mong rằng Phạm hạnh mi, 
Được an ôn trở lại, 

Tôi sẽ không còn dám, 
Xâm phạm thế này nữa. 


396. Hai hạng người thế này, 
Chẳng khác ôm lửa hừng, 
Tôi như nắm rắn độc, 

Mong an ổn tha thứ. 


399. Thoát khỏi bị xúc phạm, 
Vị 1ỷ-kheo-ni ây, 

Từ đấy đi đến gân 

Bác Giác ngộ thù thắng, 

1 hấy được tướng công đức, 
Tốt đẹp và thù thẳng, 

Mắt của nàng hồi phục, 
Được trở lại như xưa. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 337 of 353 


PHẨM XV 
TẠP BÓN MƯƠI KỆ 


(LXXTI) 1sidàsi (Therì. 162) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Ư7/eni, con gái một thương gia có giới đức, được kính 
trọng, và giàu có và đặt tên là 7s¿đàs¿. Khi nàng đến tuổi trưởng thành, cha nàng gả nàng cho con trai 
một người thương gia, xứng đôi vừa lứa. Trong một tháng, nàng sông với chông như một người vợ trung 
thành. Nhưng vì nghiệp đời trước của nàng, chồng nàng trở thành lạnh nhạt đối với nàng và đuôi nàng ra 
khỏi nhà. Mọi sự việc này được ghi rõ trong nguyên bản Pàli. Vì nàng tự tỏ không xứng đáng đối với 
người chồng này và chồng khác, nàng trở thành dao động, và được cha cho phép, nàng xuất gia với sự 
hướng dẫn của Trưởng lão NI Jinadaiv. Sau khi tu học thiền quán, không bao lâu nàng chứng quả A-la- 
hán với sự hiểu biết vê pháp và về nghĩa. 


Sống trong sự an lạc Niết-bàn, một hôm sau khi đi khất thực và ăn xong, trong thành Pzza, nàng ngồi 
bên bờ cát sông Hằng và đáp lời hỏi của Trưởng lão NI Bođj¡, nàng nói lên kinh nghiệm tu tập của nàng 
ngang qua những bài kệ này. Và đê cho có sự liên hệ giữa các câu trả lời trước và sau có bài kệ được các 
nhà kiết tập về sau thêm vào: 


400. Trong thành được đặt tên, 
Tên chỉ một đóa hoa, 
Pàtaliputta, / 

Con của đóa bông kèn, 

Sống hai Tỷ- -kheO-Hi, 

Có giới hạnh tốt đẹp, 

Thuộc gia đình Thích-ca, 

Gia đình cao quyÊn quý. 


401. Một ]l-xi-đa-xi, 

Thứ hai tên Bó-dhi, 

Cả hai có giới hạnh, 

Ưa thích tu thiển định, 
Được nghe kinh điển nhiễu, 
Kiệt sử được trừ bỏ. 


402. Họ ải khát thực XoNg, 
Ăn xong, bát rửa sạch, 
Ngôi hưởng lạc viên ly, 
Nói lên những lời này. 


403. Hỡi I-xi-ẩa-xi, 

Căn nàng thật thoái mái, 
Tuổi thọ chưa tồn giảm; 
Nàng thấy khuyết điển Sỳ, 
Khiên tâm chủ trọng nhiễu, 
Đến hạnh nguyện xuất ly. 


404. Như vậy sống viễn ly, 
Thiện xảo về thuyết pháp, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 338 of 353 


1-xi-da-xi thuyết, 

Lời nói như thê này, 
Hãy nghe, này Bô-äi, 
Ta xuát gia thê nào. 


405. Tại thành phó thù thắng 
Đại tên U}-Jê-mi, 

Cha ta là triệu phú 

Có đực độ giới hạnh, 

Ta là con gái một, 

Được cha thương, VÊu quÿ. 


406. Từ thành Xê-kê-ta, 
Một người dạm hỏi đến, 
Một gia đình quyên quỷ, 
Hỏi ta cho cơn trai 
Triệu phú bèn gả ta, _ 
Làm dâu người giàu ấy. 


407. Sáng và chiêu, ta đến 
Đảnh lê cha, mẹ chông, 
Cúi đầu đảnh lễ chân, 
Như ta được dạy bảo. 


406. Với chị, với em anh, 
Với bà con chồng ta, 

Tháy một người bước vào, 
Ta e sợ mời ngôi. 


409. Vẻ đô ăn, uống, nhai, 
Được cát giữ có chô, 

Ta thiết đãi cho ăn, 

Thích hợp từng người một. 


410. Ta thúc dậy đúng thời, 
Đi vòng quanh khắp nhà, 
Rôi chà rửa chân tay, 

1a đến lê chồng ta. 


AI]. Câm theo lược trang liệu 
Thuốc xoa mắt gương nhỏ, 

Ta trang điểm chồng ta, 

Như thị tỳ hầu hạ. 


412. Ta tự nấu dọn cơm, 
Ta tự rửa chén bái, 
Như mẹ đổi với con, 

Ta hâu chỗng như vậy. 


413. Như vậy phục vụ chỗng, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 339 of 353 


Với phục vụ tối thượng 
Dậy sớm không biêng nhác, 
Với tâm tư khiêm tôn, 

Với giới hạnh tốt đẹp, 
Nhưng chồng ác cảm ta. 


414. Chông ta nói mẹ cha, 
Xin phép con sẽ đi, 

Với -xi-ấa-xi, 

Con không thể sống chung, 
Cùng dưới một mái nhà, 
Con không thê cùng ở. 


415. Chớ nói vậy, này con! 
Vợ con người có trí, 

Thông mình, biết dậy sớm, 
Sao con không hoan hỷ. 


416. Nàng không hại gì con, 
Nhưng con không bao giờ 
Có thể sống chung được 
Với I-xi-äa-xi : 

Con ghét cay chản ngây 
Xin phép, con sẽ đi. 


417. Được nghe lời chông nói, 
Cha mẹ chống hỏi con. 

Làm gì xúc phạm chông? 

Hãy thăng thăn nói thật. 


416. Con không xúc phạm gì! 
Không hại, không mưu tính. 
Với lời nói khó chịu, 

Có thê làm gì được? 

Tuy vậy chồng của con, 

Lợi ác cảm chông con. 


419. Họ đưa ta về nhà, 
Nhà thân phụ của ta, 

Với tâm tư khổ não, 

Sứng sôi và bôi rồi 
Không muôn mát con trai, 
Họ muốn bảo vệ nó. 

Ôi, chúng ta bại trận, 

Bởi nữ thân may rủi. 


420. Cha ta lại gả ta, 
Cho gia đình thứ hai, 
Một gia đình giàu có, 
Băng lòng nửa số tiên 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 340 of 353 


Là tiên gả bán ta. 


421. Ta chỉ sống một tháng, 
Trong gia đình vị ây, 

Vị áy trả lui ta, 

Dầu ta tận tụy làm, 

Chẳng khác người nô lệ, 
Không lỗi lẫm có đức. 


422. Cha ta nói khất Sĩ, 
Sông điêu phục chê ngự, 
Ngươi hãy làm rề ta, 

Bỏ áo rách ghè bình. 


423. Vị ấy sống nửa tháng, 
Rồi nói với cha ta, 

Hãy trả lui áo rách, 

Ghè bình và bình bát, 

Con nay muốn sống lại, 
Nghề khất sĩ của con. 


424. Cha, mẹ, toàn bà con, 
Liên nói với vị ây: 

Ở đây có cái gì, . 

Làm con không băng lòng? 
Hãy nói gáp cải gì, 

Làm con không vừa ý. 


425. Được nói vậy, Vị ấy, 
Liên trả lời như sau: 

Nếu đối với tự ngã, 

Con có thể bằng lòng, : 
Nhưng con không chung sông, 
Với I-xi-äa-xi! 


426. Từ giã vị ấy đi, 
Một mình, ta suy nghĩ: 
Ta đến để xin phép, 
Hoặc chết hay xuất gia. 


427. Rôi Ji-na-đat-fa. 

Vị nỉ sư ấy đến, 

Trong khi đi khát thực, 
Đến gia đình cha ta, 

VỊ thọ trì giới luật, 

Nghe nhiêu, có giới hạnh. 


428. T: hấy Ni sư, chúng tôi, 
Đêu đứng lên kính cán, 
Và ta liền sửa soạn, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 341 of353 


Chỗ ngôi cho Ni sư, 
Ngôi xuống, ta đảnh lễ, 
Dưới chân bậc Ni sư, 
Lê xong, ta cúng dường, 
Các đồ ăn đô uống. 


429. Các món ăn, uống, nhai, 
Tại đáy, được dự trữ, 

Làm Ni sư thỏa mãn, 

Ta thưa với Ni sư, 

Nay ta muôn xuất gia, 

Sông đời không gia đình, 
Cha ta nói với ta: 

Này con hãy ở đáy. 


430. Hành trì đúng Chánh pháp, 
Với đồ ăn đồ uống, 

Hãy làm cho thỏa mãn, 

Sa-môn, hai lán sanh. 


431. Vừa nói, ta khóc lóc, 
Cháp tay vái cha ta, 

Với điệu ác con làm, 

Con sẽ tiêu nghiệp áy. 


432. Cha ta nói với ta: 
Hãy chứng ngộ Bồ-để. 

Và Chánh pháp tôi thượng! 
Hãy chứng đáấc Niêt-bản, 
Đã được Lưỡng Túc Tôn, 
Thành tựu và chứng đạt. 


433. Ta đảnh lỄ mẹ cha, 
Cùng tất cả bà con, 

Sau bảy ngày xuất gia, 

Ta chứng được Ba mình. 
434. Ta biết bảy đời trước, 
Quả gì nay thành thục, 

Ta sẽ nói cho bạn, 

Hãy nhát trí lăng nghe. 


435. Tại thành phố đặt tên, 
Ê-ra-ka-kac-chê, 

Ta sông là thợ vàng, 

Tài sản thật phong phú. 


436. Say đắm với tuổi trẻ, 
Ta xâm phạm vợ người, 
Do vậy, sau khi chết, 
Trong cảnh giới địa ngục, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 342 of 353 


Ta bị đốt, nung nấu 
Trong một thời gian dài, 
Thoát khỏi sự nung đốt 
Ta sanh trong bụng khi. 


437. Bảy ngày từ khi sanh, 
Ta bị khi chua thiên, 

Đây là quả của nghiệp, 
Do ẩi đên vợ người. 


439. Từ đây ta chết đi, 
Mệnh chung rừng Xin-äa, 
Sanh trong bụng con đề, 
Một măt và què quật. 


439. Mười hai năm bị thiến, 
Mang nặng những đứa con, 
Sản trùng ăn vô dụng, 

Do ải đên vợ người. 


440. Từ đấy ta chết đi, 
Sanh làm con bò cải, 

Của một lái buôn bỏ, 
Con nghé màu đỏ sám, 
Khi được mười hai tháng. 
Lại bị người ta thiên. 


441. Rồi ta lại kéo cày, 
Kéo xe cho chúng nó, 
Mù, lo lăng, vô dụng, 
Do ải lại vợ người. 


442. Từ đấy chết được sanh, 
Nhà nữ tỳ gân đường, 
Không là nữ không nam, 
Do ải lại vợ người. 


443. Đến tuổi ba mươi năm, 
Bị chết, ta được sanh 

Sanh làm người con gái, 
Gia đình người đánh xe, 
Nghèo khô ft tài sản, 

Rơi vào tay vay lãi, 

Đo tiên nợ tăng trưởng, 
Chủ lữ đoàn bất ta. 


444. Kéo ta, dầu ta khóc, 
Lôi ta ra khỏi nhà. 


445. Khi ta mười sắu tuổi, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 343 of 353 


Lớn lên thành thiểu nữ, 
Con trai thương gia áy, 
Bất ta lây làmvợ. 


446. Nhưng nó có vợ khác, 
Có giới đức danh xưng, ` 
Lại biêt thương mên chồng, 
Chính ta tạo thù hăn. 


447. Do quả của nghiệp này, 
Họ khinh ghét chông ta, 
Dáu ta như nô f}, 

Hầu hạ phục vụ họ, 

Nhưng nay ta chẩm dứt, 
Mọi sự việc như trên. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 344 of 353 


PHẨM XVI 
ĐẠI PHẢM 


(LXXIII) Sumedhà (Therì. 167) 


Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh ở thành M⁄am/àvaf? con gái vua Konca và được đặt tên là 
Sumedhà. Khi nàng đến tuổi trưởng thành, cha mẹ nàng bằng lòng để Anikaratia, vua Vàranavaii xem 
mắt nàng. Nhưng từ lúc nhỏ, nàng quen cùng đi với các công chúa lứa tuổi nàng, và những người hầu hạ 
tại tinh xá Tỷ- -kheo-ni đề nghe các vị này thuyết pháp, và trong một thời gian dài, vì chí nguyện lúc còn 
nhỏ, nên nàng sợ hãi sự sanh tử luân hồi, tâm tư thiên về đời sông xuất gia, không ưa thích các dục lạc. 


Khi nghe quyết định của cha mẹ và bả con, nảng nói: 'Bốn phận của tôi không phải trong đời sông gia 
đình, tôi sẽ xin xuất gia', cha mẹ và các bả con không thể khuyên nàng từ bỏ quyết định của nàng. Nàng 
suy nghĩ: Như vậy, ta sẽ được phép xuất gia', và cương quyết theo chí nguyện của mình nàng cắt tóc, và 
dùng tóc ấy, theo phương pháp các Tỷ-kheo-ni thường dùng, nàng chú tâm vảo tánh bất tịnh của sắc đẹp 
thân xác và chứng được Sơ thiền, Khi nàng ở trong định Sơ thiền cha mẹ và bả con nàng đến phòng 
nàng để nói chuyện gả chồng cho nàng. Nhưng nàng khiến mọi người kế cả người hầu cận của vua đến 
để rước nàng về, cũng tin vào đạo pháp rồi nàng từ bỏ gia đình, đi đến tịnh xá Tỷ-kheo-ni đề xuất gia. 


Sau khi tu tập thiền quán, và giải thoát được chín muồi, nàng chứng quả A-la-hán với hiểu biết về nghĩa 
và về pháp. Rôi nghĩ đên sự thăng trận của nàng, nàng nói lên sự phân khởi, sung sướng của nàng: 


446. Con gái vua Konca, 
Với hoàng hậu chánh ngôi, 
Tại Matavati, 

Được sanh Sumedha, 

Hân hoan găng thực hành, 
Lời dạy bác Đạo Sư. 


449. Giới hạnh thuyết giảng khóo, 
Nghe nhiêu khéo huán luyện, 
Theo lời đức Phật dạy, 

Nàng ‹ đến cha mẹ nàng, 

Nói rằng: 'Thưa mẹ cha, 

Cả hai, hãy nghe com. 


450. Con hân hoan Niết-bàn, 
Dáu sanh hữu Chư Thiên, 
Sanh hữu áây vô thường, 

Giá trị gì các dục, 

Trồng không, vị ngọi ÍI, 

Còn tàn hại thời nhiều. 


451. Các dục thật cay đăng, 
Vĩ như nọc răn độc, 

Kẻ ngu mới tham đăm, 
Trong các loại dục ấy. 
Những ai thọ hưởng dục, 
Trong một thời gian dài, 

BỊ khô đau địa ngục, 

Hành hạ và tàn hại. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 345 of 353 


452. Những kẻ làm nghiệp ác, 
Những kẻ tâm trí ác, 

Bị đau đớn sáu khó, 

Trong cảnh giới đọa xứ. - 
Kẻ ngu thường không nhiêp, 
Chê ngự thán, khẩu, ÿ. 


453. Kẻ ngu có liệt tệ, 
Không tư duy quyết định, 
Không ngăn chặn khô tập, 
Khi có thời thuyết pháp, 
Không biết lo học hỏi, 
Không giác tri Thánh đề. 


454. Những sự thật, thưa mẹ, 
Phát thù thăng thuyết giảng, 
Phần lớn chúng quân sanh, 
Không hiệu sự thát ây; 

Họ hoan hỷ tái sanh, 

Uớc muốn sanh thiên giới. 


455. Sanh thiên không thường trú, 
Sanh hữu là vô thường, 

Kẻ ngu không sợ hãi, 

Luôn luôn phải tải sanh. 


456. Bị sanh bốn đọa xử, 
Được sanh Thiên, Nhân giới 
Được chúng khó khăn thay, 
Những ai rơi đọa xứ, 

Trong cảnh giới địa ngục, 
Không có sự Xuát gia. 


457. Mong cả hai cha mẹ, 
Cho con được xuất gia, 

Trong giáo pháp thuyết giảng, 
Của bác chứng Mười lực, 
Sông thong dong nhàn hạ, 

Nỗồ lực đoạn sanh tử. 


458. Sao con tra tái sanh, 
Với thân tội lôi này, 

Thân trông rông, không lõi, 
Vì mục đích đoạn diệt, 
Tham ái được tải sanh, 

Xin cho con xuất gia. 


459. Nay thời, Phát ra đời, 
Phi thời đã từ bỏ, 
Thời cơ nay đã đến, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 346 of 353 


Cho đến trọn đời Con, 
Con không làm tôn thương, 
Giới luật và Phạm hạnh. 


460. Sumedha nói vậy, 
Nàng lại thưa mẹ cha. 

Con nguyện không ăn uống, 
Khi còn là cư sĩ, 

Ở đây con sẵn sàng, 

Chờ chết đến với con. 


461. Mẹ sâu khổ, khóc than! 
Cha hoàn toàn sửng sối, 

Họ gắng thuyết phục ta, 
Nằm dưới đất lâu dài. 


462. Này con hãy đứng dậy! 
Có gì là sáu khó, 

Khi con được cả nước, 
VaranavaH, 

Anikaraia, 

Đẹp trai, xứng đổi con. 


463. Con sẽ là hoàng hậu, 
Vợ chính Anikal 

Này con, thật khó thay! 
Đời sống vị xuất gia, 

Giữ gìn các giới luật, 
Sông đời sông Phạm hạnh. 


464. Ủy lực của vị vua, 
Tiên của và quyên thể, 
Sản nghiệp và hạnh phúc, 
Với tuôi trẻ thanh xuân! 
Này thọ hưởng dục lạc, 
Hãy nhận lời lấy chông. 


465. Sumedha thưa rằng: 
Thôi đừng, sự việc ây, 

Họ äi đền tái sanh, 

Họ trông không, không lõi, 
Hoặc xuát gia, hoặc chết, 
Con chỉ cưới như vậy. 


466. Sá gì thân hôi nhóp, 
Phát mùi, gây sợ hãi, 


Bao da đựng xác chết, 
Riỉ chảy đồ bắt tịnh. 


467. Sá gì thân ta biết, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 347 of353 


Ghê tởm, lắm máu thịt, 
Chó chứa đựng loài sâu, 
Môi ăn cho chỉm chóc, 
Thân xác này là vậy, 
Nay đem đến cho ai? 


468. Thân thể bỏ nghĩa địa, 
Không lâu, mát thức trị, 
Như khúc gô quăng bỏ, 

Bà con đêu ghê tởm. 


469. Thân ấy quăng nghĩa địa, 
Làm mỗi ăn kẻ khác, 

Trước chúng tăm rửa sạch, 
Nay chúng sinh ghê tởm, 

Cha mẹ còn như vậy, 

Nói gì chung quán chúng. 


470. Họ mê thân không lõi, 
Ràng buộc bởi gân xương, 
Đây nước miêng, nước mãi, 
Đây phân tiểu hôi hám. 


471. Nếu thân được mồ xẻ, 
Lội nội phần ra ngoài, 
Chính mẹ phải ghê tởm, 
Không chịu nôi mùi hồi. 


472. Chính do uẩn, xứ, giới, 
Tác thành các thân này, 
Góc tải sanh, đau khổ; 

Họ như lý nói lên, 

Hoàn toàn không vui thích. 
Vậy ai, tôi muôn cưới? 


473. Từng ngày trăm ngọn giáo, 
Luôn luôn mới đâm thân, 

Dâu bị hại trăm năm, 

Như vậy còn tôt hơn, 

Vì khô ây CuỐi cùng, 

Rồi cũng được tiêu diệt. 


474. Kẻ trí quyết bằng lòng 
Sự giêt hại như trên, 

Bậc Đạo Sư dạy răng: 

Họ luân hôi dài đà, 

Với tâm tư giêt hại, 

Liên tục nói tiếp nhau. 


475. Trong cảnh giới Trời, Người, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 348 of 353 


Bàng sanh, q-tu-la, 
Nga quỷ và Địa ngục, 
Chịu giết hại vô lượng. 


476. Trong địa ngục, rất nhiễu, 
Kẻ tâm uê, đọa lạc, 

Chô trủ án Thiên giới, 

Không có lạc Niết-bàn. 


477. Những ai đạt Niễt-bàn, 
Họ liên hệ mật thiêt, 

Với những lời thuyết dạy, 
Của bậc đủ Mười lực, 
Thong dong không rộn ràng, 
Nộ lực đoạn sanh tử. 


478. Thưa cha ngày hôm nay 
Con quyết tâm ra đi, 

Những tài sản rông không, 
Không có giá trị gì, 

Con ghê tởm các dục, 

Con chán ngáy các dục, 

Họ đã được tách thành, 

Như thân cây Ta-1a. 


479. Nàng trả lời phụ thân, 
Với lời nói như Vậy. 
AnikharatIa 

Được hứa gả công chúa, 
Đi đến gần xin cưới, 

Theo như giờ hẹn định. 


460. Mái tóc đen, dày mịn, 
Với gươm, nàng căt ngang, 
Cửa lầu được đóng lại, . 

Nàng chứng được Sơ thiên. 


461. Nàng sống trong cảnh thiên, 
A-ni-ka đến thành, 

Sumedha trong cung, 

Tu tập tưởng vô thường. 


462. Trong khi nàng tác ÿ, 
Vua bước lên tam cáp, 
Trang sức vàng châu bảu, 
Chấp tay cầu xin nàng. 


463. Hãy trị vì quốc độ, 
Với tiên của uy quyên, 
Với tài sản, hạnh phúc, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 349 of 353 


Với tuổi trẻ thanh xuân, 
Hãy thọ hưởng các dục, 
Thật khó kiểm ở đời. 


484. Ta giao nàng vương quốc, 
Hưởng tài sản, bỗ thí, 

Nàng chớ có buồn nản, 

Khiến mẹ cha khổ đau. 
Sumedha trả lời, 

Với vua, từng vấn đề, 

Đối với nàng, các dục, 

Không cấu không Sỉ mề, 

Chớ hoạn hỷ các dục, 

Hãy thấy dục nguy hiểm. 


485. Mandhatà là vua, 
Chúa bôn châu hưởng dục, 
Dục lạc ây tôi thượng, 

Tưy vậy khi vua chết, 

Cũng chưa được thỏa mãn, 
Ước vọng chưa đây đủ. 


466. Dầu có mười bảy báu, 
Khắp mười phương đáy tràn, 
Không có dục thỏa mãn, 
Người chết, chưa thỏa mãn. 


467. Các dục ví gươm giáo, 
Các dục ví đâu răn, 

Ví như bó đuộc cháy 
Giống xương gậm r0" fru. 


486. Các dục không thường còn, 
Cũng không có thường hằng, 
Khô nhiễu, thuốc độc lớn, 

Như hòn đạn cháy đỏ, 

Nguồn sóc của bắt hạnh, 

Kết quả là đau khổ. 


469. Dục như trải của cây, 
Nhự miếng thịt, khổ lụy, 
Giống như mộng nhà huyền, 
Dục như của Vay mƯỢH. 


490. Dục như gươm, như cọc, 
Bệnh tật và cục bướu, 

Bát hạnh và dao động, 

Vĩ như hỗ than hừng, 

Nguồn sóc của bất hạnh, 

Sợ hãi và tàn sát. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 350 of 353 


491. Như vậy, dục nhiêu khó, 
Được gọi chứng ngại pháp, 
Hãy ải, từ bỏ tôi, 

Khi tôi còn tái sanh, 

Thời đôi với tự ngã, 

Tôi không có lòng tín. 


492. Ai giúp gì tôi được, 
Khi đầu tôi đang cháy, 
Khi giả chết bám sát, 
Tôi cản phải nô ) lực, 
Đối với tàn hại ấy! 


493. Không đi đến gân cửa, 
Nàng tháy mẹ và cha, 

Và vua Anika, 

Ngôi dưới đất khóc than, 
Thấy vậy nàng tỏ lời, 

Thưa mọi người như sau: 


494. Kẻ ngu, đã lâu rồi, 
Khóc luân hồi nói tiêp, 
Từ vô thỉ đên nay, 

Khóc phải bị mệnh chung, 
Khóc anh em bị giêt, 
Khóc tự mình bị giết. 


495. Hãy nhớ từ vô thí, 
Nước mất, sữa và máu, 
Tuôn chảy theo luân hôi, 
Không bao giờ dừng nghỉ, 
Hãy nhớ các chúng sanh, 
Luân hồi xương chất đồng. 


496. Hãy nhớ tràn bốn biển, 
Đây nước mái, sữa, máu, 
Hãy nhớ xương một kiêp, 
Cao băng Vï-pu-la. 


497. Hãy nhớ từ vô thủ 

Không đủ đề làm thành, 
Cả đái nước Diêm Phù, 
Những nâm mồ hột táo, 
Của mẹ cha luân hôi. 


498. Hãy nhớ từ vô thi, 
Những cỏ cây cành lá, 
Không đủ đê chúa đựng, 
Những ghè bôn ngón íay, 
Chứa người cha, luân hồi. 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 351 of353 


409. Hãy nhớ tới hình ảnh, 
Con rùa mù biển đồng, 
Cho đầu nó lọt vào, 

Lô hồng khúc cây trồi, 

Để nói lên ví dụ, 

Được làm người khó vậy. 


500. Hãy nhớ thân sắc người, 
Được ví bong bóng nước, 
Đây cả những bất hạnh, 
Trông không không có lỗi, 
Hãy thây uân vô thường! 
Nhớ địa ngục nhiễu họa. 


301. Hãy nhớ nghĩa địa lớn, 
Nhờ tái sanh tiếp tục, 

Nhờ sợ hãi thuông luông, 
Hãy nhớ Bốn sự thật. 


302. Nước bắt tứ có đây, 
Sao người uống trăm đẳng, 
Tắt cả các dục lạc, : 
Thật trăm cay ngàn đăng. 


503. Nước bất tử có đây! 
Sao người ưa dục não! 
Mọi dục lạc đốt cháy 
SÔi sùng sục nung nấu. 


504. Đây không có kẻ thù! 
Sao thích dục thù địch? 
Vua lửa, trộm, nước, on, 
Thù chung thật là nhiêu. 


505. Ở đây có giải thoát! 
Sao để dục giớt trói, 
Trong dục có giết trói! 
Mê dục nhiều khổ đau. 


506. Đuốc cỏ đang cháy rực, 
Năm, không thả, bị đối, 

Dục ví như bó đuốc, 

Đốt cháy ai không thoái. 


3507. Chớ nhận dục lạc nhỏ, 
Bỏ lạc lớn rộng rãi, 

Chớ như cả nuôt câu, 

Sau phải chịu hoạn nạn. 


508. Hãy nhiếp dục trong dục, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập HI Page 352 of353 


Như chó bị dây cột, 
Chớ đề dục ăn ngươi, 
Như dân đói ăn chó. 


509. Khổ thật là vô lượng, 
Khiên tâm nhiêu ưu tư, 
Ngươi hệ lụy với dục, 
Hãy bỏ đục vô thường. 


510. Ở đây, không có già! 
Sao theo dục bị già? 

Mọi sanh ở khăp nơi, 

Bị bệnh chết chỉ phôi, 


511. Đây không già, không chết. 
Đây con đường không già, 
Không chết, không sâu não, 
Không thù địch trói buộc, 
Không váp ngã sợ hãi, 

Không nung nấu đọa đây. 


512. Địích này, nhiều người đạt, 
Địch này là bát tử, 

Nay cần phải chứng được, 

4i như lý chú tâm, 

Nêu không có nô lực, 

Không sao chứng đạt được. 
Sumedhà nói vậy, 

Không thích đi đên hành 

Nàng thuyết phục được vua, 
Với tóc quăng trên đát. 


513, Đứng dậy A-ni-ka 
Chấp tay xin cha nàng, 
Hãy cho Su-me-dha, 
Được xuất gia tu học, 
Đề nàng tháy cho được, 
Giải thoát và chân lý. 


514. Mẹ cha cho xuất gia, 
Thoát sâu, sợ, khiêp đảm, 
Sảu thăng trí chứng đạt. 


S15. Chứng luôn quả tối thượng. 
Dáu còn là học nữ. 


516. Thật vi diệu hy hữu! 
Một công chúa con vua, 
Lại đạt được Niết-bàn! 
Nàng nói lên nhự sau, 


Tiêu Bộ Kinh - Tập II Page 353 of 353 


Thời trước đời cuồi cùng. 


517. Trong thời đức Thế Tôn, 
Konaàgamana!l 

Trong trú xứ mới làm, 

Tại cảnh Tăng già lam, 

Với bạn là ba người, 

Chúng tôi cúng tịnh xá. 


518. Mười lần, một trăm lần, 
Mười trăm, trăm trăm lân, 
Chúng tôi sanh chự Thiên, 
Còn nói gì, làm người. 


3519. Giữa chư Thiên chúng tôi, 
Có được thân lực lớn, 

Còn nói gì chúng tôi, 

Khi được làm thân người, 

1a hoàng hậu, bảy báu! 

Ta chính là nữ báu. 


520. Đây là nhân, là nguôn 
Đây chính là căn sốc, 
Kham nhân lời Đạo Sư! 
Đây dây chuyên thứ nhát 
Đây chính là Niêt-bàn, 
Nêu chúng ta mền pháp. 


321. Như vậy với lòng tin, 
Họ thuyết rõ nên lời 

Lời nói đây trí tuệ, 

Thù thăng và tôi thượng 
Họ chản ghét tải sanh, 
Do chán ghét, tham diệt. 


HẾT TẬP III - TIỂU BỘ KINH 


-00O0oo- 


